PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVÃDA 


-- 


TẠNG VÔ TỶ PHÁP 

(ABHIDHAMMAPITAKA) 


Bộ THỨ NĂM 

Bộ NGỮ TÔNG 

(KATHẴVATTHU) 

CẢO BẢN 


Đại Trưởng lão Hòa Thượng Tịnh Sự - Mahãthero Saốtakicco 
Chuyển ngữ từ bản tiếng Pãli - Thái sang tiếng Việt 
Năm 1976 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
2012 



Dịch giả: 

Đại Trưởng lão Hòa Thượng Tịnh Sự 
Nguyên cố vấn I, kiêm Trưởng Ban Phiên Dịch 
Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy (Theravãda) 
Việt Nam 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


3 


LỜI GIỚI THIỆU 

Bộ Kathãvatthu (Ngữ Tông) là Bộ thứ 5 trong Abhidhammapitaka (Tạng Vô Tỷ Pháp), đã được 
Đức Phật thuyết trên cung trời Tãvatimsa (Đạo lợi) vào Hạ thứ 7 sau khi thành Phật. Bộ 
Kathãvatthu, Đức Phật thuyết suốt 13 ngày (từ ngày 22 thảng 7 đến ngày mùng 4 tháng 8 năm Kỷ 
Mão), đặng 7.100 pháp uẩn, có 70.000.000 vị Chư thiên chứng quả Thánh. Nội dung bộ 
Kathãvatthu đã được Đức Phật thuyết để phá các Tà kiến, dị kiến hiểu lệch lạc trong Phật Giáo. 

Đức Phật với Nhất thiết chủng trí của mình thấy được tất cả kiến chấp đó, nên Ngài đã thuyết 
đầy đủ trong bộ Kathãvatthu nay đế bác bỏ, đả phá các Tà kiến, dị kiến sẽ xảy ra trong Phật Giáo 
sau này. Cho dù hiện tại hay vị lai về sau, bất cứ ai trong Phật Giáo có sự hiếu sai về Pháp giới, có 
chấp kiến sai lạc về Phật Pháp cũng không nằm ngoài Bộ này. Giống như Kinh Phạm Võng mà Phật 
Ngài đã thuyết, cho dù quá khứ, hiện tại hay vị lai về sau, bao nhiêu kiến chấp, bao nhiêu chủ 
thuyết cũng không nằm ngoài Kinh Phạm Võng. 

Sau khi Đức Phật viên tịch, khoảng 100 năm sau, chư Tăng chấp sai về Giới Luật. Hon 200 năm 
sau, thòi vua Asoka (A Dục), chư Tăng chấp sai về Pháp Phật, nên Ngài Moggallaputta Tissa phải 
đứng ra chỉnh đốn lại tri kiến Phật Pháp, bằng cách sử dụng lý luận trong Bộ Kathãvatthu này để 
bác bỏ, đả phá các kiến chấp đó. Và đế làm sáng tỏ thêm ý nghĩa bác bỏ, đả phá đó, Ngài trước tác 
500 câu nhập chung 500 câu của Đức Phật để giải thích cho tường tận. Chính vì lý do này mà một 
số học giả hiểu lầm cho rằng Bộ Kathãvatthu là do Ngài Moggallaputta Tissa sáng tác. HT. Tịnh Sự 
nói rằng: Cho dù 1.000 đi nữa, cũng không thể tính thêm 1 pháp uẩn pháp môn gì cả. 

Trước đây, chúng tôi học hỏi về Bộ Kathãvatthu với Ngài HT. Tịnh Sự, chúng tôi thắc mắc về 
cách bác bỏ nữa chừng trong bộ này, Ngài cho biết cách trả lời của Bậc Trí là không bao giờ dồn 
đối phưong đến chân tường, 2 bên đối đáp qua lại thì tự biết mình sai hay đúng là đủ, không cần 
phải thừa nhận là sai. 

Lý luận trong bộ này rất cao siêu, ai nắm được lý pháp siêu lý bộ Song Đối thì có thể hiểu được 
cách trả lời, cách bác bỏ, cách thừa nhận ... được sử dụng trong bộ này. 

Bộ Kathãvatthu này được Ngài HT. Tịnh Sự dày công soạn dịch, nay được các đệ tử tôn trọng trí 
tuệ Ngài, nên ấn tống lại nguyên bản dịch của Hòa Thượng, đế học giả, học viên có thể hiểu được 
sâu xa bản dịch của Ngài, nhất là hiếu đúng ý Phật dạy trong Bộ Kathãvatthu này. 

Tôi xin trân trọng giới thiệu với các học giả và học viên môn Thắng Pháp. 

Tỳ Khưu Pháp Chất 

- ủy viên Hội Đồng Trị Sự GHPGVN 

- Phó Ban Nghi Lễ Trung Ưong 

- Trụ Trì Chùa Nguyên Thủy Q.2 - Sài Gòn. 



4 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


LỜI TựA 

BAN ẤN TỐNG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 

Hòa thượng Tịnh Sự là vị Cao tăng thạc đức của Phật Giáo Nguyên thủy. Thông thạo chữ Pãlĩ, 
Thái và chữ Nho. Từng du học ở Thái Lan hon 10 năm đế nghiên cứu văn học Luận tạng Pãlĩ - 
Abhidhamma, ngày nay một số vị Cao tăng và đệ tử của ngài vẫn còn in đậm dấu ấn một thời vàng 
son của bậc thầy trên đất Thái. Nhờ sự nghiên cứu Abhidhamma của ngài, nên khi về Việt Nam 
ngài nố lực không ngừng phiên dịch và giảng dạy Abhidhamma nhiều khóa cho thế hệ Tăng sĩ trẻ 
Phật giáo. Chính vì vậy, ngày nay ở Việt Nam có không ít những Chư tăng và Phật tử thông thạo 
Abhidhamma và hiện tại bộ Tạng này đã và đang được giảng dạy ở Học viện Phật Giáo Việt Nam 
và lớp Cao Đẳng Phật Giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Trước năm 1975, Ngài được Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam mời làm trưởng ban 
phiên dịch. Điếm đáng mừng, gần 20 năm ngài phiên dịch trọn vẹn luận tạng Pãlĩ, gồm 7 bộ, hon 10 
tập, mỗi tập dày khoảng 500 trang. Dịch xong quyển nào ngài cho quay Roneo gởi Giáo Hội Tăng 
Già Nguyên Thủy Việt Nam để lưu trữ; đồng thời ngài cũng dày công biên soạn một số kinh sách 
quan trọng trong lãnh vực luận tạng đế đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập Abhidhamma tại 
Việt Nam. 

Tiếp theo dòng chảy khai son phá thạch của Đại Trưởng lão Tịnh Sự, sau năm 1975, Thượng tọa 
Giác Chánh, Thượng tọa Bửu Chánh, Thượng tọa Giác Giới, Thượng tọa Pháp Chất, Thượng tọa 
Tịnh Thân, Thượng tọa Chánh Minh biên soạn, mở nhiều lớp Abhidhamma trong Chùa hoặc tại Tư 
gia đế đào tạo kiến thức phật học cho Tăng, Tu nữ và Phật tử gieo duyên với Luận tạng, về phía Cư 
sĩ, chúng ta cũng không quên sự nghiệp hoang pháp Abhidhamma của Cô Bảy Vĩnh Phúc, Cô 
Quỳnh Hưong v.v... . 

Gần đây khoảng 5 năm qua, lớp Abhidhamma được tổ chức tại Tổ đình Bửu Quang do Cư sĩ 
Đức Tài (nay là Tỳ Khưu Giác Tuệ) phụ trách giảng dạy. Tỳ Khưu Giác Tuệ là đệ tử thuần thành 
của Cố Đại Trưởng lão Tịnh Sự, được Ngài dạy và truyền trao môn Abhidhamma rất chu đáo. 
Trong thời gian qua, Tỳ khưu Giác Tuệ đã đào tạo và tốt nghiệp gần 200 học viên Abhidhamma cấp 
Tiếu học, Trung học và Cao học. Đe làm phong phú Abhidhamma, Thư viện Phật Giáo Nguyên 
Thủy xin phép Nhà Xuất bản Tôn giáo ấn hành 4 quyển Tự học Vi Diệu Pháp, Tâm Sở, Vi Diệu 
Pháp - Tâm lý và Triết học Phật giáo, Chú giải Bộ Pháp Tụ, Chú giải Bộ Phân Tích, Chú giải 
Thuyết Luận Sự - Kathãvatthu v.v... . 

Điểm đáng chú ý, những học viên lớp Abhidhamma do Tỳ khưu Giác Tuệ giảng dạy từ cấp 
Trung học trở lên đều nghiên cứu sâu vào những quyển Chánh tạng Abhidhamma của cố Đại 
Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự. Chính vì thế, 7 bộ Vi Diệu Pháp do chính Hòa thượng dịch còn là 
cảo bản, in bằng hình thức quay Roneo được các học viên học một cách nghiêm túc; đồng thời Tỳ 
khưu Giác Tuệ chỉ đạo đánh vi tính, sửa lỗi chính tả đế phố biến trong lớp Abhidhamma để học 
viên học và làm tài liệu nghiên cứu chính thức. 

Nhận thấy bảy bộ Abhidhamma cảo bản (bản đầu tiên chưa chỉnh sửa bằng bất cứ hình thức nào) 
của Cố Đại Trưởng lão Tịnh Sự phiên dịch quá hay và đáp ứng nhu cầu cho học viên hiện nay, nên 
Tăng Ni và Phật tử học viên đề nghị chúng tôi thành lập Ban Ãn Tống đế in những quyển sách quý 
giá trên đáp ứng nhu cầu thực tế của học viên; đồng thời muốn bảo tồn tinh hoa, trí tuệ và giá trị 
tinh thần của Đại Trưởng lão Tịnh Sự đối với tạng Abhidhamma bằng tiếng Việt. 

Trước nhất, Ban Ãn Tống sẽ xuất bản và giới thiệu đến quý độc giả quyển Kathãvatthu - NGỮ 
TÔNG, quyến này là bộ thứ năm trong bảy bộ. Sở dĩ xuất bản quyển này trước vì hai lý do, một là 
trước đây Ban Tu thư Chùa Nam Tông do cố Hòa thượng Siêu Việt chủ trưong, cụ thể thực hiện là 
Thượng tọa Giác Chánh và Thượng tọa Giác Giới tu chỉnh, biên tập và cho xuất bản sáu bộ, duy 
nhất bộ Ngữ Tông này chưa thực hiện. Hai là, thời gian qua bộ Kathavatthu bản chú giải do hai dịch 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


5 


giả xuất bản đó là Tâm An - Minh Tuệ với tựa sách là NHỮNG ĐIỂM DỊ BIỆT, Nguyễn Văn Sáu 
bản dịch với tựa sách CHÚ GIẢI THUYẾT LUẬN sự. Xin thua hai quyển trên đều là chú giải của 
hai dịch giả phuơng tây. Kathavatthu - Ngữ Tông chánh tạng chua từng xuất bản ở Việt Nam, nên 
độc giả đọc hai bản chú giải trên và sẽ có một số ngộ nhận quyển Kathavatthu là thời kỳ văn học 
luận tạng bộ phái. 

Nhu vậy, theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, bảy bộ luận tạng Pãlĩ do đức Phật thuyết 
giảng trên cung trời Đạo lợi với tác ý trả hiếu cho mẹ. Trong Tam tạng Pãlĩ, bốn muoi lăm năm 
hoang pháp đều ghi nhận hạ thứ bảy, đức Phật nhập hạ ở Cung trời Đạo lợi và toàn bộ những gì 
Đức Phật giảng bộ Abhidhamma đuợc tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta học lại khi Đức Phật trở về thế 
gian ở địa danh Sankhassa thời nay. Địa danh này ngày nay vẫn thu hút giới Phật giáo đến hành 
huong, cụ thế là Miến Điện và Thái Lan. Do đó, những ai nói Abhidhamma không phải đức phật 
giảng ở cõi trời thì không đúng với truyền thống phật giáo Nguyên thủy Theravãda. 

Lại nữa, có một số nguời ngộ nhận bộ thứ năm Kathãvatthu - NGỮ TÔNG bằng bản chú giải 
500 học thuyết của Tôn giả Moggalitissa hình thành vào thế kỷ thứ 3 truớc Tây lịch trong thời điểm 
kết tập tam tạng Pãlĩ lần 3 do vua Asoka bảo trợ. Vì trong bộ này, chúng ta thấy tác giả trình bày 
những quan điếm của nhiều bộ phái. Ví dụ: vấn đề Níp bàn. Phái Mahasanghika quan điếm nhu thế 
này, Savastivada quan điếm nhu thế này, Theravãda quan điểm nhu thế này v.v... độc giả ngộ nhận 
thời Phật làm sao có những bộ phái nhu thế này. 

Tuy nhiên, Kathãvatthu - Ngữ Tông bằng chánh tạng (chính Phật thuyết), chúng ta không thấy 
xuất hiện các bộ phái trong bất cứ truờng họp nào. Chỉ thấy xuất hiện Tự ngôn (Sakavãdĩ) và Phản 
ngữ (Paravãdĩ). Đặc điểm chính của Kathãvatthu - Ngữ Tông là phá Tà kiến. Phật nhìn xa trông 
rộng thấy đời sau chúng sanh lắm Tà kiến nên ngài tự ngôn bằng nhất thiết chủng trí đua ra 500 loại 
hình Tà kiến co bản, cho đến thời Phật diệt độ gần 300 năm, Tôn giả Moggalitissa dựa trên 500 câu 
Chánh tạng và đua ra 500 loại hình Tà kiến đuong đại. Tuong tự bên kinh tạng, bài kinh Phạm 
Võng, đức Phật trình bày và giới thiệu các loại Tà kiến co bản, đến tận bây giờ chúng ta thấy con 
nguời vì si mê phát sanh Tà kiến gì đi nữa cũng không ngoài những Tà kiến trong bài kinh Phạm 
Võng. 

Thực tế, Kathãvatthu - NGỮ TÔNG, chánh tạng có 23 phẩm, sách dày 405 trang, khổ giấy A4 
do Hòa thuợng Tịnh Sự phiên dịch từ bản Thái Ngữ truớc năm 1975 duới hình thức cảo bản, quay 
roneo, chua từng công bố chính thức. Ban Ân Tống Phật giáo Nguyên thủy lần đầu tiên đánh máy, 
chỉnh sữa lỗi chính tả, hoàn toàn trung thành với bản dịch của Hòa thuợng, xin xuất bản đế giới 
thiệu đến quý độc giả gần xa bản dịch quý giá này. 

Rất mong sự góp ý của Quý độc giả, đế kỳ tái bản đuợc hoàn chỉnh hon. 

Chúng tôi chân thành tri ân Thuợng Tọa Pháp Chất đã nhiệt tâm ủng hộ và trợ giúp phần đối 
chiếu bản đánh máy với cảo bản. Thầy Ngộ Đạo đã hố trợ phần PãỊi. 

Xin tán duong công đức của Chu Tôn Đức Tăng, Quí Cô Tu Nữ và Phật Tử đã đóng góp tịnh tài 
để xuất bản quyển sách này. Xin cám on Học viên Abhidhamma của Tỳ khưu Giác Tuệ đã đánh vi 
tính bản thảo này và vận động tịnh tài xuất bản tập sách trên. 

Nguyện cầu Tam bảo gia hộ đến quý vị thân tâm an lạc, hanh thông mọi việc. 

TM. BAN ẤN TỐNG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 

Tỳ Khưu Siêu Minh 

Gs. Cao Đắng và Học viện Phật Giáo Việt Nam 



6 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


LỜI CẢM TƯỞNG 


“Chân lý đôi khi có thê bị che mờ 

Nhưng không bao giờ bị tắt” 

Quả thật vậy, Thầy chúng tôi - Ngài Đại Trưởng lão Hòa Thượng Tịnh Sự, là bậc thầy đã hy sinh 
công sức, trí tuệ cho việc dịch thuật Tạng Vô Tỷ Pháp - Abhidhammapitaka, đến nay chưa in được 
nguyên bản (cảo bản). Vì vậy, đế tiếp bước công việc lợi sanh của Thầy Tổ, chúng tôi xin được góp 
sức cùng nhiều vị khác đế xuất bản bộ Tạng Abhidhamma theo chính bản gốc mà Ngài dịch. 

“Tùy năng thế thượng mong danh lợi, 

Tiện thị nhân gian nhất hóa công”. 

Nghĩa là trên đời ai quên được danh, lợi thì là một hóa công ở trần gian. Thầy chúng tôi, Ngài 
Tịnh Sự, là người không màng danh lợi. Suốt đời tận tụy cho Phật Giáo, nhất là tận tụy trong việc 
dạy học và dịch thuật tạng Vô Tỷ Pháp. 

Vì ân đức cao dày đó, chúng tôi xin noi gưong sáng Bậc thầy khả kính. 

“Thầy đi Pháp ở nguồn ân, 

Con về nối lại kính dâng lên Thầy 

Tỳ Khuư Giác Tuệ (Đức Tài) 

Giảng Sư Abhidhamma tại Tố Đình Bửu Quang. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 7 


MỤC LỤC 

LỜI GIỚI THIỆU.2 

LỜI TựA.3 

ĐẠI PHẨM THỨ NHẤT.15 

Phần nhân ngữ.15 

Phần thanh tịnh tỷ giáo.21 

Phần tỷ giảo.24 

Phần tứ chủng tỷ.29 

Phần tướng bình đắng.32 

Ngữ thanh khiết.32 

Cật vấn chế định.33 

Thú hướng cật vấn.35 

Y chế định cật vấn.40 

Phần nghiệp đặng kế.47 

Cật vấn thông.55 

Cật vấn thân tộc.55 

Phần linh tinh.59 

Hoại lìa ngữ (ỷ hư ngữ).64 

Phạm hạnh ngữ.81 

Hạn định ngữ.88 

Nguyên trừ ngữ.92 

Chư tài vật ngữ.95 

Quá khứ uẩn ngữ.114 

Thích họp ngữ.118 

Niệm xứ ngữ.122 

Hữu vô ngữ.124 

PHẦM THỨ HAI.127 

Tha dẫn ngữ.128 

Bất tri ngữ.134 

Hoài nghi ngữ.139 

Tha tiếp dẫn ngữ.143 

Ngôn chân biết ngữ.148 

Khổ thực ngữ.154 

Tâm trụ ngữ.154 

Nhiệt thấu ngữ.157 

Tùng tiền thứ đệ ngữ.160 






































8 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Từ cú ngữ.166 

Diệt ngữ.169 

PHẨM THỨ BA.171 

Lực ngữ.171 

Thánh chúng ngữ.174 

Giải thoát ngữ.178 

Giải thoát ngã mạn ngữ.180 

Dệ bát ngữ.182 

Dệ bát quyền ngữ.184 

Thiên nhãn ngữ.187 

Thiên nhĩ ngữ.189 

Tùy nghiệp hành trí ngữ.190 

Thu thúc ngữ.192 

Vô tuởng ngữ.194 

Phi tuởng phi phi tuởng ngữ.196 

PHẨM THỨ Tư.199 

Cu sĩ ứng cúng ngữ.199 

Phát sinh ngữ.200 

Phi cảnh lậu ngữ.202 

Tùng hiệp ngữ.205 

Xả tùng hiệp ngữ.209 

Phật do giác ngữ.209 

Tuớng hảo ngữ.212 

Liên quan nhứt định ngữ.214 

Tùng hiệp ngữ một nữa.217 

Tuyệt trừ chu triền ngữ.222 

PHẨM THỨ NĂM.224 

Giải thoát ngữ.224 

Vô học trí ngữ.225 

Huyễn biến ngữ.226 

Nhứt định ngữ.228 

Đạt thông ngữ.230 

Tục trí ngữ.231 

Tâm cảnh ngữ.231 





































Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathavatthn) - (Cảo bản) 9 


Vị lai trí ngừ.232 

Hiện tại trí ngữ.233 

Quả trí ngữ.234 

PHẨM THỨ SÁU.235 

Cố nhiên ngữ.235 

Y tương sinh ngữ.236 

Đế ngữ.238 

Vô sắc ngữ.240 

Nhập diệt ngữ.241 

Hư không ngữ.242 

Hư không hữu kiến ngữ.243 

Dịa chất hữu kiến ngữ.244 

Nhãn quyền hữu kiến ngữ.245 

Thân nghiệp hữu kiến ngữ.245 

PHẨM THỨ BẢY.247 

Yếu hiệp ngữ.247 

Tương ưng ngữ.248 

Sở hữu tâm ngữ.249 

Bố thí ngữ.250 

Hưởng dụng thành tựu phước ngữ.252 

Tự thử thí ngữ.254 

Đại địa nghiệp quả ngữ.256 

Lão tử quả ngữ.258 

Thánh nghiệp quả ngữ.259 

Pháp dị thục quả nhân ngữ.261 

PHẦM THỨ TÁM.263 

Lục thú hướng ngữ.263 

Trung hữu ngữ.264 

Dục lạc ngữ.268 

Dục ngữ.270 

Sắc giới ngữ.271 

Vô sắc giới ngữ.272 

Sắc giới lục xứ ngữ.273 

Vô sắc hữu sắc ngữ.276 





































10 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Sắc hành động ngữ.277 

Mạng quyền ngữ.287 

Nghiệp nhân ngữ.289 

PHẨM THỨ CHÍN.291 

Thành quả ngữ.291 

Bất tử cảnh ngữ.292 

Sắc hữu tri cảnh ngữ.294 

Tùy miên vô hữu cảnh ngữ.295 

Trí bất tri cảnh ngữ.297 

Quá khứ cảnh ngữ.298 

Vị lai cảnh ngữ.299 

Tầm liên quan ngữ.300 

Tầm bá thinh ngữ.300 

Dần tâm ngôn ngữ.301 

Tâm dần thân nghiệp ngữ.302 

Quá khứ vị lai hiện tại ngữ.303 

PHẨM THỨ MƯỜI.306 

Diệt ngữ.306 

Sắc đạo ngữ.307 

Ngũ thức hội đạo tu ngữ.308 

Ngũ thức thiện hỷ ngữ.310 

Ngũ thức kiết phuợc ngữ.312 

Nhị giới tùy tề ngữ.313 

Giới phi sở hữu tâm ngữ.315 

Giới phi tùng hành tâm ngữ.317 

Nguyện trì nhản ngữ.318 

Biểu tri giới ngữ.319 

Vô biểu tri phạm giới ngữ.320 

PHẨM THỨ MƯỜI MỘT.322 

Tam chủng tiềm thùy ngữ.322 

Trí ngữ.326 

Trí bất tuông ung tâm ngữ.327 

Thử khổ ngữ.328 

Thần thông lực ngữ.329 





































Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathavatthn) - (Cảo bản) 11 


Định ngữ.331 

Pháp trụ ngữ.332 

Vô thường ngữ.333 

PHẨM MƯỜI HAI.335 

Thu thúc nghiệp ngữ.335 

Nghiệp ngữ.336 

Thinh dị thục quả ngữ.337 

Lục nhập ngữ.338 

Thất lai chí thượng ngữ.339 

Lục lai nhứt sanh ngữ.340 

Mạng tuyệt ngữ.341 

Khổ thú ngữ.342 

Thất sanh ngữ.343 

PHẦM MƯỜI BA.344 

Bát kiếp ngữ.344 

Thiện tâm phản chuyến ngữ.345 

Vô gián bất hiệp ngữ.346 

Quyết định sở nhứt định ngữ.347 

Cái ngữ.347 

Hội diện ngữ.348 

Nhập thiền thích thành cảnh ngữ.349 

Phi cảnh ái ngữ.350 

Pháp ái vô ký ngữ.351 

Pháp ái phi khổ tập ngữ.352 

PHẨM MƯỜI BỐN.354 

Thiện, bất thiện liên kết ngữ.354 

Lục nhập sanh ngữ.356 

Vô gián duyên ngữ.357 

Thánh sắc ngữ.359 

Bất đồng tùy miên ngữ.360 

Già cái bất tương ưng tâm ngừ.362 

Liên quan luân hồi ngữ.362 

Vô ký ngữ.364 

Bất liên quan luân hồi ngữ.365 





































12 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


PHẦM MƯỜI LĂM.366 

Duyên khởi ngữ.366 

Hổ tương duyên ngữ.368 

Kỳ gian ngữ.369 

Sát-na kỳ gian điểm điểm ngữ.370 

Lậu ngữ.371 

Lão tử ngữ.371 

Tưởng hưởng ngữ.372 

Tưởng hưởng ngữ thứ hai.372 

Tưởng hưởng ngữ thứ ba.372 

Vô tưởng hữu ngữ.374 

Nghiệp tạo chứa ngữ.375 

PHẦM MƯỜI SÁU.378 

Chinh lệ ngữ.378 

Phò trì ngữ.379 

Lạc phú ngữ.380 

Tập đỉnh tác ý ngữ.381 

Sắc thành nhân ngữ.383 

Sắc hữu nhân ngữ.384 

Sắc thành thiện, bất thiện ngữ.385 

Sắc thành dị thục quả ngữ.387 

Sắc thành sắc giới, vô sắc giới ngữ.388 

Sắc ái sắc giới, vô sắc ái vô sắc giới liên quan luân hồi ngữ.389 

PHẦM MƯỜI BẢY.391 

La hán khí phước ngữ.391 

La hán vô phi thời tử ngữ.392 

Nhứt thế thử thành do nghiệp ngữ.393 

Quyền liên quan ngữ.394 

Trừ ra thánh đạo ngữ.395 

Bất ưng ngôn tăng thọ cúng dường ngữ.396 

Bất ngôn tăng ưng thọ thí ngữ.397 

Bất ngôn tăng độ thực ngữ.398 

Bất ngôn cúng tăng đa quả ngữ.398 

Bất ngôn cúng phật đa quả ngữ.399 





































Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathavatthn) - (Cảo bản) 13 


BỐ thí thanh tịnh ngừ.400 

PHẨM MƯỜI TÁM.402 

Thế giới nhân loại ngữ.402 

Thuyết pháp ngữ.403 

Bi ngữ.404 

Khí xuất ngữ.404 

Nhứt đạo ngữ.405 

Thiền đà ngữ.406 

Thiền hữu gián ngữ.408 

Nhập thiền thính thinh ngữ.410 

Nhãn kiến sắc ngữ.411 

PHẤM MƯỜI CHÍN.413 

Trừ phiền não ngữ.413 

Tiêu diệt ngữ.414 

Phổ thông quả ngữ.415 

An đức ngữ.416 

Chân ngữ.418 

Thiện ngữ.419 

Cực thậm cố nhiên ngữ.419 

Quyền ngữ.422 

PHẨM HAI MƯƠI.424 

Vô cố quyết ngữ.424 

Trí ngữ.426 

Diêm vuong ngữ.426 

Bàng sanh ngữ.428 

Dạo ngữ.428 

Trí ngữ.430 

PHẨM HAI MƯƠI MỐT.431 

Tông giáo ngữ.431 

Bất nghiêm tịnh ngữ.432 

Triền ngữ.432 

Thần thông ngữ.433 

Phật ngữ.434 




































14 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Chư phương ngữ.434 

Pháp ngữ.435 

Nghiệp ngữ.436 

PHẨM HAI MƯƠI HAI.437 

Tịch diệt ngữ.437 

Thiện tâm ngữ.437 

Bất động ngữ.438 

Chứng thật pháp ngữ.439 

Tam toàn ngữ.440 

Vô ký ngừ.440 

Cố hưởng duyên ngữ.441 

Nhứt sát-na ngữ.442 

PHẦM HAI MƯƠI BA.444 

Đồng nhu yếu ngữ.444 

La hán nhãn sắc ngữ.444 

Dục tác vương hồn ngữ.444 

Ái thích họp hành ngữ.446 

Bất hiển minh ngữ.447 

TIÊU SỬ ĐẠI TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG TỊNH sự.448 






















Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


15 


Bộ NGỮ TÔNG 

(Kathãvatthu) 

CUNG KỈNH ĐẾN ĐỨC THẾ TÔN, ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾN TRI 


ĐẠI PHẨM THỨ NHẤT 


1 . 


2 . 


PHẦN NHÂN NGỮ (PUGGALAKA THÃ) 

* Tự ngôn (Sakavãdĩ): Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản 
ngữ (Paravãdĩ'): Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chân thể siêu lý nào mà Ngài nhận thấy đó, thời thuộc là người phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

* Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội nhấn mạnh cho rằng nhận thấy người bằng chân thể siêu 
lý, chính do nhân đó mới nói chân thể siêu lý nào mà Ngài nhận đó thì chân thể siêu lý 
ấy là người, thời tường thuật rằng chân thể siêu lý thật là người. Cũng không nên nói 
chân thể siêu lý nào mà Ngài nhận thấy đó, chân thể siêu lý ấy là người, vì thế vậy sai! 
Cũng không nên nói chân thể siêu lý mà Ngài nhận thấy đó là người, thời quyết không 
nói nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, mà có thể nói thật người nhận thấy được 
chân thể siêu lý; cũng không nên nói chân thể siêu lý nào mà ngài nhận thấy đó, chân 
thể siêu lý ấy là người, thế vậy sai. 

Dứt phần ngữ thuận (Anulomapancaka) 

* Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Chân thể siêu lý nào mà Ngài không nhận đó, chân thể siêu lý ấy là người 
phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó. 

* Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội cách nghịch hành ịPaịikamma), nếu mà Ngài không nhận 
thấy người bằng chân thể siêu lý, chính do nhân đó mới nói chân thể siêu lý nào mà 
Ngài không nhận thấy đó, chân thể siêu lý ấy là người ư? Có thể nói thật là người 
không nhận thấy chân thể siêu lý, cũng không nên nói chân thể siêu lý nào mà Ngài 
không nhận biết đó, chân thể siêu lý ấy là người vì thế vậy sai. Cũng chớ nên nói chân 
thể siêu lý nào mà Ngài không nhận thấy đó, chân thể siêu lý ấy là người, thời quyết 
không nên nói không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý; mà có thể nói thật là 
người không nhận thấy chân thể siêu lý. Cũng không nên nói chân thể siêu lý nào mà 
Ngài không nhận thấy đó, chân thể siêu lý ấy là người vì thế vậy sai! 

Dứt tứ phần nghịch hành (Patikammacatukka) 


3 . 


Phản ngữ: Nhưng mà cứ nói hẳn không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, cũng 
không nên nói thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý, không nhận thấy người đó 
bằng chân thể siêu lý ư? Có lẽ do nhân đó Ngài mới lẹ trí hạn chế người thế này bằng 



16 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


4 . 


5 . 


cấp trí này cũng phải nhấn mạnh cách này. Như thế, tôi mới nhấn mạnh Ngài, mà Ngài 
bị nhấn mạnh đã đúng lắm. Dù rằng Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu 
lý, chính do nhân đó mới nói thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý không nhận 
thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý. Phải nói rằng không nhận thấy 
người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói thật tướng nào thành chân thể thành 
siêu lý, không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý, vì vậy sai. 
Nhưng nếu không nên nói thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý, nhận thấy 
người đó bằng chân thể siêu lý. Cũng không thể nói không nhận thấy người bằng chân 
thể siêu lý, mà phải nói rằng không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng 
không nên nói thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý, không nhận thấy thật là 
người bằng chân thể siêu lý. Như vậy, đây là sự sai của Ngài. 

Dứt Tứ phần chinh lệ (Niggahacatukka) 

Phản ngữ: Dù chúng ta nhấn mạnh Ngài, thành ra nhấn mạnh xấu xa, xin Ngài nhận 
thấy đồng một cách trong chồ Ngài nhấn mạnh ta, trong bổn phận là phải nói đặng 
rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý. Nhưng không phải nói thật tướng nào 
thành chân thể thành siêu lý, tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể 
siêu lý. Tôi cũng vẫn là người cấp trí về phần bảo đảm người thế này bằng cấp trí này, 
mà Ngài không nên nhấn mạnh cách này như thế. Ngài nhấn mạnh ta, ta mới bị hẳn 
nhấn mạnh xấu tức là nhấn mạnh như vầy: “Dù rằng Ngài nhận thấy người bằng chân 
thể siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng thật tướng nào thành chân thể thành 
siêu lý, tôi mới nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý ư?” Phải 
nói đặng rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không thể nói thật 
tướng nào thành chân thể thành siêu lý, tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng 
chân thể bằng siêu lý, thế này sai. Nhưng nếu không nên nói rằng thật tướng nào thành 
chân thể thành siêu lý tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý 
ư? Cũng không thể nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà Ngài tường 
thật trong vấn đề đó như vầy: “Tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không 
phải nói thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý, tôi nhận thấy người ấy theo thật 
tướng ấy bằng chân thể siêu lý”, như đây là sự sai của Ngài. 

Dứt phần Tứ chủng dẫn nhận (Upanayacatukka) 

Phản ngữ: Tôi không thể bị nhấn mạnh thế này, chính do nhân đó mà Ngài nhấn mạnh 
tôi rằng dù rằng ông nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, chính do nhân đó, ông mới 
nói thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý, tôi nhận thấy người ấy theo thật tướng 
ấy bằng chân thể siêu lý ư? Ống mới nói đặng rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể 
siêu lý, nhưng không phải nói thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý tôi nhận thấy 
người ấy theo thật tướng ấy bằng chân thể siêu lý như đây sai. Nhưng nếu không phải 
nói rằng thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý, tôi nhận thấy người đó theo thật 
tướng đó bằng chân thể siêu lý, cũng không cần nói tôi nhận thấy người theo chân thể 
siêu lý. Ông nên nói tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không phải nói 
thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý, tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó 
bằng chân thể siêu lý như đây sai. Như vậy mới trở thành sự sai của ông. Chính do 
nhân đó mà Ngài đã nhấn mạnh bằng cách không đúng cách, trái lại của tôi đã làm 
đúng, cách dẫn nhập của tôi đặng làm đúng rồi. 

Dứt Tứ phần chinh lệ (Nigamacatukka) 

Dứt Chinh lệ thứ nhất (Nigaha) 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


17 


6 . 


7 . 


8 . 


* Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thật tướng nào thành chân thể siêu lý Ngài không nhận thấy người ấy theo 
thật tướng ấy bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó. 

* Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội nhấn mạnh dù ngài không nhận thấy người bằng chân thể 
siêu lý, chính do nhân đó, mới nói thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý, tôi 
không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý, mà có thể nói đặng 
như vầy: “Tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không phải nói thật 
tướng nào thành chân thể thành siêu lý, tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng 
đó bằng chân thể siêu lý, như thế vậy sai”. Nhưng nếu không phải nói rằng thật tướng 
nào thành chân thể thành siêu lý, tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó 
bằng chân thể siêu lý. Cũng không cần nói tôi không nhận thấy người bằng chân thể 
siêu lý mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói đặng rằng tôi không 
nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không phải nói thật tướng nào thành 
chân thể thành siêu lý, tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể 
siêu lý, như vậy sai! 

Dứt Ngũ chủng đối lập (Paccanikapaũcaka). 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thật tướng nào là chân thể siêu lý Ngài nhận thấy người đó theo thật tướng 
đó bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

* Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội nghịch hành dù rằng Ngài nhận thấy người bằng chân thể 
siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng thật tướng nào là chân thể siêu lý tôi 
nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý mà Ngài trình bày trong 
vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng 
không nên nói thật tướng nào là chân thể siêu lý; tôi nhận thấy người đó theo thật 
tướng đó bằng chân thể siêu lý như thế là sai”. Nhưng cũng không nên nói rằng thật 
tướng nào là chân thể siêu lý, tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể 
siêu lý, cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà Ngài 
trình bày trong vấn đề đó như vầy, phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể 
siêu lý. Nhưng không nên nói thật tướng nào là chân thể siêu lý, tôi nhận thấy người 
đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý như vậy là sai! 

Dứt Tứ chủng nghịch hành (Patỉkammacatukka) 

Tự ngôn: Ngài cũng còn lập trường như vầy: nên nói rằng tôi nhận thấy người bằng 
chân thể siêu lý, nhưng không phải nói thật tướng nào là chân thể siêu lý, tôi nhận thấy 
người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý, như vậy là sai! Do nhân đó ngài vẫn 
còn bảo vệ lanh lẹ theo phía người như thế, bằng cấp trí như thế, cũng nhấn mạnh như 
thế. Bởi vậy, chúng tôi mới nhấn mạnh Ngài, chính Ngài đã bị nhấn mạnh đúng, dù 
rằng Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng 
thật tướng nào là chân thể siêu lý, tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân 
thể siêu lý mà Ngài trình bày trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng tôi nhận thấy 
người bằng chân thể siêu lý, nhưng không thể nói thật tướng nào là chân thể siêu lý, tôi 
nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý, thế vậy là sai! Nhưng 
không nên nói rằng thật tướng nào là chân thể siêu lý, tôi nhận thấy người đó theo thật 



18 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


9 . 


10 . 


11 . 


* 


tướng đó bằng chân thể siêu lý. Cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy người bằng 
chân thể siêu lý mà Ngài trình bày trong vấn đề đó như vầy: Phải nói là tôi nhận thấy 
người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói thật tướng nào là chân thể siêu lý, 
tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý, thế vậy là sự sai của 
Ngài. 

Dứt Tứ chủng chinh lệ (Niggahacatukka) 

Tự ngôn: Dù nhấn mạnh mà chúng tôi làm cho Ngài đây thành ra nhấn mạnh xấu xa, 
Ngài nên nhận thấy cho đồng như nhau. Còn sự nhấn mạnh mà Ngài làm cho chúng tôi 
trong bổn phận là nên trình bày rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng 
không nên nói thật tướng nào là chân thể siêu lý; chúng tôi không nhận thấy người đó 
theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý. Chúng tôi cũng là người vẫn lẹ trí phần bát 
bẻ người cách ấy do lẹ trí này mà Ngài không nên nhấn mạnh thế này. Bởi vậy, Ngài 
nhấn mạnh chúng ta, cho nên chúng ta mới bị nhấn mạnh xấu luôn, tức là nhấn mạnh 
như vầy: “Dù rằng, ông không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, chính do nhân 
đó, ông mới nói rằng thật tướng nào là chân thể siêu lý tôi nhận thấy người đó theo 
thật tướng đó bằng chân thể siêu lý”, mà Ngài trình bày trong vấn đề đó như vầy: 
“Phải nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói 
thật tướng nào là chân thể siêu lý. Chúng tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng 
đó bằng chân thể siêu lý, như vậy là sai”; nhưng không nên nói thật tướng nào là chân 
thể siêu lý. Tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý, 
cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà ngài trình bày 
trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu 
lý, nhưng không nên nói thật tướng nào là chân thể siêu lý. Tôi không nhận thấy người 
đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý như thế, đây là sự sai của Ngài”. 

Dứt Tứ chủng dẫn nhập (Upanayacatukka) 

Tự ngôn: Chúng ta không đáng bị nhấn mạnh cách ấy, chính do nhân đó mà Ngài 
nhấn mạnh chúng ta như vầy: “Dù rằng ông không nhận thấy người bằng chân thể siêu 
lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói như vầy: Thật tướng nào là chân thể siêu lý, tôi 
không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý mà Ngài trình bày 
trong vấn đề đó như vầy: Phải nói rằng, tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu 
lý, nhưng không nên nói thật tướng nào là chân thể siêu lý, tôi không nhận thấy người 
đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý, thế vậy là sai! Nhưng cũng không nên nói 
thật tướng nào là chân thể siêu lý, tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó 
bằng chân thể siêu lý, cũng không nên nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân 
thể siêu lý mà Ngài trình bày trong vấn đề đó như vầy: Phải nói rằng tôi không nhận 
thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng cũng không nên nói thật tướng nào là chân thể 
siêu lý, tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý, như thế 
vậy là sai! Vì vậy, mới trở thành sự sai của Ngài, chính do nhân đó mới nhấn mạnh mà 
Ngài đã làm thật không đúng, trái lại, tôi đã làm đặng đúng cách tiến diễn của tôi hẳn 
là làm đặng trúng. 

Dứt Tứ chủng toát yếu (Nigamacatukka) 

Dứt Chinh lệ thứ hai (Nigaha) 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý (Sacchikatthaparamattha) phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


19 


* 


* 


12 . 

* 

* 

* 


13 . 

* 

* 

* 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy người trong mọi chồ bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ (Nigaha) dù rằng Ngài nhận thấy người bằng 
chân thể siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng tôi nhận thấy người trong mọi 
chồ bằng chân thể siêu lý mà Ngài trình bày trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng 
tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói tôi nhận thấy người 
trong mọi chồ bằng chân thể siêu lý, thế là sai”. Nhưng không nên nói tôi nhận thấy 
người trong mọi chỗ bằng chân thể siêu lý, cũng không nên nói tôi nhận thấy người 
bằng chân thể siêu lý mà Ngài trình bày trong vấn đề đó như vầy phải nói rằng tôi 
nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói rằng tôi nhận thấy người 
trong mọi chồ bằng chân thể siêu lý, như vậy là sai. 

Dứt Chinh lệ thứ ba (Nigaha) 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý ịSacchikatthaparamattha) phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy người trong mỗi thòi bằng chân thể siêu lý phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ, dù rằng Ngài nhận thấy người bằng chân thể 
siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng, tôi nhận thấy người trong mồi thời bằng 
chân thể siêu lý mà Ngài trình bày trong vấn đề đó như vầy: “Nên nói rằng tôi nhận 
thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói tôi nhận thấy người trong mồi 
thời bằng chân thể siêu lý, thế vậy là sai! Nhưng không nên nói rằng tôi nhận thấy 
người trong mồi thời bằng chân thể siêu lý, cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy 
người bằng chân thể siêu lý mà Ngài trình bày trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói 
rằng, tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói tôi nhận thấy 
người trong mồi thời bằng chân thể siêu lý, như thế vậy là sai”. 

Dứt Chỉnh lệ thứ tư (Nigaha) 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý (Sacchikatthaparamattha) phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy người theo mồi pháp thật tướng bằng chân thể siêu lý phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu 
lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng tôi nhận thấy người theo mồi pháp thật tướng 
bằng chân thể siêu lý mà Ngài trình bày trong vấn đề đó như vầy phải nói rằng tôi 
nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói tôi nhận thấy người theo 
mỗi pháp thật tướng bằng chân thể siêu lý, như vậy là sai. Nhưng không nên nói rằng 
tôi nhận thấy người theo mỗi pháp thật tướng bằng chân thể siêu lý, cũng không nên 
nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà Ngài trình bày trong vấn đề đó 
như vầy: “Phải nói rằng, tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên 
nói rằng tôi nhận thấy người theo mồi thật tướng pháp bằng chân thể siêu lý, thế vậy là 
sai! 


14 . 


* 


Dứt Chinh lệ thứ năm (Nigaha) 

Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 



20 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người trong mồi chồ bằng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó. 

* Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng Ngài không nhận thấy người bằng chân 
thể siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói như vầy: “Tôi không nhận thấy người 
trong mỗi chồ bằng chân thể siêu lý”, mà Ngài trình bày trong vấn đề đó như vầy: 
“Phải nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý”, nhưng không nên nói 
như vầy: “Tôi không nhận thấy người trong mồi chồ bằng chân thể siêu lý, vậy là sai”. 
Nhưng không nên nói rằng tôi nhận thấy người trong mồi chồ bằng chân thể siêu lý, 
cũng không nên nói tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, mà ngài trình 
bày trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể 
siêu lý, nhưng không nên nói tôi nhận thấy người trong mỗi chồ bằng chân thể siêu lý, 
đó là sai”. 


15 . 

* 

* 

* 


Dứt Chinh lệ thứ sáu (Nigaha) 

Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Ngài không nhận thấy trong mỗi thời bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói cách đó. 

Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng Ngài không nhận thấy người bằng chân 
thể siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng tôi không nhận thấy người trong mỗi 
thời bằng chân thể siêu lý mà Ngài trình bày trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng 
tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không phải nói tôi không nhận 
thấy người trong mồi thời bằng chân thể siêu lý, như thế là sai”. Nhưng không nên nói 
rằng tôi không nhận thấy người trong mồi thời bằng chân thể siêu lý, cũng không nên 
nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, mà Ngài trình bày trong vấn 
đề đó như vầy: “Phải nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng 
không nên nói tôi không nhận thấy người trong mồi thời bằng chân thể siêu lý, thế vậy 
là sai”. 


16 . 

* 

* 

* 


Dứt Chỉnh lệ thứ bảy (Nigaha) 

Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người trong mỗi pháp thật tướng bằng chân thể siêu 
lý phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó. 

Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng Ngài không nhận thấy người bằng chân 
thể siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng tôi không nhận thấy người trong mỗi 
pháp thật tướng bằng chân thể siêu lý, mà Ngài trình bày trong vấn đề đó như vầy: 
“Phải nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói 
rằng tôi không nhận thấy người trong mỗi pháp thật tướng bằng chân thể siêu lý, thế 
vậy là sai”. Nhưng không nên nói tôi không nhận thấy người trong mồi pháp thật 
tướng bằng chân thể siêu lý, cũng không nên nói tôi không nhận thấy người bằng chân 
thể siêu lý, mà Ngài trình bày trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng tôi không nhận 
thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói tôi không nhận thấy người 
trong mỗi pháp thật tướng bằng chân thể siêu lý”. 

Dứt Chinh lệ thứ tám (Nigaha) 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


21 


PHÀN THANH TỊNH TỶ GIÁO (SUDDHIKASANSANDANA) 

17 . 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân 
thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc là khác, người cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó. 

* Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu 
lý, như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói như vầy: 
“Sắc là khác, người cũng là khác!”. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy: 
“Phải nói rằng, tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân 
thể siêu lý, nhưng không nên nói sắc là khác, người là khác, như thế vậy sai”. Nhưng 
cũng không nên nói rằng: sắc là khác, người cũng là khác; cũng không nên nói tôi 
nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý, mà 
Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng, tôi nhận thấy người bằng 
chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý”; nhưng không nên nói sắc là 
khác, người cũng là khác. Như thế vậy sai. 

18 . 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Thọ bằng chân 
thể siêu lý phải chăng? ... như nhận thấy Tưởng ... như nhận thấy Hành ... như nhận 
thấy Thức bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thức là khác, người cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó. 

* Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu 
lý, như nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng 
Thức là khác, người cũng là khác. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy: “Tôi 
nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý, 
nhưng không nên nói Thức là khác, người cũng là khác, thế vậy sai”. Nhưng không 
nên nói rằng Thức là khác, người cũng là khác; cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy 
người bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý. Mà Ngài 
tường thuật trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói là tôi nhận thấy người bằng chân thể 
siêu lý, như nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói Thức là khác, 
người cũng là khác, như thế là sai”. 

19 . 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Nhãn xứ bằng 
chân thể siêu lý phải chăng? ... như nhận thấy Nhĩ xứ ... như nhận thấy Tỷ xứ ... như 
nhận thấy Thiệt xứ ... như nhận thấy Thân xứ ... như nhận thấy sắc xứ ... như nhận 
thấy Thinh xứ ... như nhận thấy Khí xứ ... như nhận thấy Vị xứ ... như nhận thấy Xúc 
xứ ... như nhận thấy Ý xứ ... như nhận thấy Pháp xứ bằng chân thể siêu lý phải 
chăng?... 

20 . 

... như nhận thấy Nhãn giới bằng chân thể siêu lý phải chăng?... như nhận thấy Nhĩ 
giới ... như nhận thấy Tỷ giới ... như nhận thấy Thiệt giới ... như nhận thấy Thân giới 
... như nhận thấy sắc giới ... như nhận thấy Thinh giới ... như nhận thấy Khí Giới 
(gandhadhãtu)... như nhận thấy Vị giới ... như nhận thấy Xúc giới ... như nhận thấy 
Nhãn thức giới ... như nhận thấy Nhĩ thức giới ... như nhận thấy Tỷ thức giới ... như 
nhận thấy Thiệt thức giới ... như nhận thấy Thân thức giới ... như nhận thấy Ý giới ... 



22 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


như nhận thấy Ý thức giới ... như nhận thấy Pháp giới bằng chân thể siêu lý phải 
chăng? ... 

* Tự ngôn: ... như nhận thấy Nhãn quyền bằng chân thể siêu lý phải chăng? ... như nhận 
thấy Nhĩ quyền ... như nhận thấy Tỷ quyền ... như nhận thấy Thiệt quyền ... như nhận 
thấy Thân quyền ... như nhận thấy Ý quyền ... như nhận thấy Mạng quyền ... như nhận 
thấy Nữ quyền ... như nhận thấy Nam quyền ... như nhận thấy Lạc quyền ... như nhận 
thấy Khổ quyền ... như nhận thấy Hỷ quyền ... như nhận thấy Xả quyền ... như nhận 
thấy Tín quyền ... như nhận thấy cần quyền ... như nhận thấy Niệm quyền ... như nhận 
thấy Định quyền ... như nhận thấy Tuệ quyền ... như nhận thấy Tri dị tri quyền ... như 
nhận thấy Tri dĩ tri quyền ... như nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tri cụ tri quyền (AMatãvindrĩya) là khác, người cũng là khác phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

* Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội chinh lệ (Nigaha) dù rằng Ngài nhận thấy người bằng 
chân thể siêu lý, như nhận thấy Tri cụ tri quyền (Annãtãvindrĩỵa) bằng chân thể siêu 
lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tri cụ tri quyền là khác, người cũng là khác. 
Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng tôi nhận thấy người 
bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý, nhưng 
không nên nói Tri cụ tri quyền là khác, người cũng là khác, thế vậy sai”. Nhưng không 
nên nói Tri cụ tri quyền là khác, người cũng là khác. Cũng không nên nói rằng tôi 
nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thể 
siêu lý. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng tôi nhận thấy 
người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý, 
nhưng không nên nói rằng Tri cụ tri quyền là khác, người cũng là khác, như vậy là 
sai”. 

* Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn, Ngài có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có” và 
Ngài cũng nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: sắc là khác, người cũng là khác phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế 
đó. 

* Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội nghịch hành (Patỉkamma) dù rằng Đức Thế Tôn có phán 
như vầy: “Bậc người hành hầu tự lợi vẫn có và Ngài cũng nhận thấy sắc bằng chân thể 
siêu lý”, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng sắc là khác, người cũng là khác. Mà 
Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy: Phải nói rằng Đức Thế Tôn phán dạy như 
vầy: “Bậc người hành tự lợi vẫn có” và tôi cũng nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý, 
nhưng không nên nói sắc là khác, người cũng là khác. Như thế vậy sai. Nhưng không 
nên nói rằng sắc là khác, người cũng là khác. Cũng không nên nói như vầy, Đức Thế 
Tôn phán dạy rằng Bậc người hành hầu tự lợi vẫn có và tôi cũng nhận thấy sắc bằng 
chân thể siêu lý. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy, nên nói rằng Đức Thế 
Tôn phán dạy như vầy: “Người hành hầu tự lợi vẫn có và tôi cũng nhận thấy sắc bằng 
chân thể siêu lý, nhưng không nên nói sắc là khác, người cũng là khác như thế vậy là 
sai...” 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


23 


* Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn, Ngài phán dạy rằng: “Bậc người hành tự lợi vẫn có” và Ngài 
cũng nhận thấy Thọ ... và Ngài cũng nhận thấy Tưởng ... và Ngài cũng nhận thấy Hành 
... và Ngài cũng nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý phải chăng? 

* Phản ngữ: Ngài nên lã nh hội nghịch hành dù rằng Đức Thế Tôn có phán dạy như vầy: 
“Bậc người hành hầu tự lợi vẫn có” và Ngài cũng nhận thấy Thức bằng chân thể siêu 
lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Thức là khác, người cũng là khác. Mà Ngài 
tường thuật trong vấn đề đó như vầy, nên nói rằng Đức Thế Tôn phán dạy như vầy: 
“Bậc người hành hầu tự lợi vẫn có”, và tôi cũng nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý, 
nhưng không nên nói: “Thức là khác, người cũng là khác” như thế vậy là sai. Nhưng 
không nên nói rằng Thức là khác, người cũng là khác. Cũng không nên nói rằng Đức 
Thế Tôn Ngài phán dạy như vầy: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có” và tôi cũng nhận 
thấy Thức bằng chân thể siêu lý, mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy: “Nên 
nói là Đức Thế Tôn Ngài phán rằng Bậc người hành hầu tự lợi vẫn có” và tôi cũng 
nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói Thức là khác, người cũng 
là khác, như thế vậy sai... . 

* Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài phán như vầy: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có” và 
Ngài cũng nhận thấy Nhãn xứ bằng chân thể siêu lý phải chăng ... và Ngài cũng nhận 
thấy Nhĩ xứ ... và Ngài cũng nhận thấy Pháp xứ ... bằng chân thể siêu lý phải chăng? ... 

Phản ngữ: ... Ngài cũng nhận thấy Nhãn giới bằng chân thể siêu lý phải chăng? ... và 
Ngài cũng nhận thấy Thân giới ... và Ngài cũng nhận thấy sắc giới ... và Ngài cũng 
nhận thấy Xúc giới ... và Ngài cũng nhận thấy Nhãn thức giới ... và Ngài cũng nhận 
thấy Ý thức giới ... và Ngài cũng nhận thấy Pháp giới bằng chân thể siêu lý phải 
chăng? 

* Phản ngữ: ... và Ngài cũng nhận thấy Nhãn quyền bằng chân thể siêu lý phải chăng? ... 
và Ngài cũng nhận thấy Nhĩ quyền bằng chân thể siêu lý phải chăng? ... và Ngài cũng 
nhận thấy Tri cụ tri quyền (AMatãvỉndrĩya) bằng chân thể siêu lý phải chăng? ... 

* Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn phán dạy rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có” và Ngài 
cũng nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Tri cụ tri quyền là khác và người cũng là khác phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó. 

* Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội nghịch hành dù cho Đức Thế Tôn phán dạy như vầy: 
“Bậc người hành để tự lợi vẫn có” và Ngài cũng nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân 
thể siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tri cụ tri quyền là khác, người cũng 
là khác. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy nên nói rằng Đức Thế Tôn Ngài 
phán dạy như vầy: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có” và tôi cũng nhận thấy Tri cụ tri 
quyền bằng chân thể siêu lý. Nhưng không nên nói Tri cụ tri quyền là khác, người 
cũng là khác, như thế vậy là sai! Nhưng không nên nói Tri cụ tri quyền là khác, người 



24 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


cũng là khác; cũng không nên nói như vầy Đức Thế Tôn phán dạy rằng: “Bậc người 
hành hầu tự lợi vẫn có” và tôi cũng nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý. 
Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy: “Nên nói rằng Đức Thế Tôn phán dạy 
rằng Bậc người hành để tự lợi vẫn có và tôi cũng nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân 
thể siêu lý, nhưng không nên nói Tri cụ tri quyền là khác, người cũng là khác, như thế 
vậy là sai... 

Dứt phần Thanh tịnh tỷ giáo 


PHÀN TỶ GIẢO (OPAMMASAMSANDANA) 


* Tự ngôn: Ngài nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Thọ bằng chân thể 
siêu lý. Sắc là khác, Thọ là khác phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân 
thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc là khác, người cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó. 

* Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng Ngài nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý 
như nhận thấy Thọ bằng chân thể siêu lý. sắc là khác, Thọ cũng là khác (cách đồng 
nhau). Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân thể 
siêu lý. Chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng sắc là khác, người cũng là khác. Mà 
Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy phải nói rằng tôi nhận thấy sắc bằng chân 
thể siêu lý như nhận thấy Thọ bằng chân thể siêu lý; sắc là khác, Thọ cũng là khác. 
Tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói sắc là khác, người 
cũng là khác, cũng không nên nói như vầy, tôi nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý, 
như nhận thấy Thọ bằng chân thể siêu lý; sắc là khác, Thọ cũng là khác. Tôi nhận thấy 
người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý mà Ngài tường 
thuật trong vấn đề đó như vầy: “Tôi nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý như nhận thấy 
Thọ bằng chân thể siêu lý; sắc là khác, Thọ cũng là khác”. Tôi nhận thấy người bằng 
chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói sắc là 
khác, người cũng là khác như thế vậy là sai! 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Tưởng bằng chân 
thể siêu lý ... như nhận thấy Hành ... như nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý. sắc là 
khác, Thức cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân 
thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc là khác, người cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó. 

* Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng Ngài nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý 
như nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý. sắc là khác, Thức cũng là khác (thứ đồng 
nhau). Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân thể 
siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng sắc là khác, người cũng là khác. Mà 
Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy nên nói rằng: “Tôi nhận thấy sắc bằng chân 
thể siêu lý, như nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý; sắc là khác, Thức cũng là khác. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


25 


Tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý, 
nhưng không nên nói sắc là khác, người cũng là khác, như thế vậy sai. Mà không nên 
nói rằng sắc là khác, người cũng là khác. Cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy sắc 
bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý, sắc là khác, Thức 
cũng là khác. Tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân 
thể siêu lý. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy: Phải nói rằng tôi nhận thấy 
Sắc bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý, sắc là khác, Thức 
cũng là khác. Tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy sắc bằng chân 
thể siêu lý, nhưng không nên nói sắc là khác, người cũng là khác, như thế vậy sai... . 

28 . ' 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy Thọ bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Tưởng ... như nhận 
thấy Hành ... như nhận thấy Thức ... như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý. Thọ là 
khác, Sắc cũng là khác phải chăng? ... 

29 . 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy Tưởng bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Hành ... như 
nhận thấy Thức, ... như nhận thấy sắc ... như nhận thấy Thọ bằng chân thể siêu lý. 
Tưởng là khác, Thọ cũng là khác phải chăng? ... 

30 . 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy Hành bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Thức ... như 
nhận thấy sắc ... như nhận thấy Thọ ... như nhận thấy Tưởng bằng chân thể siêu lý. 
Hành là khác, Tưởng cũng là khác phải chăng? ... 

31 . 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy sắc ... như nhận 
thấy Thọ ... như nhận thấy Tưởng ... như nhận thấy Hành bằng chân thể siêu lý. Thức 
là khác, Hành cũng là khác phải chăng? ... Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Thức bằng chân 
thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thức là khác, người cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
như thế. 

* Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ (Nigaha) dù rằng Ngài nhận thấy Thức bằng 
chân thể siêu lý, như nhận thấy Hành bằng chân thể siêu lý. Thức là khác, Hành là 
khác (thứ đồng nhau). Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Thức 
bằng chân thể siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Thức là khác, người cũng 
là khác. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy phải nói rằng: “Tôi nhận thấy 
Thức bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Hành bằng chân thể siêu lý. Thức là khác, 
Hành cũng là khác”. Tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Thức 
bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói Thức là khác, người cũng là khác. Như thế 
vậy sai. Nhưng không nên nói rằng Thức là khác, người cũng là khác; cũng không nên 
nói rằng tôi nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Hành bằng chân thể 
siêu lý; Thức là khác, Hành cũng là khác. Tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, 
như nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như 
vầy: “Phải nói rằng tôi nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý”, như nhận thấy Hành 
bằng chân thể siêu lý; Thức là khác, Hành cũng là khác. Tôi nhận thấy người bằng 
chân thể siêu lý, như nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý. Nhưng không nên nói rằng 
Thức là khác, người cũng là khác, như thế vậy sai... 


32 . 



26 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


33 . 


34 . 


35 . 


36 . 


37 . 


* 


* 


* 


* 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy Nhãn xứ bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Nhĩ xứ ... như 
nhận thấy Pháp xứ bằng chân thể siêu lý; Nhãn xứ là khác, Pháp xứ cũng là khác phải 
chăng? 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy Nhĩ xứ ... Ngài nhận thấy Pháp xứ bằng chân thể siêu lý, 
như nhận thấy Nhãn xứ ... như nhận thấy Ý xứ bằng chân thể siêu lý, Pháp xứ là khác, 
Ý xứ cũng là khác phải chăng? ... 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy Nhãn giới bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Nhĩ giới ... 
như nhận thấy Pháp giới bằng chân thể siêu lý; Nhãn giới là khác, Pháp giới cũng là 
khác phải chăng? 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy Nhĩ giới ... Ngài nhận thấy Pháp giới bằng chân thể siêu lý, 
như nhận thấy Nhãn giới... như nhận thấy Ý thức giới bằng chân thể siêu lý; Pháp giới 
là khác, Ý thức giới cũng là khác phải chăng? ... 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy Nhãn quyền bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Nhĩ quyền 
... như nhận thấy Tri cụ tri quyền (AMatãvỉndrĩya) bằng chân thể siêu lý; Nhãn quyền 
là khác, Tri cụ tri quyền là khác phải chăng? ... 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy Nhĩ quyền ... Ngài nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thể 
siêu lý, như nhận thấy Nhãn quyền ... như nhận thấy Tri dĩ tri quyền (Annindrĩya) bằng 
chân thể siêu lý; Tri cụ tri quyền (Annatãvỉndrĩya) là khác, Tri dĩ tri quyền 
(Annỉndrĩya) cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Tri cụ tri quyền 
(Annatãvindrĩya) bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tri cụ tri quyền (Annatãvindrĩya) là khác, người cũng là khác phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng Ngài nhận thấy Tri cụ tri quyền 
(Annatãvindrĩya) bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Tri dĩ tri quyền (Annindrĩya) 
bằng chân thể siêu lý. Tri cụ tri quyền là khác,Tri dĩ tri quyền cũng là khác (thứ đồng 
nhau). Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Tri cụ tri quyền 
bằng chân thể siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tri cụ tri quyền là khác, 
người cũng là khác. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy phải nói rằng tôi 
nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Tri dĩ tri quyền bằng 
chân thể siêu lý; Tri cụ tri quyền là khác, Tri dĩ tri quyền là khác. Tôi nhận thấy người 
bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói Tri cụ tri quyền là khác, người cũng là 
khác, như thế vậy là sai. Nhưng không nên nói Tri cụ tri quyền là khác, người cũng là 
khác; cũng không nên nói tôi nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý, như 
nhận thấy Tri dĩ tri quyền bằng chân thể siêu lý; Tri cụ tri quyền là khác, Tri dĩ tri 
quyền cũng là khác. Tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Tri cụ 
tri quyền bằng chân thể siêu lý. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy phải nói 
rằng tôi nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Tri dĩ tri 
quyền bằng chân thể siêu lý; Tri cụ tri quyền là khác, Tri dĩ tri quyền cũng là khác. Tôi 
nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thể 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


27 


siêu lý, nhưng không nên nói Tri cụ tri quyền là khác, người cũng là khác như thế vậy 
là sai. 

38 . 

* Phản ngữ: Ngài nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Thọ bằng chân thể 
siêu lý, Sắc là khác, Thọ cũng là khác phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Bậc người hành hầu tự liên quan vẫn có” và 
Ngài cũng nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: sắc là khác, người cũng là khác phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói cách 
đó. 

* Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội nghịch hành dù rằng Ngài nhận thấy sắc bằng chân thể 
siêu lý, như nhận thấy Thọ bằng chân thể siêu lý; sắc là khác, Thọ cũng là khác. Đức 
Thế Tôn có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có” và Ngài cũng nhận thấy sắc 
bằng chân thể siêu lý. Chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng sắc là khác, người cũng là 
khác. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy: Phải nói rằng tôi nhận thấy sắc 
bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Thọ bằng chân thể siêu lý. sắc là khác, Thọ cũng 
là khác. Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có” và tôi 
nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói sắc là khác, người cũng là 
khác. Như thế vậy là sai. Nhưng không nên nói sắc là khác, người cũng là khác. Cũng 
không nên nói tôi nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Thọ bằng chân 
thể siêu lý; sắc là khác, Thọ cũng là khác. Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Bậc 
người hành để tự lợi vẫn có” và tôi vẫn thấy sắc bằng chân thể siêu lý; mà Ngài tường 
thuật trong vấn đề đó như vầy: Phải nói rằng, tôi nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý, 
Sắc là khác, Thọ cũng là khác. Đức Thế Tôn có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi 
vẫn có” và tôi nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói sắc là khác, 
người cũng là khác. Như thế vậy sai. ... 

39 . 

Phản ngữ: Ngài nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Tưởng ... như 
nhận thấy Hành ... như nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý. sắc là khác, Thức cũng 
là khác phải chăng? 

40 . 

Phản ngữ: Ngài nhận thấy Thọ bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Tưởng ... như 
nhận thấy Hành ... như nhận thấy Thức ... như nhận thấy sắc bằng chân thể siêu lý. 
Thọ là khác, sắc cũng là khác phải chăng? 

41 . 

Phản ngữ: Ngài nhận thấy Tưởng bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Hành ... như 
nhận thấy Thức ... như nhận thấy sắc ... như nhận thấy Thọ bằng chân thể siêu lý; 
Tưởng là khác, Thọ cũng là khác phải chăng? ... 

42 . 

Phản ngữ: Ngài nhận thấy Hành bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Thức ... như 
nhận thấy sắc ... như nhận thấy Thọ ... như nhận thấy Tưởng bằng chân thể siêu lý; 
Hành là khác, Tưởng cũng là khác phải chăng? ... 

43 . 

Phản ngữ: Ngài nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy sắc ... như nhận 
thấy Thọ ... như nhận thấy Tưởng ... như nhận thấy Hành bằng chân thể siêu lý; Thức 
là khác, Hành cũng là khác phải chăng? ... 


44 . 



28 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Phản ngữ: Ngài nhận thấy Nhãn xứ bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Nhĩ xứ ... như 
nhận thấy Pháp xứ bằng chân thể siêu lý. Nhãn xứ là khác, Pháp xứ cũng là khác phải 
chăng? 

45 . 

Phản ngữ: Ngài nhận thấy Nhĩ xứ ... Pháp xứ bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy 
Nhãn xứ ... như nhận thấy Ý xứ bằng chân thể siêu lý. Pháp xứ là khác, Ý xứ cũng là 
khác phải chăng? ... 

46 . 

Phản ngữ: Ngài nhận thấy Nhãn giới bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Nhĩ giới ... 
như nhận thấy Pháp giới bằng chân thể siêu lý. Nhãn giới là khác, Pháp giới cũng là 
khác phải chăng? ... 

47 . 

Phản ngữ: Ngài nhận thấy Nhĩ giới bằng chân thể siêu lý ... Ngài nhận thấy Pháp giới 
bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Nhãn giới ... như nhận thấy Ý thức giới bằng 
chân thể siêu lý; Pháp giới là khác, Ý thức giới cũng là khác phải chăng? ... 

48 . 

Phản ngữ: Ngài nhận thấy Nhãn quyền bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Nhĩ quyền 
... như nhận thấy Tri cụ tri quyền (Annãtãvindrĩya) bằng chân thể siêu lý. Nhãn quyền 
là khác, Tri cụ tri quyền là khác phải chăng? ... 

49 . 

* Phản ngữ: Ngài nhận thấy Nhĩ quyền ... Tri cụ tri quyền ... bằng chân thể siêu lý, như 
nhận thấy Nhãn quyền ... như nhận thấy Tri dĩ tri quyền (Annỉndrĩya) bằng chân thể 
siêu lý; Tri cụ tri quyền (Annãtãvindrĩya) là khác, Tri dĩ tri quyền (AMỈndrĩya) cũng là 
khác phải chăng? ... Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Phật Ngài có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có” và Ngài 
cũng nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Tri cụ tri quyền là khác, người cũng là khác phải chăng? Tự ngôn: Không 
nên nói thế đó! 

* Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội nghịch hành, dù rằng Ngài nhận thấy Tri cụ tri quyền 
bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Tri dĩ tri quyền bằng chân thể siêu lý; Tri cụ tri 
quyền là khác, Tri dĩ tri quyền cũng là khác. Đức Thế Tôn Ngài có phán như vầy: 
“Bậc người hành để tự lợi vẫn có” và Ngài cũng nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân 
thể siêu lý. Chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tri cụ tri quyền là khác, người cũng 
là khác. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy: Phải nói rằng tôi nhận thấy Tri 
cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý. Tri cụ tri quyền là khác, Tri dĩ tri quyền cũng là 
khác. Đức Phật Ngài có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có” và tôi cũng nhận 
thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý. Nhưng không nên nói rằng Tri cụ tri quyền 
là khác, người cũng là khác. Như thế vậy sai. Nhưng chớ nên nói như vầy: “Tri cụ tri 
quyền là khác, người cũng là khác. Cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy Tri cụ tri 
quyền bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Tri dĩ tri quyền bằng chân thể siêu lý. Tri 
cụ tri quyền là khác, Tri dĩ tri quyền cũng là khác. Đức Phật Ngài có phán rằng: “Bậc 
người hành để tự lợi vẫn có” và tôi nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý. 
Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng tôi nhận thấy Tri cụ tri 
quyền bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Tri dĩ tri quyền bằng chân thể siêu lý. Tri 
cụ tri quyền là khác, Tri dĩ tri quyền cũng là khác. Đức Phật Ngài có phán rằng: “Bậc 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


29 


người hành để tự lợi vẫn có” và tôi nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý, 
nhưng không nên nói Tri cụ tri quyền là khác, người cũng là khác, như thế vậy là sai!... 
Dứt phần Tỷ giảo (Opammasahsandanã) 


PHẦN TỨ CHỦNG TỶ (CA TUKKANA YASANSANDANA) 

50 . 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc là người phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

* Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu 
lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng sắc là người, mà Ngài tường thuật trong vấn 
đề đó như vầy: “Phải nói rằng, tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý”, nhưng 
không nên nói sắc là người, như thế vậy sai. Nhưng không thể nói sắc là người, cũng 
không nên nói tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, mà Ngài tường thuật trong 
vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng, tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng 
không nên nói sắc là người, như thế vậy sai”... 

51 . 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người trong sắc phải chăng? ... Người ngoài ra sắc phải chăng? ... sắc 
trong người phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

* Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu 
lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng sắc trong người, mà Ngài tường thuật trong 
vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng, tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng 
không nên nói sắc trong người, như thế vậy sai”. Nhưng chớ nói rằng sắc trong người, 
cũng chẳng nên nói tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý. Mà Ngài tường thuật 
trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng, tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, 
nhưng chớ nên nói sắc trong người, như thế vậy sai” ... 

52 . 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ là người phải chăng? ... Người trong Thọ phải chăng? ... Người ngoài ra 
Thọ phải chăng? ... Thọ trong người phải chăng? ... Tưởng là người phải chăng? ... 
Người trong Tưởng phải chăng? ... Người ngoài ra Tưởng phải chăng? ... Tưởng trong 
người phải chăng? ... Hành là người phải chăng? ... Người trong Hành phải chăng? ... 
Người ngoài ra Hành phải chăng? ... Hành trong người phải chăng? ... Thức là người 
phải chăng? ... Người trong Thức phải chăng? ... Người ngoài ra Thức phải chăng? ... 
Thức trong người phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

* Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu 
lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Thức trong người, mà Ngài tường thuật trong 
vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng 
không nên nói Thức trong người, như thế vậy sai”. Nhưng chớ nên nói rằng Thức 
trong người, cũng không nên nói tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, mà Ngài 
tường thuật trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể 
siêu lý, nhưng không nên nói Thức trong người. Như thế vậy sai”. 

53 . 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



30 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


54 . 


55 . 


56 . 


57 . 


Tự ngôn: Nhãn xứ là người phải chăng? ... Người trong Nhãn xứ phải chăng? ... 
Người ngoài ra Nhãn xứ phải chăng? ... Nhãn xứ trong người phải chăng? ... Pháp xứ 
là người phải chăng? ... Người trong Pháp xứ phải chăng? ... Pháp xứ trong người phải 
chăng?... 

... Nhãn giới là người phải chăng? ... Người trong Nhãn giới phải chăng? ... Người 
ngoài ra Nhãn giới phải chăng? ... Nhãn giới trong người phải chăng? ... Pháp giới là 
người phải chăng? ... Người trong Pháp giới phải chăng? ... Người ngoài ra Pháp giới 
phải chăng? ... Pháp giới trong người phải chăng? ... 

Tự ngôn: ... Nhãn quyền là người phải chăng? ... Người trong Nhãn quyền phải 
chăng? ... Người ngoài ra Nhãn quyền phải chăng? ... Nhãn quyền trong người phải 
chăng? ... Tri cụ tri quyền là người phải chăng? ... Người trong Tri cụ tri quyền 
(Annãtãvindrĩya) phải chăng? ... Người ngoài ra Tri cụ tri quyền phải chăng? ... Tri cụ 
tri quyền trong người phải chăng? ... Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu 
lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tri cụ tri quyền trong người, mà Ngài tường 
thuật trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng, tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu 
lý, nhưng không nên nói Tri cụ tri quyền trong người, như thế vậy là sai”. Nhưng chớ 
nói rằng Tri cụ tri quyền trong người, cũng không nên nói tôi nhận thấy người bằng 
chân thể siêu lý, mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng, tôi 
nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói Tri cụ tri quyền trong 
người, như thế vậy là sai”... 

Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? ... Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Phật Ngài có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có”, như thế 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: sắc là người phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó. 

Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội nghịch hành dù rằng Đức Phật Ngài có phán rằng: “Bậc 
người hành để tự lợi vẫn có”, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng sắc là người, mà 
Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng Đức Phật có phán rằng Bậc 
người hành để tự lợi vẫn có”, nhưng không nên nói sắc là người, thế vậy là sai. Nhưng 
chớ nên nói sắc là người, cũng không nên nói Đức Phật có phán rằng Bậc người hành 
để tự lợi vẫn có, mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy: Phải nói rằng Đức Phật 
Ngài có phán như vầy: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có”, chớ nên nói sắc là người vì 
thế vậy sai... 

Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Phật Ngài có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có, như thế vậy 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Người trong sắc phải chăng? ... Người ngoài ra sắc phải chăng? ... sắc 
trong người phải chăng? ... Thọ trong người phải chăng? ... Người trong Thọ phải 
chăng? ... Người ngoài ra Thọ phải chăng? ... Thọ trong người phải chăng?... Tưởng là 
người phải chăng? ... Người trong Tưởng phải chăng? ... Người ngoài ra Tưởng phải 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


31 


chăng? ... Tưởng trong người phải chăng? ... Hành là người phải chăng? ... Người 
trong hành phải chăng? ... Người ngoài ra hành phải chăng? ... Hành trong người phải 
chăng?... Thức là người phải chăng? ... Người trong Thức phải chăng? ... Thức ngoài 
ra người phải chăng? ... Thức trong người phải chăng?... Tự ngôn: Không nên nói thế 
đó. 

* Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội nghịch hành dù cho Đức Phật có phán rằng: “Bậc người 
hành để tự lợi vẫn có”, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Thức trong người, mà 
Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng Đức Phật có phán như vầy, 
người hành để tự liên quan vẫn có”, mà không nên nói Thức trong người, thế vậy là 
sai! Nhưng chớ nên nói Thức trong người, cũng chẳng nên nói Đức Phật có phán như 
vầy: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có”, mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy 
phải nói rằng Đức Thế Tôn Ngài có phán như vầy: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có”, 
nhưng chó nên nói Thức trong người, như thế vậy sai. 

* Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Phật Ngài có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có, như thế 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nhãn xứ là người phải chăng? ... Người trong Nhãn xứ phải chăng? ... 
Người ngoài ra Nhãn xứ phải chăng? ... Nhãn xứ trong người phải chăng? ... Pháp xứ 
là người phải chăng? ... Người trong Pháp xứ phải chăng? ... Người ngoài ra Pháp xứ 
phải chăng? ... Pháp xứ trong người phải chăng?... Nhãn giới là người phải chăng? ... 
Người trong Nhãn giới phải chăng? ... Người ngoài ra Nhãn giới phải chăng? ... Nhãn 
giới trong người phải chăng?... Pháp giới là người phải chăng? ... Người trong Pháp 
giới phải chăng? ... Người ngoài ra Pháp giới phải chăng? ... Pháp giới trong người 
phải chăng? ... 

* Phản ngữ: ... Nhãn quyền là người phải chăng? ... Người trong Nhãn quyền phải 
chăng? ... Người ngoài ra Nhãn quyền phải chăng? ... Nhãn quyền trong người phải 
chăng? ... Tri cụ tri quyền (Annãtãvindrĩya) là người phải chăng? ... Người trong Tri 
cụ tri quyền phải chăng? ... Người ngoài ra Tri cụ tri quyền phải chăng? ... Tri cụ tri 
quyền trong người phải chăng? ... Tự ngôn: Không nên nói thế đó! 

* Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội nghịch hành dù rằng Đức Phật có phán như vầy: “Bậc 
người hành để tự lợi vẫn có”, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tri cụ tri quyền 
trong người, mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy phải nói rằng Đức Phật 
Ngài có phán như vầy: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có”, nhưng không nên nói Tri cụ 
tri quyền trong người, như thế vậy là sai. Nhưng chớ nên nói Tri cụ tri quyền trong 
người, cũng chẳng nên nói Phật Ngài có phán như vầy: “Bậc người hành để tự lợi vẫn 
có”, mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy, phải nói rằng Đức Phật có phán 
như vầy: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có”, nhưng chớ nên nói Tri cụ tri quyền trong 
người, như thế vậy sai... 

Dứt phần Tứ chủng tỷ (Catukkhanayasahsandanã) 



32 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


PHẦN TƯỚNG BÌNH ĐẢNG (LAKKHANA YUTTIKA TA) 

60 . 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người hữu duyên (sappaccaya) phải chăng? ... Người vô duyên 
(appaccaya) phải chăng? ... Người là hữu vi phải chăng? ... Người là vô vi phải chăng? 
... Người trường tồn (sassata) phải chăng? ... Người vô thường ịasassata) phải chăng? 
... Người hữu tướng (sanỉmỉtta) phải chăng? ... Người vô tướng (animitta) phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... dón gọn (sahkhitta). 

61 . 

* Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Phật có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có”, như thế phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Người hữu duyên phải chăng? ... Người vô duyên phải chăng? ... Người là 
hữu vi phải chăng? ... Người là vô vi phải chăng? ... Người là trường tồn phải chăng? 
... Người không trường tồn phải chăng? ... Người hữu tướng phải chăng? ... Người vô 
tướng phải chăng? ... Tự ngôn: Không nên nói thế đó... dón gọn (Sankhitta). 

Dứt phần Tướng bình đăng 


62 . 


* 


* 

63 . 

* 


* 

64 . 

* 


* 


65 . 


NGỮ THANH KH1ÉT (VOCANASODHANA) 

Tự ngôn: Người là thật tướng mà nhận thấy đặng, thật tướng chồ nhận thấy đặng cũng 
là người phải chăng? Phản ngữ: Người là thật tướng hoặc có chổ nhận thấy đặng thành 
người hoặc không thành người. 

Tự ngôn: Hoặc có người là thật tướng mà nhận thấy đặng, hoặc thành thật tướng mà 
nhận thấy không đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói cách đó ... 

Tự ngôn: Người là thật tướng chắc thật (chân thể), thật tướng chắc chắn cũng là người 
phải chăng? Phản ngữ: Người là thật tướng chồ chắc chắn, nhưng thật tướng lối chắc 
chắn cũng có thành người, cũng không thành người. 

Tự ngôn: Cũng có người là thật tướng chắc chắn, cũng có người là phi thật tướng chắc 
chắn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

Tự ngôn: Người là thật tướng chồ đang gặp gõ, thật tướng chồ đang gặp gõ cũng là 
người phải chăng? Phản ngữ: Người là thật tướng chồ đang gặp gõ, nhưng thật tướng 
chồ đang gặp gõ hoặc thành người, hoặc không thành người. 

Tự ngôn: Cũng có người thành thật tướng chồ đang gặp gõ, cũng có không thành thật 
tướng chồ đang gặp gõ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 


* Tự ngôn: Người thành thật tướng đang hiện bày, thật tướng đang hiện bày đang thành 
người phải chăng? Phản ngữ: Người thành thật tướng chồ đang hiện bày; nhưng thật 
tướng chồ đang hiện bày hoặc thành người, hoặc không thành người. 

* Tự ngôn: Có người thành thật tướng đang hiện bày, cũng có không thành thật tướng 
đang hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 


66 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


33 


* Tự ngôn: Người thành thật tướng đang có, thật tướng đang có cũng thành người phải 
chăng? Phản ngữ: Người thành thật tướng đang có, nhưng thật tướng đang có hoặc 
thành người hoặc không thành người. 

* Tự ngôn: Có người thành thật tướng đang có, hoặc không thành thật tướng đang có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

* Tự ngôn: Người thành thật tướng cho đang có, nhưng thật tướng chồ đang có không 
thành người tất cả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thành thật tướng cho đang có, nhưng thật tướng chồ đang không có 
không thành người tất cả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó! ... rút gọn 
(sankhitta). 

Dứt Ngữ thanh khiết 


CẬT VẤN CHÉ ĐỊNH (PANNA TTANUYOGA) 

68 . 

* Tự ngôn: Người gọi là sắc do sắc giới (Rũpadhãtu) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người gọi là hữu dục do Dục giới (Kãmadhãtu) phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

69 . 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh gọi là hữu sắc do sắc giới (Rũpãdhãtu) phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh gọi là hữu dục do Dục giới (Kãmadhãtu) phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

70 . 

* Tự ngôn: Người gọi là vô sắc bởi Vô sắc giới (Arũpadhãtu) phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người gọi là hữu dục do Dục giới (Kãmadhãtu) phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh gọi là vô sắc do Vô sắc giới (Arũpadhãtu) phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh gọi là hữu dục do Dục giới (Kãmadhãtu) phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

71 . 

Tự ngôn: Tất cả chúng sanh gọi là hữu sắc do sắc giới (Rũpadhãtu); tất cả chúng sanh 
gọi là Vô Sắc do Vô sắc giới (Arũpadhãtu); và có người đã lướt khỏi sắc giới vào đến 
Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

72 . 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh gọi là hữu sắc do sắc giới (Rũpadhãtu); Tất cả chúng 
sanh gọi là vô sắc do Vô sắc giới (Arũpadhãtu); và có người đã lướt khỏi sắc giới vào 
đến Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chúng sanh hữu sắc đã tiêu diệt, thì chúng sanh vô sắc mới sanh lên phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


73 . 



34 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Định đặt gọi mình hay gọi thân thể, gọi thân thể hay gọi mình gồm chung 
lại cũng là thân. Chế định cả hai cách như thế cũng là một thứ, một ý nghĩa đồng nhau, 
giống như nhau phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Định đặt rằng người hoặc gọi linh hồn, hay gọi linh hồn hoặc gọi người, 
chung quy cũng là người, cả hai chế định như thế cũng một cách, một ý nghĩa hẳn 
đồng như nhau phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân là khác, người cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Linh hồn là khác, thân thể là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó. 

* Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù cho định đặt gọi mình, gọi thân thể, hoặc gọi 
thân thể hay gọi mình gồm chung lại là thân, cả hai chế định như thế cũng một thứ, 
một ý nghĩa, đều đồng bằng như nhau. Định đặt là người hoặc linh hồn, hoặc gọi linh 
hồn hay gọi người chung quy cũng là người, chế định cả hai như thế cũng một thứ, 
một ý nghĩa đều đồng bằng như nhau. Nói thân là khác, người cũng là khác. Chính do 
nhân đó, Ngài mới nói rằng linh hồn là khác, thân thể cũng là khác. Mà Ngài tường 
thuật trong vấn đề đó như vầy: Phải nói rằng định đặt gọi mình hoặc thân thể hay gọi 
thân thể hoặc gọi mình, chung quy lại là thân. Chế định cả hai thứ ấy cũng một thứ, có 
một ý nghĩa vẫn đều đồng như nhau. Chế định gọi thân hoặc gọi linh hồn, hay gọi linh 
hồn hoặc gọi thân, chung quy chế định cả hai thứ như thế cũng một cách, một nghĩa 
đều đồng như nhau. Thân là khác, người là khác. Nhưng không nên nói rằng linh hồn 
là khác, thể xác là khác, như thế vậy là sai. Nhưng chớ nên nói rằng linh hồn là khác, 
thể xác là khác; cũng không nên nói như vầy: định đặt gọi mình hay gọi thân thể, hoặc 
gọi thân thể hay gọi mình, chung quy lại là thân. Chế định cả hai cách này lại cũng 
một thứ, một nghĩa đồng bằng như nhau. Định đặt là thân hoặc gọi linh hồn; hay gọi 
linh hồn hoặc gọi thân chung quy lại là người. Chế định cả hai cũng như một thứ, một 
ý nghĩa đồng bằng như nhau. Thân thể là khác, người cũng là khác. Mà Ngài tường 
thuật trong vấn đề đó như vầy: Phải nói rằng định đặt gọi mình hay gọi thân thể, hoặc 
gọi thân thể hay gọi mình, chung quy lại là thân. Chế định cả hai thứ như thế cũng là 
một thứ, một ý nghĩa đều đồng như nhau. Định đặt thân hoặc gọi linh hồn, hay gọi linh 
hồn hoặc gọi thân chung quy là người, chế định cả hai thứ như thế cũng là một thứ, 
một ý nghĩa đều đồng như nhau. Gọi thân là khác, người cũng là khác, nhưng chó nên 
nói như thế này: Linh hồn là khác, thể xác là khác, như thế vậy là sai. 

* Phản ngữ: Định đặt gọi mình hay gọi thân thể, hoặc gọi thân thể hay gọi mình, chung 
quy là thân, chế định cả 2 như thế cũng một cách, một nghĩa lý, đều đồng bằng như 
nhau phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có”, như 
thế phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thân là khác, người cũng là khác phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế 
đó. 

* Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội nghịch hành dù rằng định đặt gọi mình hay gọi thân thể, 
hoặc gọi thân thể hay gọi mình chung quy cũng là thân. Chế định cả hai như thế cũng 
một thứ, một nghĩa đều đồng như nhau. Đức Thế Tôn có phán rằng: “Bậc người hành 
để tự liên quan đang có”, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Thân là khác, người 
cũng là khác. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy: Phải nói rằng định đặt gọi 
mình, hay gọi thân thể, hoặc gọi thân thể hay gọi mình, chung quy lại là thân. Chế định 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


35 


cả hai thứ như thế cũng một cách, một ý nghĩa đều đồng như nhau. Đức Thế Tôn Ngài 
có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có”; nhưng không nên nói thân là khác, 
người cũng là khác như thế vậy là sai, nhưng không nên nói thân là khác, người cũng 
là khác. Cũng chớ nói rằng chế định gọi mình hay gọi thân thể, hoặc gọi thân thể hay 
gọi mình, chung quy cũng là thân. Chế Định cả hai như thế cũng một thứ một nghĩa 
đều đồng như nhau. Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn 
có”. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy phải nói rằng định đặt gọi mình hay 
gọi thân thể hoặc gọi thân thể hay gọi mình, quy chung lại chỉ là thân; chế định cả hai 
như thế cũng một thứ, một ý nghĩa đều đồng như nhau. Đức Thế Tôn Ngài có phán 
rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có”. Nhưng không nên nói rằng: “Thân là khác, 
người cũng là khác”, như thế vậy là sai. 

Dứt Chế định cật vấn 


76 . 


77 . 


78 . 


THÚ HƯỚNG CẬT VẤN (GATIANUYOGA) 

Tự ngôn: Người luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế giới khác 
đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chính người đó luôn chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế giới khác 
đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người khác luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế giới 
khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế giới khác 
đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chính tự người đó luôn tự người khác luân chuyển đi khỏi thế giới này đến 
thế giới khác, khỏi thế giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 


79 . 

* Tự ngôn: Người luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế giới khác 
đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chính người đó cũng không đặng luân chuyển đi, người khác cũng không 
đặng luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế giới khác đến thế 
giới này phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

80 . 

* Tự ngôn: Người luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế giới khác 
đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chính người đó luân chuyển đi, người khác luân chuyển đi cũng chính 
người đó luôn người khác luân chuyển đi. Người đó không đặng luân chuyển đi, người 
khác cũng không đặng luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 


81 . 



Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


36 


* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng người luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, 
khỏi thế giới khác đến thế giới này phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Người đó luân chuyển đi 7 lần là quá rồi 
sẽ thành người làm cho tận khổ đặng, bởi hết tất cả triền”, như thế vẫn có nghe thật 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu cách đó thì người cũng luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới 
khác; khỏi thế giới khác đến thế giới này chớ gì? 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng người luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới 
khác, khỏi thế giới khác đến thế giới này phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: "Này Chư Phíc-khú 1 , cách luân chuyển đi 
của tất cả chúng sanh kẻ có vô minh là đồ phòng ngại, có Ái là đồ ràng rịch, luân 
chuyển luân hồi vô thủy vô chung”, như thế là vẫn có nghe chắc thật phải không? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu cách đó người cũng luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, 
khỏi thế giới khác đến thế giới này chớ gì? 

* Tự ngôn: Người luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế giới khác 
đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chính người đó luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

* Tự ngôn: Chính người đó luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có người thành nhân loại rồi thành Chư thiên cũng có phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhân loại cũng chính người đó, Chư thiên cũng chính người đó phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhân loại cũng chính người đó, Chư thiên cũng chính người đó phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thành nhân loại rồi thành Chư thiên, thành Chư thiên rồi thành nhân 
loại. Nhân loại sanh lên Chư thiên thành người khác, rồi sanh về nhân loại cũng là 
người khác (thành người riêng người). Còn nói chính người đó luân chuyển đi như thế 
là sai; còn nếu nói người luân chuyển đi chính người đó vượt khỏi thế giới này đi đến 
thế giới khác chẳng phải người khác, nếu như vậy thì sự chết sẽ không có, dĩ nhiên sát 
sanh cũng sẽ nhận thấy không đặng, nghiệp vẫn có, quả của nghiệp vẫn có, quả tất cả 
của nghiệp đã làm vẫn có, thiện và bất thiện vẫn cho quả. Nói rằng: “Chính người đó 
luân chuyển đi vậy là sai”... 

* Tự ngôn: Chính người đó luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có người thành nhân loại rồi thành dạ xoa ... thành ngạ quỉ ... thành địa 
ngục ... thành bàng sanh ... thành lừa ... thành lạc đà ... thành bò ... thành heo ... thành 
trâu cũng có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


1 Phíc - Khú: Tỷ Kheo, Tỳ Khưu hay Sa Môn. 




Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


37 


* Tự ngôn: Nhân loại chính là người đó, trâu cũng chính là người đó phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhân loại cũng chính là người đó, trâu cũng chính là người đó phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thành nhân loại rồi thành con trâu, thành con trâu rồi thành nhân loại, 
là người sanh làm nhân loại thì con trâu là khác, người sanh làm nhân loại cũng là 
khác. Nói rằng chính người đó luân chuyển đi thế vậy là sai ... Neu nói người luân 
chuyển đi, chính người đó vượt khỏi thế giới này đi đến thế giới khác, chẳng phải 
người khác; nếu như vậy sự chết sẽ không có. Tuy nhiên sát sanh cũng sẽ nhận thấy 
không đặng, nghiệp vẫn có, quả của nghiệp vẫn có, quả của tất cả nghiệp đã làm vẫn 
có, thì thiện và bất thiện vẫn cho quả. Còn nói rằng: “Chính người đó luân chuyển đi, 
thế vậy là sai”... 

* Tự ngôn: Chính người đó luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có người đã làm vua rồi làm phạm chí cũng có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Làm vua cũng chính là người đó, làm phạm chí cũng chính là người đó 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Có người làm vua rồi làm thương gia ... làm cận thắng tiện dân cũng có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Làm vua cũng chính là người đó, làm cận thắng tiện dân cũng chính là 
người đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Có người làm phạm chí rồi làm thương gia, làm cận thắng tiện dân ... làm 
vua cũng có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phạm chí cũng chính là người đó, vua cũng chính là người đó phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Có người làm thương gia rồi làm cận thắng tiện dân ... làm vua ... rồi làm 
phạm chí cũng có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thương gia chính cũng là người đó, phạm chí chính cũng là người đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Có người làm cận thắng tiện dân rồi làm vua ... làm thương gia cũng có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cận thắng tiện dân cũng là người đó, thương gia chính cũng người đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tự người đó luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người cụt tay thì thành người cụt tay phải chăng? Người cụt chân thì thành 
người cụt chân phải chăng? Người cụt tay và chân thì thành người cụt tay và chân phải 
chăng? Người lồ tai vảnh ... người lồ mũi hỉnh lên ... người có tai vảnh và mủi hỉnh lên 
... người cụt ngón tay ngón chân ... người cụt ngón tay cái, ngón chân cái... người đứt 
gân to ... người tay quấu ... người tay xòe ... người bệnh suyển ... người lé ... người 
bệnh lác ... người có trái rạ, ... người có lác voi, ... người ho lao ... người phong xù ... 
con lạc đà ... con bò ... con lừa ... con heo ... con trâu cũng chỉ thành con trâu phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


84 . 



38 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: Không nên nói rằng: “Tự người đó luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế 
giới khác, khỏi thế giới khác đến thế giới này phải chăng”? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Người thành Dự Lưu vượt khỏi thế giới nhân loại vào đến thế giới Chư 
thiên, rồi chỉ vẫn thành Dự Lưu dĩ nhiên trong thế giới Chư thiên đó chẳng phải hay 
sao? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Dầu rằng bực người thành tựu Dự Lưu vượt khỏi thế giới nhân loại vào đến 
thế giới Chư thiên rồi chỉ vẫn là Dựu Lưu dĩ nhiên trong thế giới Chư thiên đó. Chính 
do nhân đó, Ngài mới nói rằng tự người đó luân chuyển ra khỏi thế giới này đến thế 
giới khác, khỏi thế giới khác đến thế giới này. 

85 . 

* Tự ngôn: Ngài đã nhứt định rằng bực người thành tựu Dự Lưu lướt khỏi thế giới nhân 
loại vào đến thế giới Chư thiên rồi hẳn là chỉ nhập lưu dĩ nhiên trong thế giới Chư 
thiên đó, và do nhân đó chính người đó luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới 
khác, khỏi thế giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngài nhứt định rằng bực thành tựu Dựu Lưu vượt khỏi thế giới nhân loại 
vào đến thế giới Chư thiên rồi còn thành nhân loại ở tại thế giới Chư thiên đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

86 . 

* Tự ngôn: Tự người đó luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Không thành khác, không thay đổi mà luân chuyển đi phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó. 

87 . 

* Tự ngôn: Không thành ra khác, không thay đổi mà luân chuyển đi phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người cụt tay thì thành người cụt tay phải chăng? Người cụt chân thì thành 
người cụt chân phải chăng? ... người có lồ tai vảnh ... người có lồ mũi hỉnh lên ... 
Người có tai vảnh, lồ mũi hỉnh lên ... người cụt ngón tay và ngón chân ... người cụt 
ngón chân và ngón tay cái ... người đứt gân to ... người tay quấu ... người tay xòe ... 
người bệnh suyễn ... người lé ... người bịnh lác ... người có trái rạ ... người có lác voi... 
người ho lao ... người phong xù ... con lạc đà ... con lừa ... con bò ... con heo ... con 
trâu cũng chỉ thành con trâu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

88 . 


* Tự ngôn: Tự người đó luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành người có hình sắc luân chuyển đi phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành người có hình sắc luân chuyển đi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Linh hồn cũng cái đó, thể xác cũng cái đó phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó. 

* Tự ngôn: Thành người có Thọ ... thành người có Tưởng ... thành người có Hành ... 
thành người có Thức luân chuyển đi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành người có thức luân chuyển đi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Linh hồn cũng là cái đó, thể xác cũng là cái đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


89 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


39 


* Tự ngôn: Tự người đó luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành người vô sắc luân chuyển đi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Thành người vô sắc luân chuyển đi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hồn là khác, xác cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Thành người vô Thọ ... thành người vô Tưởng ... thành người vô Hành ... 
thành người vô Thức luân chuyển đi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành người vô Thức luân chuyển đi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hồn là khác, xác cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

90 . 

* Tự ngôn: Chính người đó luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc luân chuyển đi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc luân chuyển đi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hồn cũng là cái đó, xác cũng là cái đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ ... Tưởng ... Hành ... Thức luân chuyển đi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thức luân chuyển đi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hồn cũng cái đó, xác cũng cái đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

91 . 

* Tự ngôn: Chính người đó luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc không luân chuyển đi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc không luân chuyển đi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hồn là khác, xác cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Thọ ... Tưởng ... Hành ... Thức không luân chuyển đi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thức không luân chuyển đi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hồn là khác, xác cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... dón gọn (sahkhitta). 

* Tự ngôn: Dả như người chết đi trong khi tất cả uẩn diệt mất đi cũng là đoạn kiến mà 
Đức Phật Ngài đã chưa hẳn. Dù cho người không diệt mất trong khi các uẩn diệt mất. 
Neu mà người không chết mất trong khi các uẩn diệt đi thì người cũng sẽ trường tồn 
(nếu vậy) sẽ đồng như Níp-bàn. 

Dứt thú hướng cật vấn 



40 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Y CHÉ ĐỊNH CẬT VẤN (UPADAPAMATTANUYOGA) 

92 . 

* Tự ngôn: Do nương sắc mới chế định người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc vô thường là hữu vi nương duyên sanh ra vẫn có sự mất đi, dĩ nhiên có 
hoại cố nhiên tiêu tan, vẫn phải diệt, thay đổi là lẽ thường phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Cho đến người cũng không trường tồn là hữu vi do nhờ duyên sanh ra, lẽ 
thường phải mất đi, lẽ phải hư hoại, dĩ nhiên phải tiêu tan, cố nhiên phải diệt mất thay 
đổi là lối thường phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do nương Thọ, ... do nương Tưởng, ... do nương Hành, ... do nương Thức 
mới chế định ra người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thức vô thường thành hữu vi nương duyên sanh ra vẫn có sự mất đi, ... vẫn 
có hư hao, ... vẫn có tiêu tan, ... vẫn có diệt đi, ... vẫn có biến đổi phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người cũng phải vô thường thành hữu vi nương duyên mới sanh ra, vẫn 
phải có mất, vẫn có hư, vẫn có tan rã, vẫn có diệt đi, vẫn có thay đổi phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

93 . 

* Tự ngôn: Do nương sắc mới chế định ra người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nương sắc xanh mới chế định ra người phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do nương sắc vàng ... do nương sắc đỏ ... do nương sắc trắng ... do nương 
sắc thấy đặng ... do nương sắc thấy không đặng ... do nương sắc đụng không đặng mới 
chế định ra người đụng không đặng phải chăng. Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

94 . 

* Tự ngôn: Do nương Thọ mới chế định ra người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nương Thọ thiện mới chế định ra người thiện phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó. 

* Tự ngôn: Do nương Thọ thiện mới chế định ra người thiện phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ thiện có dị thục quả, có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ưa thích, có 
quả đáng bành tướng tâm, có quả vô hại, lợi ích an vui, quả dị thục lạc phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

* Tự ngôn: Cho đến người thiện cũng có dị thục quả, có quả đáng mong mỏi, có quả 
đáng ưa thích, có quả đáng mở mang tâm, có quả vô hại lợi ích an vui và dị thục quả 
lạc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

95 . 

* Tự ngôn: Do nương Thọ mới chế định ra người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nương Thọ bất thiện mới chế định ra người bất thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó. 

* Tự ngôn: Do nương Thọ bất thiện mới chế định ra người bất thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ bất thiện có dị thục quả, có quả không đáng mong mỏi, có quả không 
đáng ưa thích, có quả không đáng mở mang tâm, có quả hại có tăng thêm khổ và có 
quả dị thục khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


41 


* Tự ngôn: Cho đến người bất thiện cũng có dị thục quả không đáng mong mỏi, có quả 
không đáng ưa thích, có quả không đáng mở mang tâm, có quả hại có khổ tăng thêm 
và có dị thục quả khổ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

) 6 . 

* Tự ngôn: Do nưong Thọ mới chế định ra người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nưong Thọ vô ký mới chế định thành người vô ký phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó. 

* Tự ngôn: Do nưong Thọ vô ký mới chế định thành người vô ký phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ vô ký không thường, thành hữu vi nưong duyên mới sanh ra, lẽ thường 
có sự mất, vẫn có sự suy đồi, vẫn có sự tan rã, vẫn có sự diệt mất và vẫn có sự đổi thay 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cho đến người vô ký cũng không trường tồn, thành hữu vi nương duyên 
sanh ra, vẫn có sự mất, vẫn có sự suy đồi, vẫn có sự tan rã, vẫn có sự tiêu diệt và vẫn 
có sự đổi thay phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó ... 

* Tự ngôn: Do nương Tưởng ... do nương Hành .... do nương Thức mới chế định ra 
người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nương Thức thiện mới chế định thành người thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó . 

* Tự ngôn: Do nương Thức thiện mới chế định thành người thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thức thiện có dị thục quả, có quả đáng mong mỏi, quả đáng ưa thích, quả 
đáng mở mang tâm, quả không hại lợi ích an vui, có quả dị thục lạc phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi 

* Tự ngôn: Cho đến người thiện cũng có dị thục quả, có quả đáng mong mỏi, có quả 
đáng ưa thích, có quả đáng mở mang tâm, có quả không hại lợi ích an vui, có quả dị 
thục lạc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

97 . 

* Tự ngôn: Do nương Thức mới chế định ra người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi 

* Tự ngôn: Do nương Thức bất thiện mới chế định thành người bất thiện phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do nương Thức bất thiện mới chế định thành người bất thiện phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thức bất thiện có dị thục quả, có quả không đáng mong mỏi, có quả không 
đáng ưa thích, có quả không đáng mở mang tâm, có quả hại, có khổ càng thêm và có 
quả dị thục phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cho đến người bất thiện cũng có quả dị thục, quả không đáng mong mỏi, có 
quả không đáng ưa thích, có quả không đáng mở mang tâm, có quả hại, có khổ càng 
thêm và có dị thục quả khổ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Í8. 

* Tự ngôn: Do nương Thức mới chế định ra người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nương Thức vô ký mới chế định thành người vô ký phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do nương Thức vô ký mới chế định thành người vô ký phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 



42 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Thức vô ký không bền, thành hữu vi nương duyên mới sanh ra thành hữu 
tận, vẫn có sự hư hoại, vẫn có sự rã tan, vẫn có sự tiêu diệt và vẫn có sự đổi thay phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đen đổi người vô ký cũng không trường tồn, là hữu vi nương duyên sanh ra 
vẫn phải hữu tận, có sự hoại hư, phải tan rã, có sự diệt mất và vẫn có đổi thay phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

99 . 

* Tự ngôn: Do nương nhãn mới gọi là người hữu nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi nhãn diệt đi rồi mới gọi là người có nhãn đã diệt phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói như thế đó ... 

* Tự ngôn: Do nương nhĩ ... do nương tỷ ... do nương thiệt... do nương thân ... do nương 
ý mới gọi là người có ý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi ý đã diệt mới gọi là người có ý đã diệt phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

100 . 

* Tự ngôn: Do nương Tà kiến mới gọi là người Tà kiến phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi người Tà kiến đã diệt mới gọi là người Tà kiến đã diệt phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

101 . 

* Tự ngôn: Do nương tà tư duy ... do nương tà ngữ ... do nương tà nghiệp ... do nương 
tà mạng ... do nương tà tinh tấn ... do nương tà niệm ... do nương tà định mới gọi là 
người tà định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi tà định đã diệt mới gọi là người có tà định đã diệt phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

102 . 

* Tự ngôn: Do nương Chánh kiến mới gọi là người Chánh kiến phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nương Chánh tư duy ... do nương Chánh ngữ ... do nương Chánh nghiệp 
... do nương Chánh mạng ... do nương Chánh tinh tấn ... do nương Chánh niệm ... do 
nương Chánh định mới gọi là người có Chánh định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi Chánh định đã diệt thời gọi là người có Chánh định đã diệt phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

103 . 

* Tự ngôn: Do nương sắc, do nương Thọ mới chế định là người phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nương Nhị uẩn mới chế định là người Nhị phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do nương sắc, do nương Thọ, do nương Tưởng, do nương Hành, do nương 
Thức mới chế định ra người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nương Ngũ uẩn mới chế định ra người Ngũ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

104 . 

* Tự ngôn: Do nương Nhãn xứ, do nương Nhĩ xứ, mới chế định ra người phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


43 


* Tự ngôn: Do nương Nhị xứ mới chế định là người Nhị phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

105 . 

* Tự ngôn: Do nương Nhãn xứ, do nương Nhĩ xứ ... do nương Pháp xứ mới chế định ra 
người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nương Thập nhị xứ mới chế định ra người Thập nhị phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

106 . 

* Tự ngôn: Do nương Nhãn giới, do nương Nhĩ giới mới chế định ra người phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nương Nhị giới mới chế định ra người Nhị phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

107 . 

* Tự ngôn: Do nương Nhãn giới, do nương Nhĩ giới ... do nương Pháp giới mới chế 
định ra người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nương Thập bát giới mới chế định ra người Thập bát phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

108 . 

* Tự ngôn: Do nương Nhãn quyền, do nương Nhĩ quyền mới chế định ra người phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nương Nhị quyền mới chế định ra người Nhị phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

109 . 

* Tự ngôn: Do nương Nhãn quyền, do nương Nhĩ quyền ... do nương Tri cụ tri quyền 
ịannãtãvindrĩya) mới chế định ra người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nương Nhị thập nhị quyền mới chế định ra người Nhị thập nhị phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

110 . 

* Tự ngôn: Do nương Nhứt uẩn hữu mới chế định ra người Nhứt phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nương Tứ uẩn hữu mới chế định ra người Tứ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

111 . 

* Tự ngôn: Do nương Nhứt uẩn hữu mới chế định ra người Nhứt phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nương Ngũ uẩn hữu mới chế định ra người Ngũ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

112 . 

* Tự ngôn: Trong Nhứt uẩn hữu chỉ có người Nhứt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong Tứ uẩn hữu chỉ có người Tứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

113 . 

* Tự ngôn: Trong Nhứt uẩn hữu chỉ có người Nhứt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong Ngũ uẩn hữu chỉ có người Ngũ phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 



44 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


114 . 

* Tự ngôn: Do nương cội cây mới mới chế định ra bóng cây phải chăng? Thế nào thì 
chính thế đó do nương sắc mới chế định ra người phải chăng? 

* Tự ngôn: Do nương cội cây mới chế định ra bóng cây, tuy nhiên cội cây cũng không 
trường tồn thì bóng cây cũng không trường tồn, thế nào thì chính thế đó do nương sắc 
mới chế định ra người mà sắc không trường tồn thì người cũng không trường tồn phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do nương cội cây mới chế định ra bóng cây; cây là khác bóng cũng là khác, 
như thế nào thì cũng như thế đó do nương sắc mới chế định ra người, sắc là khác 
người cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do nương thôn quê mới chế định ra người thôn quê, thôn quê là khác, người 
thôn quê cũng là khác; như thế nào thì cũng vậy do nương sắc mới chế định ra người, 
thì sắc là khác, người là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do nương quốc gia mới chế định ra vua, như thế nào thì giống như thế đó 
do nương sắc mới chế định ra người phải chăng? 

* Tự ngôn: Do nương quốc gia mới chế định ra vua, quốc gia là khác vua cũng khác. 
Như thế nào thì cũng như thế đó do nương sắc mới chế định ra người; sắc là khác, 
người cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cái còng (chân) không phải là người bị còng chân. Cái còng chân có với 
người nào thì riêng người đó gọi là người bị còng. Như thế nào thì cũng như thế đó sắc 
không phải người có sắc, sắc có với người nào thì riêng người đó gọi là người có sắc 
phải chăng? 

* Tự ngôn: Cái còng (chân) không phải người bị còng chân. Cái còng chân có với người 
nào thì riêng người đó gọi là người bị còng chân. Cái còng chân là khác, người bị còng 
chân cũng là khác; như thế nào thì cũng như thế đó, sắc không phải là người có sắc, 
sắc có với người nào thì riêng người đó gọi là người có sắc. sắc là khác, người có sắc 
cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

115 . 

* Tự ngôn: Chế định ra người do trong mồi cái tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Mồi cái tâm chỉ sanh ra cho một người, từ tái tục cho đến già, đến chết, luôn 
sanh ra nữa phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi cái tâm thứ hai sanh ra không nên nói rằng người đó hoặc người khác 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi cái tâm thứ hai sanh ra không nên nói rằng con trai hoặc con gái phải 
chăng? Phản ngữ: Nên nói. 

* Tự ngôn: Xin Ngài lãnh hội chinh lệ dù rằng khi cái tâm thứ hai sanh ra không nên 
nói là người đó hoặc người khác. Chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng khi cái tâm thứ 
hai sanh ra không nên nói rằng con trai hay con gái. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề 
đó như vầy: “Nên nói rằng khi cái tâm thứ hai sanh ra không đặng nói là người đó hay 
người khác. Nhưng nên nói là con trai hoặc con gái, như thế vậy là sai”. Dù rằng khi 
cái tâm thứ hai sanh ra nên nói là con trai hoặc con gái, chính do nhân đó Ngài mới nói 
rằng khi cái tâm thứ hai sanh ra nên nói rằng người đó hoặc người khác. Mà Ngài 
tường thuật trong vấn đề đó như vầy phải nói rằng khi cái tâm thứ hai sanh ra không 
nên nói là người đó hay người khác, nhưng nên nói là con trai hoặc con gái như thế 
vậy là sai. 


116 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


45 


* Tự ngôn: Khi cái tâm thứ hai sanh ra không nên nói rằng người đó hay là người khác 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi cái tâm thứ hai sanh ra không nên nói rằng là nữ hoặc nam ... hay cư sĩ 
hoặc xuất gia ... hay là Chư thiên hoặc nhân loại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xin Ngài lãnh hội chinh lệ dù rằng khi cái tâm thứ hai sanh ra không thể nói 
là người này hay người khác. Chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng khi cái tâm thứ hai 
sanh không thể nói là Chư thiên hay nhân loại. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó 
như vầy: “Khi cái tâm thứ hai sanh không thể nói đó là người này hay người khác, mà 
phải nói rằng đó là Chư thiên hay nhân loại, như thế vậy là sai”. Dù cho rằng khi cái 
tâm thứ hai sanh ra nên nói là Chư thiên hay nhân loại, chính do nhân đó, Ngài mới 
nói là khi cái tâm thứ hai sanh ra nên nói đặng là người đó hoặc người khác, mà Ngài 
tường thuật trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng khi cái tâm thứ hai sanh ra không 
nên nói là người đó hay người khác, nhưng nên nói là Chư thiên hoặc nhân loại, như 
thế vậy là sai”. 

117 . 

* Phản ngữ: Không nên nói Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Người nào thấy, thấy sắc nào, thấy bằng con mắt nào mới nên nói rằng 
người đó thấy, thấy sắc đó, thấy với con mắt đó phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Dù rằng người nào thấy, thấy sắc nào, thấy bằng con mắt nào mới nói đặng 
là người đó thấy, thấy sắc đó, thấy bằng con mắt đó. Chính do nhân đó, Ngài mới nói 
rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý. 

118 . 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Người nào nghe ... Người nào ngửi... Người nào nếm ... Người nào đụng ... 
Người nào biết, biết cảnh pháp đó, biết bằng tâm đó phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Dù rằng người nào biết, biết cảnh pháp nào, biết bằng tâm nào mới nói đặng 
là người đó biết, biết cảnh pháp đó bằng tâm đó. Chính do nhân ấy, Ngài mới nói rằng 
tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý. 

119 . 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người nào chẳng đặng thấy, chẳng đặng thấy sắc nào, chẳng đặng thấy với 
con mắt nào, không nên nói rằng người đó thấy, không nên nói rằng thấy sắc đó, 
không nên nói rằng thấy với con mắt đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dù rằng người nào chẳng đặng thấy, chẳng đặng thấy sắc nào, chẳng đặng 
thấy bằng con mắt nào, không nên nói rằng người đó thấy, không nên nói rằng thấy sắc 
đó, không nên nói rằng thấy bằng con mắt đó, cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy 
người bằng chân thể siêu lý. 

120 . 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người nào chẳng đặng nghe ... Người nào chẳng đặng ngửi ... Người nào 
chẳng đặng nếm ... Người nào chẳng đặng đụng ... Người nào chẳng đặng biết, chẳng 
đặng biết cảnh pháp nào, chẳng đặng biết bằng ý nào, không nên nói rằng người đó 
biết, không nên nói rằng biết cảnh pháp đó, không nên nói biết bằng ý đó phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 



46 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Dù rằng người nào không đặng biết, không đặng biết cảnh pháp nào, không 
đặng biết với ý nào, không nên nói rằng người đó biết, không nên nói rằng biết cảnh 
pháp đó, không nên nói rằng biết bằng ý đó, cũng chớ nói rằng tôi nhận thấy người 
bằng chân thể siêu lý. 

121 . 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn có phán như vậy: “Này chư Phíc-khú, ta thấy tất cả chúng 
sanh đang tử, đang sanh hoặc hèn hạ, hoặc cao sang, hoặc có nhan sắc tốt, hoặc có 
nhan sắc xấu, hoặc thành lạc thú, hoặc thành khổ thú bằng Thiên nhãn trong sạch hon 
mắt của nhân loại, vẫn biết rõ tất cả chúng sanh động tác theo nghiệp”, như thế là nghe 
có thật phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó cũng nhận thấy người đặng theo chân thể siêu lý chớ gì? 

* Tự ngôn: Ngài đã nhứt định rằng Đức Thế Tôn có phán như vầy: “Này Chư Phíc-khú, 
ta thấy tất cả chúng sanh đang tử đang sanh, hoặc thấp hèn, hoặc cao sang, hoặc có 
nhan sắc tốt, hoặc có nhan sắc xấu, hoặc thành lạc thú, hoặc thành khổ thú, thấy bằng 
Thiên nhãn trong sạch hon con mắt của nhân loại, vẫn biết rõ tất cả chúng sanh tác 
động theo nghiệp”, như thế chính do nhân đó, Ngài mới nhận thấy người bằng chân 
thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài thấy sắc hoặc thấy người bằng Thiên nhãn trong sạch 
hon con mắt của nhân loại. Phản ngữ: Ngài thấy sắc. 

* Tự ngôn: sắc là người, sắc tử, sắc sanh, sắc động tác theo nghiệp phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài thấy sắc hoặc thấy người bằng Thiên nhãn thanh tịnh 
hon mắt của nhân loại. Phản ngữ: Ngài thấy người. 

* Tự ngôn: Người là sắc như sắc xứ, như là sắc giới (rũpadhãtu), như là sắc xanh, như 
là sắc vàng, như là sắc đỏ, như là sắc trắng, như là đồ đạc biết với con mắt, chạm đến 
con mắt, đưa ra đến đường con mắt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài thấy sắc hoặc thấy người bằng Thiên nhãn thanh tịnh 
hon mắt của nhân loại. Phản ngữ: Ngài thấy cả hai thứ. 

* Tự ngôn: Cả hai thứ như là sắc, như là sắc xứ, như là sắc giới; cả hai thứ như là màu 
xanh, cả hai thứ như là màu vàng, cả hai thứ như là màu đỏ, cả hai thứ như là màu 
trắng, cả hai thứ như là đồ đạc biết đặng bằng mắt, cả hai thứ chạm noi nhân, cả hai 
thứ đưa đến đường lối của mắt, cả hai thứ tử, cả hai thứ sanh, cả hai thứ động tác theo 
nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Y chế đinh cât vẩn 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


47 


PHÀN NGHIỆP ĐẶNG KÉ (KALYANAVAGGA) 


122 . 

* Phản ngữ: Ngài nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Ngài nhận thấy người làm, người tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thế đó... 

123 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu như thế mới nhận thấy người làm, 
người tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người làm, kẻ sáng tạo người đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người làm, kẻ sáng tạo người đó phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách làm tột noi khổ, không có sự dứt noi luân hồi, cũng không có sự viên 
tịch, cũng không có với các người ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

124 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu như thế mới nhận thấy người làm, 
người tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy người như thế mới nhận thấy kẻ làm, kẻ sáng tạo người phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

125 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt xấu như thế mới nhận thấy kẻ làm, kẻ sáng tạo 
nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy Níp-bàn như thế mới nhận thấy kẻ làm, kẻ sáng tạo Níp-bàn 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

126 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu như thế mới nhận thấy kẻ làm, kẻ sáng 
tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy Đại địa như thế mới nhận thấy kẻ làm, người tạo Đại địa phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

127 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu như thế mới nhận thấy kẻ làm, người 
sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy biển cả như thế mới nhận thấy kẻ làm, kẻ sáng tạo biển cả 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

128 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu như thế mới nhận thấy kẻ làm, người 
sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy núi Tu Di như thế mới nhận thấy kẻ làm, người sáng tạo núi 
Tu Di phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

129 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu như thế mới nhận thấy kẻ làm, người 
sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy nước như thế mới nhận thấy kẻ làm, người sáng tạo nước phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


130 . 



48 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu như thế mới nhận thấy kẻ làm, người 
sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy lửa như thế mới nhận thấy kẻ làm, người sáng tạo lửa phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

131 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu như thế mới nhận thấy kẻ làm, người 
sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy gió, như thế mới nhận thấy kẻ làm, người sáng tạo gió phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

132 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu, như thế mới nhận thấy kẻ làm, người 
sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy cỏ cây và rừng bụi như thế mới nhận thấy kẻ làm người sáng 
tạo cỏ cây rừng bụi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

133 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu như thế mới nhận thấy kẻ làm, người 
sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp tốt, nghiệp xấu là khác, kẻ làm người tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu 
cũng là khác chớ gì? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

134 . 

* Phản ngữ: Ngài nhận thấy quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Ngài nhận thấy người hưởng quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? 
Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do nhận thấy quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu thế đó mới nhận thấy kẻ hưởng 
quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy kẻ hưởng, người là kẻ hưởng quả đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy kẻ hưởng, người là kẻ hưởng quả đó phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách làm cho tận khổ không có, sự dứt luân hồi cũng không có, sự viên tịch 
cũng không có với những người đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do nhận thấy quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu, thế đó mới nhận thấy người là 
kẻ hưởng quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy người, thế đó mới nhận thấy kẻ hưởng là người phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do nhận thấy quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu, thế đó mới nhận thấy người là 
kẻ hưởng quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy Níp-bàn, như vậy mới nhận thấy người hưởng Níp-bàn phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do nhận thấy quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu, như thế mới nhận thấy người 
là kẻ hưởng quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy Đại địa, do nhận thấy Đại Hải, do nhận thấy núi Tu Di, do 
nhận thấy nước, do nhận thấy lửa, do nhận thấy gió, do nhận thấy cỏ, cây, rừng, bụi 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


49 


như thế mới nhận thấy người là kẻ hưởng cỏ cây rừng bụi chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do nhận thấy quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu, thế đó mới nhận thấy người là 
kẻ hưởng quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu là khác, người là kẻ hưởng quả của nghiệp 
tốt, nghiệp xấu cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

135 . 

* Phản ngữ: Ngài nhận thấy vui là tiên 2 phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Ngài nhận thấy người là kẻ hưởng vui, đó là tiên phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 

136 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy vui là tiên, như thế mới nhận thấy người thuộc kẻ hưởng vui 
là tiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy kẻ hưởng, người thuộc kẻ hưởng vui là tiên đó phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy kẻ hưởng, Ngài thuộc kẻ hưởng vui là tiên đó phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách làm cho tột hết khổ không có, sự dứt đứt của luân hồi không có, sự 
viên tịch cũng không có với những người đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

137 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy người vui là tiên, bởi thế nhận thấy người thuộc kẻ hưởng vui 
là tiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy người như thế mới thấy kẻ hưởng là người phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

138 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy vui là tiên, như thế mới nhận thấy người thuộc kẻ hưởng vui 
là tiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy Níp-bàn, như thế mới nhận thấy người là kẻ hưởng Níp-bàn 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

139 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy vui sướng là tiên, như thế mới nhận thấy người thuộc kẻ 
hưởng vui là tiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy Đại địa ... do nhận thấy Đại Hải, do nhận thấy núi Tu Di, do 
nhận thấy nước, do nhận thấy lửa, do nhận thấy gió ... do nhận thấy cỏ cây rừng bụi 
như thế mới nhận thấy người là kẻ hưởng cỏ cây rừng bụi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

140 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy an vui là tiên, như thế mới nhận thấy người thuộc kẻ hưởng an 
vui là tiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: An vui là tiên là khác, người thuộc kẻ hưởng an vui là tiên thì khác phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

141 . 


2 Tiên: Chư thiên 




50 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: Ngài nhận thấy an vui của nhân loại phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Ngài nhận thấy người thuộc kẻ hưởng an vui của nhân loại phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thế đó... 

142 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy an vui của nhân loại, như thế mới nhận thấy người thuộc kẻ 
hưởng an vui của nhân loại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người thuộc kẻ hưởng an vui của nhân loại đó phải chăng?. 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy kẻ hưởng, người thuộc kẻ hưởng an vui của nhân loại đó 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách làm cho tận noi khổ không có, sự đoạn luân hồi cũng không có, sự 
viên tịch cũng không có với những người đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

143 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy an vui của nhân loại, thế đó mới nhận thấy người thuộc kẻ 
hưởng an vui của nhân loại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy người, thế đó mới nhận thấy kẻ hưởng là người phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

144 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy an vui của nhân loại, thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng 
an vui của nhân loại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhận thấy Níp-bàn thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

145 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy an vui của nhân loại, thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng 
an vui của nhân loại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy Đại địa ... do nhận thấy Đại Hải ... do nhận thấy núi Tu Di ... 
do nhận thấy nước ... do nhận thấy lửa ... do nhận thấy gió ... do nhận thấy cỏ cây rừng 
bụi, thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng cỏ cây rừng bụi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

146 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy an vui của nhân loại thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng 
an vui của nhân loại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: An vui của nhân loại là khác, người thuộc kẻ hưởng an vui của nhân loại 
cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

147 . 

* Phản ngữ: Ngài nhận thấy khổ, có trong khổ thú phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Ngài nhận thấy người là kẻ hưởng trong cõi khổ thú phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 

148 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy khổ tại trong cõi khổ thú thế đó mới nhận thấy người thuộc kẻ 
hưởng trong cõi khổ thú phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy kẻ hưởng, người là kẻ hưởng khổ trong khổ thú đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


51 


* Tự ngôn: Ngài nhận thấy kẻ hưởng, người là kẻ hưởng khổ trong cõi khổ thú đó phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách làm tận khổ không có, sự dứt luân hồi cũng không có, đến sự viên tịch 
cũng không có với những người đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

149 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy khổ ở trong cõi khổ thú, thế đó mới nhận thấy người là kẻ 
hưởng khổ trong cõi khổ thú phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bởi nhận thấy người thế đó mới nhận thấy kẻ hưởng là người phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

150 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy khổ trong khổ thú thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng 
khổ trong cõi khổ thú phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy Níp-bàn thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng Níp-bàn 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

151 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy khổ trong cõi khổ thú, thế đó mới nhận thấy người là kẻ 
hưởng khổ trong cõi khổ thú phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy Đại địa ... do nhận thấy Đại Hải ... do nhận thấy núi Tu Di ... 
do nhận thấy nước ... do nhận thấy lửa ... do nhận thấy gió ... do nhận thấy cỏ cây rừng 
bụi thế đó mới nhận thấy người là kẻ sử dụng cỏ cây và rừng bụi phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

152 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy khổ trong cõi khổ thú, thế đó mới nhận thấy người chịu khổ 
trong cõi khổ thú phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khổ trong cõi khổ thú là khác, người là kẻ chịu khổ trong cõi khổ thú cũng 
là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

153 . 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy khổ trong cõi Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Ngài nhận thấy người là kẻ chịu khổ trong Địa ngục phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 

154 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy khổ trong Địa ngục thế đó mới nhận thấy người là kẻ chịu khổ 
trong Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy kẻ chịu là người thuộc kẻ chịu khổ trong Địa ngục đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy kẻ chịu, người là kẻ chịu khổ trong Địa ngục đó phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách làm cho tận khổ không có, sự dứt luân hồi cũng không có, sự viên tịch 
cũng không có với những người đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

155 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy khổ trong Địa ngục, như thế mới nhận thấy người là kẻ chịu 
khổ trong Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy người, thế đó mới nhận thấy kẻ hưởng là người phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


156 . 



52 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Do nhận thấy khổ trong Địa ngục, thế đó mới nhận thấy người là kẻ chịu 
khổ trong Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy Níp-bàn, thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng Níp-bàn 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

157 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy khổ trong Địa ngục, thế đó mới nhận thấy người là kẻ chịu 
khổ trong Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nhận thấy Đại địa. ... do nhận thấy Đại Hải, do nhận thấy núi Tu Di, do 
nhận thấy nước, do nhận thấy lửa, do nhận thấy gió, do nhận thấy cỏ cây rừng bụi, thế 
đó mới nhận thấy người là kẻ sử dụng cỏ cây rừng bụi phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

158 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy khổ trong Địa ngục, thế đó mới nhận thấy người là kẻ chịu 
khổ trong Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khổ trong Địa ngục là khác, người thuộc kẻ chịu khổ trong Địa ngục cũng 
là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

159 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu; thế đó mới nhận thấy người làm kẻ tạo 
người hưởng quả nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người đó làm, tự người đó hưởng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Người đó làm, tự người đó hưởng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: An vui và khổ sở tự mình làm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

160 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu, thế đó mới nhận thấy kẻ làm người 
tạo, kẻ hưởng quả nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người khác làm người khác hưởng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Người khác làm người khác hưởng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vui và khổ người khác làm cho phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

161 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu, thế đó mới nhận thấy kẻ làm người 
sáng tạo, kẻ hưởng quả nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người đó và người khác làm, người đó và người khác hưởng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người đó và người khác làm, người đó và người khác hưởng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vui và khổ cũng có tự mình làm, cũng có người khác làm cho phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

162 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu, thế đó mới nhận thấy người là kẻ sáng 
tạo kẻ hưởng quả nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


53 


* Tự ngôn: Người đó làm cũng chẳng phải, tự người đó hưởng cũng chẳng phải, người 
khác làm cũng chẳng phải, người khác hưởng cũng chẳng phải ư? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người đó làm cũng chẳng phải, người đó tự hưởng cũng chẳng phải, người 
khác làm cũng chẳng phải, người khác hưởng cũng chẳng phải ư? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vui và khổ nương thật tướng chẳng phải cách làm của tự mình, chẳng phải 
cách làm của người khác sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

163 . 

* Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu thế đó mới nhận thấy người là kẻ làm, 
kẻ tạo, kẻ hưởng quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người đó làm, tự người đó hưởng; người khác làm thời người khác hưởng; 
người đó và người khác làm thời người đó và người khác hưởng. Người đó làm cũng 
chẳng phải, chính người đó hưởng cũng chẳng phải. Người khác làm cũng chẳng phải, 
người khác hưởng cũng chẳng phải ư? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người đó làm, chính người đó hưởng. Người khác làm thì người khác 
hưởng. Người đó và người khác làm thời người đó và người khác hưởng. Người đó 
làm cũng chẳng phải, người đó tự hưởng cũng chẳng phải. Người khác làm cũng chẳng 
phải, người khác hưởng cũng chẳng phải ư? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vui và khổ tự mình làm, vui và khổ người khác làm cho; vui và khổ tự mình 
làm và cũng có người làm cho; vui và khổ nương thật tướng chớ chẳng phải cách làm 
của tự mình, chẳng phải cách làm của người khác mới sanh ra phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

164 . 

* Phản ngữ: Nghiệp vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Người là kẻ làm nghiệp cũng vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Do nghiệp vẫn có, thế đó người là kẻ làm nghiệp mới vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Kẻ sáng tạo, người là kẻ làm nghiệp đó cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Kẻ sáng tạo, người là kẻ làm nghiệp đó cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách làm cho tận khổ không có, sự dứt biệt luân hồi cũng không có, sự viên 
tịch cũng không có với những người đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do nghiệp vẫn có, thế đó người là kẻ làm nghiệp mới vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do người vẫn có, thế đó kẻ tạo nghiệp mới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do nghiệp cũng có, thế đó người là kẻ tạo nghiệp mới vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do Níp-bàn vẫn có, thế đó người tạo Níp-bàn cũng vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do nghiệp vẫn có, thế đó người là kẻ làm nghiệp quả vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 



54 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Do Đại địa vẫn có ... do Đại Hải vẫn có ... do núi Tu Di vẫn có ... do nước 
vẫn có ... do lửa vẫn có ... do gió vẫn có ... do cỏ cây rừng bụi vẫn có, thế đó người tạo 
cỏ cây và rừng bụi mới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do nghiệp vẫn có, người là kẻ làm nghiệp mới vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp là khác, người thuộc kẻ làm nghiệp cũng là khác phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Dị thục quả vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người là kẻ hưởng quả vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Do quả vẫn có, thế đó người là kẻ hưởng quả mới vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Kẻ hưởng, người là kẻ hưởng quả đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Kẻ hưởng, người là kẻ hưởng quả đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách làm tận khổ không có, sự dứt luân hồi cũng không có, viên tịch cũng 
không có với những người đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do quả vẫn có, thế đó người là kẻ hưởng quả mới vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do người vẫn có, thế đó kẻ hưởng là người mới vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do quả vẫn có, thế đó người là kẻ hưởng quả mới vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do Níp-bàn vẫn có, thế đó người là kẻ hưởng Níp-bàn vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó.. 

* Tự ngôn: Do quả vẫn có, thế đó người là kẻ hưởng quả mới vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do Đại địa vẫn có ... do đại hải vẫn có ... do núi Tu Di vẫn có ... do nước 
vẫn có ... do lửa vẫn có ... do gió vẫn có ... do cây rừng bụi vẫn có, thế đó kẻ sử dụng 
cỏ cây và rừng bụi vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do quả vẫn có, thế đó người là kẻ hưởng quả mới vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quả là khác, người thuộc kẻ hưởng quả cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... rút gọn (Saúkhitta). 

Dứt Phần nghiệp đáng kế. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


55 


CẬT VẤN THÔNG (ABHINNANUYOGA) 


165 . 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Có người hiện thần thông đặng cũng vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Dù rằng có người hiện thần thông đặng vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới 
nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Có người nghe tiếng bằng Nhĩ giới như tiên đặng ... biết Tâm của người 
khác đặng ... nhớ kiếp trước đặng ... thấy sắc bằng con mắt như tiên đặng ... làm cho rõ 
sự tuyệt lậu đặng vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Dầu rằng có người làm cho rõ sự dứt tuyệt hết lậu đặng vẫn có, chính do 
nhân đó Ngài mới nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. 

* Tự ngôn: Ngài đã nhứt định rằng cũng có người hiện thần thông đặng vẫn có và do 
nhân đó mới nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Người nào hiện thần thông đặng thì chính kẻ đó là người còn kẻ nào hiện 
thần thông không đặng thì kẻ đó không phải là người phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người nào nghe tiếng bằng Nhĩ giới như tiên đặng ... kẻ nào biết tâm người 
khác đặng ... kẻ nào nhớ đời trước đặng ... kẻ nào thấy sắc bằng con mắt như tiên đặng 
... kẻ nào làm cho rõ sự hết lậu đặng thì kẻ đó là người; còn kẻ nào làm cho rõ hết lậu 
không đặng thì kẻ đó không là người phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Cật vấn thông (Abhihhãnuyoga) 


CẬT VẤN THÂN TỘC (NA TAKANUYOGA) 

166 . 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Mẹ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Dù rằng mẹ vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng nhận thấy người 
đặng bằng chân thể siêu lý. 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Cha vẫn có ... anh vẫn có ... chị vẫn có ... vua vẫn có ... phạm chí vẫn có ... 
thương gia vẫn có ... cận thắng tiện dân vẫn có ... cư sĩ vẫn có ... xuất gia vẫn có ... 
Chư thiên vẫn có ... Nhân loại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Dù rằng nhân loại vẫn có, chính do nhân đó Ngài mới nói rằng nhận thấy 
người đặng bằng chân thể siêu lý. 

167 . 

* Tự ngôn: Ngài đã nhứt định là mẹ vẫn có và do nhân mới nhận thấy người đặng bằng 
chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



56 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Cũng có người trước không thành mẹ, sau mới thành mẹ vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có người vốn trước không thành người, sau mới thành người vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cũng có người trước kia không thành cha ... không thành anh em, không 
thành chị em, không thành vua, không thành phạm chí, không thành thương gia, không 
thành cận thắng tiện dân, không thành cư sĩ, không thành xuất gia, không thành Chư 
thiên, không thành nhân loại rồi thành nhân loại vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có người vốn trước kia không thành người rồi sau mới thành người 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

168 . 

* Tự ngôn: Ngài đã nhứt định rằng mẹ vẫn có, và do nhân đó mới nhận thấy người đặng 
bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có người vốn trước kia thành mẹ rồi sau không thành mẹ vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có người vốn trước thành người rồi sau không thành người vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cũng có người trước kia thành cha, thành anh em, thành chị em, thành vua, 
thành phạm chí, thành thương gia, thành cận thắng tiện dân, thành cư sĩ, thành xuất 
gia, thành Chư thiên, thành nhân loại rồi không thành nhân loại vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có người trước kia thành người rồi sau không thành người vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

169 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Người đắc Dự Lưu vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Dù rằng người đắc Dự Lưu vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng 
nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Người đắc Nhứt Lai vẫn có ... Người đắc Bất Lai vẫn có ... Người đắc La 
Hán vẫn có ... Người đắc ứng cúng giải thoát lưỡng biên (Ubhatobhãgavimutta') vẫn 
có ... Người đắc ứng cúng bằng tuệ giải thoát (pannãvimutta) vẫn có ... Người đắc 
Thánh nhân thân chứng (Kãyakkhĩ) vẫn có ... Người đắc Thánh nhân kiến chí 
(dựthapatta) vẫn có ... Người đắc Thánh nhân tín giải hành (Saddhãvimutta) vẫn có ... 
Người đắc Thánh nhân tùy pháp hành (dhammãnusãrĩ) vẫn có, người đắc Thánh nhân 
tùy tín hành (saddhãnusãrĩ) vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: dù rằng người đắc Thánh nhân tùng du đức tin (Saddhãnusãrĩ) vẫn có, 
chính do nhân đó Ngài mới nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. 

170 . 

* Tự ngôn: Ngài đã nhứt định rằng người đắc Dự Lưu vẫn có và do nhân đó mới nhận 
thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có người trước kia không thành Dự Lưu sau mới thành Dự Lưu vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


57 


* Tự ngôn: Cũng có người trước kia không thành người, sau thành người vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cũng có người trước kia không thành Nhứt Lai ... không thành Bất Lai ... 
không thành La Hán ... không thành ứng cúng giải thoát lưỡng biên 
(Ubhatobhãgavỉmutta) ... không thành ứng cúng giải thoát bằng tuệ (Pannãvimutta) ... 
không thành Thánh nhân thân chứng (Kãyasakkhĩ) ... không thành Thánh nhân kiến 
chí ịDỉtthỉpatta) ... không thành Thánh nhân Tín giải hành (Saddhãvimutta) ... không 
thành Thánh nhân tùy pháp hành (Dhammãnusãrĩ)... không thành Thánh nhân tùy tín 
hành (Saddhãnusãrĩ), rồi mới thành Thánh nhân tùy tín hành vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có người trước kia không thành người, sau thành người vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

171 . 

* Tự ngôn: Ngài đã nhứt định rằng người bực Dự Lưu vẫn có và do nhân đó mới nhận 
thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có người trước kia thành Dự Lưu, rồi sau không thành Dự Lưu vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có người trước kia thành người rồi sau không thành người vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Có người trước kia thành Nhứt Lai ... thành Bất Lai rồi sau không thành Bất 
Lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có người trước kia thành người rồi sau không thành người vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

172 . 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng đặng thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thánh nhân bốn đôi, tám chủng vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Dù rằng thánh nhân bốn đôi, tám chủng vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới 
nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. 

173 . 

* Tự ngôn: Ngài đã nhứt định rằng thánh nhân bốn đôi, tám chủng vẫn có và do nhân đó 
mới nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thánh nhân bốn đôi, tám chủng phát hiện ra đặng do sự phát hiện của Phật 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người phát hiện đặng do sự phát hiện của Phật phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người phát hiện ra đặng do sự phát hiện của Phật phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, người tiêu diệt, vẫn không có người phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

174 . 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người phi hữu vi phi vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



58 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Người phi hữu vi phi vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Còn phần chót thứ ba, ngoài ra hữu vi và vô vi nữa phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Còn phần chót thứ ba ngoài ra hữu vi và vô vi nữa phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, giới (Dhãtu) này có hai 
thứ. Hai thứ đó ra sao? Một là giới hữu vi, hai là giới vô vi đó thôi. Hai thứ giới như 
thế chắc thật vẫn có nghe phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không nên nói rằng: “Còn phần chót thứ ba, ngoài ra hữu 
vi và vô vi nữa chớ gì? 

* Tự ngôn: Người là phi hữu vi phi vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hữu vi là khác, vô vi cũng là khác, người cũng là khác phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả uẩn là hữu vi, Níp-bàn là vô vi, người là phi hữu vi phi vô vi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả uẩn là khác, Níp-bàn là khác, người cũng là khác phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc là hữu vi, Níp-bàn là vô vi, còn người phi hữu vi phi vô vi phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc là khác, Níp-bàn là khác, người cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ ... Tưởng ... Hành ... Thức là hữu vi, Níp-bàn là vô vi, còn người là phi 
hữu vi phi vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thức là khác, Níp-bàn là khác, người cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

175 . 

* Tự ngôn: Người có sự sanh ra hiện bày, có sự tiêu tàn rõ rệt, khi đang trụ có sự thay 
đổi hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, pháp hữu vi có ba tướng 
(Lakkhana) hữu vi thế này tức là tất cả pháp hữu vi có sự sanh ra rõ rệt, có sự hư hoại 
rõ rệt, đang khi còn có sự thay đổi rõ rệt”. Như thế người cũng có sự sanh ra hiện bày, 
sự hư hoại cũng rõ rệt, đang khi đình trụ có sự đổi thay cũng rõ rệt. Như thế đó thì 
người cũng là hữu vi chớ gì? 

* Tự ngôn: Sự sanh ra của người không hiện bày, sự hư hoại của người không hiện bày, 
đang khi còn có sự thay đổi cũng không hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, pháp vô vi có trạng thái vô 
vi ba cách như vầy: sự sanh ra của tất cả pháp vô vi không hiện bày, sự hoại hư không 
hiện bày, khi đình trụ sự thay đổi không hiện bày”. Như thế thì sự phát sanh của người 
cũng không hiện bày, sự hư hao cũng không hiện bày, khi đình trụ sự đổi thay cũng 
không hiện bày. Neu thế đó thì người cũng là vô vi chớ gì? 

176 . 

* Tự ngôn: Bực đã viên tịch vẫn còn có trong Níp-bàn, hay là không có trong Níp-bàn? 
Phản ngữ: vẫn còn có trong Níp-bàn. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


59 


* Tự ngôn: Bực viên tịch là người trường tồn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Phản ngữ: Bực đã viên tịch không có trong Níp-bàn. 

* Tự ngôn: Bực đã viên tịch là người diệt mất phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Dứt Cật vấn thân tộc (Nãtakãnuyoga) 


PHÀN LINH TINH (PAKINNAKA) 


177 . 

* Tự ngôn: Người nương chi mà vững còn? Phản ngữ: Nương hữu (Bhãva) mà vững 
còn. 

* Tự ngôn: Hữu không bền thành hữu vi nưorig duyên sanh ra, có sự phải mất đi, phải 
hư hoại, phải rã tan, phải diệt đi, phải đổi thay phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tuy nhiên người cũng không bền, thuộc hữu vi, nương duyên sanh ra phải 
có sự mất, phải hư hoại, phải rã tan, phải diệt đi phải biến đổi theo lẽ thường phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dĩ nhiên người cũng không bền, thuộc hữu vi nương duyên sanh ra, vẫn 
phải có sự mất, phải hư hoại, phải rã tan, phải diệt đi, phải đổi thay theo lẽ thường phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

178 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Có người đang hưởng vui sướng, cũng biết rõ rằng ta đang hưởng vui sướng 
vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Dù rằng có người đang hưởng vui sướng cũng biết rõ rằng ta đang hưởng 
vui sướng vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng nhận thấy người đặng bằng 
chân thể siêu lý. 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Có người đang hưởng đau khổ cũng biết rõ rằng ta đang hưởng đau khổ ... 
đang hưởng phi khổ phi lạc cũng biết rõ ta đang hưởng phi khổ phi lạc vẫn có phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: dù rằng có người đang hưởng phi khổ phi lạc cũng biết rõ ta đang hưởng 
phi khổ phi lạc vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nhận thấy người đặng bằng chân 
thể siêu lý. 

* Tự ngôn: Ngài đã nhứt định rằng có người đang hưởng vui sướng cũng biết rõ ta đang 
hưởng vui sướng vẫn có và do nhân đó mới nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu 
lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người nào đang hưởng vui sướng cũng biết rõ ta đang hưởng vui sướng thi 
chính người đó là người. Còn người nào đang hưởng vui sướng mà không biết ta đang 
hưởng vui sướng thì người ấy không phải là người phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người nào đang hưởng đau khổ ... Người nào đang hưởng phi khổ phi lạc 
cũng biết rõ ta đang hưởng phi khổ phi lạc thì chính người đó là người. Còn người nào 



60 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


đang hưởng phi khổ phi lạc mà không biết rõ ta đang hưởng phi khổ phi lạc thì người 
ấy chẳng phải là người phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ngài đã nhứt định rằng có người đang hưởng vui sướng cũng biết rõ ta đang 
hưởng vui sướng vẫn có, và do nhân đó mới nói nhận thấy người đặng bằng chân thể 
siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Lạc thọ là khác, người đang hưởng lạc thọ cũng biết rõ ta đang hưởng lạc 
thọ cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khổ thọ là khác ... phi khổ phi lạc thọ là khác; người đang hưởng phi khổ 
phi lạc thọ mà biết rõ ta đang hưởng phi khổ phi lạc thọ cũng là khác phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

179 . 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Có người đang quan sát thấy Thân trong Thân vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: dù rằng có người quán tưởng thấy Thân trong Thân vẫn có, chính do nhân 
đó, Ngài mới nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Có người đang quán sát thấy Thọ trong Thọ ... đang quán sát thấy tâm trong 
tâm ... đang quán sát thấy pháp trong pháp phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: dù rằng có người quán sát thấy pháp trong pháp vẫn có, chính do nhân đó, 
Ngài mới nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. 

* Tự ngôn: Ngài đã nhứt định rằng có người quán sát thấy Thân trong Thân vẫn có và 
do nhân đó mới nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người nào quán sát thấy Thân trong Thân thì ngươi đó là người, còn người 
nào không quán sát thấy Thân trong Thân thì người ấy không phải là người phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người nào quán sát thấy Thọ trong Thọ ... Người nào quán sát thấy tâm 
trong tâm ... Người nào quán sát thấy pháp trong pháp thì chính người đó là người. 
Còn người nào không quán sát thấy pháp trong pháp thời người đó không phải là 
người phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ngài đã xác định rằng có người là bực đang quán sát thấy Thân trong Thân 
vẫn có và do nhân đó mới nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân là khác, người quán tưởng thấy Thân trong Thân cũng là khác phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ là khác ... tâm là khác ... pháp là khác. Người mà quán sát đang thấy 
pháp trong pháp cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

180 . 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn phán rằng: “Này Không Vương (Nogaraja) người nên thành 
người hằng có chánh niệm, nhận thấy sự vật bằng lối tiêu diệt, (nhổ) bỏ kiến thức ngã 
chấp, ngươi nên phải là người lướt khỏi Diêm Vương, ngươi phải là người cho đặng 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


61 


bằng với thái độ ấy. Bởi vì Diêm Vương không ngó thấy những người đang nhận thấy 
đời như vậy”, vẫn có nghe thật như thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không nên nói nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý 
chớ gì? 

181 . 

* Tự ngôn: Người nhận thấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chung với sắc mà nhận thấy hay là trừ ra sắc mới nhận thấy. Phản ngữ: 
Chung với Sắc mới nhận thấy. 

* Tự ngôn: Linh hồn là đó, thân xác cũng là đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Phản ngữ: Trừ ra sắc mới nhận thấy. 

* Tự ngôn: Linh hồn là khác, thân xác cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người nhận thấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ở phía trong mới nhận thấy, hay là ra phía ngoài rồi mới nhận thấy. Phản 
ngữ: Ở phía trong mới nhận thấy. 

* Tự ngôn: Linh hồn cũng cái đó, thân xác cũng cái đó phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ra phía ngoài rồi mới nhận thấy. 

* Tự ngôn: Linh hồn là khác, thể xác cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

182 . 

* Phản ngữ: chớ nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn thường phán lời chắc chắn, phán đúng thời, đúng việc chân 
thật, nói đúng đắn không sai chạy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Bực người hành để tự liên quan vẫn có”, Thế 
vậy có nghe chắc thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý chớ gì? 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn có thường phán lời chắc chắn, phán lời hợp thời hợp việc 
chân thật, nói đúng đắn không sai chạy phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, chỉ có 1 hạng người ra đời 
sanh ra để liên quan với nhiều người đặng an vui cho nhiều người, để tế độ cho đời 
hầu lợi ích đặng liên quan đến sự vui cho tất cả Chư thiên và nhân loại”, thế vậy có 
nghe chắc thật phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó cũng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý chớ gì! 

183 . 

* Tự ngôn: Nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn có thường phán lời chắc chắn, phán thích hợp thời, phán 
chuyện chân thật, Ngài nói đúng đắn không sai chạy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Tất cả pháp là vô ngã”, như vậy có nghe chắc 
thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



62 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể 
siêu lý chớ gì. 

184 . 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn thường phán lời chắc chắn, phán thích hợp thời, phán công 
chuyện chắc thật, nói đúng đắn không sai chạy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn ngài có phán rằng: “Thánh Tăng không Hoài nghi, không nghi 
hoặc rằng khi sanh những khổ đã sanh lên, khi diệt những khổ đó diệt mất. Trong điều 
này Thánh Tăng tự nhận rõ quyết khỏi cần nhờ người khác; những thế vậy Đức Ca 
Chiên Diên (Kaccãna) mới thành Chánh kiến”, như đây là bài Kinh vẫn thật có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý 
chớ gì! 

185 . 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phíc-khú Ni Điện Quang (Vajirã) nói với Mara (Mãra) rằng: Này Mara 
(Mãra) Ngài gọi là chúng sanh phải chăng ư? Đó là sự nhận thấy của Ngài phải chăng? 
Đây chỉ là khối hành vi, mà trong hành vi này không có chi là chúng sanh, do gom 
phần chung lại mới đặng gọi là xe, thế nào thì thân Ngũ uẩn đang còn chế định gọi là 
chúng sanh cũng như thế ấy. Chớ kỳ thật chỉ có khổ sanh ra, tạm đình trụ rồi liền diệt 
mất, ngoài ra không có chi sanh cũng không có chi khác diệt. Đây là bài Kinh vẫn có 
thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không nên nói nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. 

186 . 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức A Nan Đa bạch hỏi Thế Tôn rằng: “Đức Thế Tôn, Ngài nói thế giới 
tiêu hoại, mà thế giới tiêu hoại vậy chớ do nhân chi mà thế giới tiêu hoại?” Đức Phật 
Ngài phán rằng “Này A Nan Đa, tự nó hoặc tại có thứ liên quan với nó, như thế mới 
đặng nói là thế giới hoại; thế này A Nan Đa, tự nó hay tự thứ liên quan với nó. Nhãn tự 
tiêu hoại hoặc do thứ liên quan tiêu hoại, sắc tiêu hoại ... Nhãn thức tiêu hoại ... Nhãn 
xúc tiêu hoại ... Bởi do Nhãn xúc làm duyên phát sanh ra sự biết hưởng cảnh hoặc 
Sướng, hoặc Khổ, hoặc Phi Khổ Phi Lạc; cái nào thì cái ấy tiêu diệt hoặc thứ liên quan 
với nó. Nhĩ tiêu hoại ... Thinh tiêu hoại ... Tỷ tiêu hoại ... Khí tiêu hoại ... Thiệt tiêu 
hoại ... Vị tiêu hoại ... Thân tiêu hoại ... Ý tiêu hoại ... Pháp tiêu hoại ... Ý thức tiêu 
hoại ... Ý xúc tiêu hoại ... Bởi do Ý xúc làm duyên phát sanh ra sự biết hưởng cảnh 
sướng hoặc khổ, hoặc phi khổ phi lạc; cái nào thì cái ấy tiêu diệt hoặc thứ liên quan 
với nó. Này A Nan Đa tiêu diệt tự nó hoặc do cái khác liên quan, như thế mới gọi là 
đời tiêu diệt”. Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không nên nói nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý 
chớ gì? 

187 . 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn phán lời chắc, phán hợp thời, phán công chuyện thật, thuyết 
đúng đắn không sai chạy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Này Chư Phíc-khú, khi ta đang còn đáng có lời 
nói như vậy: “Của mà liên quan với ta là của ta phải chăng?” Chư Phíc-khú bạch rằng: 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


63 


“Dạ phải như thế đó”. Đức Phật phán rằng: “khi của mà liên quan với ta dù đang còn 
phải có lời nói như vầy ta là của ta phải chăng?”. Đáp rằng: “Dạ phải như thế đó”. Phật 
phán rằng: “Này Chư Phíc-khú, ta và luôn của liên quan với ta, sẽ nhận thấy không 
đặng bằng sự thành của thật, bằng sự thành của Chắc, nhân sở y của kiến thức như vầy 
thế giới cũng là cái đó, ta cũng là cái đó. Sau khi chết ta sẽ thành người khác lâu dài, 
vững chắc, cố nhiên không thay đổi, sẽ đình trụ thế đó quyết một chồ luôn luôn, như 
thế cũng là pháp tiểu nhân đầy đủ hoàn toàn phải chăng?”. Bạch lại rằng: “Dạ chẳng 
phải thành chi chi khác, dạ đó là pháp của tiểu nhân, đầy đủ hết”. Như thế là bài Kinh 
vẫn có thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không nên nói nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý 
chớ gì! 

188 . 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn thường có phán lời thật, phán công chuyện có thật, nói đúng 
đắn, nói không sai chạy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Này Giáo trưởng, Tam chủng Giáo chủ đây 
vẫn hiện trong đời. Tam chủng Giáo chủ ra sao? Cũng có Giáo chủ trong đời này chế 
định ngã là đồ chon thật chắc chắn cả đời này và đời sau. Một nửa, cũng có Giáo chủ 
trong đời này chế định ngã là đồ chon thật chắc chắn chỉ trong đời hiện tại không chế 
định như thế trong đời sau. Một nửa, cũng có Giáo chủ trong đời này không chế định 
ngã là đồ chon thật chắc chắn luôn trong đòi này và cả đời trong đời sau. Trong Tam 
chủng Giáo chủ đó mà Giáo chủ chế định ngã là đồ chon thật chắc chắn cả trong đời 
này luôn đến trong đời sau, thế gọi là thường kiến. Vị Giáo chủ chế định ngã là đồ 
chân thật chắc chắn chỉ trong đòi này, chớ không chế định thế đó trong đời sau, như 
vậy gọi là đoạn kiến. Còn bực Giáo chủ mà không chế định ngã là đồ chon thật chắc 
chắn cả trong đời này luôn đến đời sau, như thế gọi là Phật Toàn Giác. Này Trưởng 
giáo, chính là Tam chủng Giáo chủ như đây vẫn có đang hiện trong đời”. Như thế vẫn 
có nghe thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý 
chớ gì! 

189 . 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn thường có phán lời chắc, phán hợp thời, phán công chuyện có 
thật, nói đúng đắn, nói không sai chạy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn phán rằng: “Nồi đề hồ phải chăng?” Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ai ai làm nồi vẫn có đề hồ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể 
siêu lý chớ gì? 

190 . 

* Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn thường phán lời chắc, phán họp thời, phán chuyện có thật, nói 
đúng đắn, nói không sai chạy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài phán rằng: “Nồi dầu ... nồi mật ... nồi nước mía ... nồi 
sửa ... nồi nước ... mâm nước uống ... bình nước uống ... ca nước uống ... bát com ... và 
nồi cháo bổ phải chăng?” Phản ngữ: Phải rồi. 



64 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Có thứ cháo bổ là đồ trường tồn vĩnh viễn, bền chắc, dĩ nhiên không thay 
đổi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Neu thế vậy cũng không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể 
siêu lý chớ gì? 

Dứt Phần Nhân ngữ (Puggaỉakathã) 

Neu tập này, vị nào học hay nghiên cứu mà nhận hiếu chưa đặng, xin yêu cầu học và nghiên 
cứu khởi phần Pháp Tụ Xiên Minh luôn hiếu rôỉ 4 bộ trước mới cỏ thê dê nhận hiếu Bộ Ngữ Tông 
thuộc về bộ thứ 5 này. Rồi các phần sau sẽ thành ra không khó. Hay là quý vị học hoặc nghiên cứu 
thứ tự theo 3 lớp học siêu lý nhớ kỷ theo bảng nêu tiếp tục xem vào Chánh tạng Diệu Pháp. 


HOẠI LÌA NGỮ (Ỷ HƯ NGỮ) (PARIHANIKATHA) 

191 . 

* Tự ngôn: (Sakavãdĩ) La Hán hoại lìa (ỷ hư) quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: 
(Paravãdĩ): Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán hoại lìa (ỷ hư) quả La Hán trong tất cả hữu phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: La Hán hoại lìa quả La Hán trong tất cả hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhân hoại của La Hán trong tất cả hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán trong mỗi thời phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Nhân hoại của La Hán trong mỗi thời phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán chính mồi vị hoại lìa (ỷ hư) La Hán quả đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán chính mỗi vị hoại lìa La Hán quả đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhân hoại của bực La Hán có đặng mỗi vị phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

192 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa (Parihãyatỉ) La Hán quả đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán khi hoại lìa La Hán quả vẫn hoại lìa cả bốn quả phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Phú Trưởng Giả vẫn duy trì chức Phú Trưởng Giả bằng bốn ức tài vật, nếu 
khi hết một ức tài vật thi hoại lìa chức vị phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: vẫn hoại lìa tài sản tất cả phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Phú Trưởng Giả vẫn duy trì chức Phú Trưởng Giả bằng bốn ức tài vật, nếu 
hết một ức tài vật thì thành người đáng sẽ hoại lìa tài vật tất cả phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


65 


* Tự ngôn: Bực La Hán nếu khi hoại lìa quả La Hán thời thành nguời đáng sẽ hoại lìa 
cả 4 quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

193 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa (ỷ hu) quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhập Luu hoại lìa quả Nhập Luu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

194 . 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai hoại lìa (ỷ hu) quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dụ Luu hoại lìa quả Dụ Luu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

195 . 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai hoại lìa (ỷ hu) quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi... . 

* Tự ngôn: Bực Nhập Luu hoại lìa quả Nhập Luu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

196 . 

* Tự ngôn: Bực Nhập Luu vẫn không hoại lìa (ỷ hu) quả Nhập Luu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bục La Hán vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bục Nhứt Lai vẫn không hoại lìa (ỷ hu) quả Nhất Lai phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán vẫn không hoại lìa (ỷ hu) quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai vẫn không hoại lìa quả Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

197 . 

* Tự ngôn: Bực Nhập Luu vẫn không hoại lìa (ỷ hu) quả Nhập Luu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai vẫn không hoại lìa quả Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 



66 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai vẫn không hoại lìa quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai vẫn không hoại lìa quả Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

198 . 

* Tự ngôn: Bực Nhập Luu vẫn không hoại lìa quả Nhập Luu phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai vẫn không hoại lìa quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

199 . 

* Tự ngôn: Bục La Hán hoại lìa (ỷ hu) quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán khi hoại lìa quả La Hán thời nuông tựa pháp chi? Phản ngữ: 
Trong quả Bất Lai. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai khi hoại lìa quả Bất Lai thì nuong tựa pháp chi? Phản ngữ: 
Trong quả Nhứt Lai. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai khi hoại lìa quả Nhứt Lai thời nuong tựa trong pháp chi? 
Phản ngữ: Trong quả Dự Luu. 

* Tự ngôn: Bực Dụ Luu khi hoại lìa quả Dụ Luu thời nuong tựa địa vị phàm phu phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ (Nigaha) dù rằng bực La Hán khi hoại lìa quả La 
Hán nuong tựa trong quả Bất Lai. Bực Bất Lai khi hoại lìa quả Bất Lai thời nuong tựa 
quả Nhứt Lai. Bực Nhứt Lai khi hoại lìa quả Nhứt Lai thời nuong tựa Quả Dụ Luu; 
Chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Bực Nhập Luu khi hoại lìa quả Nhập Luu thời 
nuông tựa địa vị phàm phu. 

200 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán khi hoại lìa quả La Hán thời nuong tựa Quả Dự Luu phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tách lìa quả Dự Luu Ngài cũng làm cho tỏ ngộ La Hán quả nhứt định phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bục La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dụ Luu hoại lìa quả Dụ Luu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán và bực Dự Luu, ai trừ phiền não nhiều hon? Phản ngữ: Bực La 
Han. 

* Tự ngôn: Dù rằng bực La Hán trừ phiền não nhiều hon và hoại lìa quả La Hán đặng; 
chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng bực Dự Luu hoại lìa quả Dự Luu đặng. 

201 . 

* Tự ngôn: Bục La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán và bực Nhứt Lai, ai trừ phiền não nhiều hon? Phản ngữ: Bực 
La Han. 

* Tự ngôn: Dù rằng bực La Hán trừ phiền não nhiều hon và hoại lìa quả La Hán đặng, 
chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng bực Nhứt Lai hoại lìa quả Nhứt Lai đặng. 


202 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


67 


* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán hay Bực Bất Lai, ai trừ phiền não nhiều hon? Phản ngữ: Bực 
La Han. 

* Tự ngôn: Dù rằng bực La Hán trừ phiền não đặng nhiều hơn và hoại lìa quả La Hán 
đặng, chính do nhân đó Ngài nên nói rằng bực Bất Lai hoại lìa quả Bất Lai đặng. 

203 . 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai hoại lìa quả Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Luu hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai và bực Dự Lưu, ai trừ phiền não nhiều hơn? Phản ngữ: Bực Bất 
Lai. 

* Tự ngôn: Dù rằng bực Bất Lai trừ phiền não đặng nhiều hơn và hoại lìa quả Bất Lai 
đặng, chính do nhân đó Ngài nên nói là bực Dự Lưu hoại lìa quả Dự Lưu đặng. 

204 . 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai hoại lìa (ỷ hư) quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai và bực Nhứt Lai, ai trừ phiền não nhiều hơn? Phản ngữ: Bực 
Bất Lai. 

* Tự ngôn: Dù rằng bực Bất Lai trừ phiền não nhiều hơn và hoại lìa quả Bất Lai đặng. 
Do nhân đó mới nói rằng bực Nhứt Lai hoại lìa quả Nhứt Lai đặng. 

205 . 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai hoại lìa (ỷ hư) quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai và bực Dự Lưu, ai trừ phiền não nhiều hơn? Phản ngữ: Bực 
Nhứt Lai. 

* Tự ngôn: Dù rằng bực Nhứt Lai trừ phiền não nhiều hơn và hoại lìa quả Nhứt Lai 
đặng, chính do nhân đó Ngài nên nói rằng bực Dự Lưu hoại lìa quả Dự Lưu đặng. 

206 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đạo tu tiến của bực La Hán và bực Dự Lưu, ai cao thượng? Phản ngữ: Bực 
La Han. 

* Tự ngôn: Dù rằng Đạo tu tiến của bực La Hán cao thượng hơn và hoại lìa (ỷ hư) quả 
La Hán đặng, chính do nhân đó Ngài nên nói rằng bực Dự Lưu hoại lìa quả Dự Lưu 
đặng. 

207 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



68 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Bực Dự Lưu hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tu (Tứ) Niệm xứ ... Tu (Tứ) Chánh cần ... Tu (Tứ) Như ý túc ... Tu (Ngũ) 
Quyền ... Tu (Ngũ) Lực ... Tu (Thất) Giác chi của bực La Hán và bực Dự Lưu, ai cao 
thượng hon? Tự ngôn: Bực La Hán. 

* Tự ngôn: Neu mà Tu (Thất) Giác chi của bực La Hán cao thượng hon và bực La Hán 
hoại lìa (ỷ hư) quả La Hán đặng, chính do nhân đó Ngài nên nói rằng bực Dự Lưu hoại 
lìa quả Dự Lưu đặng. 

208 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai hoại lìa (ỷ hư) quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đạo tu tiến ... Giác chi tu tiến của bực La Hán và bực Nhứt Lai, ai cao 
thượng hon? Phản ngữ: của bực La Hán. 

* Tự ngôn: Neu mà Giác chi tu tiến của La Hán cao thượng hon và bực La Hán hoại lìa 
quả La Hán đặng, chính do nhân đó, Ngài nên nói rằng bực Nhứt Lai hoại lìa quả Nhứt 
Lai đặng. 

209 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa (ỷ hư) quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đạo tu tiến ... Giác chi tu tiến của bực La Hán và bực Bất Lai, ai cao thượng 
hon? Phản ngữ: của bực La Hán. 

* Tự ngôn: Neu mà Giác chi tu tiến của bực La Hán cao thượng hon và bực La Hán 
hoại lìa quả La Hán đặng, chính do nhân đó Ngài nên nói rằng bực Bất Lai hoại lìa quả 
Bất Lai đặng. 

210 . 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đạo tu tiến ... Giác chi tu tiến của bực Bất Lai và bực Dự Lưu, ai cao 
thượng hon? Phản ngữ: của bực Bất Lai. 

* Tự ngôn: Neu mà Giác chi tu tiến của bực Bất Lai cao thượng hon và bực Bất Lai 
hoại lìa quả Bất Lai đặng, chính do nhân đó Ngài nên nói rằng bực Dự Lưu hoại lìa 
quả Dự Lưu đặng. 

211 . 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đạo tu tiến ... Giác chi tu tiến của bực Bất Lai hay Bực Nhứt Lai ai cao siêu 
hon? Phản ngữ: Bực Bất Lai. 

* Tự ngôn: Neu mà Giác chi tu tiến của bực Bất Lai cao siêu hon và bực Bất Lai hoại 
lìa quả Bất Lai đặng, chính do nhân đó, Ngài nên nói rằng bực Nhứt Lai hoại lìa quả 
Nhứt Lai đặng. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


69 


212 . 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai hoại lìa (ỷ hư) quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đạo tu tiến ... Giác chi tu tiến của bực Nhứt Lai hay Bực Dự Lưu, ai cao 
siêu hon. Phản ngữ: của bực Nhứt Lai. 

* Tự ngôn: Neu mà Giác chi tu tiến của bực Nhứt Lai cao siêu hon và bực Nhứt Lai 
hoại lìa quả Nhứt Lai đặng, chính do nhân đó Ngài nên nói rằng bực Dự Lưu hoại lìa 
quả Dự Lưu đặng. 

213 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán thấy Khổ rồi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu thấy Khổ rồi, Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán thấy Tập rồi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu thấy Tập rồi, Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán thấy Diệt rồi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu thấy Diệt rồi, Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán thấy Đạo rồi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu thấy Đạo rồi, Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán thấy Tứ đế rồi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu thấy Tứ đế rồi, Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

214 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán thấy Khổ rồi Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai thấy Khổ rồi Ngài hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán thấy Tập rồi ... thấy Diệt rồi ... thấy Đạo rồi ... thấy Tứ đế rồi, 
Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai thấy Tứ đế rồi, Ngài hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

215 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán thấy Khổ rồi Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai thấy Khổ rồi Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 



70 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Bực La Hán thấy Tập rồi ... thấy Diệt rồi ... thấy Đạo rồi ... thấy Tứ đế rồi, 
Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai thấy Tứ đế rồi Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

216 . 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai thấy Khổ rồi Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dụ Luu thấy Khổ rồi Ngài hoại lìa quả Dự Luu đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai thấy Tập rồi ... thấy Diệt rồi ... thấy Đạo rồi ... thấy Tứ đế rồi, 
Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Luu thấy Tứ đế rồi Ngài hoại lìa quả Dự Luu đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai thấy Khổ rồi Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai thấy Khổ rồi Ngài hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai thấy Tập rồi ... thấy Diệt rồi ... thấy Đạo rồi ... thấy Tứ đế rồi, 
Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai thấy Tứ đế rồi Ngài hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

217 . 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai thấy Khổ rồi Ngài hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Luu thấy Khổ rồi, Ngài hoại lìa quả Dự Liru phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai thấy Tập rồi... thấy Diệt rồi... thấy Đạo rồi... thấy Tứ đế rồi 
Ngài hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Luu thấy Tứ đế rồi Ngài hoại lìa quả Dự Luu đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

218 . 

* Tự ngôn: Bục Dụ Luu thấy Khổ rồi, Ngài vẫn không hoại lìa quả Dụ Luu phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bục La Hán thấy Khổ rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Dự Luu thấy Tập rồi ... thấy Diệt rồi ... thấy Đạo rồi ... thấy Tứ đế rồi 
Ngài vẫn không hoại lìa quả Dự Luu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán thấy Tứ đế rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả Dự Luu đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

219 . 

* Tự ngôn: Bục Nhứt Lai thấy Khổ rồi... thấy Tứ đế rồi Ngài vẫn không hoại lìa (ỷ hu) 
quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bục La Hán thấy Tứ đế rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


220 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu) - (Cảo bản) 


71 


* Tự ngôn: Bực Bất Lai thấy Khổ rồi... thấy Tứ đế rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả Bất 
Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán thấy Tứ đế rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

221 . 

* Tự ngôn: Bực Dự Luu thấy Khổ rồi... thấy Tứ đế rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả Dự 
Luu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai thấy Khổ rồi... thấy Tứ đế rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả Bất 
Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

222 . 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai thấy Khổ rồi ... thấy Tứ đế rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả 
Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai thấy Khổ rồi... thấy Tứ đế rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả Bất 
Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

223 . 

* Tự ngôn: Bực Dự Luu thấy Khổ rồi... thấy Tứ đế rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả Dự 
Luu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai thấy Khổ rồi ... thấy Tứ đế rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả 
Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

224 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái dục tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Luu trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái dục tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ Giới cấm thủ tuyệt rồi ... trừ dục 
mà làm nhân đưa đến khổ thú cũng tuyệt rồi ... trừ Sân mà làm nhân đi đến khổ thú 
cũng tuyệt rồi ... trừ Si mà làm nhân đi đến khổ thú cũng tuyệt rồi thời Ngài hoại lìa 
quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán trừ Sân tuyệt rồi ... trừ Si tuyệt rồi ... trừ Ngã mạn tuyệt rồi ... 
trừ Tà kiến tuyệt rồi ... trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ Hôn trầm tuyệt rồi ... trừ Phóng 
dật tuyệt rồi ... trừ Vô tàm tuyệt rồi ... trừ Vô úy tuyệt rồi hoại lìa quả La Hán đặng 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Thân kiến tuyệt rồi Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán trừ Vô úy tuyệt rồi Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ Giới cấm thủ tuyệt rồi ... trừ Ái 
dục mà làm nhân đi đường khổ thú tuyệt rồi, trừ Si mà làm nhân đi khổ thú cũng tuyệt 
rồi thời Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

225 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái dục tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



72 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái dục tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ Giới cấm thủ tuyệt rồi ... trừ Ái 
dục thứ thô cũng tuyệt rồi... trừ Sân độc thứ thô cũng tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Nhứt 
Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán trừ Sân tuyệt rồi ... trừ Vô úy tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả La 
Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ thô cũng tuyệt rồi, 
Ngài hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

226 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái dục tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái dục tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ Giới cấm thủ tuyệt rồi... trừ Dục 
ái (kãmarãga) thứ vi tế tuyệt rồi... trừ Sân độc thứ vi tế tuyệt rồi Ngài hoại lìa quả Bất 
Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán trừ Sân tuyệt rồi ... trừ Vô úy tuyệt rồi Ngài hoại lìa quả La 
Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ vi tế tuyệt rồi Ngài 
hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

227 . 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Luu trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ Si mà làm nhân đi khổ thú tuyệt 
rồi Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ vi tế tuyệt rồi, Ngài 
hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Thân kiến tuyệt rồi ... trừ Si mà làm nhân đi khổ thú tuyệt 
rồi, Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

228 . 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


73 


* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ Giới cấm thủ tuyệt rồi ... trừ 
nhục dục (kãmarãga) thứ thô tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ thô tuyệt rồi, Ngài hoại lìa 
quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ vi tế tuyệt rồi, Ngài 
hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ thô tuyệt rồi, Ngài 
hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

229 . 

* Tự ngôn: Bực Dự Luu trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ Si mà làm nhân đi khổ thú cũng 
tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ nhục dục (kãmarãga) thứ thô 
tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ thô tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Thân kiến tuyệt rồi, trừ Si mà làm nhân đi khổ thú tuyệt rồi, 
Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

230 . 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài vẫn không hoại lìa quả Dự Lưu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái dục tuyệt rồi, Ngài vẫn không hoại lìa quả La Hán phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài vẫn không hoại lìa quả Dự Lưu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán trừ Sân tuyệt rồi ... trừ Vô úy tuyệt rồi Ngài vẫn không hoại lìa 
quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ Si mà làm nhân đi khổ thú tuyệt 
rồi, Ngài vẫn không hoại lìa quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái dục tuyệt rồi... trừ Vô úy tuyệt rồi Ngài vẫn hoại lìa quả 
La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

231 . 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài vẫn không hoại lìa quả Nhứt Lai 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái (rãga) tuyệt rồi ... trừ Vô úy tuyệt rồi, Ngài vẫn không 
hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ thô tuyệt rồi, Ngài 
vẫn không hoại lìa quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi... 

* Tự ngôn: Bực La Hán trừ dục tuyệt rồi... trừ Vô úy tuyệt rồi, Ngài vẫn không hoại lìa 
quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

232 . 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài vẫn không hoại lìa quả Bất Lai 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



74 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái (raga) tuyệt rồi ... trừ Vô úy tuyệt rồi, Ngài vẫn kliông 
hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ vi tế đã tuyệt, Ngài 
vẫn không hoại lìa quả Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái (rãga) tuyệt rồi ... trừ Vô úy tuyệt rồi, Ngài vẫn không 
hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

233 . 

* Tự ngôn: Bực Dự Luu trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài vẫn không hoại lìa quả Dự Luu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Thân kiến đã tuyệt rồi... trừ Sân thứ vi tế đã tuyệt, Ngài vẫn 
không hoại lìa quả Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Dự Luu trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ Si mà làm nhân đi khổ thú tuyệt 
rồi Ngài vẫn không hoại lìa (ỷ hu) quả Dự Luu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi ... trừ Sân độc vi tế đã tuyệt rồi Ngài 
vẫn không hoại lìa quả Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

234 . 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả Nhứt Lai 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ vi tế đã tuyệt, Ngài 
vẫn không hoại lìa quả Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ thô đã tuyệt, Ngài 
vẫn không hoại lìa quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi... trừ Sân độc thứ vi tế đã tuyệt rồi Ngài 
vẫn không hoại lìa quả Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

235 . 

* Tự ngôn: Bực Dự Luu trừ Thân kiến tuyệt rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả Dự Luu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ thô tuyệt rồi Ngài 
vẫn không hoại lìa quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Dự Luu trừ Hoài nghi đã tuyệt ... trừ Si mà làm nhân đi khổ thú tuyệt 
rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả Dự Luu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ thô tuyệt rồi Ngài 
vẫn không hoại lìa quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

236 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ái dục mà bực La Hán trừ tuyệt rồi, nhổ tận gốc lên rồi làm cho thành nhu 

cây thốt nốt cùn luôn, làm cho sau này không sanh đặng, làm cho có cái không sanh 
nữa đã thành lẽ dĩ nhiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu là Ái (rãga) của bực La Hán trừ tuyệt rồi, đã nhổ gốc làm cho thành 
nhu cây thốt nốt vót luôn, làm cho có cách sau này không sanh đã thành lẽ thuờng, 
thòi không nên nói rằng bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng. 

237 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sân mà bực La Hán trừ tuyệt rồi. Si ... Ngã mạn ... Tà kiến ... Hoài nghi ... 

Hôn trầm ... Phóng dật... Vô tàm ... và Vô úy mà bực La Hán trừ tuyệt rồi, đã nhổ gốc 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


75 


lên làm cho thành như cây thốt nốt đứt ngọn, làm cho không sanh đặng sau này, làm 
cho có cách sau này không sanh nữa, đã thành lẽ thường phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Vô tàm của bực La Hán đã tuyệt, nhổ gốc rồi làm cho thành như 
cây thốt nốt đứt ngọn, làm cho sau này không sanh lên đặng, làm cho có cách sau này 
không sanh nữa, đã thành lẽ dĩ nhiên thời không nên nói rằng bực La Hán hoại lìa quả 
La Hán đặng. 

238 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi trừ tuyệt những Ái dục, La Hán còn đạo cho sanh lên rồi phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà khi trừ Ái dục, La Hán còn đạo đã sanh ra thời không nên nói rằng 
bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng. 

239 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi trừ tuyệt Ái dục, bực La Hán đã cho Tứ niệm xứ sanh ra ... đã cho Tứ 
chánh cần sanh ra ... đã cho Tứ như ý túc sanh ra ... đã cho Ngũ quyền sanh ra ... đã 
cho Ngũ lực sanh ra, đã cho Thất giác chi sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dù cho trừ tuyệt Ái dục mà vị La Hán đã cho Thất giác chi sanh ra thời 
cũng không nên nói rằng bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng. 

240 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi trừ tuyệt Sân, khi trừ tuyệt Vô úy, vị La Hán cho quả sanh ra ... đã cho 
Thất giác chi sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dù cho trừ tuyệt Vô tàm mà vị La Hán đã cho Thất giác chi sanh ra thòi 
cũng không nên nói rằng bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng. 

241 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán thành bực đã xa lìa Tham ái, Sân, Si; đã xong việc đáng làm, rồi 
trách nhiệm, đã đắc chứng tự lợi, đồ cột gịch trong hữu (bhãva) đứt hết hoàn toàn rồi, 
đã giải thoát đặc biệt bởi biết đúng chốt then đã nhổ lên rồi, muông rãnh đều đã lấp, 
sào huy lệ (vẫy nước mắt) nhổ lên rồi, thành người không có then chốt, nên bực thánh, 
hạ cờ ngã mạn, bỏ gánh nặng rồi, đã hết đồ ràng buộc, đã có thắng lợi tốt quý đặc biệt, 
Ngài chăm chú biết khổ rồi đã trừ tập đế, đặng rõ diệt đế, còn làm cho đạo đã đặng 
phát sanh, đã rất biết pháp đáng biết, đã chăm chú biết pháp noi đáng chăm chú biết, 
trừ pháp đáng đã trừ rồi, trau dồi pháp đáng trau dồi, đã làm cho rõ thấu pháp rõ thấu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dù rằng La Hán thành bực đã xa lìa Ái dục, Tham, Sân, Si ... đã làm cho rõ 
rệt pháp đáng rõ rệt thời chó nên nói bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng. 

242 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: La Hán bực 
giải thoát họp thời kỳ hoại lìa quả La Hán đặng. La Hán bực giải thoát phi thời vẫn 
không hoại lìa quả La Hán. 

* Tự ngôn: La Hán bực giải thoát họp thời hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 



76 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: La Hán bực giải thoát phi thời hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: La Hán bực giải thoát phi thời không hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán bực giải thoát họp thời vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

243 . 

* Tự ngôn: La Hán bực giải thoát hợp thời trừ Ái (rãga) tuyệt rồi. La Hán bực giải thoát 
hợp thời hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán bực giải thoát họp thời trừ Ái dục (rãga) tuyệt rồi. La Hán bực phi 
thời giải thoát hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: La Hán bực thời giải thoát trừ Sân tuyệt rồi ... trừ Vô úy tuyệt rồi. La Hán 
bực thời giải thoát hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán bực phi thời giải thoát trừ Sân tuyệt rồi ... trừ Vô úy tuyệt rồi, La 
Hán bực phi thời giải thoát hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi trừ tuyệt Ái dục rồi bực La Hán là nguời thời giải thoát đã đặng làm cho 
đạo phát sanh, La Hán bực giải thoát hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi trừ tuyệt những Ái dục (rãga) La Hán bực phi thời giải thoát đã làm cho 
đạo sanh ra, thì La Hán bực phi thời giải thoát hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi trừ tuyệt những Ái dục thành La Hán bực thời giải thoát, đã còn làm 
cho (Tứ) Niệm xứ phát sanh ... đã còn làm cho Tứ chánh cần phát sanh, đã còn làm 
cho Tứ nhu ý túc sanh ra, đã còn làm cho Ngũ quyền sanh ra ... đã còn làm cho Ngũ 
lực sanh ra ... đã còn làm cho Thất giác chi sanh ra, La Hán bực thời giải thoát hoại lìa 
quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi trừ tuyệt những Ái dục (rãga) La Hán bực phi thời giải thoát đã còn làm 
cho Niệm xứ sanh ra ... đã còn làm cho Giác chi sanh ra ... La Hán bực phi thời giải 
thoát hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi trừ tuyệt những Sân ... khi trừ tuyệt những Vô úy ... vị La Hán bực thời 
giải thoát đã còn làm cho đạo sanh ra ... đã còn làm cho Giác chi sanh ra, vị La Hán 
bực thời giải thoát hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi trừ tuyệt những Vô úy, vị La Hán bực phi thời giải thoát đã còn làm cho 
đạo sanh ra ... đã còn làm cho Giác chi sanh ra, vị La Hán bực phi thời giải thoát hoại 
lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

244 . 

* Tự ngôn: vị La Hán bực thời giải thoát địa vị đã xa lìa Ái dục, Sân, Si, đã làm xong 
việc đáng làm, rồi trách nhiệm, đắc chứng tự lợi, xong rồi co quan ràng buộc trong 
hữu (bhãva), đã hoàn toàn dứt hết, giải thoát đặc biệt rồi do hiểu biết đúng đắn, then 
chốt đã gở rồi, nuong rãnh đã lấp, sào huy lệ (vẩy nuớc mắt) nhổ lên rồi, thành nguời 
không có then chốt, nên bực Thánh hạ cờ Ngã mạn, bỏ gánh nặng rồi, đã hết đồ ràng 
buộc, đã có thắng lợi tốt quý đặc biệt. Ngài chăm chú biết Khổ rồi, đã trừ Tập, hành 
đặng rõ Níp-bàn, Đạo đã đặng phát sanh, đã rất biết pháp đáng biết, đã chăm chú biết 
pháp noi đáng chăm chú biết, đã trừ pháp đáng rõ thấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


77 


* Tự ngôn: vị La Hán bực phi thời giải thoát là người đã xa lìa Tham ái, Sân, Si ... đã 
làm cho tỏ ngộ pháp đáng tỏ ngộ, vị La Hán bực phi thòi giải thoát hoại lìa quả La Hán 
đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

245 . 

* Tự ngôn: vị La Hán bực phi thời giải thoát đã trừ tuyệt Ái dục, La Hán bực phi thời 
giải thoát không hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: vị La Hán bực thòi giải thoát đã trừ tuyệt Ái dục, vị La Hán bực thời giải 
thoát vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: vị La Hán bực phi thòi giải thoát đã trừ tuyệt Sân ... đã trừ tuyệt Vô úy, vị 
La Hán bực phi thời giải thoát vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: vị La Hán bực thời giải thoát đã trừ tuyệt Vô úy, vị La Hán bực thời giải 
thoát vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi trừ tuyệt Ái dục, vị La Hán bực phi thời giải thoát đã còn làm cho đạo 
sanh ra ... Giác chi sanh ra thì vị La Hán bực phi thời giải thoát vẫn không hoại lìa quả 
La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hầu trừ tuyệt Ái dục, vị La Hán bực thời giải thoát đã còn làm cho đạo sanh 
ra ... đã còn làm cho giác chi sanh ra, vị La Hán bực thời giải thoát vẫn không hoại lìa 
quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đe trừ tuyệt Sân ... hầu trừ tuyệt Vô úy, vị La Hán bực phi thời giải thoát đã 
còn làm cho đạo sanh ra ... đã còn làm cho Giác chi sanh ra, vị La Hán bực phi thời 
giải thoát vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hầu trừ tuyệt Vô tàm, vị La Hán bực thời giải thoát đã còn làm cho đạo 
sanh ra ... đã còn làm cho Giác chi sanh ra, vị La Hán bực thời giải thoát vẫn không 
hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: vị La Hán bực phi thòi giải thoát người đã xa lìa Ái dục, Sân, Si ... đã làm 
cho rõ rệt pháp đáng rõ rệt, vị La Hán bực phi thời giải thoát vẫn không hoại lìa quả La 
Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: vị La Hán bực thời giải thoát thành người đã xa lìa Ái dục, Sân, Si... đã làm 
cho rõ rệt pháp đáng rõ rệt, vị La Hán bực thời giải thoát vẫn không hoại lìa quả La 
Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

246 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Xá-Lợi-Phất Trưởng lão đã hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đức Mục Kiền Liên Trưởng lão ... Đức Đại Ca Diếp Trưởng lão ... Đức Đại 
Ca Chiên Diên Trưởng lão ... Đức Đại Cu Si La Li Trưởng lão ... Đức Đại Li Bàn Đa 
Trưởng lão đã hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đức Mục Kiền Liên Trưởng lão không hoại lìa quả La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Xá Lợi Phất Trưởng lão không hoại lìa quả La Hán thì chó nên 
nói rằng bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng. 

* Tự ngôn: Đức Đại Mục Kiền Liên Trưởng lão ... Đức Đại Ca-Diếp Trưởng lão ... Đức 
Ma Ha Ca Chiên Diên Trưởng lão ... Đức Ma Ha Ku Si Trưởng lão ... Đức Ma Ha Ly 
Bàn Đa Trưởng lão không có hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



78 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Neu mà Đức Đại Mục Kiền Liên Trưởng lão ... Đức Ly Bàn Đa Trưởng lão 
không hoại ha quả La Hán thời chớ nói rằng bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng. 

247 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại ha quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Tiến hành mà Đức Đại Sa Môn đã bố cáo phải 
có cao và thấp, nhưng người hành đi đến bờ chẳng phải đặng hai lần; bờ bên này mà 
người tiến hành sẽ đặng biết nhưng chẳng phải một lần”. Thế là vẫn có nghe chắc phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó, cũng không nên nói rằng bực La Hán hoại ha quả La Hán đặng 
chớ gì. 

248 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại ha quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Những phiền não luân hồi mà bực La Hán đã cắt đứt cũng còn thứ nào sẽ 
cắt đứt nữa phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Những phiền não luân hồi mà La Hán đã cắt có thứ cũng còn sẽ cần cắt nữa 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Bực đã thành tựu việc đáng làm, người xa lìa 
Ái, không còn phiền não chấp trước. Những phiền não luân hồi mà Ngài đã cắt không 
còn cái nào, mà sẽ cắt nữa. Ngài đã rút khỏi hồ nước và vòng xích rồi”. Như đây là vẫn 
có nghe chắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó, thời không nên nói rằng những phiền não luân hồi mà La Hán 
đã cắt cũng còn có thứ sẽ cắt nữa chớ gì? 

249 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Việc làm cần phải trở lại tạo nữa còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Việc đã làm cần trở lại đào tạo nữa còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Việc mà đã làm rồi trở lại tạo không có, việc 
khác mà cần phải làm nữa cũng không có với bực Phíc-khú đã có tâm vắng lặng chon 
chánh giải thoát rồi đó. Bao nhiêu sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp tất cả mỗi thứ mà đáng 
mong mỏi và không đáng mong mỏi không thể làm cho Tâm của bực đã giải thoát 
vững vàng chắc chắn phải rúng động đặng như núi toàn bằng tảng đá vẫn không lay 
động vì gió cũng như thế đó. Bởi vì Phíc-khú ấy quán thấy các thứ tâm chỉ là sự tiêu 
mất”. Thế này là vẫn nghe chắc chắn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thế đó cũng không nên nói rằng việc mà đã làm cần trở lại tạo nữa vẫn có 
chớ gì! 

250 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bực La Hán hoại ha quả La Hán đặng phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, những năm Pháp này nếu 
hiện hành đầy đủ thời phải hoàn toàn hư hại cho vị Phíc-khú bực thòi giải thoát. Năm 
pháp đó ra sao? Như là sự vong hoài (rãmatã) trong cách đàm luận, sự vong hoài trong 
cách ngủ nghỉ, sự vong hoài trong lúc nằm ngồi, không quán cách nào cho tâm giải 
thoát. Này Chư Phíc-khú, chính là năm pháp này đây vẫn hiện hành đầy đủ hầu có sự 
hư hoại đến Phíc-khú bực thời giải thoát”. Thế vậy là vẫn có nghe thật phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


79 


* Phản ngữ: Neu thế đó thì bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng chớ gì! 

251 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán có sự vui thích trong công việc phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bục La Hán có sự vui thích trong công việc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán còn Ái, có Dục ái, nền tảng Dục ái, Dục ái triền, Dục bộc, Dục 
phối, Dục dục cái phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bục La Hán còn có sự vui thích trong cách đàm luận ... có sự vui thích trong 
cách ngủ nghỉ, có sự vui thích trong cách nằm ngồi phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán còn có sự vui thích trong cách nằm ngồi phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán còn có Ái, Dục ái, nguyên nhân Dục ái, Dục ái triền, Dục bộc, 
Dục phối, Dục dục cái phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

252 . 

* Tự ngôn: La Hán hoại lìa (ỷ hu) quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán khi hoại lìa quả La Hán bị cái chi xung đột mới hoại? Phản ngữ: bị 
Ái xung đột mới hoại. 

* Tự ngôn: Cách xung đột phát sanh do nuong chi sanh ra? Phản ngữ: Phát sanh do 
nuong tùy miên! 

* Tự ngôn: Bục La Hán còn tùy miên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bục La Hán còn tùy miên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bục La Hán còn có Dục ái tùy miên, Phẫn nhuế tùy miên, Ngã mạn tùy 
miên, Tà kiến tùy miên, Hoài nghi tùy miên, Hữu ái tùy miên, Vô minh tùy miên phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Bực La Hán bị Sân dính dấp mới hoại... bị Si dính dấp mới hoại... 

* Tự ngôn: Sự dính dấp phát sanh bởi do chi? Phản ngữ: Phát sanh bởi do tùy miên. 

* Tự ngôn: Bục La Hán còn tùy miên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bục La Hán còn tùy miên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán còn Dục ái tùy miên ... Vô minh tùy miên phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

253 . 

* Tự ngôn: Bục La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi La Hán hoại lìa quả La Hán có chi mồi nối ra? Phản ngữ: Ái dục mồi 
nối ra. 

* Tự ngôn: Thân kiến mồi nối ra phải chăng? Hoài nghi mồi nối ra phải chăng? Giới 
cấm thủ mồi nối ra phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sân mồi nối ra phải chăng? Si mồi nối ra phải chăng? Thân kiến mồi nối ra 
phải chăng? Hoài nghi mồi nối ra phải chăng? Giới cấm thủ mồi nối ra phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

254 . 

* Tự ngôn: Bục La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán vẫn còn chấp chứa phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 



80 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Bực La Hán nghỉ chất chứa rồi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán đang còn trừ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán đang còn chấp cứng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán đang còn rửa ráy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán đang còn ham muốn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán đang còn hạn chế cái tối phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán đang còn tối tăm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán đang còn chất chứa cũng không phải, đang nghỉ chất chứa cũng 
không phải, nhưng là bực đã nghỉ chất chứa vững vàng có phải vậy chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dù rằng bực La Hán đang còn chất chứa cũng chẳng phải, đang nghỉ chất 
chứa cũng chẳng phải; chỉ là người đã nghỉ chất chứa vững vàng, cũng chớ nên nói 
bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng. 

* Tự ngôn: Bực La Hán còn đang trừ cũng chẳng phải, còn đang chấp cứng cũng chẳng 
phải, chỉ là bực đã trừ tuyệt vững vàng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dù rằng bực La Hán còn đang trừ cũng chẳng phải, còn đang chấp cứng 
cũng chẳng phải, chỉ là bực đã tuyệt vững vàng, cũng chớ nói rằng bực La Hán hoại lìa 
quả La Hán đặng! 

* Tự ngôn: Bực La Hán đang còn rửa ráy cũng chẳng phải, đang còn ưa muốn cũng 
chẳng phải, chỉ là bực đã rửa ráy vững vàng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực La Hán đang còn rửa ráy cũng chẳng phải, đang còn ham muốn 
cũng chẳng phải, chỉ là bực đã rửa ráy vững vàng thời chớ nên nói bực La Hán hoại lìa 
quả La Hán đặng. 

* Tự ngôn: Bực La Hán đang còn hạn chế sự tối cũng chẳng phải, đang còn tối mê cũng 
không phải, chỉ là bực đã hạn chế sự tối vững vàng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực La Hán đang còn hạn chế sự tối cũng chẳng phải, đang còn tối 
mê cũng chẳng phải, chỉ là bực đã hạn chế sự tối vững vàng thòi không nên nói rằng 
bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng. 

Dứt Hư Mạn Ngữ (Parihãnikathã) 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


81 


PHẠM HẠNH NGỮ (BRAHMA CARIYAKA THA) 

255 . 

* Tự ngôn: Cách hành phạm hạnh không có trên Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Chư thiên thành người khờ khạo, người câm, không mở mang, dùng tiếng 
câm, không đủ sức sẽ biết lời nói tốt xấu. Chư thiên không tín ngưỡng với Phật bảo, 
Pháp bảo, Tăng bảo, không đến ngồi gần với Đức Phật, không xin hỏi với Đức Phật, 
đã không ưa thích cách Phật Ngài đáp trong vấn đề. Chư thiên hết nưong nghiệp bận 
bịu, phiền não bận bịu, quả bận bịu, không đức tin, không có sự ưa thích, thành người 
có vấn đề hèn, thành người không đáng tiến đến sự nhất định đường lối chon chánh 
trong tất cả pháp thiện. Chư thiên là người sát mẫu, là người sát phụ, là người sát La 
Hán, là người chích Phật thân huyết, là người phá hòa hợp Tăng. Chư thiên là người 
sát sanh, là người trộm cướp, là người tà dâm, là người vọng ngôn, là người lưỡng 
thiệt, là người ác khẩu, là người ỷ ngữ, là người tham ác, là người Sân độc, là người Tà 
kiến ác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chư thiên không thành người khò khạo, không câm, mở mang, không dùng 
tiếng câm, đủ sự sẽ biết lời nói tốt xấu. Chư thiên tín ngưỡng với Phật bảo, Pháp bảo, 
Tăng bảo, nên đến ngồi gần với Đức Phật, nên xin hỏi với Đức Phật, đã ưa thích cách 
Phật Ngài đáp trong vấn đề. Chư thiên còn nưong nghiệp bận bịu, phiền não bận bịu, 
quả bận bịu, có đức tin, có sự ưa thích, thành người có vấn đề sang, thành người đáng 
tiến tới sự nhất định đường lối chon chánh trong tất cả pháp thiện. Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dù rằng Chư thiên không phải người khò khạo, không câm, thành người mở 
mang trí tuệ, không dùng tiếng câm, có đủ sức sẽ biết ý nghĩa của lời tốt xấu ... Chư 
thiên tín ngưỡng với Phật bảo ... cũng vẫn có Chánh kiến thời không nên nói rằng cách 
hành phạm hạnh không có với hàng Chư thiên. 

256 . 

* Phản ngữ: Cách hành phạm hạnh vẫn có với Chư thiên phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Trong hàng Chư thiên đó có sự xuất gia, cạo tóc, đắp y, mang bát, có Phật 
ra đời, có Bích Chi Phật sanh ra, bốn đôi của Thinh Văn ra đời đặng trong nhóm Chư 
thiên phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

257 . 

* Tự ngôn: Bởi trong nhóm Chư thiên không có cách xuất gia, như thế cách hành phạm 
hạnh mới không có trong nhóm Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong chồ nào có cách xuất gia thời chồ đó có hành phạm hạnh, nếu chồ 
nào không có cách xuất gia thì không có cách hành phạm hạnh phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trong chồ nào có cách xuất gia thì trong chồ đó có cách hành phạm hạnh. 
Neu chồ nào không có cách xuất gia thì chỗ đó không có cách hành phạm hạnh phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người nào xuất gia thì người đó có hành phạm hạnh, nếu người nào không 
xuất gia thì không có cách hành phạm hạnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

258 . 

* Tự ngôn: Vì trong đám Chư thiên không có cách xuống tóc, thế vậy cách hành phạm 
hạnh mới không có trong đám Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



82 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Trong chồ nào có cách xuống tóc thì trong chồ đó có cách hành phạm hạnh, 
nếu noi nào không có cách xuống tóc thì noi đó không có cách hành phạm hạnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trong chồ nào có cách xuống tóc thì trong chồ đó có cách hành phạm hạnh, 
còn chồ nào không có cách xuống tóc thì chồ đó không có cách hành phạm hạnh phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời nào xuống tóc thì nguời đó có cách hành phạm hạnh còn nguời nào 
không có xuống tóc thì nguòi đó không có cách hành phạm hạnh phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

259 . 

* Tự ngôn: Bởi trong hàng Chu thiên không có cách mặc y hoại sắc, thế vậy sự hành 
phạm hạnh mới không có trong hàng Chu thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Noi nào có cách mặc y hoại sắc thời chồ đó có cách hành phạm hạnh, còn 
noi nào không có cách mặc y hoại sắc thì noi đó không có cách hành phạm hạnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chồ nào có mặc áo cà sa thì chồ đó có cách hành phạm hạnh, còn chồ nào 
không có mặc áo cà sa thì chồ đó không có cách hành phạm hạnh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời nào mặc áo cà sa thì nguời đó có cách hành phạm hạnh, còn nguời 
nào không mặc áo cà sa thời nguời đó không có cách hành phạm hạnh phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

260 . 

* Tự ngôn: Bởi trong hàng Chu thiên không có trì bình bởi vậy cách hành phạm hạnh 
mới không có trong hàng Chu thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chồ nào có cách trì bình thời chồ đó có cách hành phạm hạnh, còn chồ nào 
không có cách trì bình thời chồ đó không có cách hành phạm hạnh phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chồ nào có cách trì bình thì chồ đó có cách hành phạm hạnh, còn chồ nào 
không có cách trì bình thì chồ đó không có cách hành phạm hạnh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời nào trì bình thời nguời đó có cách hành phạm hạnh còn nguời nào 
không trì bình thời nguòi đó không có cách hành phạm hạnh phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

261 . 

* Tự ngôn: Vì Đức Toàn Giác không ra đời trong cõi Chu thiên, bởi vậy sự hành phạm 
hạnh mới không có trong hàng Chu thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả Bục Toàn Giác ra đời cõi nào thì trong cõi đó có cách hành phạm 
hạnh, còn bực Toàn Giác không ra đời cõi nào thì cõi ấy không có cách hành phạm 
hạnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đức Toàn Giác ra đời trong chồ nào thì chồ đó có cách hành phạm hạnh, 
còn Ngài không ra đời chồ nào thì chồ đó không có cách hành phạm hạnh phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giáng sinh noi vuờn Lâm Tì Ni, thành đạo duới cội Bồ 
đề, Ngài chuyển Pháp Luân gần thành Ba La Nại. Trong những chồ đó có cách hành 
tịnh hạnh, còn những chỗ khác không có cách hành tịnh hạnh phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


83 


262 . 

* Tự ngôn: Do Đức Độc Giác không ra đời trong hàng Chư thiên, bởi vậy cách hành 
phạm hạnh mới không có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Độc Giác ra đời chồ nào thì chồ đó có cách hành phạm hạnh, còn chồ 
nào Ngài không ra đời thì nơi đó không có cách hành phạm hạnh phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vị Độc Giác ra đời chỗ nào thì trong chỗ đó có cách hành phạm hạnh, còn 
chồ nào Ngài không ra đời thì chồ đó không có cách hành phạm hạnh phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Độc Giác ra đời nơi trung quốc thì chính nơi trung quốc đó mới có 
cách hành tịnh hạnh, còn chồ khác chẳng có cách hành tịnh hạnh phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

263 . 

* Tự ngôn: Do bốn đôi Thinh Văn không ra đời trong hàng Chư thiên, bởi thế cách 
hành phạm hạnh mới không có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bốn đôi Thinh Văn ra đời chồ nào thì chồ đó có cách hành tịnh hạnh, còn 
chồ nào mà bốn đôi Thinh Văn không ra đời thì chồ đó không có cách hành tịnh hạnh 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chồ nào bốn đôi Thinh Văn ra đời thì chồ đó có cách hành tịnh hạnh, còn 
chồ nào không có bốn đôi Thinh Văn ra đời thì chồ đó không có cách hành tịnh hạnh 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bốn đôi Thinh Văn ra đời trong đô thành thì dân chúng trong đô thành ấy có 
cách hành phạm hạnh, còn chồ khác không có cách hành tịnh hạnh phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

264 . 

* Phản ngữ: Cách hành tịnh hạnh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Cách hành tịnh hạnh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 

265 . 

* Phản ngữ: Cách hành tịnh hạnh vẫn có trong nhân loại phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Cách hành tịnh hạnh vẫn có trong mồi nhóm nhân loại phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thế đó... 

266 . 

* Phản ngữ: Cách hành tịnh hạnh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Cách hành tịnh hạnh vẫn có trong hàng Chư thiên bực vô tưởng phải chăng? 
Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

267 . 

* Phản ngữ: Cách hành tịnh hạnh vẫn có trong nhân loại phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Cách hành tịnh hạnh vẫn có trong nhân loại, dân biên giới, người biên 
cương, kẻ dã man, người không biết ngữ ngôn là những nơi mà Phíc-khú, Phíc-khú Ni, 
Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đi không đến phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

268 . 

* Phản ngữ: Cách hành tịnh hạnh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Tự ngôn: 
Cũng có chồ có, cũng có chồ không. 



84 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: Trong hàng Chư thiên Vô tưởng, chồ cách hành tịnh hạnh cũng có, chồ 
không có (cách hành tịnh hạnh) cũng có và hàng Chư thiên Hữu tưởng chồ có cách 
hành phạm hạnh cũng có, chồ không có (cách hành phạm hạnh) cũng có phải chăng? 
Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Trong hàng Chư thiên chồ có cách hành phạm hạnh cũng có, cũng có chồ 
không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Chỗ nào có, chồ nào không? Tự ngôn: Cách hành phạm hạnh không có 
trong hàng Chư thiên Vô tưởng, nhưng có trong hàng Chư thiên Hữu tưởng. 

* Phản ngữ: Cách hành phạm hạnh không có trong hàng Chư thiên Vô tưởng phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Cách hành phạm hạnh không có trong hàng Chư thiên Hữu tưởng phải 
chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Cách hành phạm hạnh có trong hàng Chư thiên Hữu tưởng phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Cách hành phạm hạnh có trong hàng Chư thiên Vô tưởng phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thế đó... 

269 . 

* Phản ngữ: Cách hành phạm hạnh có trong nhân loại phải chăng? Tự ngôn: Có chồ 
cũng có, có chồ cũng không. 

* Phản ngữ: Trong dân chúng bọn người ở biên cương ranh giới, người rừng không biết 
ngữ ngôn, những chồ mà Phíc-khú, Phíc-khú Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đi không đến; 
có chồ có cách hành phạm hạnh, có chồ cũng không có. Còn trong chồ dân chúng ở 
đông đảo (trung quốc) cũng có chồ có cách hành phạm hạnh, cũng có chồ không có 
phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

270 . ^ 

* Phản ngữ: Trong nhân loại cũng có chồ có cách hành phạm hạnh, cũng có chồ không 
có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Chồ nào có, chỗ nào không có? Tự ngôn: Cách hành phạm hạnh không có 
nơi chồ dân chúng ở biên cương ranh giới, người rừng không biết ngữ ngôn mà Phíc- 
khú, Phíc-khú Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đi không đến, còn trong chồ dân chúng ở 
đông đảo mới có cách hành tịnh hạnh. 

* Phản ngữ: Cách hành tịnh hạnh không có trong thôn quê, dân ở biên cương ranh giới là 
người rừng không biết ngữ ngôn mà Phíc-khú, Phíc-khú Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đi 
không đến phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Cách hành phạm hạnh không có trong chồ dân chúng đông đảo (trung quốc) 
phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Cách hành phạm hạnh có trong chồ dân chúng ở đông đảo (trung quốc) phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Cách hành phạm hạnh có trong chồ dân chúng ở biên cương ranh giới; 
không có với người ở rừng không biết ngữ ngôn mà Phíc-khú, Phíc-khú Ni, Ưu Bà 
Tắc, Ưu Bà Di đi không đến phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

271 . 

* Phản ngữ: Cách hành phạm hạnh có trong hàng Chư thiên phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, nhân loại ở Nam Thiện Bộ 
Châu ăn trùm cả nhân loại ở Bắc Cu Lô Châu và Chư thiên ở cõi Trời Đạo lợi bằng 3 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


85 


cách. Ba cách đó là những chi? Một là hùng dũng, hai là có chánh niệm, ba là có cách 
hành phạm hạnh”. Thế vậy vẫn có nghe thật phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó có cách hành phạm hạnh cũng không có trong hàng Chư thiên 
chớ gì. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán tại Xá Vệ Quốc như vầy: “Có cách hành phạm hạnh 
nơi chồ này phải chăng?” Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có hành phạm hạnh chỉ có nơi Xá Vệ Quốc, còn chồ khác không có hành 
phạm hạnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai đã trừ năm phần triền thứ thấp rồi mà còn năm phần triền thứ vi 
tế (phần cao) trừ không đặng; khi Ngài lướt khỏi thế giới này đã sanh lên hàng Chư 
thiên kết quả sanh lên chồ nào? Phản ngữ: Chính trong hàng Chư thiên đó. 

* Tự ngôn: Neu mà bực Bất Lai trừ năm phần triền thứ thấp đặng rồi nhưng còn năm 
phần triền bậc cao trừ không đặng khi Ngài lướt khỏi thế giới này sanh lên hàng Chư 
thiên đó rồi sự kết quả cũng sanh trong hàng Chư thiên đó, thời không thể nói rằng 
cách hành phạm hạnh không có trong hàng Chư thiên. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ năm thứ triền bậc thấp đặng rồi nhưng chưa trừ năm thứ 
triền bậc cao, khi Ngài vượt khỏi thế giới này sanh trong hàng Chư thiên đó rồi có 
cách xuống tóc nơi chồ nào ... xả trách nhiệm nơi chồ nào ... có cách chăm chú biết 
Khổ nơi chồ nào ... có cách trừ phiền não nơi chồ nào ... có cách làm cho rõ thấu Diệt 
(nirodha) nơi chồ nào ... có cách thấu đáo Pháp không buông lung nơi chồ nào. Phản 
ngữ: Chính trong hàng Chư thiên đó ... 

* Tự ngôn: Neu mà bực Bất Lai trừ triền bực thấp đặng rồi, mà chưa trừ năm thứ triền 
bậc cao đặng thì khi Ngài vượt khỏi thế giới này đã sanh trong hàng Chư thiên đó có 
cách thấu suốt pháp, chẳng buông lung trong hàng Chư thiên đó thì không nên nói 
rằng cách hành phạm hạnh không có trong hàng Chư thiên. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ năm thứ triền bậc thấp đặng rồi, nhưng còn năm thứ triền 
bậc cao trừ không đặng, khi Ngài vượt khỏi thế giới này sanh trong hàng Chư thiên đó 
rồi, kết quả cũng sanh trong hàng Chư thiên đó, cách xả trách nhiệm cũng trong hàng 
Chư thiên đó, cách chăm chú biết Khổ cũng trong hàng Chư thiên đó, cách trừ phiền 
não cũng trong hàng Chư thiên đó, cách làm cho rõ Diệt cũng trong hàng Chư thiên 
đó, cách thấu suốt pháp không buông lung cũng trong hàng Chư thiên đó, thời do lý 
nào mà Ngài nói rằng cách hành phạm hạnh không có trong hàng Chư thiên? 

* Phản ngữ: Cũng do Bực Bất Lai làm cho rõ quả trong hàng Chư thiên đó bằng với đạo 
mà Ngài làm cho đã sanh chính trong thế giới này. 

272 . 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai làm cho rõ quả trong hàng Chư thiên đó bằng đường lối mà 
Ngài đã làm cho sanh tại trong thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu làm cho rõ rệt quả trong thế giới này với đường lối mà Ngài đã 
làm cho sanh ra trong hàng Chư thiên đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai làm cho rõ rệt quả trong hàng Chư thiên đó theo đường lối mà 
Ngài đã làm cho sanh trong thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai là người sẽ viên tịch trong thế giới này làm cho rõ rệt quả tại 
trong thế giới này theo đường lối mà Ngài đã làm cho sanh ra trong hàng Chư thiên đó 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



86 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Bực Dự Lưu làm cho quả tại thế giới này theo đường lối mà Ngài đã làm 
cho sanh ra trong thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai làm cho rõ rệt quả trong hàng Chư thiên đó theo đường lối mà 
Ngài làm cho đã sanh trong hàng Chư thiên đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai là bực sẽ viên tịch trong thế giới này làm cho rõ rệt quả tại 
trong thế giới này theo đường lối mà Ngài đã làm cho phát sanh trong thế giới này 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai làm cho rõ rệt quả trong hàng Chư thiên đó theo đường lối mà 
Ngài đã làm cho phát sanh trong hàng Chư thiên đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

273 . 

* Tự ngôn: Bực người trong đời này sẽ không còn đạo cho phát sanh và trừ tất cả phiền 
não nữa phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người hành hầu làm cho rõ quả Dự Lưu sẽ không còn làm cho đạo sanh 
ra và trừ tất cả phiền não nữa phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người trong đời này sẽ không còn đạo sanh ra và trừ tất cả phiền não 
nữa phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai ... Bực người hành để làm cho 
rõ quả La Hán sẽ không còn đạo sanh ra và trừ tất cả phiền não nữa phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

274 . 

* Tự ngôn: Bực người hành để làm cho rõ quả Dự Lưu còn Đạo cho phát sanh và trừ tất 
cả phiền não không trước không sau phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người trong đòi này làm cho đạo phát sanh và trừ tất cả phiền não 
không trước không sau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai ... Bực người hành để làm cho 
rõ quả La Hán làm cho đạo phát sanh và trừ tất cả phiền não không trước không sau 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người trong đời này còn làm cho Đạo phát sanh và trừ tất cả phiền não 
không trước không sau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

275 . 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai có bổn phận đã làm, có sự tu tiến đã trau dồi mới sanh lên trong 
hàng Chư thiên đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán khỏi sanh nữa phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán khỏi sanh nữa phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán có kiếp mới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: La Hán có kiếp mới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán đã đến hữu (bhãva), ly hữu (vibhãva); đi đến thú hướng (gati), ly 

thú hướng; đi đến hành ịsankhãra), đi đến ly hành; đi đến xuất thế, ly xuất thế phải 

chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

276 . , 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai là người có bổn phận mà đã làm, có tu tiến mà đã trau dồi, 
nhưng thành người có trách nhiệm mà đã chưa bỏ xuống, lướt sanh trong hàng Chư 
thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


87 


* Tự ngôn: Bực Bất Lai sẽ phải còn đạo sanh ra nữa hầu nghĩ phận sự phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

277 . 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai là người có bổn phận mà làm rồi có cách tu mà đã trau dồi, mà 
thành người có khổ chưa đặng quyết biết ... có phiền não chưa trừ, có diệt chưa đặng 
làm cho rõ ... có pháp không lừng lẫy mà chưa đặng thấu suốt lướt sanh trong hàng 
Chư thiên đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người Bất Lai sẽ phải còn đạo sanh ra nữa mới thấu suốt pháp không 
lừng lẫy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

278 . 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai là người có phận sự đã làm, có cách tu tiến đã trau dồi, nhưng 
thành người có trách nhiệm mà chưa xả, lướt sanh trong hàng Chư thiên đó sẽ không 
còn đạo sanh nữa hầu xả trách nhiệm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành người có trách nhiệm mà không xả rồi viên tịch trong hàng Chư thiên 
đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai là người có bổn phận đã làm rồi, có tu tiến đã trau dồi nhưng 
thành người có khổ mà chưa đặng chăm chú biết... có phiền não mà chưa đặng trừ ... 
có Diệt mà chưa đặng làm cho tỏ ... có pháp không lừng lẫy mà chưa đặng thông thấu, 
lướt sanh trong hàng Chư thiên đó sẽ không còn đạo sanh nữa, để thấu suốt pháp 
không lừng lẫy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực có pháp không lừng lẫy đã không thấu suốt, mà viên tịch trong Chư 
thiên đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Con chưong bị mũi tên bắn dù đi đặng xa cũng phải chết như thế nào thì 
bực Bất Lai cũng sẽ làm cho rõ quả trong hàng Chư thiên đó theo đạo mà Ngài đã 
đặng sanh trong thế giới này như thế. 

* Tự ngôn: Con chưong mà bị mũi tên bắn dù đi đặng rất xa, cũng vẫn có mũi tên dính 
chết như thế nào, thì bực Bất Lai cũng vẫn có mũi tên dính viên tịch trong hàng Chư 
thiên đó do đạo mà Ngài đã đặng sanh trong thế giới này như vậy phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Dứt Phạm hạnh ngữ 



88 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


HẠN ĐỊNH NGỮ (ODHISOKATHA) 


279 . 

* Tự ngôn: Người trừ phiền não từ phần phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người hành để làm cho rõ quả Nhập Lưu trừ những chi mới đặng thấy Khổ? 
Phản ngữ: Trừ Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ và bao nhiêu phiền não trong phần 
đồng sanh 3 . 

* Tự ngôn: Bực thành Dự Lưu chỉ một phần, một phần nữa không thành Dự Lưu, một 
phần đắc chứng ... đặng riêng phần ... đến trụ chỉ ... làm cho rõ ... vẫn vào đến ... vẫn 
chạm bằng thân đối với quả Dự Lưu, một phần thành Dự Lưu Thất Lai (Sattakhattu- 
parama)... Bực Dự Lưu Lục Lai (Kolankola) ... Bực Dự Lưu Nhứt Lai (Ekabĩjĩ)... sẵn 
có với sự kính trọng Phật bảo không lay động ... Pháp bảo ... Tăng bảo ... hiệp với giới 
thành nhứt định của Thánh Nhon, nhưng một phần nữa không hiệp với giới nhút định 
của Thánh Nhon phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người hành để làm cho rõ quả Dự Lưu trừ đặng cái chi bằng cách thấy Tập? 
Phản ngữ: Trừ Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ và tất cả phiền não cũng có thứ có 
phần trừ, có phần không trừ đặng. 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu có phần thành Dự Lưu, có phần không thành Dự Lưu ... có 
phần hiệp với Thánh giới nhứt định, cũng có phần không hiệp với Thánh giới nhứt 
định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người hành hầu làm cho rõ quả Dự Lưu trừ đặng cái chi bằng cách thấy 
Diệt? Phản ngữ: Trừ Hoài nghi, Giới cấm thủ và tất cả phiền não cũng có thứ phần trừ, 
cũng có thứ phần không trừ đặng. 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu có phần thành Dự Lưu, có phần không thành Dự Lưu ... có 
phần hiệp với Thánh giới nhứt định, có phần không hiệp với Thánh giới nhứt định phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người hành hầu làm cho rõ quả Dự Lưu trừ đặng cái chi bằng cách thấy 
Đạo? Phản ngữ: Trừ Giới cấm thủ và bao nhiêu những phiền não chung bọn với nhau 
đặng. 

* Tự ngôn: Bực thành Dự Lưu chỉ một phần, còn một phần nữa không thành Dự Lưu, 
một phần đắc chứng ... đặng riêng phần ... đến trụ chỉ ... làm cho rõ ... vẫn vào đến ... 
vẫn chạm bằng thân đối với quả Dự Lưu, nhưng một phần nữa vẫn không xúc chạm 
bằng thân với quả Dự Lưu, một phần thành Dự Lưu Thất Lai (Sattakhattuparama)... 
Bực Dự Lưu Lục Lai (Kalarikola)... Bực Dự Lưu Nhứt Lai (Ekabĩjĩ)... sẵn có với sự 
kính trọng Phật bảo không lay động ... Pháp bảo ... Tăng bảo ... hiệp với giới Nhứt 
Định của Thánh nhân, nhưng một phần nữa không hiệp với giới Nhứt Định của Thánh 
nhân phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

280 . 

* Tự ngôn: Người hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai trừ đặng cái chi mới nhận thấy 
Khổ? Phản ngữ: Trừ Dục ái thứ thô, Sân độc thứ thô và những phiền não đồng sanh 
với nhau chung một bọn. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai có chỉ phần nào, còn một phần nữa không thành bực Nhứt 
Lai, một phần đắc chứng ... đặng riêng phần ... đến trụ chỉ... làm cho rõ ... vẫn vào đến 


3 Từ “đồng sanh” sau này được Trưởng lão Tịnh Sự điều chỉnh thành “câu sanh”. 




Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


89 


... vẫn đụng chạm với thân bằng quả Nhứt Lai, nhưng một phần nữa không đặng với 
thân của quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người hành để làm cho rõ rệt quả Nhứt Lai trừ đặng những chi mới thấy 
Tập? Phản ngữ: Trừ Dục ái thứ thô, Sân độc thứ thô và những phiền não một phần 
trong bọn với nhau đặng. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai thành chỉ có một phần, còn một phần nữa không thành Nhứt 
Lai, một phần đắc chứng ... đặng riêng phần ... đến trụ chỉ... làm cho rõ ... vẫn vào đến 
... vẫn đụng chạm với thân bằng quả Nhứt Lai, nhưng một phần khác vẫn không đụng 
chạm với thân bằng quả của Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai trừ những chi mà đặng thấy Diệt? 
Phản ngữ: Trừ Sân độc thứ thô, trừ những phiền não phần đồng sanh chung. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai chỉ một phần, còn một phần nữa không thành Nhứt Lai, một 
phần đắc chứng ... đặng riêng phần ... đến trụ chỉ ... làm cho rõ ... vẫn vào đến ... vẫn 
chạm đến thân bằng quả Nhứt Lai nhưng một phần nữa vẫn không đụng chạm đến thân 
bằng quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai đặng trừ cái chi mới thấy đặng 
Đạo? Phản ngữ: trừ Sân độc thứ thô và những phiền não một phần chung nhau đặng. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai chỉ một phần, một phần nữa không thành bực Nhứt Lai, một 
phần đắc chứng ... đặng riêng phần ... đến trụ chỉ ... làm cho rõ ... vẫn vào đến ... vẫn 
chạm với thân bằng quả Nhứt Lai, nhưng một phần nữa vẫn không chạm với thân bằng 
quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

281 . 

* Tự ngôn: Bực người hành để làm cho rõ quả Bất Lai trừ đặng cái chi mới thấy đặng 
Khổ? Phản ngữ: Trừ Dục ái thứ vi tế, Sân độc thứ vi tế và những phần phiền não đồng 
chung nhau đặng. 

* Tự ngôn: Người thành bực Bất Lai chỉ một phần, còn một phần nữa không thành bực 
Bất Lai, một phần đắc chứng ... đặng riêng phần ... đến trụ chỉ... làm cho rõ ... vẫn vào 
đến ... vẫn đụng chạm với thân bằng quả Bất Lai, nhưng một phần khác không đụng 
chạm với thân bằng quả Bất Lai. Một phần thành bực Bất Lai Trung bang bất hườn 
(Antarãparinibbãyĩ) ... Bực Sanh bang bất hườn (Upahaccapparinibbãyĩ) ... Bực Vô 
hành bang bất hườn (Asankhãraparinibbãyĩ) ... Bực Hữu hành bang bất hườn 
(Sasankhãraparinibbãyĩ) ... Bực Thượng lưu bang bất hườn (Uddhansoto 
akanitthagãmĩ) , nhưng một phần không thành bực Bất Lai Thượng lưu bang bất hườn 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người hành để làm cho rõ quả Bất Lai trừ đặng cái chi mới thấy Tập? 
Phản ngữ: Trừ Dục ái thứ vi tế, Sân độc thứ vi tế và phiền não thứ chung nhau đặng 
một nhân. 

* Tự ngôn: Người thành bực Bất Lai chỉ một phần, còn một phần nữa không thành bực 
Bất Lai ... một phần bực Bất Lai Thượng lưu bang bất hườn ... một phần nữa không 
thành bực Bất Lai Thượng lưu bang bất hườn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người hành để làm cho rõ quả Bất Lai trừ đặng cái chi mới thấy Diệt 
(nirodha)? Phản ngữ: Trừ Sân độc thứ vi tế và những thứ phiền não chung nhau đặng 
một phần. 

* Tự ngôn: Người thành bực Bất Lai chỉ một phần, còn một phần nữa không thành bực 
Bất Lai ... một phần nữa thành bực Bất Lai Thượng lưu bang bất hườn nhưng một 



90 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


phần nữa không thành bực Bất Lai Thượng lưu bang bất hườn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người hành để làm cho rõ quả Bất Lai trừ đặng cái chi mới thấy đặng 
Đạo? Phản ngữ: Trừ những phần phiền não chung nhau đặng. 

* Tự ngôn: Bực người Bất Hườn chỉ một phần, còn một phần nữa không thành bực Bất 
Hườn, một phần đắc chứng ... đặng riêng phần ... đến trụ chỉ ... làm cho rõ ... vẫn vào 
đến ... đụng chạm với thân bằng quả Bất Hườn, một phần khác không đụng với thân 
bằng quả Bất Hườn, một phần Bực Bất Lai Trung bang bất hườn (an la rãpa rin ib bãyĩ) 
... Bực Sanh bang bất hườn (Upahaccaparinibbãỵĩ) ... Bực Vô hành bang bất hườn 
(Asankhãraparỉnỉbbãyĩ) ... Bực Hữu hành bang bất hườn (Sasankhãraparinibbãyĩ) ... 
Bực Thượng Lưu Bất Hườn (Uddhansoto akaniưhagãmĩ), nhưng một phần nữa không 
thành bực Thượng lưu bang bất hườn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

282 . 

* Tự ngôn: Người hành để làm cho rõ quả La Hán đặng trừ cái chi mới thấy Khổ? Phản 
ngữ: Trừ sắc ái, Vô sắc ái, Ngã mạn, Phóng dật, Vô minh và những phần phiền não 
đồng chung nhau một phần đặng. 

* Tự ngôn: Bực thành La Hán chỉ một phần, còn một phần nữa không thành La Hán, 
một phần đắc chứng ... đặng riêng phần ... đến trụ chỉ ... làm cho rõ ... vẫn vào đến ... 
đụng chạm với thân bằng quả La Hán, nhưng một phần nữa không đụng chạm với thân 
bằng quả La Hán, đã thành bực xa lìa Ái, Sân, Si, đã làm xong việc đáng làm, đã 
buông trách nhiệm, chứng rồi tự lợi, tuyệt hết mọi co quan ràng buộc trong hữu 
(bhãva) rồi, đã thoát ly đặc biệt do kiểu chon chánh, đã rõ then chốt, lấp rồi mưong 
rãnh, đã nhổ sào nêu, thành người không có then chốt chận, đến bực Thánh, hạ cò ngã 
mạn, đã để xuống gánh nặng, dứt rồi dây buộc, chiến thắng đặc biệt rồi, Ngài đã quyết 
hiểu Khổ, trừ Tập rồi, đã làm cho Diệt rõ rệt, Đạo đã sanh, hiểu những pháp đáng biết 
tột, chăm chú rõ pháp đáng chăm chú biết, đã trừ những pháp đáng trừ, bồi bổ những 
pháp đáng bồi bổ, làm cho rõ rệt những pháp đáng làm rõ rệt, một phần làm cho rõ rệt 
những pháp đáng làm cho rõ rệt, nhưng phần khác không làm cho rõ rệt với pháp đáng 
làm cho rõ rệt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người hành để làm cho rõ quả La Hán đặng trừ cái chi mới thấy Tập? 
Phản ngữ: Trừ sắc ái, Vô sắc ái, Ngã mạn, Phóng dật, Vô minh và những phần phiền 
não đồng chung đặng. 

* Tự ngôn: Bực thành La Hán chỉ một phần, còn một phần nữa không thành La Hán, ... 
một phần làm cho rõ rệt, nhưng một phần nữa chưa làm cho rõ rệt với pháp đáng làm 
cho rõ rệt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người hành để làm cho rõ quả La Hán do đặng trừ cái chi mới thấy Diệt 
(nirodhap. Phản ngữ: Do trừ Ngã mạn, Phóng dật, Vô minh và những phiền não một 
phần chung nhau đặng. 

* Tự ngôn: Người thành La Hán chỉ một phần, còn một phần nữa không thành La Hán, 
... một phần đã làm cho rõ rệt với pháp đáng làm cho rõ rệt, nhưng còn một phần nữa 
chưa làm cho rõ rệt với pháp đáng làm cho rõ rệt phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người hành để làm cho tỏ rõ quả La Hán do đặng trừ cái chi mới thấy 
Đạo? Phản ngữ: Trừ Phóng dật, Vô minh và những phiền não phần đồng nhau đặng. 

* Tự ngôn: Bực La Hán chỉ một phần, còn một phần nữa không thành La Hán, một 
phần đắc chứng ... đặng riêng phần ... đến trụ chỉ... làm cho rõ ... vẫn vào đến ... đụng 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


91 


chạm với thân của quả La Hán, nhưng một phần nữa không đụng chạm với thân bằng 
quả La Hán, đã thành bực xa lìa Ái, Sân, Si, đã làm xong việc đáng làm, đã buông 
trách nhiệm, chứng rồi tự lợi, tuyệt hết mọi cơ quan ràng buộc trong hữu (bhãva) rồi, 
đã thoát ly đặc biệt do kiểu chon chánh, đã rõ then chốt, lấp rồi mương rãnh, đã nhổ 
sào nêu, thành người không có then chốt chận, đến bực Thánh, hạ cờ ngã mạn, đã để 
xuống gánh nặng, dứt rồi dây buộc, chiến thắng đặc biệt rồi, Ngài đã quyết hiểu Khổ, 
trừ Tập rồi, đã làm cho Diệt rõ rệt, Đạo đã sanh, hiểu những pháp đáng biết tột, chăm 
chú rõ pháp đáng chăm chú biết rõ, đã trừ những pháp đáng trừ, bồi bổ những pháp 
đáng bồi bổ, làm cho rõ rệt những pháp đáng làm rõ rệt, một phần làm rõ rệt những 
pháp đáng làm cho rõ rệt, nhưng phần khác không làm cho rõ rệt với pháp đáng làm 
cho rõ rệt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

283 . 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng người trừ phiền não đặng từ phần phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Người có trí nên hạn chế ô uế của mình 
mỗi lần từ chút, mỗi sát-na theo thứ lớp, như thợ vàng trui ten của vàng”; thế này vẫn 
có nghe chắc thật phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó người trừ phiền não cũng từ phần chớ gì! 

284 . 

* Tự ngôn: Người trừ phiền não từ phần đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Đầy đủ với cách đến, đầy đủ bằng cách thấy 
của Ngài (bực Dự Lưu) trừ đặng 3 pháp tức là Thân kiến, Hoài nghi và Giới cấm thủ 
mà vẫn còn chừng một chút Ngài cũng xa lìa tứ ác thú, không thể thành người tạo 
nghiệp vô gián”, như thế vẫn có nghe thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không nên nói người trừ phiền não từ phần đặng chớ gì! 

285 . 

* Tự ngôn: Người trừ phiền não từ phần đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, trong khi nào pháp 
nhãn xa lìa bụi trần phát sanh rồi, đối với Thánh Thinh Văn cho rằng mỗi một thứ nào 
lẽ thường có sanh ra tất cả thứ đó dĩ nhiên phải có diệt mất, này chư Phíc-khú, hiệp với 
cách phát sanh của Dự Lưu đó là Thánh Thinh Văn trừ đặng ba cách triền tức là Thân 
kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ”, như đây vẫn có nghe thật phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không nên nói người trừ phiền não từ phần đặng chớ gì? 

Dứt Hạn định ngữ (Odhisokathã) 



92 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


NGUYÊN TRỪ NGỮ (JAHA TIKA THA) 

286 . 

* Tự ngôn: Phàm phu trừ Dục ái và Sân độc đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trừ đặng dứt hết trừ đặng không còn dư, trừ đặng luôn cả gốc rễ, trừ đặng 
luôn cả Ái, trừ đặng luôn cả Thùy miên, trừ đặng bằng Thánh tuệ, trừ đặng bằng 
Thánh đạo, trừ luôn pháp bất chuyển động và pháp làm cho sáng tỏ quả Bất Hườn đều 
trừ đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

287 . 

* Tự ngôn: Phàm phu hạn chế Dục ái và Sân độc đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hạn chế đặng hết tuyệt, hạn chế đặng không còn phần còn dư, hạn chế đặng 
không còn mầm mong, hạn chế đặng luôn gốc rễ, hạn chế đặng luôn Ái, hạn chế luôn 
đặng có Thùy miên, hạn chế bằng Thánh trí, hạn chế bằng Thánh đạo, hạn chế cho đến 
pháp bất chuyển động, làm cho rõ quả Bất Hườn đều hạn chế đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

288 . 

* Tự ngôn: Bực hành để làm cho rõ quả Bất Hườn trừ Dục ái, và Sân độc đặng và người 
đó trừ đặng hết cả, trừ đặng không còn dư sót ... đến pháp làm cho rõ quả Bất Hườn 
cũng trừ luôn đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phàm phu trừ Dục ái và Sân độc đặng và họ trừ đặng hết không còn dư ... 
đến pháp làm cho rõ quả Bất Hườn cũng trừ đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

289 . 

* Tự ngôn: Người hành để làm cho rõ rệt quả Bất Hườn đè nén Dục ái, Sân độc đặng và 
người đó đè nén đặng hết không còn dư ... đến pháp làm cho rõ quả Bất Hườn đè nén 
cũng đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phàm phu đè nén Dục ái, Sân độc đặng và họ đè nén đặng hết không còn dư 
... đến pháp làm cho rõ quả Bất Hườn đè nén cũng đặng phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

290 . 

* Tự ngôn: Phàm phu trừ Dục ái và Sân độc đặng, nhưng họ sẽ không thể trừ hết đặng, 
sẽ trừ không còn dư cũng không thể đặng, trừ không còn nộc cũng không đặng, sẽ trừ 
luôn gốc rễ cũng không đặng, sẽ trừ luôn Ái cũng chẳng đặng, sẽ trừ luôn tùy miên 
cũng chẳng đặng, sẽ trừ bằng Chánh tuệ cũng chẳng đặng, sẽ trừ bằng Thánh đạo cũng 
chẳng đặng, sẽ trừ luôn pháp không lừng lẫy và pháp sẽ làm cho rõ rệt quả Bất Hườn 
cũng chẳng đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người hành để làm cho rõ quả Bất Hườn, trừ Dục ái và Sân độc đặng, 
nhưng người đó sẽ trừ đặng hết trọi cũng không đặng ... sẽ làm cho rõ quả Bất Hườn 
cũng không đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

291 . 

* Tự ngôn: Người hành để làm cho rõ quả Bất Hườn đè nén Dục ái và Sân độc đặng, 
nhưng người đó sẽ đè nén cho hết trọi cũng không đặng và đè nén không còn phần dư 
cũng không đặng ... đến pháp sẽ làm cho rõ quả Bất Hườn đè nén cũng không đặng 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

292 . 

* Tự ngôn: Phàm phu trừ Dục ái và Sân độc đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


93 


* Tự ngôn: Do bằng đạo nào? Phản ngữ: Bằng đạo phần sắc giới. 

* Tự ngôn: Đạo phần sắc giới thành nhân đưa ra khỏi hành vi luân hồi cho đến rốt ráo, 
cho đến đắc chứng, cho đến Níp-bàn, không thành cảnh của lậu, không thành cảnh của 
triền, không thành cảnh của phược, không thành cảnh của bộc, không thành cảnh của 
phối, không thành cảnh của cái, không thành cảnh của khinh thị, không thành cảnh của 
thủ và không thành cảnh của phiền não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đạo phần sắc giới không thành nhân đưa ra khỏi luân hồi không thành pháp 
đưa đến rốt ráo, không thành pháp đưa đến đắc chứng, không thành pháp đến Níp-bàn, 
thành cảnh của lậu, thành cảnh của triền ... thành cảnh của phiền não phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dù rằng đạo phần sắc giới không thành nhân đưa ra khỏi luân hồi, không 
thành pháp đưa đến rốt ráo, không thành pháp đưa đến đắc chứng, không thành pháp 
đưa đến Níp-bàn, thành cảnh của lậu, thành cảnh của triền ... thành cảnh của phiền não 
thời không nên nói rằng phàm phu trừ Dục ái và Sân độc đặng bằng đạo thuộc phần 
Sắc giới. 

293 . 

* Tự ngôn: Người hành đặng làm cho rõ quả Bất Hườn trừ Dục ái và Sân độc đặng bằng 
đạo Bất Hườn và đạo đó là nhân đưa khỏi luân hồi, đưa đến rốt ráo đến đắc chứng, đến 
Níp-bàn, không thành cảnh của lậu, không thành cảnh của triền ... không thành cảnh 
của phiền não phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phàm phu trừ Dục ái và Sân độc đặng bằng đạo phần sắc giới và đạo đó 
thành nhân đưa ra khỏi luân hồi đến rốt ráo cho đến đắc chứng, cho đến Níp-bàn, 
không thành cảnh của lậu, không thành cảnh của triền ... không thành cảnh của Phiền 
não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

294 . 

* Tự ngôn: Phàm phu trừ Dục ái và Sân độc đặng bằng đạo phần sắc giới và đạo đó 
không thành nhân đưa ra khỏi luân hồi, không thành pháp đưa đến rốt ráo, không 
thành pháp đưa đến đắc chứng, không thành pháp đưa đến Níp-bàn, thành cảnh của 
lậu, thành cảnh của triền ... thành cảnh của phiền não phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người hành đặng làm cho rõ quả Bất Hườn trừ Dục ái và Sân độc đặng bằng 
đạo Bất Hườn nhưng đạo đó không thành nhân đưa ra khỏi luân hồi, không thành pháp 
đưa đến rốt ráo, không thành pháp đưa đến đắc chứng, không thành pháp đưa đến Níp- 
bàn, thành cảnh của lậu, thành cảnh của triền ... thành cảnh của phiền não phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

295 . 

* Tự ngôn: Phàm phu thành người xa lìa sự mong mỏi trong tất cả dục, vẫn sống trong 
quả Bất Hườn, đầy đủ với cách đắc pháp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: vẫn sống trong quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

296 . 

* Tự ngôn: Phàm phu thành người xa lìa mong mỏi trong tất cả dục, vẫn sống trong quả 
Bất Hườn, hiệp với cách đắc pháp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Còn làm cho tất cả đạo sanh ra đặng không trước không sau phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Còn làm cho tất cả đạo sanh ra đặng không trước không sau phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 



94 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Làm cho rõ tất cả quả Sa Môn đặng không trước không sau phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Làm cho rõ tất cả quả Sa Môn đặng không trước không sau phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành cách hội hợp của tam xúc, của tam thọ, của tam tư (cetanã), của tam 
tâm, của tam tín, của tam cần, của tam niệm, của tam định, của tam tuệ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

297 . 

* Tự ngôn: Phàm phu là bực xa lìa sự mong mỏi trong tất cả dục, vẫn sống trong quả 
Bất Hườn chung với cách đắc pháp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bằng đạo Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bằng đạo Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bằng đạo nào? Phản ngữ: Bằng đạo Bất Lai. 

* Tự ngôn: Trừ Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ đặng bằng đạo Bất Lai phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trừ Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ đặng bằng đạo Bất Lai phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài chứng quả Dự Lưu do trừ tam triền phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài chứng quả Dự Lưu do trừ tam triền thời không 
nên nói là trừ Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ đặng do đạo Bất Lai... 

* Tự ngôn: Trừ Dục ái thứ thô, Sân độc thứ thô đặng bằng đạo Bất Lai phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trừ Dục ái thứ thô, Sân độc thứ thô đặng bằng đạo Bất Lai phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài chứng quả Nhứt Lai do sự nhẹ nhàng của Dục ái và Sân 
độc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài chứng quả Nhứt Lai do sự nhẹ nhàng của Dục ái 
và Sân độc thời không nên nói rằng trừ Dục ái thứ thô và Sân độc thứ thô bằng đạo Bất 
Lai đặng. 

298 . 

* Tự ngôn: Phàm phu là bực xa lìa sự mong mỏi trong tất cả dục (kãma), vẫn sống trong 
quả Bất Lai đồng với cách chứng pháp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Mồi một người nào chứng pháp đặng thì những người ấy vẫn sống trong quả 
Bất Lai đồng với cách chứng pháp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

299 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng phàm phu trừ Dục ái và Sân độc đặng phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Trong thuở quá khứ có sáu vị Giáo chủ là 
người có quyền tước, hết sự giận hờn, trong sạch do bi, thoát ly sự liên quan trong dục, 
đã chận Ái dục vào đến thế giới Phạm Thiên”, như thế vẫn có nghe thật phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó, phàm phu cũng trừ Ái dục và Sân độc đặng chớ gì? 

300 . 

* Tự ngôn: Phàm phu trừ Ái dục và Sân độc đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


95 


* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Chư Phíc-khú chính là vị Phíc-khú 
tên Hảo Nhân (Sunetta) có số thọ như thế, sống dài như thế, nhưng cũng không đặng 
giải thoát sanh, lão, tử, sầu, khóc, khổ, ưu, ai. Ta tường thuật rằng là người không giải 
thoát khổ, điều đó tại sao? Cũng bởi không biết theo, không thấu suốt cả bốn pháp. 
Bốn pháp đó ra sao? Bởi không biết theo, không thấu suốt thứ Giới mà thành Thánh, 
thứ Định mà thành Thánh, thứ Tuệ mà thành Thánh, thứ Giải thoát mà thành Thánh. 
Này chư Phíc-khú, Giới mà thành Thánh, Định mà thành Thánh, Tuệ mà thành Thánh, 
Giải thoát mà thành Thánh, đây ta đã biết theo thấu suốt rồi, ta mới rút Ái trong hữu 
(bhãva) bỏ rồi, và Ái mà sẽ dẫn đi đến hữu (bhãva) đã hết, thế vậy không có đời mới”. 
Như đây (Đức Thế Tôn phán lời này rồi sau mới thuyết bài kể sau như vầy) những 
pháp này tức là Giới, Định, Tuệ, Giải thoát là pháp cao thượng mà Đức Cồ-Đàm 
(Gotama) bực có quyền tước, Ngài đã hiểu theo rồi, Đức Phật Ngài đã hiểu tột bằng 
cách như thế này nên Ngài mới truyền bá Pháp cho chư Phíc-khú là Giáo chủ bực đã 
làm tận noi khổ, bậc có mắt huệ, đã hoàn toàn vắng lặng. Như đây là vẫn có nghe chắc 
thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không nên nói rằng phàm phu trừ Ái dục và Sân độc đặng 
chớ gì! 

Dứt Nguyên trừ ngữ (Jahatikathã) 


CHƯ TÀI VẬT NGỮ ( SABBAMA TTHITIKA THA) 

301 . 

* Tự ngôn: Tất cả vật chất vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vật chất tất cả vẫn có trong thân thể phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 

thế đó... 

* Tự ngôn: Vật chất tất cả vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vật chất tất cả vẫn có trong mồi thời phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 

thế đó... 

* Tự ngôn: Vật chất tất cả vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vật chất tất cả vẫn có nưong hình mạo tất cả phải chăng? Phản ngữ: Không 

nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vật chất tất cả vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vật chất tất cả vẫn có trong pháp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 

đó... 

* Tự ngôn: Vật chất vẫn có tất cả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vật chất tất cả nói là vẫn có do giải rằng không hiệp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vật chất tất cả vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu vật chất không có cũng gọi là vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vật chất vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự thấy như thế là nhận thấy vật chất tất cả vẫn có như đây thành Tà kiến và 
nói nhận thấy như nói đây thành Chánh kiến, thế vậy cũng vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


302 . 



96 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quá khứ đã diệt rồi, đã lìa rồi, đã thay đổi rồi, mặt trời lặn rồi tiêu mất hết 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà quá khứ đã diệt rồi, lìa rồi, đổi thay rồi, mặt trời đã lặn, đã tiêu mất 
thời không nên nói là vẫn có quá khứ. 

303 . 

* Tự ngôn: Bậc Bất Huờn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vị lai chua sanh, chua thành, chua ra đủ, chua sanh ra, chua phát ra, chua 
hiện ra phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà vị lai chua sanh, chua thành, chua có đủ, chua sanh ra, chua phát ra, 
chua hiện bày thời không nên nói có vị lai. 

304 . 

* Tự ngôn: Hiện tại đang có, hiện tại chua diệt, chua lìa mất, chua biến đổi, chua lặn, 
chua tiêu mất phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quá khứ vẫn có, quá khứ chua diệt, chua xa lìa, chua đổi thay, chua lặn 
mất, chua tiêu diệt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

305 . 

* Tự ngôn: Hiện tại vẫn có, hiện tại đã sanh, đã thành tựu, đã sanh đủ, đã sanh ra, đã 
phát ra, đã hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vị lai vẫn có, vị lai đã sanh, đã thành tựu, đã sanh đủ, đã sanh ra, đã phát ra, 
đã hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

306 . 

* Tự ngôn: Quá khứ vẫn có, quá khứ đã diệt, đã lìa khỏi đã đổi thay, đã lặn rồi, đã tiêu 
mất phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hiện tại vẫn có, hiện tại đã diệt mất, đã lìa rồi, đã đổi thay, mặt trời đã lặn, 
đã tiêu mất phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

307 . 

* Tự ngôn: Vị lai vẫn có, vị lai chua sanh, chua thành tựu, chua sanh đủ, chua sanh ra, 
chua phát ra, chua hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hiện tại vẫn có, hiện tại chua sanh, chua thành tựu, chua sanh đủ, chua sanh 
ra, chua phát sanh, chua hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

308 . 

* Tự ngôn: sắc quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc quá khứ đã diệt, đã lìa, đã đổi thay, đã lặn mất, đã tiêu diệt phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sắc quá khứ đã diệt, đã tiêu mất, cũng không nên nói rằng sắc quá 
khứ vẫn có. 

309 . 

* Tự ngôn: sắc vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc vị lai chua sanh, chua thành tựu, chua sanh đủ, chua phát sanh, chua 
hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sắc vị lai chua sanh ... chua hiện bày thời không nên nói vẫn có sắc 
vị lai. 


310 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


97 


* Tự ngôn: sắc hiện tại vẫn có, sắc hiện tại chưa diệt, chưa lìa mất, chưa đổi thay, chưa 
lặn mất, chưa tiêu diệt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ chưa diệt, chưa thay đổi, chưa lặn, chưa 
tiêu mất phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

311 . 

* Tự ngôn: sắc hiện tại vẫn có, sắc hiện tại đã sanh, sắc hiện tại đã thành tựu, sanh đủ 
rồi, đã sanh ra, đã phát sanh đã hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc vị lai vẫn có, sắc vị lai đã sanh, đã thành tựu, sanh đủ rồi, đã sanh ra, đã 
phát sanh, đã hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

312 . 

* Tự ngôn: sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ đã diệt, đã lìa, đã thay đổi, đã lặn mất, đã 
tiêu mất rồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc hiện tại vẫn có, sắc hiện tại đã diệt, đã lìa, đã đổi thay, đã lặn mất, tiêu 
mất rồi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

313 . 

* Tự ngôn: sắc vị lai vẫn có, sắc vị lai chưa sanh, chưa thành tựu, chưa sanh đủ, chưa 
sanh ra, chưa phát ra, chưa hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc hiện tại vẫn có, sắc hiện tại chưa sanh, chưa thành tựu, chưa sanh đủ, 
chưa sanh ra, chưa phát ra, chưa hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

314 . 

* Tự ngôn: Thọ quá khứ vẫn có phải chăng? ... Tưởng ... Hành ... Thức quá khứ vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thức quá khứ đã diệt, đã lìa, đã đổi thay, đã lặn, tiêu diệt rồi phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thức quá khứ đã diệt ... tiêu mất rồi, thời không nên nói rằng vẫn có 
thức quá khứ. 

315 . 

* Tự ngôn: Thức vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thức vị lai chưa sanh, chưa thành tựu, chưa sanh đủ, chưa sanh ra, chưa 
phát ra, chưa hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà thức vị lai chưa sanh ... chưa hiện bày thời không nên nói có thức vị 
lai. 

316 . 

* Tự ngôn: Thức hiện tại vẫn có, thức hiện tại chưa diệt ... chưa tiêu mất phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ chưa diệt... chưa tiêu mất phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

317 . 

* Tự ngôn: Thức hiện tại vẫn có, thức hiện tại đã sanh, đã thành tựu ... đã hiện bày phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thức vị lai vẫn có ... thức vị lai đã sanh ... đã hiện bày phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


318 . 



98 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ đã diệt... tiêu mất rồi phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thức hiện tại vẫn có, thức hiện tại diệt rồi ... tiêu mất rồi phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

319 . 

* Tự ngôn: Thức vị lai vẫn có, thức vị lai chua sanh ... chua hiện bày phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thức hiện tại vẫn có, thức hiện tại chua sanh ... chua thành tựu ... chua hiện 
bày phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

320 . 

* Tự ngôn: Chế định là hiện tại, hoặc là sắc cũng vậy. Gọi sắc hoặc gọi hiện tại cũng 
vậy, chung quy chỉ đến sắc hiện tại, cả hai chế định này cũng đồng một thứ, một ý 
nghĩa đều đồng nhu nhau phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc hiện tại khi diệt rồi vẫn bỏ cách thành hiện tại phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: vẫn bỏ cách thành sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

321 . 

* Tự ngôn: Chế định gọi hiện tại hoặc gọi sắc cũng vậy, gọi sắc hoặc gọi hiện tại cũng 
vậy, chung lại chỉ là sắc hiện tại, cả hai chế định này cũng một thứ, ý nghĩa có một, 
đều đồng nhu nhau phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc hiện tại khi diệt rồi vẫn không bỏ cách thành sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: vẫn không bỏ cách thành hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Phản ngữ: Vải trắng cả hai chế định này cũng một thứ, ý nghĩa có một đều đồng nhu 
nhau phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Vải trắng khi bị nhuộm vẫn bỏ cách thành vải trắng phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: vẫn bỏ cách thành vải phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Chế định gọi trắng hoặc gọi vải cũng vậy. Gọi vải hoặc gọi trắng cũng vậy, 
chung quy là vải trắng, cả hai chế định này cũng một thứ, ý nghĩa có một, đều đồng 
như nhau phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Vải trắng khi bị nhuộm vẫn không bỏ cách thành vải phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: vẫn không bỏ cách thành vải trắng phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói 
thế đó... 

322 . 

* Tự ngôn: sắc nhuộm không bỏ sự thành sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc trường tồn, vĩnh viễn chịu đựng, có cách không thay đổi là thường phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bởi sắc nhuộm bỏ sự thành sắc, thế đó sắc mới gọi là không bền, không 
trường tồn, không chịu đựng, có cách đổi thay là thường phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sắc không trường tồn, không vĩnh viễn, không chịu đựng, có cách 
đổi thay là lẽ thường thời không nên nói rằng sắc vẫn không bỏ sự thành sắc. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


99 


323 . 

* Tự ngôn: Vì Níp-bàn vẫn không bỏ sự thành Níp-bàn, như thế Níp-bàn mới gọi là 
thường, vĩnh viễn chịu đựng, có cách không thay đổi là lẽ thường phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vì sắc vẫn không bỏ sự thành sắc như thế sắc mới gọi là thường hằng còn 
chịu đựng, có cái không thay đổi là lẽ thường phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

324 . 

* Tự ngôn: Vì sắc vẫn không bỏ sự thành sắc, như thế sắc mới gọi là vô thường, không 
bền vững, không chịu đựng, có đổi thay là lẽ thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vì Níp-bàn vẫn không bỏ sự thành Níp-bàn, thế thì Níp-bàn phải gọi là vô 
thường, không còn hoài, không chịu đựng, có đổi thay là lẽ thường phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

325 . 

* Tự ngôn: Quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự quá khứ phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vị lai vẫn có, vị lai vẫn không bỏ sự thành vị lai phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hiện tại vẫn có, hiện tại vẫn không bỏ sự thành hiện tại phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

326 . 

* Tự ngôn: Vị lai vẫn có, vị lai vẫn không bỏ sự thành vị lai phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

327 . 

* Tự ngôn: Hiện tại vẫn có, hiện tại vẫn không bỏ sự thành hiện tại phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

328 . 

* Tự ngôn: Quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quá khứ trường tồn vĩnh viễn chịu đựng có cái không thay đổi là lẽ thường 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Quá khứ vô thường, không trường tồn, không chịu đựng, có cái thay đổi là 
lẽ thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà quá khứ vô thường, không trường tồn chẳng chịu đựng, có cái đổi 
thay là lẽ thường thời không nên nói rằng quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự 
thành quá khứ. 

329 . 

* Tự ngôn: Vì Níp-bàn vẫn có, Níp-bàn vẫn không bỏ sự thành Níp-bàn, thế vậy Níp- 
bàn mới gọi là trường tồn vĩnh viễn, bền vững, có cái không thay đổi là lẽ thường phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



100 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Vì quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, thế vậy quá 
khứ mới gọi là truờng tồn, vĩnh viễn, hằng còn, bền chắc, có cái không thay đổi là lẽ 
thuờng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

330 . 

* Tự ngôn: Vì quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, thế thì quá khứ 
mới gọi là vô thuờng, không bền vững, không chịu đựng, có cái thay đổi là lẽ thường 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vì Níp-bàn vẫn có, Níp-bàn vẫn không bỏ sự thành Níp-bàn, bởi vậy Níp- 
bàn mới gọi là vô thường không bền vững, không chịu đựng, có cái thay đổi là lẽ 
thường phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

331 . 

* Tự ngôn: sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc vị lai vẫn có, sắc vị lai vẫn không bỏ sự thành vị lai phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc hiện tại vẫn có, sắc hiện tại vẫn không bỏ sự thành hiện tại phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

332 . 

* Tự ngôn: sắc vị lai vẫn có, sắc vị lai vẫn không bỏ sự thành vị lai phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

333 . 

* Tự ngôn: sắc hiện tại vẫn có, sắc hiện tại vẫn không bỏ sự thành hiện tại phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

334 . 

* Tự ngôn: sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc quá khứ truờng tồn, vĩnh viễn, kiên cố, không thay đổi là lẽ thuờng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc quá khứ không bền, không vĩnh viễn, không kiên cố, có cái thay đổi là 
lẽ thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sắc quá khứ vô thường ... dĩ nhiên thay đổi thời không nên nói rằng 
sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ. 

335 . 

* Tự ngôn: Níp-bàn vẫn có, Níp-bàn vẫn không bỏ sự thành Níp-bàn, Níp-bàn truờng 
tồn vĩnh cửu kiên cố tự nhiên không thay đổi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, sắc quá 
khứ trường tồn, vĩnh viễn kiên cố tự nhiên không thay đổi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


336 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


101 


* Tự ngôn: sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, sắc quá 
khứ không bền không truờng tồn, không kiên cố, dĩ nhiên thay đổi phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Níp-bàn vẫn có, Níp-bàn vẫn không bỏ sự thành Níp-bàn thời Níp-bàn 
không truờng tồn, không bền vững, không kiên cố dĩ nhiên thay đổi phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

337 . 

Tự ngôn: Thọ quá khứ vẫn có ... Tuởng quá khứ vẫn có ... Hành quá khứ vẫn có ... 
phải chăng? 

338 . 

* Tự ngôn: Thức quá khứ vẫn có ... Thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thức vị lai vẫn có, thức vị lai không bỏ sự thành vị lai phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thức hiện tại vẫn có, thức hiện tại vẫn không bỏ sự thành hiện tại phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

339 . 

* Tự ngôn: Thức vị lai vẫn có, thức vị lai vẫn không bỏ sự thành vị lai phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

340 . 

* Tự ngôn: Thức hiện tại vẫn có, thức hiện tại vẫn không bỏ sự thành hiện tại phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

341 . 

* Tự ngôn: Thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thức quá khứ truờng tồn vĩnh viễn, kiên cố, tự nhiên không thay đổi phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thức quá khứ không bền, không vĩnh viễn, không kiên cố, thay đổi dĩ nhiên 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà thức quá khứ vô thuờng, không vĩnh viễn, không nhứt định, có cái 
thay đổi lẽ thuờng, thời không nên nói rằng thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá 
khứ. 

342 . 

* Tự ngôn: Níp-bàn vẫn có, Níp-bàn vẫn không bỏ sự thành Níp-bàn thời Níp-bàn 
truờng tồn, vĩnh viễn, kiên cố, tự nhiên không thay đổi phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, thời 
Thức quá khứ truờng tồn, vĩnh viễn, kiên cố, tụ nhiên không thay đổi phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


343 . 



102 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, nên 
thức quá khứ vô thuờng, không vĩnh viễn, không kiên cố, thay đổi là lẽ thuờng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Níp-bàn vẫn có, Níp-bàn vẫn không bỏ sự thành Níp-bàn thời Níp-bàn là vô 
thuờng, không vĩnh viễn, không kiên cố, thay đổi nhu thuờng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

344 . 

* Tự ngôn: Quá khứ chẳng phải thật tuớng mà hẳn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dù rằng quá khứ phi thật tuớng hẳn có thì nói rằng quá khứ vẫn có cũng sai, 
hay là nói rằng chơn tuớng phi quá khứ vẫn có; câu nói quá khứ vẫn có cũng sai. 

* Tự ngôn: Vị lai phi thật tuớng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà vị lai phi thật tuớng vẫn có; câu nói vị lai vẫn có cũng sai, nếu mà 
nói thật tuớng phi vị lai vẫn có; câu nói vị lai vẫn có cũng sai. 

345 . 

* Tự ngôn: Thành vị lai rồi mới thành hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vị lai cũng chính là cái đó, hiện tại cũng chính là cái đó phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vị lai cũng chính là cái đó, hiện tại cũng chính là cái đó phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vật chất thành (vị lai) rồi thành (hiện tại) gọi là đã thành mới vẫn thành phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vật chất thành (vị lai) rồi thành (hiện tại) gọi là thành rồi, mới vẫn thành 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vật chất không thành (vị lai) rồi không thành (hiện tại) là đã không thành, 
vẫn không thành phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

346 . 

* Tự ngôn: Thành hiện tại rồi mới thành vị lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hiện tại cũng chính cái đó, vị lai cũng chính là cái đó phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hiện tại cũng chính là cái đó, vị lai cũng chính là cái đó phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đồ thành (hiện tại) rồi thành (quá khứ) gọi là đã thành đồ thành phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đồ thành (hiện tại) rồi thành (vị lai) gọi là thành mới vẫn thành phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đồ không thành (hiện tại) rồi không thành (vị lai) mà không thành rồi không 
thành phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

347 . ~ 

* Tự ngôn: Thành vị lai rồi mới thành hiện tại, thành hiện tại rồi mới thành quá khứ 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vị lai cũng chính là cái đó, hiện tại cũng chính là cái đó, quá khứ cũng 
chính là cái đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vị lai cũng chính là cái đó, hiện tại cũng chính là cái đó, quá khứ cũng 
chính là cái đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


103 


* Tự ngôn: Đồ mà thành (vị lai) rồi thành (hiện tại) gọi là thành mới đang thành phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đồ mà thành (vị lai) rồi thành (hiện tại) gọi là thành mới đang thành phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đồ mà thành (vị lai) rồi không thành (hiện tại) gọi là thành rồi không thành 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

348 . 

* Tự ngôn: Nhãn quá khứ vẫn có, sắc, Nhãn thức, ánh sáng tác ý quá khứ vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời thấy sắc quá khứ đặng bằng nhãn quá khứ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhĩ quá khứ vẫn có, thinh, Nhĩ thức, hu không, tác ý quá khứ vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời nghe tiếng quá khứ đặng bằng nhĩ quá khứ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tỷ quá khứ vẫn có, khí, Tỷ thức, gió, tác ý quá khứ vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời huởi hơi quá khứ đặng bằng tỷ quá khứ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thiệt quá khứ vẫn có, vị, Thiệt thức, nuớc, tác ý quá khứ vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời nếm vị quá khứ đặng bằng luỡi quá khứ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thân quá khứ vẫn có, xúc, Thân thức, đất, tác ý quá khứ vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời đụng chạm xúc quá khứ đặng bằng thân quá khứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ý quá khứ vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật chất (vatthu), tác ý quá khứ vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời biết cảnh pháp quá khứ đặng bằng ý quá khứ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

349 . 

* Tự ngôn: Nhãn vị lai vẫn có, sắc, Nhãn thức, ánh sáng, tác ý vị lai vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời nhận thấy sắc vị lai đặng bằng nhãn vị lai phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhĩ ... Tỷ ... Thiệt... Thân ... Ý vị lai vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật (vatthu), 
tác ý vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời biết cảnh pháp vị lai đặng bằng ý vị lai phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

350 . 

* Tự ngôn: Nhãn hiện tại vẫn có, sắc, Nhãn thức, ánh sáng, tác ý hiện tại vẫn có, nguời 
thấy sắc hiện tại đặng bằng Níp-bàn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn quá khứ vẫn có, sắc, Nhãn thức, ánh sáng, tác ý vẫn có ... Nguời thấy 
sắc quá khứ đặng bằng nhãn quá khứ chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



104 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Nhĩ ... Tỷ ... Thiệt ... Thân ... Ý Níp-bàn vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật 
(vatthu), tác ý Níp-bàn vẫn có, người biết sắp Níp-bàn đặng bằng ý hiện tại phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ý quá khứ vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật (vatthu), tác ý quá khứ vẫn có, 
người biết cảnh pháp quá khứ đặng bằng ý quá khứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

351 . 

* Tự ngôn: Nhãn hiện tại vẫn có, sắc, Nhãn thức, ánh sáng, tác ý hiện tại vẫn có, người 
thấy sắc hiện tại đặng bằng nhãn hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn vị lai vẫn có, sắc, Nhãn thức, ánh sáng, tác ý vị lai có, người thấy sắc 
vị lai đặng bằng nhãn vị lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhĩ ... Tỷ ... Thiệt ... Thân ... Ý hiện tại vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật 
(vatthu), tác ý hiện tại vẫn có, người biết cảnh pháp hiện tại đặng bằng ý hiện tại phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ý vị lai vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật (vatthu), tác ý vị lai vẫn có, người rõ 
cảnh pháp vị lai đặng bằng ý vị lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

352 . 

* Tự ngôn: Nhãn quá khứ vẫn có sắc, Nhãn thức, ánh sáng, tác ý quá khứ vẫn có, nhưng 
người thấy sắc quá khứ bằng nhãn quá khứ không đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn hiện tại vẫn có, sắc, Nhãn thức, ánh sáng, tác ý hiện tại vẫn có, những 
người thấy sắc hiện tại không đặng bằng nhãn hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhĩ ... Tỷ ... Thiệt ... Thân ... Ý quá khứ vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật 
(vatthu), tác ý quá khứ vẫn có, nhưng người biết cảnh pháp quá khứ không đặng bằng 
ý quá khứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ý hiện tại vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật ịvatthu), tác ý hiện tại vẫn có, 
nhưng người biết cảnh pháp hiện tại không đặng bằng ý hiện tại phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

353 . 

* Tự ngôn: Nhãn vị lai vẫn có, sắc, Nhãn thức, ánh sáng, tác ý vị lai vẫn có, nhưng 
người thấy sắc vị lai không đặng bằng nhãn vị lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn hiện tại vẫn có, sắc, Nhãn thức, ánh sáng, tác ý hiện tại vẫn có, nhưng 
người thấy sắc hiện tại không đặng bằng nhãn hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhĩ ... Tỷ ... Thiệt ... Thân ... Ý vị lai vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật chất 
(vatthu), tác ý vị lai vẫn có, nhưng người biết cảnh pháp vị lai không đặng bằng ý vị 
lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ý hiện tại vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật chất (vatthu), tác ý hiện tại vẫn có, 
nhưng người biết cảnh pháp hiện tại không đặng bằng ý hiện tại phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

354 . 

* Tự ngôn: Trí quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người làm việc đáng làm bằng trí đặng, bằng trí quá khứ đó phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó.. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


105 


* Tự ngôn: Người làm việc mà đáng làm bằng trí đặng, bằng trí quá khứ đó phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người chăm chú biết Khổ đặng, trừ Tập đặng, làm cho rõ Diệt đặng, còn 
làm cho Đạo phát sanh đặng bằng trí quá khứ đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

355 . 

* Tự ngôn: Trí vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người làm việc đáng làm bằng trí đặng, bằng trí vị lai đó phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người làm việc đáng làm bằng trí đặng bằng trí vị lai đó phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Người chăm chú biết Khổ đặng, trừ Tập đặng, làm cho rõ Diệt đặng, làm 
cho đạo sanh đặng bằng trí vị lai đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

356 . 

* Tự ngôn: Trí hiện tại vẫn có, người làm việc đáng làm bằng trí đặng, bằng trí hiện tại 
đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí quá khứ vẫn có, người làm việc đáng làm bằng trí đặng, bằng trí quá khứ 
đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trí hiện tại vẫn có, người chăm chú biết Khổ đặng, trừ Tập đặng, làm cho 
Diệt tỏ rõ đặng, còn làm cho Đạo sanh đặng, bằng trí hiện tại đó phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí quá khứ vẫn có, người chăm chú biết Khổ đặng, trừ Tập đặng, làm cho 
rõ Diệt đặng, còn làm cho Đạo sanh đặng bằng trí quá khứ đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trí hiện tại vẫn có, người làm việc đáng làm bằng trí đặng, với trí hiện tại 
đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí vị lai vẫn có, người làm việc đáng làm bằng trí với trí vị lai đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

* Tự ngôn: Trí hiện tại vẫn có, người chăm chú biết Khổ đặng, trừ Tập đặng, làm cho rõ 
Diệt đặng, còn làm cho đạo sanh đặng bằng trí hiện tại đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Trí vị lai vẫn có, người chăm chú biết Khổ đặng, trừ Tập đặng, làm cho rõ 
Diệt đặng, còn làm cho đạo phát sanh đặng bằng trí vị lai đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó. 

357 . 

* Tự ngôn: Trí quá khứ vẫn có, nhưng người làm việc đáng làm bằng trí không đặng với 
trí đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí hiện tại vẫn có, nhưng người làm việc đáng làm bằng trí không đặng với 
trí hiện tại đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trí quá khứ vẫn có, người chăm chú hiểu rõ Khổ không đặng, trừ Tập 
không đặng, làm cho rõ Diệt không đặng, còn làm cho Đạo phát sanh không đặng bằng 
trí quá khứ đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí hiện tại vẫn có, nhưng người chăm chú biết Khổ không đặng, trừ Tập 
không đặng, làm cho rõ Diệt không đặng, còn làm cho Đạo phát sanh không đặng bằng 
trí hiện tại đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


358 . 



106 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Trí vị lai vẫn có, nhưng người làm việc đáng làm bằng trí không đặng với trí 
vị lai đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí hiện tại vẫn có nhưng người làm việc đáng làm bằng trí không đặng với 
trí hiện tại đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trí vị lai vẫn có, nhưng người chăm chú biết Khổ không đặng, trừ Tập 
không đặng, làm cho rõ Diệt không đặng, còn làm cho Đạo phát sanh không đặng với 
trí vị lai đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí hiện tại vẫn có, nhưng người chăm chú biết Khổ không đặng, trừ Tập 
không đặng, làm cho rõ Diệt không đặng, không làm cho đạo phát sanh đặng do trí 
hiện tại đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

359 . 

* Tự ngôn: Ái dục quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán gọi là có Ái dục (rãga) bằng Ái dục đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sân quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán gọi là có Sân bằng Sân đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Si quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán gọi là có Si bằng Si đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Ngã mạn quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán gọi là có Ngã mạn bằng Ngã mạn quá khứ đó phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tà kiến quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán gọi là có Tà kiến bằng Tà kiến đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hoài nghi quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán gọi rằng có Hoài nghi bằng Hoài nghi đó phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hôn trầm quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán gọi là có Hôn trầm bằng Hôn trầm đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Phóng dật quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán gọi là có Phóng dật bằng Phóng dật đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó.. 

* Tự ngôn: Vô tàm quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán gọi là có Vô tàm bằng Vô tàm đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô úy quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán gọi là có Vô úy bằng Vô úy đó phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

360 . 

* Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của bực Bất Lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai gọi là có kiến thức (ditthi) bằng kiến thức đó phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


107 


* Tự ngôn: Hoài nghi, Giới cấm thủ, Ái dục thứ vi tế, Sân độc thứ quá khứ của bực Bất 
Lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai gọi là có tâm Sân độc bằng Sân độc đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

361 . 

* Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của bực Nhứt Lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai gọi là có kiến thức (ditthi) bằng kiến thức đó phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hoài nghi, Giới cấm thủ, Ái dục (rãga) thứ thô, Sân độc thứ thô quá khứ 
của Nhứt Lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai gọi là có tâm Sân bằng Sân đó phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

362 . 

* Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của bực Dự Luu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Luu gọi là có kiến thức (dỉtthỉ) bằng kiến thức đó phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hoài nghi, Giới cấm thủ, Ái dục (rãga) sa đọa khổ thú, sân sa đọa khổ thú, 
si sa đọa khổ thú thuộc quá khứ của bực Dụ Luu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Dự Luu gọi là có Si bằng Si đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

363 . 

* Tự ngôn: Ái tình (rãga) quá khứ của phàm phu vẫn có, phàm phu gọi là có ái tình 
bằng ái tình đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ái tình (rãga) quá khứ của La Hán vẫn có, bực La Hán gọi là có ái tình 
bằng ái tình đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

* Tự ngôn: Sân quá khứ của phàm phu vẫn có ... Vô úy quá khứ của phàm phu vẫn có, 

phàm phu gọi là có Vô úy bằng Vô úy đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô úy quá khứ của La Hán vẫn có, bực La Hán gọi là có Vô úy bằng Vô úy 

đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

364 . 

* Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của phàm phu vẫn có, phàm phu gọi là có kiến thức 
(ditịhi) bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của Bất Lai vẫn có, bực Bất Lai gọi kiến thức ịdỉưhi) 
bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hoài nghi quá khứ của phàm phu vẫn có ... Sân thứ vi tế quá khứ của phàm 
phu vẫn có, phàm phu gọi là có tâm Sân độc bằng Sân độc đó phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sân thứ vi tế quá khứ của Bất Lai vẫn có, bực Bất Lai mà có tâm Sân độc 
bằng Sân độc đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

365 . 

* Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của phàm phu vẫn có, phàm phu gọi là nguời có kiến 
thức (ditthi) bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của bực Nhứt Lai vẫn có, bực Nhứt Lai có kiến thức 
(ditthi) bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



108 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Hoài nghi quá khứ của phàm phu vẫn có ... Sân độc thứ quá khứ của phàm 
phu vẫn có, phàm phu gọi là có tâm Sân độc bằng Sân độc đó phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sân độc thứ thô quá khứ của Nhứt Lai vẫn có, bực Nhứt Lai gọi là có tâm 
Sân độc bằng Sân độc đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

366 . 

* Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của phàm phu vẫn có, phàm phu gọi là có sở kiến ịdỉtthi) 
bằng sở kiến đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của Dự Luu vẫn có, bực Dự Luu gọi là có kiến thức 
bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hoài nghi quá khứ của phàm phu vẫn có ... Si đọa khổ thú quá khứ của 
phàm phu vẫn có, phàm phu gọi là có Si bằng Si đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Si đọa khổ thú của Dự Luu vẫn có, bực Dự Luu gọi là có Si bằng Si đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

367 . 

* Tự ngôn: Tình dục (rãga) quá khứ của La Hán vẫn có, nhung La Hán gọi là có tình 
dục (rãga) bằng tình dục đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tình dục quá khứ của phàm phu vẫn có, nhung phàm phu gọi là có tình dục 
bằng tình dục đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sân quá khứ của La Hán vẫn có ... Vô úy quá khứ của La Hán vẫn có, 
nhung La Hán gọi là có Vô úy bằng Vô úy đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô úy quá khứ của phàm phu vẫn có, phàm phu gọi là có Vô úy bằng Vô úy 
đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

368 . 

* Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của Bất Lai vẫn có, nhung Bực Bất Lai gọi là có kiến 
thức (Ditthi) bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của phàm phu vẫn có, phàm phu gọi là có kiến thức bằng 
kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hoài nghi quá khứ của Bất Lai vẫn có ... Sân độc thứ vi tế quá khứ của Bất 
Lai vẫn có, nhung bực Bất Lai gọi là có tâm Sân bằng Sân độc đó phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sân độc thứ vi tế quá khứ của phàm phu vẫn có, nhung phàm phu gọi là có 
tâm Sân độc bằng Sân độc đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

369 . 

* Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của bực Nhứt Lai vẫn có, bực Nhứt Lai gọi là có kiến 
thức ịdiịthi) bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của phàm phu vẫn có, phàm phu gọi là có kiến thức bằng 
kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hoài nghi quá khứ của bực Nhứt Lai vẫn có ... Sân độc thứ thô quá khứ của 
bực Nhứt Lai vẫn có, nhung Bực Nhứt Lai gọi là có tâm Sân độc bằng Sân độc đó phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sân độc thứ thô quá khứ của phàm phu vẫn có, nhung phàm phu gọi là có 
tâm Sân độc bằng Sân độc đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


370 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


109 


* Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của Dự Lưu vẫn có, nhưng Dự Lưu gọi là có kiến thức 
(ditthỉ) bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của phàm phu vẫn có, nhưng phàm phu có kiến thức 
bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hoài nghi quá khứ của Dự Lưu vẫn có ... Si đọa khổ thú quá khứ của Dự 
Lưu vẫn có, nhưng bực Dự Lưu gọi là có Si bằng Si phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Si đọa khổ thú quá khứ của phàm phu vẫn có, nhưng phàm phu gọi là có Si 
bằng Si đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

371 . 

* Tự ngôn: Tay quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi tay quá khứ vẫn có cách nắm lại, cách buông ra, vẫn còn hiện bày phải 

chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chân quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi chân quá khứ vẫn có cách bước đi cách thối lui, vẫn còn hiện bày phải 

chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đầu gối quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu đầu gối quá khứ vẫn có, thời cách giở lên, cách đi vẫn còn hiện bày 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cái bụng quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu cái bụng quá khứ vẫn có thời sự đói, sự khát, vẫn còn hiện bày phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thân quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân quá khứ còn vào đến cách giở lên và cách lạy quỳ, cho đến cách cắt và 
làm hoại, còn thành miếng mồi của quạ, của kên kên, của diều phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thuốc độc phải vào, khí giới phải vào, lửa phải vào, trong thân quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thân quá khứ còn sẽ giam cầm, gông cùm, còng xiềng, giam bằng khám, 
quản thúc trong một thôn, trong một ấp, vẫn còn biện bày phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

372 . 

* Tự ngôn: Nước quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người làm việc cần dùng nước đặng bằng nước đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Lửa quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người làm việc mà cần dùng lửa đặng bằng lửa đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Gió quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người làm việc cần dùng gió đặng bằng gió đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

373 . 

* Tự ngôn: sắc uẩn quá khứ vẫn có, sắc uẩn vị lai vẫn có, sắc uẩn hiện tại vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc uẩn thành ba phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



110 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Ngũ uẩn thành quá khứ vẫn có, Ngũ uẩn thành vị lai vẫn có, Ngũ uẩn thành 
hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: uẩn thành muời lăm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

374 . 

* Tự ngôn: Nhãn xứ quá khứ vẫn có, Nhãn xứ vị lai vẫn có, Nhãn xứ hiện tại vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn xứ thành ba phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thập nhị xứ thành quá khứ vẫn có, Thập nhị xứ thành vị lai vẫn có, Thập 
nhị xứ thành hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xứ thành ba muơi sáu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

375 . 

* Tự ngôn: Nhãn giới quá khứ vẫn có, Nhãn giới vị lai vẫn có, Nhãn giới hiện tại vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn giới thành ba phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thập bát giới thành quá khứ vẫn có, Thập bát giới thành vị lai vẫn có, Thập 
bát giới thành hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Giới thành năm muơi bốn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

376 . 

* Tự ngôn: Nhãn quyền quá khứ vẫn có, Nhãn quyền vị lai vẫn có, Nhãn quyền hiện tại 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn quyền thành ba phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhị thập nhị quyền thành quá khứ vẫn có, Nhị thập nhị quyền thành vị lai 
vẫn có, Nhị thập nhị quyền thành hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quyền thành sáu muơi sáu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

377 . 

* Tự ngôn: Đức Chuyển luân thánh vuơng quá khứ vẫn có, đức Chuyển luân thánh 
vuơng vị lai vẫn có, đức Chuyển luân thánh vuơng hiện tại vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cả ba vị Chuyển luân thánh vuơng đều đồng gặp nhau phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

378 . 

* Tự ngôn: Phật Toàn Giác quá khứ vẫn có, Phật Toàn Giác vị lai vẫn có, Phật Toàn 
Giác hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cả ba vị Phật Toàn Giác đều đồng gặp nhau phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

379 . 

* Tự ngôn: Quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vật vẫn thành quá khứ phải chăng? Phản ngữ: Sự vật vẫn thành quá khứ 
cũng có, không thành quá khứ cũng có. 

* Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ (nigaha) nếu mà quá khứ vẫn có, sự vật vẫn có 
thành quá khứ cũng có, không thành quá khứ cũng có. Do nhân đó, quá khứ cũng 
không thành quá khứ, sự vật phi quá khứ cũng thành quá khứ mà Ngài tuờng thuật 
trong vấn đề đó nhu vầy: “Nên nói rằng quá khứ vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành quá khứ 
cũng có, không thành quá khứ cũng có. Do nhân đó, quá khứ cũng không thành quá 
khứ, sự vật phi quá khứ cũng thành quá khứ nhu thế vậy sai”. Nhung không nên nói 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


111 


rằng quá khứ không thành quá khứ, đồ đạc phi quá khứ thành quá khứ; cũng không 
nên nói rằng quá khứ vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành quá khứ cũng có, không thành quá 
khứ cũng có, mà tuờng thuật trong vấn đề đó nhu vầy: “Phải nói rằng quá khứ vẫn có, 
đồ đạc vẫn có, thành quá khứ vẫn có, không thành quá khứ vẫn có”. Do nhân đó quá 
khứ cũng không thành quá khứ, đồ đạc phi quá khứ cũng thành quá khứ, nhu thế vậy 
là sai. 

380 . 

* Tự ngôn: Vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đồ đạc vẫn có thành vị lai phải chăng? Phản ngữ: Đồ đạc vẫn có, thành vị 
lai cũng có, không thành vị lai cũng có. 

* Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ (nigaha) nếu mà quá khứ vẫn có, đồ đạc vẫn có, 
thành vị lai cũng có, không thành vị lai cũng có. Do nhân đó vị lai cũng không thành 
vị lai, đồ đạc khi vị lai cũng thành vị lai, mà Ngài tuờng thuật trong vấn đề đó nhu 
vầy: “Nên nói rằng vị lai vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành vị lai cũng có, không thành vị 
lai cũng có, do nhân đó vị lai cũng không thành vị lai, đồ đạc phi vị lai cũng thành vị 
lai, nhu vậy là sai”. Nhung không nên nói rằng vị lai không thành vị lai, đồ đạc phi vị 
lai thành vị lai, cũng không nên nói rằng vị lai vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành vị lai cũng 
có, không thành vị lai cũng có, do nhân đó vị lai cũng không thành vị lai, đồ đạc phi vị 
lai cũng thành vị lai, nhu thế vậy là sai. Nhung không nên nói rằng vị lai không thành 
vị lai, đồ đạc phi vị lai thành vị lai, cũng không nên nói rằng vị lai vẫn có, đồ đạc vẫn 
có, thành vị lai cũng có, không thành vị lai cũng có, mà Ngài tuờng thuật trong vấn đề 
đó nhu vậy: “Phải nói rằng vị lai vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành vị lai cũng có, không 
thành vị lai cũng có. Do nhân đó vị lai cũng không thành vị lai, đồ đạc phi vị lai cũng 
thành vị lai nhu thế là sai” 

381 . 

* Tự ngôn: Hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đồ đạc vẫn có thành hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Đồ đạc có thành hiện 
tại cũng có, không thành hiện tại cũng có. 

* Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ (nigaha) nếu mà hiện tại vẫn có, đồ đạc vẫn có, 
thành hiện tại vẫn có, không thành hiện tại cũng có. Do nhân đó hiện tại cũng không 
thành hiện tại, đồ đạc phi hiện tại cũng không thành hiện tại; mà Ngài tuờng thuật 
trong vấn đề đó nhu vậy: “Phải nói rằng hiện tại vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành hiện tại 
vẫn có, không thành hiện tại vẫn có. Do nhân đó hiện tại cũng không thành hiện tại, đồ 
đạc không thành hiện tại cũng thành hiện tại, nhu thế là sai”. Nhung không nên nói 
rằng hiện tại không thành hiện tại, đồ đạc phi hiện tại thành hiện tại, cũng không nên 
nói rằng hiện tại vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành hiện tại cũng có, không thành hiện tại 
cũng có, mà Ngài tuờng thuật trong vấn đề đó như vậy: “Phải nói rằng hiện tại vẫn có, 
đồ đạc vẫn có, thành hiện tại cũng có, không thành hiện tại vẫn có”. Do nhân đó hiện 
tại cũng không thành hiện tại, đồ đạc phi hiện tại cũng thành hiện tại, như thế là sai. 

382 . 

* Tự ngôn: Níp-bàn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đồ đạc vẫn có thành Níp-bàn phải chăng? Phản ngữ: Đồ đạc vẫn có, thành 
Níp-bàn vẫn có, không thành Níp-bàn vẫn có. 

* Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ (Nigaha) nếu mà Níp-bàn vẫn có, đồ đạc vẫn có, 
thành Níp-bàn cũng có, không thành Níp-bàn cũng có. Do nhân đó Níp-bàn cũng 
không thành Níp-bàn, đồ đạc phi Níp-bàn cũng không thành Níp-bàn; mà Ngài tường 



112 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


thuật trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng Níp-bàn vẫn có, vật chất vẫn có, thành 
Níp-bàn vẫn có, không thành Níp-bàn vẫn có”. Do nhân đó Níp-bàn cũng không thành 
Níp-bàn, vật chất phi Níp-bàn cũng thành Níp-bàn, như thế là sai. Nhưng không nên 
nói rằng Níp-bàn không thành Níp-bàn, vật chất phi Níp-bàn thành Níp-bàn, cũng 
không nên nói rằng Níp-bàn vẫn có, vật chất vẫn có, thành Níp-bàn vẫn có, không 
thành Níp-bàn vẫn có; mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy: “Phải nói rằng 
Níp-bàn vẫn có, vật chất vẫn có, thành Níp-bàn vẫn có, không thành Níp-bàn vẫn có”. 
Do nhân đó Níp-bàn cũng không thành Níp-bàn, vật chất phi Níp-bàn cũng thành Níp- 
bàn, như thế là sai. 

383 . 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng quá khứ vẫn có, vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, mỗi một sắc nào luôn 
cả quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, 
hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa, như thế đều gọi là sắc uẩn. Mồi một Thọ nào ... mồi một 
Tưởng nào ... mỗi một Hành nào ... mỗi một Thức nào ... luôn cả quá khứ, vị lai, hiện 
tại hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc gần, 
hoặc xa, như thế đều gọi là Thức uẩn”. Như vậy vẫn có nghe chắc thật phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì quá khứ vẫn có, vị lai vẫn có chớ gì! 

384 . 

* Tự ngôn: Quá khứ vẫn có, vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, đường lối của ngôn 
ngữ, đường lối của tên, đường lối của chế định, cả ba cách này bực Sa Môn phạm chí 
biết tất cả không phủ nhận, không từng phủ nhận, không ghét gớm, sẽ không ghét 
gớm, không đặng chống đối; thế nào là ba cách: 

a. Sắc nào đã luống qua, đã diệt đi, lìa khỏi rồi, đã thay đổi, sắc đó họ tường thuật với 
nhau rằng đặng có rồi, họ nói rằng đặng có rồi, họ chế định rằng đặng có rồi, nhưng 
sắc đó họ không tường thuật với nhau rằng vẫn có, họ không tường thuật với nhau 
sẽ có. Thọ nào ... Tưởng nào ... Hành nào ... Thức nào đã luống qua, đã diệt rồi, đã 
lìa rồi, thay đổi rồi, thức đó họ tường thuật với nhau rằng đặng có rồi, họ gọi rằng 
đặng có rồi, họ định đặt rằng có rồi, nhưng thức đó họ không tường thuật nhau rằng 
vẫn có, họ không tường thuật nhau rằng sẽ có. 

b. Sắc nào chưa sanh, chưa hiện bày, sắc đó họ tường thuật nhau rằng sẽ có, họ gọi 
rằng sẽ có, họ định đặt rằng sẽ có, sắc đó họ không tường thuật rằng vẫn có, họ 
không tường thuật nhau đặng có rồi. Thọ nào ... Tưởng nào ... Hành nào ... Thức 
nào chưa sanh, chưa hiện bày thức đó họ tường thuật rằng sẽ có, họ gọi rằng sẽ có, 
họ định đặt rằng sẽ có, nhưng không nói nhau rằng vẫn có, họ không nói nhau rằng 
đặng có. 

c. Sắc nào đã sanh, hiện bày rồi, sắc đó họ nói nhau vẫn có, họ kêu là vẫn có, họ định 
đặt rằng vẫn có, nhưng họ không nói nhau rằng đặng có rồi, họ không nói nhau rằng 
sẽ có. Thọ nào ... Tưởng nào ... Hành nào ... Thức nào đã sanh, hiện khởi, thức đó 
họ gọi nhau rằng vẫn có, họ kêu rằng vẫn có, họ cho rằng vẫn có, nhưng thức đó họ 
không nói nhau là đã đặng có, không gọi nhau là sẽ có. 

Này chư Phíc-khú, lối của ngôn, lối của ngữ, lối của danh, của định đặt, chính 
những ba cách này mà Sa Môn, Phạm Chí, bực tất cả không phủ nhận, không từng phủ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


113 


nhận, không đáng ghét gớm, sẽ không ghét gớm, không đặng chống đối, dù người 
thành ra cao kỳ, dân cường ngạnh, kẻ vô nhân kiến, vô hành kiến, vô kiến cũng đặng 
trong hệ đường lối ngữ, đường lối danh, đường lối định đặt, cả ba cách này mà ta 
không nên chê bai, ta không nên chống đối, điều đó do nhân chi? Bởi sợ cách chê 
trách, cách tranh biện; Cách này vẫn có nghe thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không nên nói rằng quá khứ vẫn có, vị lai vẫn có chớ gì. 

385 . 

* Tự ngôn: Quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngài Phắc-Gú-Ná (Phagguna) hỏi Đức Thế Tôn như vầy: “Bạch Ngài, 
người sau khi Chư Phật đã viên tịch qua rồi, có pháp co quan cao siêu mà đã chặt rồi, 
có đường mà đã chặt rồi, có luân hồi mà đã hạn chế, lướt tất cả khổ đặng rồi cho hiện 
bày, nên cho hiện bày, đặng bằng nhãn nào thì nhãn đó vẫn có phải chăng? ... Thiệt đó 
vẫn có phải chăng? ... Người mà sau khi Chư Phật đã viên tịch rồi, có pháp co quan 
cao siêu mà chặt rồi, có đường lối mà đã chặt, có luân hồi mà đã hạn chế, đã lướt đặng 
tất cả khổ cho hiện bày, phải cho hiện bày đặng bằng ý nào thì ý đó vẫn có phải 
chăng? Này Phắc-Gú-Ná, người mà sau khi Chư Phật đã viên tịch rồi, có pháp co quan 
cao mà đã chặt, có đường lối mà đã chặt, có luân hồi mà đã hạn chế, đã lướt đặng tất 
cả khổ cho hiện bày đặng bằng nhãn nào thời nhãn đó vẫn không có đâu ... Thiệt đó 
vẫn không có đâu ... Người mà sau khi Chư Phật đã viên tịch có pháp co quan cao siêu 
mà đã chặt, có đường lối mà đã chặt, có luân hồi mà đã hạn chế, lướt khỏi tất cả khổ 
đặng rồi cho hiện bày, phải cho hiện bày đặng bằng ý nào thì ý đó vẫn không có đâu”. 
Như thế vẫn có nghe thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó không nên nói rằng quá khứ vẫn có chớ gì! 

386 . 

* Tự ngôn: Quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngài Nanh-Đá-Cá (Nandaka) có tường thuật rằng: “Tham đặng có rồi trong 
khi trước, điều đó đã thành sự không tốt. Tham đó bây giờ vẫn không có, điều đó 
thành sự tốt. Sân đã đặng có rồi trong khi trước ... Si đã đặng có rồi trong khi trước, 
điều đó đã đặng thành sự không tốt. Si đó bây giờ vẫn không có, điều đó thành sự tốt”. 
Như thế vẫn có nghe thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không nên nói rằng quá khứ vẫn có chớ gì! 

387 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, nếu mà sự vui, sự hớn 
hở, sự muốn vẫn có trong Đoàn thực, Thức cũng đã vững vàng, đã tưoi tốt, do Đoàn 
thực đó thức đã vững vàng, đã tưoi tốt trong chỗ nào thì sự đè nén của danh sắc cũng 
vẫn có trong noi ấy, sự đè nén của danh sắc vẫn có trong chồ nào thì sự tăng tiến của 
Hành tất cả cũng vẫn có trong noi đó, sự tăng tiến của chư hành vẫn có trong noi nào 
thì cách sanh trong tân hữu (bhãva) sau này cũng vẫn có trong noi đó, cách sanh của 
tân hữu (bhãva) sau này cũng vẫn có trong noi nào thì Sanh, Lão, Tử cũng còn vẫn có 
sau này, trong khi đó Sanh, Lão, Tử còn vẫn có sau này trong noi nào thời ta tường 
thuật rằng chồ đó còn có sầu, còn có bụi bặm, còn có sự ép chế. Này chư Phíc-khú, 
nếu mà sự mừng, sự phấn khởi, sự ham muốn vẫn còn trong Xúc thực ... trong Tư thực 
... trong Thức thực thì ta cho rằng chỗ đó còn có sầu, có bụi bặm, có sự ép uổng, có sự 
bực bội. Như thế vẫn có nghe chắc thật phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì cũng không nên nói rằng vị lai vẫn có chớ gì ? 



114 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


388 . 

* Tự ngôn: Vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, nếu mà sự vui thích, 
sự hớn hở, sự ham muốn vẫn không có với Đoàn Thực, thì Thức cũng đã không đình 
trụ, đã không tươi tốt do với Đoàn thực đó, Thức đã không cố gắng vững vàng, đã 
không tươi tốt trong nơi nào thì sự dằn xuống của danh sắc cũng vẫn không có trong 
chồ đó. Neu sự dằn xuống của danh sắc không có nơi chỗ nào thì sự tăng tiến của chư 
hành cũng vẫn không có nơi chồ đó, sự tăng tiến của chư hành không có nơi chồ nào 
thì cách sanh trong tân hữu (bhãva) sau này cũng không có nơi chồ đó. Cách sanh tân 
hữu (bhãva) sau này không có nơi chồ nào thi Sanh, Lão, Tử sau này cũng không có 
nơi chồ đó. Mà Sanh, Lão, Tử sau này không có nơi chồ nào thì ta nói rằng chồ đó 
không có Sầu, không có trần lao, không có sự áp bức. Này chư Phíc-khú, nếu mà sự 
vui, sự mừng, sự phớn phở, sự ham muốn không có với Xúc thực ... với Tư thực... với 
Thức thực ... Ta nói rằng chỗ đó không có sầu, không có trần lao, không có áp bức. 
Thế vậy vẫn có nghe thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không nên nói rằng vị lai vẫn có chớ gì ? 

Dứt Chư tài vật ngữ 


QƯÁ KHỨ UẨN NGỮ (ATITAKHANDHADIKA THA) 

389 . 

* Phản ngữ: Quá khứ thành uẩn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Quá khứ thành xứ phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Quá khứ thành giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Quá khứ thành uẩn, xứ, giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

390 . 

* Phản ngữ: Vị lai thành uẩn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Vị lai thành xứ phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Vị lai thành giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Vị lai thành uẩn, xứ, giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

391 . 

* Phản ngữ: Hiện tại thành uẩn, hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Quá khứ thành uẩn, quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói 
thế đó... 

* Phản ngữ: Hiện tại thành xứ, hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Quá khứ thành xứ, quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói 
thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


115 


* Phản ngữ: Hiện tại thành giới, hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Quá khứ thành giới, quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói 
thế đó... 

* Phản ngữ: Hiện tại thành uẩn, xứ, giới; hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Quá khứ thành uẩn, xứ, giới; quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không 
nên nói thế đó... 

392 . 

* Phản ngữ: Hiện tại thành uẩn, hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Vị lai thành uẩn, vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế 
đó... 

* Phản ngữ: Hiện tại thành xứ, hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Vị lai thành xứ, vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Hiện tại thành giới, hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Vị lai thành giới, vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế 
đó... 

* Phản ngữ: Hiện tại thành uẩn, xứ, giới, hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Vị lai thành uẩn, xứ, giới, vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thế đó... 

393 . 

* Phản ngữ: Quá khứ thành uẩn, quá khứ vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Hiện tại thành uẩn, hiện tại vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thế đó... 

* Phản ngữ: Quá khứ thành xứ, quá khứ vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Hiện tại thành xứ, hiện tại vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Không nên 

nói thế đó... 

* Phản ngữ: Quá khứ thành giới, quá khứ vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Hiện tại thành giới, hiện tại vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thế đó... 

* Phản ngữ: Quá khứ thành uẩn, xứ, giới; quá khứ vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Hiện tại thành uẩn, xứ, giới; hiện tại vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 

394 . 

* Phản ngữ: Vị lai thành uẩn, vị lai vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Hiện tại thành uẩn, hiện tại vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Không nên 

nói thế đó... 

* Phản ngữ: Vị lai thành xứ ... Vị lai thành giới ... Vị lai thành uẩn, xứ, giới, vị lai vẫn 
không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Hiện tại thành uẩn, xứ, giới, hiện tại vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 

395 . 

* Phản ngữ: sắc quá khứ thành uẩn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: sắc quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: sắc quá khứ thành xứ phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: sắc quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 



116 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: sắc quá khứ thành giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: sắc quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: sắc quá khứ thành uẩn, xứ, giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: sắc quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

396 . 

* Phản ngữ: sắc vị lai thành uẩn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: sắc vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: sắc vị lai thành xứ phải chăng? ... sắc vị lai thành giới phải chăng? ... sắc 
vị lai thành uẩn, xứ, giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: sắc vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

397 . 

* Phản ngữ: sắc hiện tại thành uẩn, sắc hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: sắc quá khứ thành uẩn, sắc quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không 
nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: sắc hiện tại thành xứ ... sắc hiện tại thành giới... sắc hiện tại thành uẩn, xứ, 
giới, sắc hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: sắc quá khứ thành uẩn, xứ, giới, sắc quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 

398 . 

* Phản ngữ: sắc hiện tại thành uẩn, sắc hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: sắc vị lai thành uẩn, sắc vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói 
thế đó... 

* Phản ngữ: sắc hiện tại thành xứ ... sắc hiện tại thành giới... sắc hiện tại thành uẩn xứ 
giới, sắc hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: sắc vị lai thành uẩn xứ giới, sắc vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không 
nên nói thế đó.. 

399 . 

* Phản ngữ: sắc quá khứ thành uẩn, sắc quá khứ không có phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: sắc hiện tại thành uẩn, sắc hiện tại vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: sắc quá khứ thành xứ ... sắc quá khứ thành giới ... sắc quá khứ thành uẩn 
xứ giới, sắc quá khứ vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: sắc hiện tại thành uẩn xứ giới, sắc hiện tại vẫn không có phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: sắc vị lai thành uẩn, sắc vị lai vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: sắc hiện tại thành uẩn, sắc hiện tại không có phải chăng? Tự ngôn: Không 
nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: sắc vị lai thành xứ ... sắc vị lai thành giới ... sắc vị lai thành uẩn xứ giới, 
sắc vị lai vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: sắc hiện tại thành uẩn xứ giới, sắc hiện tại vẫn không có phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thế đó... 


400 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


117 


* Phản ngữ: Thọ quá khứ ... Tưởng quá khứ ... Hành quá khứ ... Thức quá khứ thành uẩn 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thức quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Thức quá khứ thành xứ ... Thức quá khứ thành giới ... Thức quá khứ thành 
uẩn xứ giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thức quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

401 . 

* Phản ngữ: Thức vị lai thành uẩn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thức vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Thức vị lai thành xứ ... Thức vị lai thành giới ... Thức vị lai thành uẩn xứ 
giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thức vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

402 . 

* Phản ngữ: Thức hiện tại thành uẩn, thức hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Thức quá khứ thành uẩn, thức quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Thức hiện tại thành xứ ... Thức hiện tại thành giới ... Thức hiện tại thành 
uẩn xứ giới, thức hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thức quá khứ thành uẩn, xứ, giới; thức quá khứ vẫn có phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thế đó... 

403 . 

* Phản ngữ: Thức hiện tại thành uẩn, thức hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Thức vị lai thành uẩn, thức vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thế đó... 

* Phản ngữ: Thức hiện tại thành xứ ... Thức hiện tại thành giới, thức hiện tại thành uẩn 
xứ giới, thức hiện tại vẫn có phải chăng? 

* Phản ngữ: Thức vị lai thành uẩn, xứ, giới; thức vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 

404 . 

* Phản ngữ: Thức quá khứ thành uẩn, thức quá khứ không có phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thức hiện tại thành uẩn, thức hiện tại không có phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Thức quá khứ thành xứ ... Thức quá khứ thành giới ... Thức quá khứ thành 
uẩn xứ giới, thức quá khứ không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thức hiện tại thành uẩn, xứ, giới; thức hiện tại vẫn có phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thế đó... 

405 . 

* Phản ngữ: Thức vị lai thành uẩn, thức vị lai không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thức hiện tại thành uẩn, thức hiện tại không có phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Thức vị lai thành xứ ... Thức vị lai thành giới ... Thức vị lai thành uẩn, xứ, 
giới; thức vị lai vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 



118 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: Thức hiện tại thành uẩn, xứ, giới; thức hiện tại không có phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thế đó... 

406 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói rằng uẩn xứ giới thành quá khứ, hoặc thành vị lai, nhu thế vẫn 
không có đâu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chu Phíc-khú, lối của ngữ, cách kêu 
tên, lối chế định. Ba cách này mà Sa Môn, Bà La Môn và tất cả bực hiểu biết không 
phủ nhận, không từng phủ nhận, không đáng ghét, sẽ không ghét, không đặng bày bác 
...”. Nhu thế vẫn có nghe thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó uẩn, xứ, giới thành quá khứ và vị lai nhu thế cũng vẫn có chớ gì! 

407 . 

* Phản ngữ: uẩn xứ giới mà thành quá khứ và vị lai những thế không có đâu phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chu Phíc-khú, sắc mỗi một thứ mà 
thành quá khứ, hiện tại, vị lai... nhu thế gọi là sắc uẩn. Thọ mồi thứ nào ... Tuởng mỗi 
thứ nào ... Hành mồi thứ nào ... Thức mồi thứ nào, mà thành quá khứ, hiện tại, vị lai. 
Nhu thế gọi là Thức uẩn”. Nhu vậy vẫn có nghe thật phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó cũng không nên nói rằng uẩn, xứ, giới thành quá khứ và vị lai, 
nhu vậy vẫn không có chứ gì! 

Dứt Quá khứ uấn ngữ 


THÍCH HỢP NGỮ (EKA CCAMA TTHITIKA THA) 

408 . 

* Tự ngôn: Quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Hoặc thứ có quá khứ, hoặc thứ 
không có quá khứ. 

* Tự ngôn: Có thứ quá khứ đã diệt rồi, có thứ quá khứ chua diệt mất, có thứ đã lìa, có 
thứ chua lìa mất, có thứ sụp tối rồi, có thứ chua sụp tối, có thứ đã tiêu mất, có thứ chua 
tiêu mất phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

409 . 

* Tự ngôn: Quá khứ có phần vẫn có, có phần không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp mà chua cho quả chồ thành quá khứ có thứ vẫn có, có thứ vẫn không 
có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

410 . 

* Tự ngôn: Quá khứ có thứ cũng có, có thứ cũng không có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Pháp thành quả rồi mới thành quá khứ cũng có thứ có, có thứ không có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

411 . 

* Tự ngôn: Quá khứ cũng có thứ có, cũng có thứ không có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Pháp mà không thành quả quá khứ có thứ cũng có, có thứ cũng không có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


412 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


119 


* Tự ngôn: Quá khứ cũng có thứ có, cũng có thứ không có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Cái chi có, cái chi không có? Phản ngữ: Pháp mà chưa thành chồ thành quá 
khứ vẫn có, pháp mà đã cho quả thì là quá khứ không có. 

413 . 

* Tự ngôn: Pháp mà chưa cho quả đã luống qua, những pháp ấy vẫn còn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp mà đã thành quả qua khỏi rồi, pháp ấy vẫn còn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

414 . 

* Tự ngôn: Pháp mà chưa cho quả luống qua rồi, những pháp đó vẫn còn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp mà không có quả đã luống qua rồi, những pháp đó còn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

415 

* Tự ngôn: Pháp mà đã cho quả qua khỏi rồi, những pháp đó không có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp mà chưa cho quả đã luống qua, những pháp đó vẫn không có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Pháp mà đã cho quả luống qua rồi, những pháp đó vẫn không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp mà không có quả luống qua rồi, những pháp đó vẫn không có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

416 . 

* Tự ngôn: Pháp mà chưa cho quả luống qua rồi, những pháp đó vẫn còn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp mà chưa cho quả chồ thành quá khứ, đã diệt rồi phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà pháp chưa cho quả chồ thành quá khứ đã diệt đi, cũng không nên 
nói rằng pháp mà không cho quả chồ thành quá khứ đã diệt đi, những pháp đó vẫn còn 
có. 

417 . 

* Tự ngôn: Pháp mà chưa cho quả chồ thành quá khứ đã diệt mất, những pháp đó vẫn 
còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp nào đã cho quả thuộc quá khứ diệt mất rồi, những pháp đó còn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Pháp mà chưa cho quả thuộc quá khứ đã diệt mất, những pháp đó vẫn còn 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp mà không có quả quá khứ đã diệt mất, nhưng pháp đó vẫn còn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Pháp mà đã cho quả thuộc quá khứ diệt mất rồi, những pháp đó không có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp nào chưa cho quả thuộc quá khứ diệt mất rồi, những pháp đó không có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



120 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Pháp đã cho quả thuộc quá khứ diệt mất rồi, những pháp đó không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp mà không có quả thuộc quá khứ diệt mất rồi, những pháp đó vẫn 
không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

418 . 

* Tự ngôn: Pháp mà chua cho quả thuộc về quá khứ diệt mất rồi, những pháp đó còn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp mà đã cho quả thuộc quá khứ diệt mất rồi, những pháp đó không còn 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp mà đã cho quả một phần nào, chua cho quả một phần thuộc quá khứ 
diệt mất rồi, những pháp đó có phần có, có phần không có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

419 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng pháp mà chua cho quả đã luống qua, những pháp đó vẫn 
có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Pháp mà chua cho quả thuộc về quá khứ, còn sẽ cho quả chẳng phải phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà pháp chua cho quả thuộc về quá khứ, còn sẽ cho quả, chính do 
nhân đó, Ngài mới nói rằng pháp mà chua cho quả luống qua rồi, những pháp đó vẫn 
còn có. 

* Tự ngôn: Pháp mà chua cho quả luống qua rồi, những pháp đó vẫn có giải nhu vầy: 
“Còn sẽ cho quả” phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Gọi là hiện tại vì giải rằng còn sẽ cho quả phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Gọi rằng hiện tại vì giải rằng còn sẽ cho quả phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Pháp mà thành hiện tại cũng gọi là không có do giải sẽ diệt mất luôn phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

420 . 

* Tự ngôn: Vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Có thứ có, có thứ không có. 

* Tự ngôn: Vị lai có thứ đã sanh, có thứ chua sanh, có thứ đã sanh có thứ chua sanh đầy 
đủ, có thứ đã sanh ra, có thứ chua, có thứ đã hiện bày, có thứ chua hiện bày phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

421 . 

* Tự ngôn: Vị lai có thứ vẫn có, có thứ vẫn không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp sẽ sanh là vị lai, có thứ cũng có, có thứ cũng không có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cũng có thứ vị lai... Pháp phi sẽ sanh ịanuppãdỉno). 

422 . 

* Tự ngôn: Vị lai có thứ có, có thứ không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: cái chi có, cái chi không có? Phản ngữ: Pháp sẽ sanh thuộc vị lai vẫn có, 
Pháp phi sẽ sanh thành vị lai không có. 

* Tự ngôn: Pháp sẽ sanh thời thành vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp phi sẽ sanh thì thành vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


121 


* Tự ngôn: Pháp phi sẽ sanh mà thành vị lai vẫn không có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Pháp sẽ sanh mà thành vị lai vẫn không có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Pháp sẽ sanh thời thành vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp sẽ sanh mà thành vị lai chưa sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà pháp sẽ sanh (uppãdino) thành vị lai chưa sanh thời không nên nói 
rằng pháp sẽ sanh mà thành vị lai vẫn có. 

423 . 

* Tự ngôn: Pháp sẽ sanh thời thành vị lai chưa sanh, những pháp đó vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp phi sẽ sanh thành vị lai chưa sanh, những pháp đó vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Pháp phi sẽ sanh là vị lai chưa sanh vẫn không có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp sẽ sanh thuộc vị lai chưa sanh vẫn chưa có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

424 . 

* Phản ngữ: Không nên nói pháp sẽ sanh thành vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Pháp sẽ sanh thành vị lai sẽ sanh ra phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Dù rằng pháp sẽ sanh thành vị lai sẽ sanh ra, chính do đó Ngài mới nói rằng 
pháp sẽ sanh thành vị lai vẫn có. 

425 . 

* Tự ngôn: Pháp sẽ sanh là vị lai gọi rằng có, bởi vì như vầy: “Sẽ sanh ra” phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Gọi rằng hiện tại do có giải rằng sẽ phát sanh ra phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Gọi là hiện tại do có giải rằng sẽ phát sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Pháp thành hiện tại gọi là không có, bởi do giải rằng “diệt” phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Phần thích hợp ngữ 



122 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


NIỆM XỨ NGỮ (SA TIPA TTHANAKA THA) 


426 . 

* Tự ngôn: Tất cả pháp thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả pháp thành Niệm quyền, thành Niệm lực, thành Niệm, thành Niệm 
giác chi, thành đạo độc đoán, thành nhân đưa đến sự dứt hết, thành nhân đưa đến việc 
đắc chứng, thành nhân đưa đến Níp-bàn, không thành cảnh của lậu, không thành cảnh 
của triền, không thành cảnh của phược, không thành cảnh của bộc, không thành cảnh 
của phối, không thành cảnh của cái, không thành cảnh của khinh thị, không thành cảnh 
của thủ, không thành cảnh của phiền não. Tất cả pháp thành niệm Phật, thành niệm 
Pháp, thành niệm Tăng, thành niệm giới, thành niệm thí, thành niệm (chư) Thiên, 
thành niệm tức quan, thành niệm tử, thành niệm thân, thành niệm tịnh (Níp-bàn) phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

427 . 

* Tự ngôn: Tất cả pháp thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn xứ thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhãn xứ thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn xứ thành Niệm, thành Niệm quyền, thành Niệm lực, thành Chánh 
niệm, thành Niệm giác chi, thành đạo độc đoán, thành nhân đến sự dứt tuyệt, thành 
nhân đến sự đắc chứng, thành nhân đưa đến Níp-bàn, không thành cảnh của Lậu, 
không thành cảnh của triền ... không thành cảnh của Phiền não. Nhãn xứ thành Niệm 
Phật, thành Niệm Pháp, thành Niệm Tăng, thành Niệm giới, thành Niệm thí, thành 
Niệm (chư) Thiên, thành Niệm số tức quan, thành Niệm tử, thành Niệm thân, thành 
Niệm tịnh (Níp-bàn) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhĩ xứ ... Tỷ xứ ... Thiệt xứ ... Thân xứ ... sắc xứ ... Thinh xứ ... Kh í xứ ... 
Vị xứ ... Xúc xứ ... Ái tình (,rãga Sân, Si, Ngã mạn, Tà kiến, Hoài nghi, Hôn trầm, 
Điệu cử, Vô tàm ... Vô úy thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Vô úy thành Niệm xứ phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô úy thành Niệm, thành Niệm quyền, thành Niệm lực, thành Chánh niệm 
... thành Niệm thân, thành Niệm tịnh (Níp-bàn) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

428 . 

* Tự ngôn: Niệm thành Niệm xứ và Niệm đó thành Niệm phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn xứ thành Niệm xứ và Nhãn xứ thành Niệm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Niệm thành Niệm xứ và Niệm đó thành Niệm phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Nhĩ xứ ... Thân xứ, sắc xứ ... Xúc xứ, Ái tình (rãga) Sân, Si, Ngã mạn ... Vô 
úy thành Niệm xứ, và Vô úy thành Niệm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

429 . 

* Tự ngôn: Nhãn xứ thành Niệm xứ, nhưng Nhãn xứ đó thành Niệm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


123 


* Tự ngôn: Niệm thành Niệm xứ, nhưng Niệm đó không thành Niệm phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhĩ xứ ... Thân xứ, sắc xứ ... Xúc xứ, Ái tình (rãga) Si ... Vô úy thành 
Niệm, thành Niệm xứ, nhưng Vô úy đó không thành Niệm phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Niệm thành Niệm xứ, nhưng Niệm đó không thành Niệm phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

430 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng tất cả pháp thành Niệm phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Niệm mở mối chư pháp đặng đình trụ phải chăng? Tự ngôn: Neu mà Niệm 
mở mối chư pháp đình trụ vững vàng đặng, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng tất cả 
pháp thành Niệm. 

431 . 

* Tự ngôn: Do Niệm mở mối chư pháp đặng đình trụ, như đó chư pháp mới gọi là Niệm 
xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do Xúc mở mối chư pháp đình trụ đặng, như thế mới là xúc vị trí 
(Phassapatthãna) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

432 . 

* Tự ngôn: Tất cả pháp thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do Thọ ... do Tưởng ... Tư (Cetanã) ... Tâm mở mối tất cả pháp vững vàng 
đặng, thế đó tất cả pháp mới gọi là Tâm xứ ( Cittapatthãna) phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

433 . 

* Tự ngôn: Tất cả pháp thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh thành bực Niệm vững vàng là người hiệp với Niệm, 
người kiên cố với Niệm thì Niệm là pháp đương nhiên đưa đến vững vàng cho tất cả 
chúng sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

434 . 

* Tự ngôn: Tất cả pháp thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, những người nào 
không đặng hưởng Niệm thân, những người đó không đặng hưởng bất tử (amata). 
Những người nào hưởng Niệm thân thì những người đó đặng hưởng bất tử ịamata)”. 
Thế đó vẫn có nghe thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chúng sanh tất cả tiến hóa, tiến hành, sử dụng, huấn luyện làm cho nhiều 
bằng Niệm thân phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

435 . 

* Tự ngôn: Pháp tất cả thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, đây là đạo, con đường 
độc đạo (ekãỵana) có thể làm cho trong sạch nơi tất cả chúng sanh, hầu lướt đến thế 
giới Chư thiên đặng phá diệt nơi khổ và ưu, hầu chứng Thánh Đạo cơ quan ra khỏi khổ 
đế làm cho rõ Níp-bàn, đây là Tứ niệm xứ”. Thế vậy vẫn có nghe thật phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả pháp thành đạo độc đoán ịekãyanamagga) phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

436 . 

* Tự ngôn: Tất cả pháp thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



124 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, thất báu (Ratana) 
hiện bày do Chuyển luân thánh vương xuất hiện. Thất báu (Ratana) là chi? Một là xe 
ngọc báu phát hiện, hai là tượng ngọc báu xuất hiện, ba là ngựa ngọc báu phát hiện, 
bốn là ngọc báu như ý phát hiện, năm là ngọc nữ phát hiện, sáu là gia trưởng báu phát 
hiện, bảy là binh ngọc báu phát hiện do Chuyển luân thánh vương ra đời. Này chư 
Phíc-khú, bảy cách báu là: Niệm Giác chi hiện bày do Như Lai ứng Cúng Chánh Biến 
Tri ra đời. Thế nào là bảy cách báu: thứ nhất là Niệm Giác chi hiện bày, báu thứ hai là 
Trạch pháp Giác chi hiện bày, báu thứ ba là cần Giác chi hiện bày, báu thứ bốn là Hỷ 
Giác chi hiện bày, báu thứ năm là An tịnh Giác chi hiện bày, báu thứ sáu là Định Giác 
chi hiện bày, báu thứ bảy là Xả Giác chi hiện bày. Này chư Phíc-khú, nhưng bảy cách 
là giác chi này phát hiện do Như Lai ứng Cúng Chánh Biến Tri ra đời”. Thế này vẫn 
có nghe thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả pháp thành báu là Niệm Giác chi hiện bày, do Như Lai ứng Cúng 
Chánh Biến Tri Ngài ra đời phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả pháp thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả pháp thành Chánh cần ... thành Như ý túc ... thành (Ngũ) Quyền ... 
thành (Ngũ) lực ... thành Giác chi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Niệm xứ ngữ 


HỮU VÔ NGỮ (HE VA TTHITIKA THA) 


437 . 

* Tự ngôn: Quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: vẫn có bằng tướng trạng (bhãva) 
cách này, không có bằng trạng thái thứ này. 

* Tự ngôn: Chỉnh là có cũng có, chính là không có cũng đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chính là có cũng đó, chính là không có cũng đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Ý nghĩa rằng có cũng là ý nghĩa không có, ý nghĩa không có cũng là ý nghĩa 
có. Sự vẫn có cũng là sự vẫn không có, sự vẫn không có cũng là sự vẫn có. Chế định 
rằng có hoặc là vẫn không có cũng vậy, nói vẫn không có hoặc nói vẫn có cũng vậy; cả 
hai chế định này cũng một thứ, có một ý nghĩa đồng như nhau giống nhau phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

438 . 

* Tự ngôn: Vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: vẫn có với trạng thái cách này, không 
có với trạng thái cách này. 

* Tự ngôn: Chính là có cũng đó, chính là không có cũng đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chính là có cũng đó, chính là không có cũng đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Ý nghĩa nói có là ý nghĩa nói không có, ý nghĩa nói không có là ý nghĩa nói 
có. Sự có cũng là sự không có, sự không có cũng là sự có. Chế định gọi có hoặc gọi 
không có cũng vậy. Nói không có hoặc nói có cũng vậy, cả hai chế định này cũng một 
thứ, một ý nghĩa đều đồng như nhau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


439 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


125 


* Tự ngôn: Hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Có với trạng thái cách này, không có 
với trạng thái cách này. 

* Tự ngôn: Chỉnh là có cũng đó, chính là không có cũng đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Có chính cũng là đó, không có chính cũng là đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Ý nghĩa nói có cũng là ý nghĩa nói không có ... đều đồng như nhau phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

440 . 

* Tự ngôn: Quá khứ vẫn có với trạng thái thứ này, không có với trạng thái thứ này phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có với trạng thái cách nào, không có với trạng thái cách nào? Phản ngữ: 
Quá khứ có với trạng thái gọi quá khứ, quá khứ không có với trạng thái gọi vị lai, quá 
khứ không có với trạng thái gọi hiện tại. 

* Tự ngôn: Có chính cũng là đó, không có chính cũng là đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Có cũng chính là đó, không có cũng chính là đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Ý nghĩa nói có cũng là ý nghĩa nói không có, ý nghĩa nói không có cũng là ý 
nghĩa nói có; sự vẫn có cũng là sự vẫn không có; sự không có cũng là sự có. Định đặt 
rằng có hoặc nói là không có cũng vậy, nói không có hay là nói có cũng vậy, nói có 
hay là nói không có cũng vậy, chế định cả hai đây cũng một thứ, một ý nghĩa đều đồng 
như nhau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

441 . 

* Tự ngôn: Vị lai vẫn có với trạng thái cách này, không có với trạng thái cách này phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vị lai vẫn có với trạng thái cách nào, không có với trạng thái cách nào? 
Phản ngữ: Vị lai có với trạng thái gọi vị lai, vị lai không có với trạng thái gọi quá khứ, 
vị lai không có với trạng thái gọi hiện tại. 

* Tự ngôn: Có chỉnh cũng là đó, không có cũng chính là đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Có chính cũng là đó, không có cũng chính là đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Ý nghĩa nói có cũng là ý nghĩa nói không, ý nghĩa nói không cũng là ý 
nghĩa nói có ... đều đồng như nhau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

442 . 

* Tự ngôn: Hiện tại vẫn có bằng trạng thái cách này, không có bằng trạng thái cách này 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có bằng trạng thái cách nào, không có bằng trạng thái cách nào? Phản ngữ: 
Hiện tại vẫn có với trạng thái hiện tại, hiện tại không có với trạng thái gọi quá khứ, 
hiện tại không có với trạng thái gọi vị lai. 

* Tự ngôn: Có chính cũng là đó, không có chính cũng là đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Có chính cũng là đó, không có chính cũng là đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 



126 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Ý nghĩa nói có cũng là ý nghĩa nói không có ... đều đồng như nhau phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

443 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng quá khứ vẫn có với trạng thái thứ này, không có với trạng 
thái thứ này. Vị lai có với trạng thái thứ này, không có với trạng thái thứ này. Hiện tại 
có với trạng thái thứ này, không có với trạng thái thứ này phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Quá khứ có với trạng thái gọi vị lai, quá khứ có với trạng thái gọi hiện tại. 
Vị lai có với trạng thái gọi quá khứ, vị lai có với trạng thái gọi hiện tại. Hiện tại có với 
trạng thái gọi quá khứ, hiện tại có với trạng thái gọi vị lai phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó quá khứ, cũng có với trạng thái thứ này, không có với trạng thái 
thứ này. Vị lai có với trạng thái thứ này, không có với trạng thái thứ này. Hiện tại có 
với trạng thái thứ này, không có với trạng thái thứ này chớ gì! 

444 . 

* Tự ngôn: sắc vẫn có phải chăng? Phản ngữ: vẫn có với trạng thái thứ này, không có 
với trạng thái thứ này. 

* Tự ngôn: Có cũng chỉnh là đó, không có cũng chỉnh là đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Có chính cũng là đó, không có chính cũng là đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Ý nghĩa gọi có cũng là ý nghĩa gọi không. Ý nghĩa gọi không cũng là ý 
nghĩa gọi có. Sự có cũng là sự không, sự không cũng là sự có. Chế định gọi rằng có 
hoặc gọi rằng không cũng vậy. Nói không có hoặc gọi có cũng vậy. Cả hai chế định 
này cũng một thứ, một ý nghĩa đều đồng như nhau phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ ... Tưởng ... Hành ... Thức vẫn có phải chăng? Phản ngữ: vẫn có với 
trạng thái thứ này, không có với trạng thái thứ này. 

* Tự ngôn: Có cũng chỉnh là đó, không có cũng chỉnh là đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Có cũng chính là đó, không có cũng chính là đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Ý nghĩa nói có cũng tức là ý nghĩa nói không ... đều đồng như nhau phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc vẫn có với trạng thái thứ này, không có với trạng thái thứ này phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc vẫn có với trạng thái cách nào, không có với trạng thái cách nào? Phản 
ngữ: Sắc vẫn có với trạng thái gọi là sắc, sắc không có với trạng thái gọi là Thọ... sắc 
không có với trạng thái gọi là Tưởng ... sắc không có với trạng thái gọi là Hành ... sắc 
không có với trạng thái gọi là Thức. 

* Tự ngôn: Có chính cũng là đó, không có chính cũng là đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Có cũng chính là đó, không có cũng chính là đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Ý nghĩa nói có cũng là ý nghĩa nói không ... đều đồng như nhau phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


127 


* Tự ngôn: Thọ ... Tưởng ... Hành ... Thức có với trạng thái thứ này, không có với trạng 
thái thứ này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có với trạng thái thứ nào, không có với trạng thái thứ nào? Phản ngữ: Thức 
vẫn có với trạng thái gọi Thức, Thức không có với trạng thái gọi sắc ... Thức không có 
với trạng thái gọi Thọ ... Thức không có với trạng thái gọi Tưởng ... Thức không có 
với trạng thái gọi Hành. 

* Tự ngôn: Có cũng chính là đó, không có cũng chính là đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Có chính cũng là đó, không có cũng chính là đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Ý nghĩa nói có cũng là ý nghĩa nói không ... đều đồng như nhau phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

445 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng sắc có với trạng thái thứ này, không có với trạng thái thứ 
này. Thọ ... Tưởng ... Hành ... Thức có với trạng thái thứ này, không có với trạng thái 
thứ này phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: sắc có với trạng thái gọi Thọ ... sắc có với trạng thái gọi Tưởng ... sắc có 
với trạng thái gọi Hành ... sắc có với trạng thái gọi Thức. Thọ, Tưởng, Hành, Thức có 
với trạng thái gọi sắc. Thức có với trạng thái gọi Thọ ... Thức có với trạng thái gọi 
Hành phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì sắc cũng vẫn có với trạng thái thế này không có với trạng 
thái thế này. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng vẫn có với trạng thái thế này, không có với 
trạng thái thế này chớ gì! 

Dứt Hữu vô ngữ 
Dứt Đại phắm thứ nhất 



128 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


PHẨM THỨ HAI 


THA DẪN NGỮ (PAR UPAHARAKA THA) 


446 . 

* Tự ngôn: Sự xuất tinh của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ái tình, tình dục, sự phát khởi Ái dục, Dục triền, Dục bộc, Dục phối, Dục 
dục cái của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

447 . 

* Tự ngôn: Ái tình, Ái dục, sự phát khởi Ái dục, Ái dục triền, Dục bộc, Dục phối, Dục 
dục cái không có với La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Ái tình, tình dục, sự phát khởi tình dục, Ái dục triền, Dục bộc, Dục 
phối, Dục dục cái không có với La Hán thời không nên nói rằng sự xuất tinh của La 
Hán vẫn có. 

448 . 

* Tự ngôn: Sự xuất tinh của phàm phu vẫn có và Ái tình, Ái dục, sự phát khởi của Ái 
dục, Ái dục triền, Dục bộc, Dục phối, Dục dục cái của họ cũng còn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự xuất tinh của La Hán vẫn có và Ái tình, Ái dục, sự phát khởi của Ái dục, 
Dục dục cái của Ngài cũng còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

449 . 

* Tự ngôn: Sự xuất tinh của La Hán vẫn còn có, nhung Ái tình, Ái dục, sự phát khởi 
của Ái dục ... Dục dục cái không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự xuất tinh của phàm phu vẫn có, nhung Ái tình, Ái dục, sự phát khởi Ái 
dục ... Dục dục cái không có với họ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

450 . 

* Tự ngôn: Sự xuất tinh của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Giải ý nghĩa bằng cách nào? Phản ngữ: Giải ý nghĩa bằng cách nhu vầy: 
“Thiên Ma vào làm cách xuất tinh của La Hán”. 

451 . 

* Tự ngôn: Thiên Ma (Mãra devatã) vào xuất tinh của La Hán phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thiên Ma vẫn có sự xuất tinh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

452 . 

* Tự ngôn: Thiên Ma không có cách xuất tinh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Thiên Ma không có cách xuất tinh thời không nói Thiên Ma vào 
xuất tinh noi La Hán. 

453 . 

* Tự ngôn: Thiên Ma vào xuất tinh noi La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thiên Ma tự xuất tinh và vào làm cho nguời khác xuất tinh đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


129 


454 . 

* Tự ngôn: Thiên Ma tự xuất tinh và vào làm cho người khác xuất tinh không đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Thiên Ma tự xuất tinh và vào làm cho người khác xuất tinh không 
đặng thời không nên nói Thiên Ma vào làm xuất tinh noi La Hán. 

455 . 

* Tự ngôn: Thiên Ma vào làm cách xuất tinh noi La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Nhập vào theo chưng lông phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

456 . 

* Tự ngôn: Thiên Ma vào làm cách xuất tinh noi La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Bởi do nhân chi? Phản ngữ: Vì sẽ làm cho Ngài phải bị Hoài nghi. 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

457 . 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi trong Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, Hoài nghi điều học, Hoài 
nghi đời quá khứ, Hoài nghi đời vị lai, Hoài nghi cả đòi quá khứ và vị lai, Hoài nghi 
pháp Y tưong sinh phải nưong nhau mới có sanh ra, những cách ấy còn phát sanh cho 
La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

458 . 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, Hoài nghi điều học, Hoài nghi 
đời quá khứ, Hoài nghi đời vị lai, Hoài nghi cả đời quá khứ và vị lai, Hoài nghi pháp Y 
tưong sinh phải trợ nhau mới có sanh ra, những cách ấy không có phát sanh với La 
Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sự Hoài nghi Phật bảo ... Sự Hoài nghi pháp Y tưong sinh phải trợ 
nhau mới sanh ra; những cách ấy chẳng có với La Hán thời không nên nói rằng La Hán 
còn có sự Hoài nghi. 

459 . 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của phàm phu còn có và sự Hoài nghi Phật bảo ... Hoài nghi 
pháp Y tưong sinh là phải do duyên trợ mới có ra của họ vẫn còn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán còn sự Hoài nghi và Hoài nghi Phật bảo ... Hoài nghi pháp Y tuông 
sinh là pháp phải do trợ mới sanh ra như thế của Ngài cũng còn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

460 . 

* Tự ngôn: La Hán còn sự Hoài nghi, nhưng sự Hoài nghi Phật bảo ... Hoài nghi pháp Y 
tưong sinh là pháp phải do nhân trợ mới sanh ra, như thế của Ngài không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của phàm phu vẫn có, nhưng sự Hoài nghi Phật bảo ... Sự 
Hoài nghi pháp Y tưong sinh là pháp do nhân trợ mới sanh ra, như thế của họ không 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của phàm phu vẫn có, nhưng sự Hoài nghi Phật bảo ... Sự 
Hoài nghi pháp Y tưong sinh là pháp do nhân trợ mới sanh ra, như thế của họ không 
có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



130 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


461 . 

* Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán thành quả của những gì? Thành quả của cách ăn, 
cách uống, cách nhai, cách liếm. 

* Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán thành quả của sự ăn, uống, nhai, liếm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Mồi một nguời nào còn ăn, còn uống, còn nhai, còn liếm thời cách xuất tinh 
của mỗi một nguời ấy vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

462 . 

* Tự ngôn: Mồi một nguời nào còn ăn, còn uống, còn nhai, còn liếm thời cách xuất tinh 
của mỗi một nguời ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Anh hài (con nít mới sanh) còn ăn, còn uống, còn nhai, còn liếm thời cách 
xuất tinh vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

463 . 

* Tự ngôn: Hạng phi nam nữ còn ăn, còn uống, còn nhai, còn liếm thời cách xuất tinh 
của nguời phi nam nữ vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

464 . 

* Tự ngôn: Hàng Chu thiên còn ăn, còn uống, còn nhai, còn liếm thời cách xuất tinh của 
hàng Chu thiên vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

465 . 

* Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán là quả của sự ăn, sự uống, sự nhai, sự liếm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự thành tựu quả của Ngài vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

466 . 

* Tự ngôn: Đại tiện, tiểu tiện của La Hán là quả của sự ăn, sự uống, sự nhai, sự liếm 
thời sự thành tựu quả của Ngài vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán là quả của sự ăn uống, sự nhai, sự liếm thời sự 
thành quả của Ngài vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

467 . 

* Tự ngôn: Sự xuất tinh của La Hán là quả của cách ăn uống, cách nhai, cách liếm, 
nhung sự thành tựu quả không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đại tiện, tiểu tiện của La Hán là quả của cách ăn, cách uống, cách nhai, cách 
liếm nhung sự thành tựu quả không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

468 . 

* Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán đáng huởng pháp dâm dục, đáng còn làm cho pháp dâm dục sanh ra, 
đáng nằm noi chồ nằm, ép bức với con, đáng dùng vải nỉ và nhuyễn, đáng hứng thú 
mùi bông thom và đồ thom tho mình, đáng vui thích với vàng bạc phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

469 . 

* Tự ngôn: Cách xuất tinh của phàm phu vẫn có nên phàm phu phải huởng dâm dục, 
còn làm cho pháp dâm dục phát sanh ... phải ua thích bạc vàng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


131 


* Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn có thời La Hán phải hưởng dâm dục, còn 
làm cho pháp dâm dục phát sanh ... phải ưa thích bạc vàng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

470 . 

* Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn còn, nhưng La Hán sẽ phải hưởng dâm dục, 
sẽ phải làm cho pháp dâm dục sanh lên ... và sẽ phải ưa thích bạc vàng đều không có 
đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách xuất tinh của phàm phu vẫn có, nhưng phàm phu sẽ phải hưởng dâm 
dục, sẽ phải còn cho pháp dâm dục phát sanh sẽ phải nằm nơi chồ nằm mà ép bức với 
con, sẽ phải dùng vải nỉ nhuyễn, sẽ phải chưng bông và đồ thơm thoa và sẽ phải vui 
thích với bạc vàng cũng chẳng có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

471 . 

* Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ái mà La Hán đã trừ tuyệt rút rễ hết làm cho đặng như thốt nốt đứt đọt, làm 
cho sau này không còn sanh ra nữa là lẽ thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Ái của La Hán đã trừ tuyệt rút rễ hết, làm cho như cây thốt nốt đứt 
đọt, làm cho sau này không còn sanh nữa theo lẽ thường thời không nên nói rằng cách 
xuất tinh La Hán vẫn còn. 

472 . 

* Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sân, ... Si, Ngã mạn, Tà kiến, Hoài nghi, Hôn trầm, Điệu cử, Vô tàm ... Vô 
úy mà La Hán đã tuyệt trừ nhổ hết rễ làm như cây thốt nốt đứt đọt không còn sanh nữa 
sau này tự nhiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Vô úy của La Hán đã tuyệt trừ nhổ hết rễ làm cây thốt nốt đứt đọt 
không còn sanh lại sau này nữa là lẽ thường thời cũng không nên nói rằng cách xuất 
tinh của La Hán còn. 

473 . 

* Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đạo La Hán phát sanh trừ tuyệt Ái phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đạo La Hán đã sanh để trừ tuyệt Ái thời cũng không nên nói cách 
xuất tinh của La Hán vẫn còn. 

474 . 

* Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán đã làm Niệm xứ phát sanh ... Chánh cần phát sanh, Như ý túc phát 
sanh, Quyền phát sanh, lực phát sanh ... Giác chi phát sanh hầu trừ tuyệt Ái phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà La Hán đã làm cho Giác chi phát sanh hầu trừ tuyệt Ái thời không 
nên nói cách xuất tinh của La Hán vẫn còn. 

475 . 

* Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đạo La Hán đã sanh ... Giác chi đã sanh hầu trừ tuyệt Sân ... đặng trừ tuyệt 
Si... đặng trừ tuyệt Vô úy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói La Hán đã làm cho Giác chi phát sanh để trừ Vô úy thời không nên 
nói cách xuất tinh của La Hán vẫn có. 



132 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


476 . 

* Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán là bực đã xa lìa Ái, Sân, Si việc làm đã xong, hết phận sự, đã chứng 
tự lợi, đã hoàn tất đứt co quan ràng buộc trong hữu (bhãva), giải thoát đặc biệt do chon 
trí, đã rút chốt lấp cống rồi, nhổ cột cừ lên thành bực không có then chốt, đắc Thánh, 
hạ cờ ngã mạn, buông bỏ phận sự, dứt co quan ràng buộc, đã thắng đặc biệt, Ngài 
quyết hiểu Khổ rồi, đã trừ Tập, làm cho rõ Diệt, Đạo đặng sanh, hiểu pháp rốt ráo đáng 
hiểu biết, chăm chú hiểu pháp đáng hiểu, bày trừ pháp đáng bày trừ, trau dồi pháp 
đáng trau dồi, đã làm cho rõ rệt pháp đáng rõ rệt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà La Hán đã thành bực lìa Ái, Sân, Si, việc làm đã xong ... đã làm cho 
rõ pháp đáng làm cho rõ rồi thời không nên nói: “Cách xuất tinh của La Hán vẫn có”. 

477 . 

* Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Cách xuất tinh của 
La Hán bực rành trong pháp của mình (bực Tuệ Giải Thoát) vẫn có. Nhung cách xuất 
tinh không có với La Hán bực rành trong pháp khác (bực Luõng Biên Giải Thoát) 
(Ubhatovimuttỉ). 

* Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán bực rành (khôn khéo) trong pháp của mình vẫn 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán bực rành trong pháp khác có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

478 . 

* Tự ngôn: Cách xuất tinh không có với La Hán bực khôn khéo trong pháp khác phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách xuất tinh không có với La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

479 . 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình trừ tuyệt Ái, nhung cách xuất 
tinh của Ngài vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác đã trừ tuyệt Ái, nhung cách xuất 
tinh của Ngài vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

480 . 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình trừ tuyệt Sân, trừ tuyệt Si, trừ 
tuyệt Vô úy rồi nhung cách xuất tinh của Ngài vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác đã trừ tuyệt Vô úy, nhung cách xuất 
tinh của Ngài vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

481 . 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình, cho đã sanh, ... Giác chi đã 
phát sanh hầu trừ tuyệt Ái ... trừ tuyệt Sân ... trừ tuyệt Si ... trừ tuyệt Vô úy. Nhung 
cách xuất tinh của Ngài vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác, Giác chi đã sát sanh hầu trừ tuyệt 
Vô úy. Nhung cách xuất tinh của Ngài vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 


482 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


133 


* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình thành bực xa lìa Ái, Sân, Si rồi 
... làm cho rõ pháp đáng rõ, nhưng cách xuất tinh của Ngài vẫn còn phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác thành người xa lìa Ái, Sân, Si rồi... 
làm cho rõ rệt pháp đáng rõ rệt. Nhưng cách xuất tinh của Ngài vẫn còn phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

483 . 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác trừ tuyệt Ái rồi và cách xuất tinh 
cũng không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình, đã trừ tuyệt Ái và cách xuất 
tinh cũng không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

484 . 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác, đã trừ tuyệt Sân, trừ tuyệt Si rồi ... 
đã trừ tuyệt Vô úy và cách xuất tinh cũng không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình, đã trừ tuyệt Vô úy và cách 
xuất tinh không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

485 . 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác, đạo đã sanh ... Giác chi đã phát 
sanh hầu trừ Ái ... tuyệt Sân, đã dứt hết Si ... Đạo đã sanh ... Giác chi đã phát sanh rồi 
hầu trừ tuyệt Vô úy và cách xuất tinh không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình, Giác chi đã sanh đặng tuyệt trừ 
Vô úy và cách xuất tinh của Ngài không có đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

486 . 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác là người xa lìa Ái, Sân, Si ... đã làm 
cho pháp đáng rõ rệt đã rõ rệt và cách xuất tinh không có với Ngài phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình thành người xa lìa Ái, Sân, Si 
... đã làm cho pháp đáng rõ rệt đã rõ rệt và cách xuất tinh không có với Ngài phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

487 . 

* Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, vị còn phàm phu đầy 
đủ giới đức, có chánh niệm lưong tri, tiến sự vắng lặng thời tinh dịch của những vị ấy 
vẫn không xuất tinh đến đổi đạo sĩ nào dù ngoài Phật giáo mà thành bực xa lìa trong 
tình dục rồi thì tinh dịch của những bực đạo sĩ đó không xuất ra. Này chư Phíc-khú, 
điều mà tinh dịch của La Hán sẽ phải xuất đây là phi co sở, phi nhân dịp mới sẽ hiện 
bày đặng”. Như thế là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thòi không nên nói cách xuất tinh của La Hán vẫn có. 

488 . 

* Phản ngữ: Không nên nói cách dẫn vào của người khác La Hán phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Người khác phải dẫn đem vào noi y bát, chồ nghỉ ngoi, thuốc men, các vật 
dụng với La Hán phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 



134 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: Neu người khác phải đem vào nơi y bát chồ nghỉ ngơi, thuốc men, các vật 
dụng với La Hán; bằng nhân đó Ngài mới nói rằng có cách đem vào của người khác 
cho La Hán. 

489 . 

* Tự ngôn: Do người khác phải đem vào nơi y bát, chồ nghỉ ngơi, thuốc men, vật dụng 
cho La Hán. Bởi thế đó mới có cách đem vào của người khác cho La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người khác phải đem vào thời bực Sơ quả, Nhị quả, Tam quả hoặc La Hán 
quả cho La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Tha dẫn ngữ (Parũpahãrakathã) 


BẤT TRI NGỮ (ANNANAKA THA) 


490 . 

* Tự ngôn: Sự bất tri của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bất tri (avỉjjã), bất tri bộc, bất tri phối, bất tri tùy miên, bất tri yểm, bất tri 
triền, bất tri cái của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

491 . 

* Tự ngôn: Bất tri (avijjã), bất tri bộc, bất tri phối, bất tri tùy miên, bất tri yểm, bất tri 
triền, bất tri cái không có với La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà bất tri, bất tri bộc, bất tri phối, bất tri tùy miên, bất tri yểm, bất tri 
triền, bất tri cái không có với La Hán thời chớ nên nói sự bất tri của La Hán vẫn có. 

492 . 

* Tự ngôn: Sự bất tri của phàm phu vẫn có và bất tri, bất tri bộc, bất tri phối, bất tri tùy 
miên, bất tri yểm, bất tri triền, bất tri cái của họ cũng có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Sự bất tri của La Hán vẫn có và bất tri, bất tri bộc, bất tri phối, bất tri tùy 
miên, bất tri yểm, bất tri triền, bất tri cái của Ngài cũng có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

493 . 

* Tự ngôn: Sự bất tri của La Hán vẫn có, nhưng bất tri, bất tri bộc, bất tri phối, bất tri 
tùy miên, bất tri yểm, bất tri triền, bất tri cái không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự bất tri của phàm phu vẫn có, nhưng bất tri, bất tri bộc, bất tri phối, bất tri 
tùy miên, bất tri yểm, bất tri triền, bất tri cái không có với họ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

494 . 

* Tự ngôn: Sự bất tri của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán mà sự bất tri yểm phải sát sanh, phải trộm cướp, phải vọng ngôn, 
phải ác khẩu, phải lưỡng thiệt, phải ăn cả xóm, phải ăn cướp một nhà, phải chận đón 
đường vắng, tìm kiếm vợ của người khác, phải giết dân vườn, phải giết kẻ chợ ư? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


495 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


135 


* Tự ngôn: Sự bất tri của phàm phu vẫn có và phàm phu bất tri yểm phải sát sanh, phải 
trộm cuớp, phải giết dân phải giết kẻ chợ u? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự không biết của La Hán vẫn có và La Hán mà không nhàm chán phải sát 
sanh, phải trộm cuớp, phải giết dân, phải giết kẻ chợ u? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

496 . 

* Tự ngôn: Sự không biết của La Hán vẫn có, nhung La Hán kẻ bị sự không biết nhàm 
chán mới sát sanh, trộm cắp, giết dân vuờn, giết nguời chợ cũng chẳng có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự không biết của phàm phu vẫn có, nhung phàm phu sẽ không biết nhàm 
chán nên sát sanh, trộm cắp ... giết kẻ nguời chợ cũng không có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

497 . 

* Tự ngôn: Sự không biết của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự không biết trong Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo không biết điều học, 
không biết đời vị lai, không biết đời quá khứ, không biết cả đời quá khứ-vị lai, không 
biết pháp Y tuơng sinh do trợ nhau mới sanh ra, nhu thế của La Hán vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

498 . 

* Tự ngôn: Sự không biết Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, không biết điều học, không 
biết đời vị lai, không biết đời quá khứ, không biết cả đời quá khứ và vị lai, không biết 
pháp Y tuơng sinh là do trợ nhau mới có ra, nhu thế không có với La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dù rằng sự không biết Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, không biết pháp Y 
tuơng sinh là pháp do duyên trợ mới có nhu thế không có với La Hán thời chớ nên nói 
rằng sự không biết của La Hán vẫn có. 

499 . 

* Tự ngôn: Sự không biết của phàm phu vẫn có và không biết Phật bảo, Pháp bảo, Tăng 
bảo ... không biết pháp Y tuơng sinh do duyên trợ mới sanh ra, nhu thế của phàm phu 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự không biết của La Hán vẫn có và không biết Phật bảo, Pháp bảo, Tăng 
bảo ... không biết pháp Y tuơng sinh là do duyên trợ mới có ra, như thế của Ngài cũng 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

500 . 

* Tự ngôn: Sự không biết của La Hán vẫn có, nhưng sự không biết Phật bảo, Pháp bảo, 
Tăng bảo ... không biết pháp Y tương sinh là do duyên trợ mới có ra, như thế không có 
với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự không biết của phàm phu vẫn có và không biết Phật bảo, Pháp bảo, Tăng 
bảo ... không biết pháp Y tương sinh do duyên trợ mới sanh ra, như thế không có với 
họ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

501 . 

* Tự ngôn: Sự không biết của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ái mà La Hán đã tuyệt trừ, nhổ gốc rồi, làm như cây thốt nốt đứt ngọn 
không sanh đặng nữa, dĩ nhiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



136 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Nếu Ái mà La Hán đã tuyệt trừ, nhổ gốc rồi, làm nhu cây thốt nốt đứt ngọn 
không sanh đặng nữa, dĩ nhiên sau này không sanh lại nữa thời không nên nói rằng sự 
không biết của La Hán vẫn có. 

* Tự ngôn: Sân ... Si ... Vô úy mà La Hán đã tuyệt trừ nhổ gốc rễ rồi, làm nhu cây thốt 
nốt đứt đọt, dĩ nhiên sau này chẳng còn phát sanh nữa phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Vô úy của La Hán đã tuyệt trừ, nhổ gốc rồi làm nhu cây thốt nốt 
đứt ngọn, dĩ nhiên sau này không sanh lên lại nữa, thời không nên nói rằng sự không 
biết của La Hán vẫn có. 

502 . 

* Tự ngôn: Sự không biết của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán đạo đã phát sanh rồi ... Giác chi đã phát sanh đã hầu trừ tuyệt Ái 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà La Hán đã làm cho Giác chi phát sanh hầu trừ Ái thời không nên 
nói rằng sự bất tri của La Hán vẫn có. 

503 . 

* Tự ngôn: Sự bất tri của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán đã làm cho đạo phát sanh ... Giác chi đã phát sanh hầu trừ tuyệt Sân 
... trừ tuyệt Vô úy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà La Hán đã làm cho Giác chi phát sanh hầu trừ Vô úy thời không 
nên nói sự bất tri của La Hán vẫn có. 

504 . 

* Tự ngôn: Sự bất tri của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán là bực xa lìa Ái, Sân, Si rồi ... làm cho rõ pháp đáng rõ rệt rồi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà La Hán là bực xa lìa Ái, Sân, Si ... đã làm cho trong pháp đáng rõ 
rệt thời không nên nói rằng sự bất tri của La Hán vẫn có. 

505 . 

* Tự ngôn: Sự không biết của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Sự không biết của 
La Hán là bực khôn khéo trong pháp của mình vẫn có. Nhung sự không biết chẳng có 
với La Hán nguời khôn khéo trong pháp khác. 

* Tự ngôn: Sự vô tri của La Hán nguời khôn khéo trong pháp của Ngài vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vô tri của La Hán bực khôn khéo trong pháp khác có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

506 . 

* Tự ngôn: Sự vô tri không có với La Hán bực khôn khéo trong pháp khác phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vô tri không có với La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

507 . 

* Tự ngôn: La Hán nguòi khôn khéo trong pháp của mình đã trừ tuyệt Ái, nhung sự vô 
tri của Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán nguời lanh lợi trong pháp khác đã trừ tuyệt Ái, nhung sự vô tri của 
Ngài vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


137 


508 . 

* Tự ngôn: La Hán người lanh lợi trong pháp của mình đã trừ tuyệt Sân, trừ tuyệt Si rồi 
... trừ tuyệt Vô úy, nhưng sự vô tri của Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: La Hán người lanh lợi trong pháp khác đã trừ tuyệt Vô úy, nhưng sự bất tri 
của Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

509 . 

* Tự ngôn: La Hán người lanh lợi trong pháp của mình, đạo đã phát sanh, Giác chi đã 
phát sanh hầu trừ tuyệt Ái, nhưng sự vô tri của Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán bực lanh lợi trong pháp khác, Giác chi đã từng sanh tuyệt trừ Ái, 
nhưng sự vô tri của Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

510 . 

* Tự ngôn: La Hán bực lanh lợi trong pháp của mình làm cho đạo từng sanh ... Giác chi 
đã phát đặng tuyệt trừ Sân, hầu trừ tuyệt Vô úy, nhưng sự vô tri của Ngài vẫn còn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán bực lanh lợi trong pháp khác, Giác chi đã từng phát sanh đặng tuyệt 
trừ Vô úy, nhưng sự vô tri của Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

511 . 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình thành người xa lìa Ái, Sân, Si 
rồi ... đã làm cho rõ pháp đáng rõ, nhưng sự bất tri của Ngài vẫn còn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán người lanh lợi trong pháp khác thành bực xa lìa Ái, Sân, Si rồi... đã 
làm cho pháp đáng rõ rệt đã rõ rệt, và sự vô tri của Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

512 . 

* Tự ngôn: La Hán người khôn lanh trong pháp khác đã trừ Ái và sự vô tri không có với 
Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán người lanh thạo trong pháp của mình, đã tuyệt trừ và sự vô tri chẳng 
có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

513 . 

* Tự ngôn: La Hán bực lanh lợi trong pháp khác đã trừ Sân ... trừ tuyệt Vô úy rồi và sự 
bất tri không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán bực lanh lợi trong pháp của mình, đã tuyệt trừ Sân và sự vô tri 
chẳng có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

514 . 

* Tự ngôn: La Hán bực lanh lợi trong pháp khác đã làm đạo sanh ... Giác chi đã phát... 
đặng trừ Ái, đạo đã từng ... Giác chi đã từng có đặng trừ tuyệt Vô úy và sự bất tri 
không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán bực lanh lợi trong pháp của mình, Giác chi đã sanh đặng tuyệt trừ 
Vô úy và sự không biết chẳng có đến Ngài phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


515 . 



138 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: La Hán người khôn ngoan trong pháp khác bực xa lìa Ái, Sân, Si rồi ... đã 
làm cho rõ rệt pháp đáng rõ rệt và sự vô tri chẳng có đến Ngài phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán người lanh lợi trong pháp của mình, thành bực xa lìa Ái, Sân, Si rồi 
... đã làm cho rõ pháp đáng rõ và sự vô tri chẳng có đến Ngài phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

516 . 

* Tự ngôn: Sự vô tri của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, ta nói lậu tận dành 
riêng cho bực đang thấy, đang biết, không nói đến cho người chẳng phải đang thấy 
đang biết”. Nhưng người đang thấy đang biết thế nào mới có đặng sự lậu tận; người 
đặng thấy đang biết như vầy: “Cách này là sắc, cách này là sự sanh của sắc, cách này 
là sự diệt của Sắc; cách này Thọ ... cách này Tưởng ... cách này Hành ... cách này 
Thức. Này chư Phíc-khú, sự thấy, sự biết như thế này đây mới có đặng sự lậu tận như 
vậy”. Đây thật là bài Kinh vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không nên nói rằng sự vô tri của La Hán vẫn có. 

517 . 

* Tự ngôn: Sự vô tri của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Như Lai nói sự lậu 
tận dành riêng cho người đang thấy, đang biết, không nói để cho người chẳng phải 
đang thấy đang biết; mà đang thấy đang biết như thế nào mới đặng sự lậu tận? Người 
đang thấy đang biết như vầy: “Đây là khổ, đây là nhân sanh của khổ, đây là pháp diệt 
khổ, đây là con đường đi đến diệt khổ, như thế vậy mới đặng sự tận lậu; này chư Phíc- 
khú, sự thấy biết như thế ấy mới đặng lậu tận”. Chính đây là bài Kinh thật vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà như thế cũng không nên nói rằng không biết của La Hán vẫn có. 

518 . 

* Tự ngôn: Sự vô tri của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, người khi nào không 
biết thấu suốt bằng trí, không chăm chú biết, không mửa ra, không bài trừ cả sự vật, 
thật là người không đáng sẽ hết khổ. Khi chừng nào mà nên biết tột bằng trông vào 
hiểu rõ, ói ra sự bài trừ cả sự vật mới thành người kẻ hết khổ”. Như đây là bài Kinh 
vẫn có thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói rằng sự vô tri của La Hán vẫn có. 

519 . 

* Tự ngôn: Sự vô tri của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Đắc Sơ đạo đồng thời trừ ba pháp đặng 
tức là Thân kiến, Hoài nghi và Giới cấm thủ mà cũng vẫn còn có mồi thứ nào Ngài 
mới xa lìa tất cả tứ thủ và thành bực không thể làm sự trái với sáu cách cơ sở. Như đây 
là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không nên nói rằng sự vô tri của La Hán vẫn có. 

520 . 

* Tự ngôn: Sự vô tri của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, khi nào con mắt thấy 
pháp mà xa lìa bụi trần phát sanh Thánh Tăng, như vầy trong mồi một món nào dĩ 
nhiên sanh ra cả món ấy cố nhiên phải có diệt. Như thế trong khi đó với sự sanh ra của 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


139 


thấy ( dassana), Thánh Tăng cũng trừ tam triền như là Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm 
thủ. Đây là kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu cách đó cũng không nên nói sự vô tri của La Hán vẫn có. 

521 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng sự vô tri của La Hán vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: La Hán có thể không biết tên và thân tộc của tất cả nhân và phụ nữ, cũng 
không thể biết đường đi trúng trật, cũng có thể không biết tên cỏ cây, cũng có thể 
không biết tất cả bụi cho đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà La Hán có thể không biết tất cả tên và thân tộc của nam nữ, cũng có 
thể không biết đường trúng trật, cũng có thể không biết tên rừng bụi cỏ cây. Chính do 
nhân đó, Ngài mới nói rằng sự vô tri của La Hán vẫn có. 

* Tự ngôn: Vì La Hán cũng có thể không biết tên và giòng giống của tất cả nam nữ, có 
thể không biết đường đi trúng trật, có thể không biết rõ tên rừng rú cỏ cây. Như thế thì 
sự vô tri của La Hán mới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán có thể không hiểu So quả, Nhị quả, Tam quả hoặc Tứ quả cũng 
đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Vô tri ngữ (Annãnakathã) 


HOÀI NGHI NGỮ (KANKHAKATHA) 


522 . 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hoài nghi, Hoài nghi yểm, Hoài nghi triền, Hoài nghi cái của La Hán vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

523 . 

* Tự ngôn: Hoài nghi, Hoài nghi yểm, Hoài nghi triền, Hoài nghi cái của La Hán không 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Hoài nghi, Hoài nghi yểm, Hoài nghi triền, Hoài nghi cái của La 
Hán không có thời chớ nói rằng sự Hoài nghi của La Hán vẫn có. 

524 . 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của phàm phu vẫn có và Hoài nghi, Hoài nghi yểm, Hoài nghi 
triền, Hoài nghi cái của họ cũng vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có và Hoài nghi, Hoài nghi yểm, Hoài nghi 
triền, Hoài nghi cái của Ngài cũng vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

525 . 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có, nhưng Hoài nghi, Hoài nghi yểm, Hoài 
nghi triền, Hoài nghi cái của Ngài không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của phàm phu vẫn có mà Hoài nghi, Hoài nghi yểm, Hoài nghi 
triền, Hoài nghi cái của họ vẫn không có chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

526 . 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi trong Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, Hoài nghi điều học, Hoài 
nghi đời vị lai, Hoài nghi đời quá khứ, Hoài nghi cả đời vị lai và quá khứ, Hoài nghi 



140 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


pháp Y tương sinh do duyên trợ mới có ra như thế của La Hán vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

527 . 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi trong Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo ... Hoài nghi pháp Y 
tương sinh là do duyên trợ mới có ra như thế của La Hán không có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Hoài nghi trong Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo ... Hoài nghi pháp Y 
tương sinh bởi do duyên trợ mới ra như thế của La Hán không có thời chớ nên nói rằng 
sự Hoài nghi của La Hán vẫn có. 

528 . 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của phàm phu vẫn có, Hoài nghi, Hoài nghi Phật bảo, Hoài 
nghi Pháp bảo ... Hoài nghi pháp Y tương sinh bởi duyên trợ mới có ra, như thế của họ 
cũng vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn còn có và Hoài nghi trong Phật bảo, Pháp bảo 
... Hoài nghi pháp Y tương sinh bởi vì pháp phải nhờ duyên trợ mới ra, như thế của 
Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

529 . 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có, nhưng Hoài nghi trong Phật bảo, Pháp bảo 
... Hoài nghi pháp Y tương sinh do duyên trợ mới ra, như thế của Ngài vẫn không có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của phàm phu vẫn có mà Sự Hoài nghi trong Phật bảo, Pháp 
bảo ... Hoài nghi pháp Y tương sinh do duyên trợ mới có ra, như thế của họ không có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

530 . 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ái mà La Hán đã trừ tuyệt, nhổ gốc rồi làm như cây thốt nốt đứt đọt dĩ 
nhiên làm cho sau này không sanh ra được nữa phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Ái của La Hán đã đứt tuyệt nhổ gốc rễ rồi, làm như cây thốt nốt đứt 
ngọn dĩ nhiên không đặng sanh ra sau này nữa thời khỏi cần nói sự Hoài nghi của La 
Hán vẫn có. 

531 . 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sân ... Si ... Vô úy mà La Hán đã tuyệt trừ, đạo La Hán đã sanh ... Giác chi 
đã có rồi đặng trừ tuyệt Ái phải chăng? ... Đạo đã từng sanh ... Giác chi đã từng có hầu 
trừ tuyệt Sân ... đặng trừ tuyệt Vô úy ... La Hán là bực xa lìa Ái, Sân, Si, rồi đã làm 
cho rõ pháp đáng rõ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà La Hán là bực đã xa lìa Ái, Sân, Si ... đã làm cho rõ rệt pháp đáng 
làm cho rõ rệt thời không nên nói sự Hoài nghi của La Hán vẫn có. 

532 . 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Sự Hoài nghi của 
La Hán, bực khôn khéo trong pháp của mình vẫn có, nhưng sự Hoài nghi không có với 
La Hán bực khôn khéo trong pháp khác. 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán bực khôn khéo trong pháp khác vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


141 


533 . 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi không có với La Hán bực khôn khéo trong pháp khác phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi không có với La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

534 . 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình, diệt trừ Ái nhưng sự Hoài nghi 
của Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán bực không khéo trong pháp khác đã tuyệt trừ Ái nhưng sự Hoài nghi 
của Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

535 . 

Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình đã tuyệt trừ Sân ... tuyệt trừ Si 
rồi... tuyệt trừ Vô úy ... Đạo đã sanh ... Giác chi đã từng có ra đặng tuyệt trừ Ái... Đạo 
đặng sanh ... Giác chi đã từng sanh đặng tuyệt trừ Sân ... tuyệt trừ Vô úy phải chăng?... 

536 . 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình người đã xa lìa Ái, Sân, Si, làm 
cho rõ rệt pháp đáng làm rõ rệt, nhưng sự Hoài nghi của Ngài vẫn còn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác thành người xa lìa Ái, Sân, Si rồi... 
đã làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ, nhưng Hoài nghi của Ngài vẫn còn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

537 . 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác đã trừ Ái và sự Hoài nghi của Ngài 
cũng không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình đã tuyệt trừ và sự Hoài nghi 
của Ngài cũng không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

538 . 

Tự ngôn: La Hán khôn khéo trong pháp khác đã tuyệt trừ Sân ... tuyệt trừ Si rồi... đã 
tuyệt trừ Vô úy ... Đạo đã sanh ... Giác chi đã từng có ra hầu tuyệt trừ Sân ... trừ tuyệt 
đặng Vô úy phải chăng? 

539 . 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác thành người đã xa lìa Ái, Sân, Si, 
từng làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ và sự Hoài nghi của Ngài cũng không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình, thành người đã xa lìa Ái, Sân, 
Si ... từng làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ và sự Hoài nghi của Ngài cũng không có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

540 . 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng này chư Phíc-khú, Như Lai nói lậu tận 
dành riêng cho người đang thấy, đang rõ, chớ không nói để cho người chẳng phải đang 
thấy đang rõ; mà người đang thấy bằng cách nào mới đặng sự lậu tận? người đang thấy 
đang rõ như vầy: “Đây là sắc ... Đây là cách diệt của Thức. Này chư Phíc-khú, người 
đang thấy đang tỏ ngộ như thế mới đặng sự lậu tận. Như đây là bài Kinh vẫn thật có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói rằng sự Hoài nghi của La Hán vẫn có. 



142 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


541 . 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Như Lai thuyết sự lậu 
tận dành riêng cho người đang thấy đang rõ, chớ không thuyết cho người chẳng phải 
đang thấy đang rõ. Mà người đang thấy đang rõ như thế nào mới đặng sự tận lậu? 
Người đang thấy đang rõ như vầy: “Đây là khổ ... đây là con đường đi đến diệt khổ, 
như thế mới đặng sự tận lậu. Này chư Phíc-khú, người đang thấy đang rõ như thế này 
mới đặng có sự tận lậu”. Đây là bài Kinh vẫn chắc có thật phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói rằng sự Hoài nghi của La Hán vẫn có. 

542 . 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, người không hiểu 
bằng tuệ cao siêu, không chăm chú rõ, chẳng không bài trừ cả sự vật, vẫn là người 
không đáng để đặng khổ, khi nào rõ bằng tuệ cao siêu, chăm chú hiểu rõ, ói mửa tất cả 
sự vật mới thành người đáng làm cho hết khổ”. Đây là bài Kinh vẫn có chắc phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói rằng sự Hoài nghi của La Hán vẫn có. 

543 . 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Sơ đạo đồng thời khi ứng của Ngài ... 
thành người không thể sẽ làm sai cơ sở cách nặng”. Đây là bài Kinh thật vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không nên nói rằng: “Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có”. 

544 . 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, khi nào con mắt thấy 
pháp mà xa lìa bụi trần phát sanh Thánh Tăng như vầy mồi một sự nào sanh ra thì 
những sự vật tự nhiên sẽ diệt theo lẽ thường. Như thế trong khi đó đồng sanh ra nơi 
thấy, thời Thánh Tăng cũng bài trừ đặng ba cách như là Thân kiến, Hoài nghi, Giới 
cấm thủ”. Bài Kinh thế này thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói rằng sự Hoài nghi của La Hán vẫn có. 

545 . 

* Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Chính khi nào tất cả pháp hiện bày cho 
phạm chí người đang có sự tinh tấn, tất cả Hoài nghi của phạm chí ấy vẫn thoạt mất, 
bởi do biết pháp luôn cả nhân. Chính khi nào tất cả pháp hiện bày cho phạm chí bực 
đặng tinh tấn, khi đó tất cả sự Hoài nghi của phạm chí ấy vẫn tiêu diệt do đặng biết đến 
sự mất của tất cả duyên. Mà khi nào tất cả pháp hiện bày cho phạm chí bực đang tinh 
tấn, khi ấy phạm chí đó vẫn hạn chế ma và tọa cụ ma (Mãra) đặng như mặt trời mọc 
hạn chế tối, còn làm cho hư không sáng rỡ thế đó. 

Sự Hoài nghi trong đời này hoặc đời khác, lịch sử ta hoặc lịch sử người khác, chẳng 
hạn cách nào người có sự tinh tấn phẩm hạnh tốt đẹp, vẫn bài trừ những sự Hoài nghi 
đó đều đặng hết. 

Những người nào lướt đặng tất cả sự Hoài nghi, trong khi những người đang có sự 
Hoài nghi thành bực không có sự Hoài nghi không trở ngại bố thí thì chồ cho của 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


143 


người ấy có quả phúc rất nhiều. Cách thuyết pháp trong Tôn giáo này dĩ nhiên như thế, 
chư Thinh Văn đó vị nào hoặc sẽ còn Hoài nghi chúng tôi xin làm lễ Đức Phật bực cao 
tột, Ngài vượt khỏi dòng luân hồi và Ngài đoạn đứt sự Hoài nghi đặng”. Như đây là 
bài Kinh vẫn có thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói rằng sự Hoài nghi của La Hán vẫn có. 

546 . 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng sự Hoài nghi của La Hán vẫn còn có phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: La Hán có thể Hoài nghi trong tên và họ của nhiều người nam nữ, có thể 
Hoài nghi đường đi trúng trật, có thể Hoài nghi tên của rừng bụi cỏ cây cũng đặng phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà La Hán có thể Hoài nghi trong tên và họ của nhiều người nam nữ, 
có thể Hoài nghi đường đi trúng trật, có thể Hoài nghi tên của rừng núi cỏ cây cũng 
đặng. Chính do nhân đó, Ngài phải nói rằng sự Hoài nghi của La Hán vẫn có. 

* Tự ngôn: Bởi La Hán có thể Hoài nghi trong tên và họ của nhiều kẻ nam nữ, có thể 
Hoài nghi đường đi trúng trật, có thể Hoài nghi tên rừng bụi cỏ cây cũng đặng, thế đó 
thì Sự Hoài nghi của La Hán mới còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán có thể Hoài nghi trong Sơ quả, Nhị quả, Tam quả hoặc trong quả La 
Hán cũng đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Hoài nghi ngữ 


THA TIÉP DẪN NGỮ (PARA VITARANAKA THA) 

547 . 

* Tự ngôn: Cách tiếp độ của người khác thuộc phần La Hán vẫn còn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán mà người khác phải tiếp dẫn đi đặng, mà người phải dẫn đi đặng 
nương nhờ người khác, nương đổ kẻ khác, biết không thấy, Si mê không biết mình 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

548 . 

* Tự ngôn: La Hán mà người khác không phải dẫn đi đặng người khác không phải dẫn 
đi đặng, không y chỉ người khác, nương đỡ kẻ khác, biết thấy không si mê vẫn biết 
mình phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà La Hán người khác không phải dẫn đi đặng, người không thể dắt đi 
đặng, không nương người khác, không dựa người khác, sự biết thấy chẳng mê mờ, vẫn 
biết mình, thời không phải rằng cách dẫn dắt của người khác dành riêng La Hán vẫn 
có. 

549 . 

* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác thuộc về phàm phu có và họ có người khác 
phải dẫn đi đặng, có người khác dắt đi đặng, nương người khác, dựa người khác, 
không biết, không thấy, còn mê mờ, thiếu lương tri phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách dẫn dắt của người khác thuộc về La Hán vẫn còn, Ngài có người khác 
phải dắt, có người khác phải dẫn đi, nương người khác, dựa người khác, không biết, 
không thấy, tối tăm, thiếu lương tri phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


550 . 



144 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác dành riêng La Hán vẫn còn có, nhưng Ngài 
mà người khác không phải dắt đi đặng, mà người khác không phải dẫn đi đặng, không 
nương người khác, không dựa người khác, sự thấy biết chẳng mờ tối, vẫn có lương tri 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác thuộc phần phàm phu vẫn có, nhưng họ đối 
với người khác không phải dẫn đi đặng, đối với người khác không phải dắt đi đặng, 
không nương người khác, không dựa người khác, sự thấy biết chẳng mờ tối, vẫn lương 
tri phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

551 . 

* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác thuộc phần La Hán vẫn còn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác trong Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, trong 
điều học, trong đời vị lai, đời quá khứ, hay luôn cả đời quá khứ vị lai cùng trong pháp 
Y tương sinh nó phải nương trợ mới sanh ra, riêng phần La Hán vẫn còn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

552 . 

* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác trong Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo ... trong 
pháp Y tương sinh là pháp do duyên trợ mới có ra (tiếp dẫn như thế) không có với La 
Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà cách tiếp dẫn của người khác trong Phật bảo, Pháp bảo ... trong 
pháp Y tương sinh là pháp do nhờ nhau mới sanh ra thì không có với La Hán, vậy chớ 
nói rằng cách tiếp dẫn của người khác thuộc về La Hán vẫn còn có. 

553 . 

* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác thuộc về phàm phu vẫn có và cách tiếp dẫn 
của người khác trong Phật bảo, Pháp bảo ... trong pháp Y tương sinh là pháp do trợ 
mới có ra thuộc về phàm phu đó cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách dẫn dắt của người khác thuộc phần La Hán cũng có và cách tiếp dẫn 
người khác trong Phật bảo, Pháp bảo ... Pháp Y tương sinh là pháp nương nhờ mới 
sanh ra thuộc về La Hán đó cũng còn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

554 . 

* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác về phần La Hán còn có, nhưng cách tiếp dẫn 
của người khác trong Phật bảo, Pháp bảo ... trong pháp Y tương sinh là pháp nhờ nhau 
mới có ra không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác thuộc về phàm phu vẫn có, nhưng cách tiếp 
dẫn của người khác trong Phật bảo, Pháp bảo ... trong pháp Y tương sinh là pháp nhờ 
nhau mới có ra thì không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác thuộc về phàm phu vẫn có, nhưng cách tiếp 
dẫn của người khác trong Phật bảo, Pháp bảo ... trong pháp Y tương sinh là pháp do 
trợ mới có ra, không có với người đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

555 . 

* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác thuộc về La Hán còn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ái mà La Hán đã trừ tuyệt, nhổ gốc rễ rồi làm cho cây thốt nốt đứt đọt, dĩ 
nhiên không còn sanh lại sau này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


145 


* Tự ngôn: Nếu Ái mà La Hán đã tuyệt trừ, nhổ gốc rễ rồi, làm cho cây thốt nốt đứt đọt, 
dĩ nhiên sau này không sanh nữa thời nên nói cách tiếp dẫn của nguời khác thuộc về 
La Hán vẫn có ... Sân ... Si... Vô úy mà La Hán đã tuyệt trừ phải chăng?... 

556 . 

* Tự ngôn: La Hán đã từng phát sanh đạo ... Giác chi từng sanh ... hầu trừ tuyệt Ái ... 
Đạo đã từng sanh ... Giác chi đã từng sanh đặng trừ tuyệt Sân ... đặng trừ tuyệt Vô úy 
phải chăng? 

557 . 

* Tự ngôn: La Hán bực đã xa lìa Ái, Sân, Si rồi ... đã làm cho rõ rệt pháp đáng rõ rệt 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà La Hán là bực đã xa lìa Ái, Sân, Si ... đã làm cho rõ rệt pháp đáng 
làm cho rõ rệt thời không nên nói cách tiếp dẫn của nguời khác thuộc phần La Hán vẫn 
còn có. 

558 . 

* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của nguời khác thuộc phần La Hán vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Cách tiếp dẫn của nguời khác thuộc về La Hán bực khôn khéo trong pháp của 
mình vẫn còn có, nhung cách tiếp dẫn của nguời khác không có với bực La Hán khôn 
khéo trong pháp khác. 

* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của nguời khác thuộc về bực La Hán khôn khéo trong pháp 
của mình vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của nguời khác thuộc về bực La Hán khôn khéo trong pháp 
khác vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

559 . 

* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của nguời khác không có với bực La Hán khôn khéo trong 
pháp khác phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của nguời khác không có với bực La Hán khôn khéo trong 
pháp của mình phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

560 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp của mình đã tuyệt trừ Ái, nhung cách 
tiếp dẫn của nguời khác dành riêng Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp khác đã trừ tuyệt Ái nhung cách tiếp dẫn 
của nguời khác dành riêng Ngài vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

561 . 

Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp của mình trừ tuyệt Sân ... trừ tuyệt Si rồi 
... trừ tuyệt Vô úy rồi... 

562 . 

Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp của mình, đạo đã từng sanh ... Giác chi 
đã từng sanh ... hầu trừ tuyệt Ái, đạo đã từng sanh ... Giác chi đã từng sanh đặng tuyệt 
trừ Sân ... hầu trừ tuyệt Vô úy ... 

563 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp của mình nguời đã xa lìa Ái, Sân, Si ... 
từng làm cho rõ pháp đáng cho rõ, nhung cách tiếp dẫn của nguời khác dành riêng cho 
Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp khác thành nguời đã xa lìa Ái, Sân, Si, 
từng làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ nhung cách tiếp dẫn của nguời khác dành riêng 
Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



146 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


564 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp khác đã trừ Ái và cách tiếp dẫn của 
người khác cũng không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp của mình đã tuyệt trừ cách tiếp dẫn của 
người khác không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó.. 

* Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp khác đã tuyệt trừ Sân ... tuyệt trừ Si rồi 
... tuyệt trừ Vô úy rồi... 

565 . 

Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp khác, Đạo từng sanh ... Giác chi đã từng 
sanh ... đặng tuyệt trừ Ái từng sanh ... Giác chi đã từng sanh ... đặng tuyệt trừ Sân ... 
đặng tuyệt trừ Vô úy... 

566 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp khác thành đã xa lìa Ái, Sân, Si ... từng 
làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ cách tiếp dẫn của người khác cũng không có với 
Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp của mình thành người xa lìa Ái, Sân, Si 
... từng làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ và tiếp dẫn của người khác cũng không có 
với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

567 . 

* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác dành riêng La Hán vẫn còn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Như Lai nói lậu tận 
dành riêng cho người đang thấy đang biết, chớ không nói để cho người chẳng phải 
đang thấy đang biết mà người đang thấy đang biết thế nào mới có đặng lậu tận, bực 
đang thấy đang biết như vầy cách này là sắc ... cách này là lối diệt của Thức ... Này 
chư Phíc-khú, bực đang thấy đang biết như đây mới đặng có sự tận lậu”. Đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành riêng 
La Hán vẫn còn có. 

568 . 

* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác dành riêng La Hán vẫn còn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Như Lai thuyết lậu 
tận dành riêng cho bực đang rõ, đang thấy, chớ không thuyết cho người chẳng phải 
đang rõ, chẳng phải đang thấy”. Bực đang rõ, đang thấy thế nào mới có sự lậu tận? 
Bực đang rõ, đang thấy như vầy: “Đây là khổ ... đây là nhân sanh khổ ... đây là pháp 
diệt khổ ... đây là con đường diệt khổ ... như thế này mới có sự tận lậu. Này chư Phíc- 
khú, người đang rõ đang thấy như đây mới có sự tận lậu. Đây là bài Kinh vẫn thật có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó không nên nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành riêng La 
Hán vẫn còn có. 

569 . 

* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác dành riêng cho La Hán vẫn còn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, người mà không biết 
bằng trí cao siêu, không chăm chú hiểu, không ói mửa, không bài trừ tất cả sự vật thời 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


147 


thành người không đáng cho sự dứt khổ, chừng nào biết bằng tuệ cao siêu, chăm chú 
rõ, ói mửa ra, bài trừ tất cả sự vật thì mới thành người đáng cho sự dứt khổ”. Đây là 
bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành cho 
La Hán vẫn còn có. 

570 . 

* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác dành riêng cho La Hán vẫn còn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Đồng thời đắc So đạo, bực Nhứt Lai ... 
thành người sẽ không làm sáu cách sái ý nghĩa rồi”. Đây là bài Kinh vẫn thật có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành cho 
La Hán vẫn có. 

571 . 

* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác dành cho La Hán vẫn còn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, trông vào con mắt 
thấy pháp mà xa lìa bụi trần đặng sanh ra với Thánh Tăng cho rằng mỗi sự vật nào lẽ 
thường phát sanh ra tất cả này dĩ nhiên phải diệt mất; như vậy, trong khi đó đồng thời 
sanh noi thấy, thời Thánh Tăng mới bày trừ tam triền như là Tà kiến, Hoài nghi, Giới 
cấm thủ”. Đây là bài Kinh vẫn thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành cho 
La Hán vẫn còn có. 

572 . 

* Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác dành cho La Hán còn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Dhotaka, Như Lai không cần làm 
cho sẽ cởi mở ai ai chồ có sự Hoài nghi trong nhưng khi Ngài biết pháp đặc biệt bằng 
tuệ cao siêu thời khỏi bộc (ogha) này đặng bằng cách thế ấy”. Đây là bài Kinh vẫn có 
thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành cho 
La Hán vẫn còn có. 

573 . 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành cho La Hán vẫn còn 
có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Người khác phải giới thiệu tên họ của nam nữ, phải chỉ dẫn đường đi trúng 
trật và những tên rừng bụi cỏ cây cho La Hán phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà người khác phải giói thiệu tên họ của những nam nữ, phải chỉ bảo 
đường đi trúng trật và những tên rừng bụi cỏ cây cho La Hán. Chính do nhân đó, Ngài 
mới nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành cho La Hán vẫn còn có. 

574 . 

* Tự ngôn: Do người khác phải giới thiệu tên họ những nam nữ, phải chỉ dẫn đường đi 
trúng trật và những tên rừng bụi cỏ cây cho La Hán, đó là cách tiếp dẫn của người 
khác dành cho La Hán mới còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người khác phải tiếp dẫn So quả, Nhị quả, Tam quả hoặc Tứ quả cho La 
Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



148 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Dứt Tha Tiếp Dần Ngữ 


NGÔN CHÂN BIÉT NGỮ (VA CIBHEDAKA THA) 

575 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền trong tất cả cõi vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

576 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền trong tất cả thì giờ vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

577 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập tất cả thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

578 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách nói năng vẫn có trong tất cả các bực nhập thiền phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó. 

579 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách lay động thân của người nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

580 . 

* Tự ngôn: Cách lay động không có với người nhập thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Cách nói năng không có với người nhập thiền phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

581 . 

* Tự ngôn: Khẩu của người nhập thiền vẫn có, cách nói năng cũng vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân của người nhập thiền vẫn có, cách lay động thân đặng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

582 . 

* Tự ngôn: Thân của người nhập thiền vẫn có, nhưng cách lay động bằng thân không có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khẩu của người nhập thiền vẫn có, nhưng cách nói năng không có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

583 . 

* Tự ngôn: Khi biết rằng Khổ thời nói là Khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi biết rằng Tập (Samudaya) thời nói là Tập phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

584 . 

* Tự ngôn: Khi biết rằng Khổ thời nói là Khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


149 


* Tự ngôn: Khi biết rằng Diệt (nirodha) thời nói là Diệt phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

585 . 

* Tự ngôn: Khi biết rằng Khổ thời nói là Khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi biết là Đạo thời nói rằng Đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 

đó... 

586 . 

* Tự ngôn: Khi biết rằng Tập cũng không nói rằng Tập phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi biết rằng Khổ cũng không nói rằng Khổ phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

587 . 

* Tự ngôn: Khi biết rằng Diệt cũng không nói là Diệt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi biết là khổ cũng không nói rằng khổ phải chăng? Phản ngữ: Không nên 

nói thế đó... 

588 . 

* Tự ngôn: Khi biết là Đạo cũng không nói rằng Đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi biết rằng Khổ cũng không nói là Khổ phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

589 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí có chi làm cảnh? Phản ngữ: Trí có đế làm cảnh. 

* Tự ngôn: Nhĩ thức có đế làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

590 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhĩ thức có chi làm cảnh? Phản ngữ: Nhĩ thức có tiếng làm cảnh. 

* Tự ngôn: Trí có tiếng làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

591 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có, tuệ có đế làm cảnh, Nhĩ thức có 
thinh làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà tuệ có đế làm cảnh, Nhĩ thức có thinh làm cảnh, không nên nói rằng 
cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có. 

592 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có, tuệ có đế làm cảnh, Nhĩ thức có 
thinh làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách tập hợp của nhị xúc, của nhị thọ, của nhị tuởng, nhị tu, của nhị tâm 
thành đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

593 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền mà có đề mục đất làm cảnh vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

594 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền mà có nuớc làm cảnh ... lửa làm cảnh ... 
có gió làm cảnh, có ánh sáng làm cảnh, có màu làm cảnh, có màu đỏ làm cảnh, có màu 
trắng làm cảnh ... của nhập thiền Không vô biên xứ, nhập thiền Thức vô biên xứ, nhập 



150 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


thiền Vô sở hữu xứ, nhập thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

595 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng không có với người nhập thiền đề mục đất phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà cách nói năng không có với người nhập thiền đề mục đất thời 
không nên nói rằng cách nói năng của người nhập thiền vẫn có. 

596 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng không có với người nhập thiền đề mục nước ... đề mục trắng 
... không có với người nhập thiền Không vô biên xứ, nhập thiền Thức vô biên xứ, nhập 
thiền Vô sở hữu xứ, nhập thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà cách nói năng không có với người nhập thiền Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ thì chớ cho rằng cách nói năng của người nhập thiền vẫn có. 

597 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập thiền phàm vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

598 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập Sơ thiền bực phàm phu vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập Nhị thiền ... Tam thiền ... Tứ thiền phàm phu 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

599 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng không có với người nhập thiền phàm phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà cách nói năng không có với người nhập thiền phàm, thời chớ gọi 
rằng cách nói năng của người nhập thiền vẫn có. 

600 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng không có với người nhập Sơ thiền phàm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà cách nói năng không có với người nhập Sơ thiền phàm thời chớ cho 
rằng cách nói năng của người nhập thiền vẫn có. 

601 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng không có với người nhập Nhị thiền ... Tam thiền ... Tứ thiền 
phàm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà cách nói năng không có với bực nhập Tứ thiền phàm thời chớ cho 
rằng cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có. 

602 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập Sơ thiền siêu thế vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập Sơ thiền siêu thế vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


603 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


151 


* Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập Sơ thiền siêu thế vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập Nhị thiền, Tam thiền ... Tứ thiền phàm vẫn 
có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

604 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng không có với người nhập Sơ thiền siêu thế phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách nói năng không có với người nhập Sơ thiền siêu thế phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

605 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng không có với người nhập Nhị thiền, Tam thiền ... Tứ thiền 
phàm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách nói năng không có với người nhập Sơ thiền siêu thế phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

606 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập Sơ thiền siêu thế vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập Nhị thiền siêu thế vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

607 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập Sơ thiền siêu thế vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách nói năng của bực Tam thiền ... Tứ thiền siêu thế vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

608 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng không có với bực nhập Nhị thiền siêu thế phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách nói năng không có với bực nhập Sơ thiền siêu thế phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

609 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng không có với bực nhập Tam thiền, Tứ thiền siêu thế phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách nói năng không có với bực nhập Sơ thiền siêu thế phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

610 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn có phán: Tầm, Tứ là khẩu hành và Tầm, Tứ của bực nhập Sơ 
thiền cũng vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà Đức Thế Tôn có phán: Tầm, Tứ là khẩu hành và Tầm, Tứ của bực 
nhập Sơ thiền cũng vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng cách nói năng của 
bực nhập thiền vẫn có. 

611 . 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán: “Tầm, Tứ là khẩu hành và Tầm, Tứ của bực nhập Sơ 
thiền vẫn có nên cách nói năng của bực nhập Sơ thiền mới có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 



152 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Tầm, Tứ của bực nhập Sơ thiền bằng đề mục đất thời cách nói năng của 
người ấy mới có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

612 . 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán: “Tầm, Tứ là khẩu hành và Tầm, Tứ của bực 
nhập Sơ thiền vẫn có nên cách nói năng của bực nhập Sơ thiền ấy mới vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tầm, Tứ của bực nhập Sơ thiền cảnh đề mục nước ... cảnh đề mục lửa ... 
cảnh đề mục gió, cảnh đề mục màu xanh, cảnh đề mục màu vàng, cảnh đề mục màu đỏ 
... cảnh đề mục màu trắng đó cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

613 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng cách nói năng của bực nhập Nhị thiền vẫn có phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán lời nói là có Tầm làm sở sanh và Tầm, Tứ của 
bực nhập Sơ thiền cũng vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Nói năng là có Tầm làm sở sanh 
và Tầm, Tứ của bực nhập Sơ thiền cũng vẫn có, chính do nhân đó Ngài mới gọi rằng 
cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có. 

614 . 

* Tự ngôn: Do Đức Thế Tôn Ngài phán: “Cách nói năng là có Tầm làm sở sanh và 
Tầm, Tứ của bực nhập Sơ thiền cũng vẫn có, bởi thế đó nên cách nói năng của bực 
nhập Sơ thiền mới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Ngôn ngữ là có tưởng làm sở sanh và 
Tưởng của bực nhập Nhị thiền cũng vẫn có thời Tầm, Tứ bậc nhập Nhị thiền đó cũng 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

615 . 

* Tự ngôn: Do Đức Thế Tôn Ngài phán: “Ngôn Ngữ là có Tầm làm sở sanh và Tầm, Tứ 
của bực nhập Sơ thiền cũng vẫn có, bởi thế cách nói năng của bực nhập Sơ thiền ấy 
mới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Ngôn Ngữ là có tưởng làm sở sanh và 
Tưởng của bực nhập Tam thiền ... Tứ thiền ... nhập Không vô biên xứ ... nhập Thức vô 
biên xứ ... nhập Vô sở hữu xứ cũng vẫn có Tầm, Tứ của bực nhập Không vô biên xứ 
ấy mới vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

616 . 

* Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Câu nói: “Ngôn ngữ của người nhập Sơ thiền là pháp thường đã diệt. Đây là 
bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà nói rằng: “Ngôn ngữ của người nhập Sơ thiền là thường đã diệt, đây 
là bài Kinh vẫn thật có, thời chớ nên cho cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có”. 

617 . 

* Tự ngôn: Nói rằng: “Ngôn ngữ của bực nhập Sơ thiền là thường đã diệt mất thế này là 
bài Kinh vẫn thật có, như vậy cách nói năng của bực ấy cũng vẫn có phải chăng”? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nói rằng: “Tầm, Tứ của bực nhập Nhị thiền là pháp thường đã diệt, đây là 
bài Kinh hẳn thật có như thế đó thì Tầm, Tứ của bực nhập Nhị thiền vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


153 


618 . 

* Tự ngôn: Nói rằng: “Ngôn Ngữ của bực nhập Sơ thiền là thường đã diệt mất, đây là 
bài Kinh hẳn có, nếu như thế đó thì nói năng của bực ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nói rằng hỷ của bực nhập Tam thiền là pháp thường đã diệt mất, thở ra thở 
vô của bực nhập Tứ thiền là pháp thường đã diệt mất, sắc Tưởng của bực nhập Không 
vô biên xứ là pháp thường đã diệt mất, Thức vô biên xứ Tưởng của bực Vô sở hữu xứ 
là pháp thường đã diệt, Vô sở hữu xứ Tưởng của bực nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
là pháp thường đã diệt, Tưởng và Thọ của bực nhập thiền Diệt thọ tưởng là pháp 
thường đã diệt”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có, nếu như thế đó thời Tưởng và Thọ 
của bực nhập Thiền Diệt (nirodha) ấy cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

619 . 

* Phản ngữ: Chớ cho rằng cách nói năng của bực nhập Sơ thiền vẫn có phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Thinh là đối lập của Sơ thiền” phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà Đức Thế Tôn có phán: “Thinh là thành đối lập của Sơ thiền, chính 
do nhân đó Ngài mới cho rằng cách nói năng vẫn có đối với bực nhập thiền. 

62 «. 

* Tự ngôn: Do Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Thinh là thành đối lập của Sơ thiền, 
bởi thế cách nói năng của bực nhập Sơ thiền mới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Tầm, Tứ là cừu địch của Nhị thiền ... 
phán rằng Hỷ là cừu địch của Tam thiền, phán rằng hơi thở ra vô là cừu địch của Tứ 
thiền, phán rằng sắc tưởng là cừu địch của bực nhập Không vô biên xứ, phán rằng 
Không vô biên xứ Tưởng là cừu địch của bực nhập Vô sở hữu xứ, phán rằng Vô sở 
hữu xứ Tưởng là cừu địch của bực nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ ... phán rằng 
Tưởng và Thọ là cừu địch của bực nhập thiền Diệt, Tưởng và Thọ của bực nhập thiền 
Diệt ấy mới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

621 . 

* Phản ngữ: Chớ cho rằng cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Ãnanda, Abhibhũ của Đức Thế Tôn 
ứng Cúng Chánh Biến Tri hiệu là Sikhĩ, vị tại cõi Phạm Thiên, bố cáo luôn vũ trụ 
bằng lời như vầy phải nên mở đầu, nên tiến hóa, nên hiệp với sự tinh tấn trong áo, nên 
hạn chế tọa cụ của vua Diêm Vương như là nhà lọp tranh, thế đó mới là bực không dễ 
duôi trong pháp luật này, sanh tử luân hồi, mới làm cho tột hết khổ”. Đây là bài Kinh 
thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thời cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có. 

Dứt Ngôn phân biệt ngữ 



154 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


KHỔ THỰC NGỮ (D UKKHAHARAKA THA) 


622 . 

* Tự ngôn: Cách nói rằng khổ là chi của đạo, liên quan đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Mồi người mà trình bày lời khổ kêu cho đặng đạo phát sanh phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

623 . 

* Tự ngôn: Mồi người mà trình bày lời khổ gọi là cho đạo phát sanh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tiểu nhân mà trình bày lời khổ cũng gọi là cho đạo phát sanh phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người giết mẹ ... Người giết cha, người giết La Hán, người trích máu thân 
Phật, người phá hòa hợp Tăng, trình bày lời nói năng gọi là cho đạo phát sanh đặng 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Khổ thực ngữ 


TÂM TRỤ NGỮ (CITTA TTHITIKA THA) 

624 . 

* Tự ngôn: Mồi tâm trụ luôn cả ngày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nửa ngày thành sát-na sanh, nửa ngày thành sát-na trụ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

625 . 

* Tự ngôn: Mồi tâm trụ đặng luôn 2 ngày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Một ngày thành sát-na sanh; một ngày nữa thành sát-na trụ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

626 . 

* Tự ngôn: Mồi tâm trụ luôn 4 ngày phải chăng? ... Trụ luôn 8 ngày phải chăng? Trụ 
luôn 10 ngày phải chăng? Trụ luôn 20 ngày phải chăng? Trụ cả tháng phải chăng? Trụ 
luôn 2 tháng phải chăng? Trụ luôn 4 tháng phải chăng? Trụ luôn 8 tháng phải chăng? 
Trụ luôn 10 tháng phải chăng? Trụ luôn 1 năm phải chăng? Trụ luôn 2 năm phải 
chăng? Trụ luôn 4 năm phải chăng? Trụ luôn 8 năm phải chăng? Trụ luôn 10 năm phải 
chăng? Trụ luôn 20 năm phải chăng? Trụ luôn 30 năm phải chăng? Trụ luôn 40 năm 
phải chăng? Trụ luôn 50 năm phải chăng? Trụ luôn 100 năm phải chăng? Trụ luôn 200 
năm phải chăng? trụ luôn 400 năm phải chăng? trụ luôn 500 năm phải chăng? Trụ luôn 
1000 năm phải chăng? Trụ luôn 2000 năm phải chăng? Trụ luôn 4000 năm phải 
chăng? trụ luôn 8000 năm phải chăng? Trụ luôn 10000 năm phải chăng? Trụ luôn đại 
kiếp phải chăng? trụ luôn 2 đại kiếp phải chăng? Trụ luôn 4 đại kiếp phải chăng? Trụ 
luôn 8 đại kiếp phải chăng? Trụ luôn 16 đại kiếp phải chăng? Trụ luôn 32 đại kiếp phải 
chăng? trụ luôn 64 đại kiếp phải chăng? Trụ luôn 500 đại kiếp phải chăng? Trụ luôn 
1000 đại kiếp phải chăng? Trụ luôn 2000 đại kiếp phải chăng? Trụ luôn 4000 đại kiếp 
phải chăng? trụ luôn 8000 đại kiếp phải chăng? Trụ luôn 16.000 đại kiếp phải chăng? 
Trụ luôn 20.000 đại kiếp phải chăng? Trụ luôn 60.000 đại kiếp phải chăng? ... Trụ 
luôn 84.000 đại kiếp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


155 


* Tự ngôn: 2000 đại kiếp là sát-na sanh và nửa 84.000 đại kiếp là sát-na hoại phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

627 . 

* Tự ngôn: Mồi tâm trụ luôn mồi ngày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Những pháp khác mà sanh ra rồi diệt mất tuy nhiên nhiều trong 1 ngày vẫn 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Những pháp có thay đổi đi mau hon tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

628 . 

* Tự ngôn: Những pháp đó biến đổi đi mau hon tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chu Phíc-khú, Nhu Lai quan sát 
không thấy pháp khác dù một chút nào mà biến chuyển đi bằng tâm đâu, dù cách so 
sánh tâm đặng biến đổi đi mau phần nào không dễ làm cho biết”. Đây là bài Kinh vẫn 
thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không nên nói những pháp ấy biến đổi đi mau hon tâm. 

629 . 

* Tự ngôn: Những pháp đó biến đổi đi mau hon tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chu Phíc-khú, khỉ trong rừng rậm 
chụp nhánh cây này rồi buông ra chụp nhánh cây kia, chụp nhánh cây kia rồi buông 
chụp nhánh cây nọ, nhu thế thời pháp gọi tâm hoặc gọi ý, hoặc gọi ý thức cũng nhu 
thế này, cái khác sanh lên liền diệt mất đi luôn cả đêm ngày”. Đây là bài Kinh vẫn thật 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thòi không nên nói rằng những pháp đó biến đi mau hon tâm. 

630 . 

* Tự ngôn: Mồi cái tâm trụ đặng luôn một ngày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn thức trụ đặng luôn một ngày phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Nhĩ thức ... Tỷ thức, Thiệt thức, tâm bất thiện, tâm đồng sanh với Ái, tâm 
đồng sanh với Sân, tâm đồng sanh với Si, tâm đồng sanh với Ngã mạn, tâm đồng sanh 
với Tà kiến, tâm đồng sanh với Hoài nghi, tâm đồng sanh với Thụy miên, tâm đồng 
sanh với Phóng dật, tâm đồng sanh với Vô tàm, tâm đồng sanh với Vô úy trụ đặng 
luôn 1 ngày phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

631 . 

* Tự ngôn: Mồi tâm trụ đặng luôn 1 ngày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời thấy sắc bằng con mắt với tâm nào thời nghe tiếng bằng (lồ) tai cùng 
1 cái tâm đó vậy ... ngửi hoi bằng lồ mũi, nếm vị bằng luỡi, đụng cảnh xúc bằng thân 
... biết cảnh pháp bằng tâm cùng 1 cái tâm đó phải chăng? ... Nguời biết cảnh pháp 
bằng tâm với tâm nào thời thấy sắc bằng nhãn cùng 1 cái tâm đó phải chăng? ... Nghe 
tiếng bằng tai, hủi hoi bằng mũi, nếm vị bằng luỡi, đụng chạm cảnh xúc bằng thân 
cùng 1 cái tâm đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

632 . 

* Tự ngôn: Mồi cái tâm trụ đặng luôn 1 ngày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời buớc đi bằng tâm nào thời thối lui cùng 1 cái tâm ấy, thối lui bằng 
tâm nào thời buớc tới cùng 1 cái tâm ấy, ngó coi bằng tâm nào thời xoay mặt hay xoay 
trái cùng 1 cái tâm ấy, xoay mặt xoay trái bằng tâm nào thời dòm ngó cùng 1 cái tâm 



156 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


ấy, co vô bằng tâm nào thời bước ra cùng 1 cái tâm ấy, bước ra với tâm nào thời co vô 
cùng 1 cái tâm ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

633 . 

* Tự ngôn: Chư thiên sanh lên trong cõi Không vô biên xứ có 1 cái tâm trụ luôn kiếp 
sống phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả nhon loại cũng có 1 cái tâm trụ luôn cả kiếp sống phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

634 . 

* Tự ngôn: Chư thiên bực sanh lên cõi Không vô biên xứ có 1 cái tâm trụ luôn kiếp 
sống phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chư thiên bực Tứ đại thiên vưong ... Chư thiên cõi Đạo lợi... Chư thiên cõi 
Dạ ma ... Chư thiên cõi Đẩu xuất .. Chư thiên cõi Hóa lạc ... Chư thiên cõi Tha hóa tự 
tại... Chư thiên cõi Phạm chúng ... Chư thiên cõi Phạm phụ ... Chư thiên cõi Đại phạm 
... Chư thiên cõi Thiểu quang ... Chư thiên cõi Vô lượng quang ... Chư thiên cõi Biến 
quang ... Chư thiên cõi Thiểu tịnh ... Chư thiên cõi Vô lượng tịnh ... Chư thiên cõi 
Quảng quả ... Chư thiên cõi Vô phiền ... Chư thiên cõi Vô nhiệt... Chư thiên cõi Thiện 
kiến ... Chư thiên cõi Thiện hiện ... Chư thiên cõi sắc cứu cánh có 1 cái tâm trụ luôn 
kiếp sống phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

635 . 

* Tự ngôn: Chư thiên bực sanh lên cõi Không vô biên xứ số thọ chừng 20.000 đại kiếp 
mà những Chư thiên đó chỉ có 1 cái tâm trụ luôn 20.000 đại kiếp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả nhân loại tuổi chừng 100 (năm) mà những nhon loại đó cũng chỉ có 1 
cái tâm trụ luôn 100 năm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

636 . 

* Tự ngôn: Chư thiên bực sanh lên cõi Không vô biên xứ sống chừng 20.000 đại kiếp 
mà những Chư thiên ấy chỉ có 1 cái tâm trụ luôn 20.000 đại kiếp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chư thiên cõi Tứ thiên vưong sống chừng 500 năm, mà những Chư thiên ấy 
cũng chỉ có 1 cái tâm trụ luôn 500 năm ... (cõi Đẩu xuất) trụ luôn 1.000 năm ... trụ 
luôn 2.000 năm ... trụ luôn 4.000 năm ... trụ luôn 8.000 năm ... trụ luôn 16.000 năm ... 
(Phạm chúng) trụ luôn 1/3 đại kiếp ... (Phạm phụ) trụ luôn 1/2 đại kiếp ... (Đại phạm) 
trụ luôn 1 đại kiếp ... (Thiểu quang thiên) trụ luôn 2 đại kiếp ... (Vô lượng quang thiên) 
trụ luôn 4 đại kiếp ... (Biến quang thiên hay Quang Âm thiên) trụ luôn 8 đại kiếp ... 
(Thiểu Thịnh thiên) trụ luôn 16 đại kiếp ... (Vô lượng tịnh thiên) trụ luôn 32 đại kiếp ... 
(Biến Tịnh thiên) trụ luôn 64 đại kiếp ... (Quảng quả thiên) trụ luôn 500 đại kiếp ... 
(Vô phiền thiên) trụ luôn 1.000 đại kiếp ... (Vô nhiệt thiên) trụ luôn 2.000 đại kiếp ... 
(Thiện hiện thiên) trụ luôn 4.000 đại kiếp ... (Thiện kiến thiên) trụ luôn 8.000 đại kiếp 
... (Sắc cứu cánh thiên) trụ luôn 16.000 đại kiếp. Tâm của Chư thiên ấy trụ luôn 16.000 
đại kiếp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

637 . 

* Phản ngữ: Tâm của Chư thiên bực sanh trong cõi Không vô biên xứ sanh lên chút xíu 
chút xíu, diệt mất chút xíu chút xíu phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Chư thiên bực sanh trong cõi Không vô biên xứ sanh lên một chút một chút, 
diệt cũng một chút một chút phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


638 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


157 


* Tự ngôn: Chư thiên sanh trong cõi Không vô biên xứ có 1 cái tâm trụ luôn kiếp sống 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chư thiên sanh trong cõi Không vô biên xứ tái tục bằng cái tâm nào thời tử 
bằng cái tâm ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Tâm trụ ngữ 


NHIỆT THẤU NGỮ (KUKKULAKATHA) 


639 . 

* Tự ngôn: Chư hành như nhiệt thấu không có chặng hở phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Lạc thọ sướng thân vui tâm, lạc thành tiên, lạc của nhơn loại, lạc trong lợi 
lộc, lạc trong cúng dường, lạc trong cách đi, lạc trong cách nằm, lạc trong sự thành đại, 
lạc trong sự thành trưởng, lạc của cư sĩ, lạc của Sa Môn, lạc của hữu lậu, lạc vô lậu, lạc 
hữu thủ, lạc vô thủ, lạc hữu vật, lạc vô vật, lạc hữu hỷ, lạc vô hỷ, lạc trong thiền, lạc 
giải thoát, lạc trong dục, lạc trong cách xuất gia, lạc sanh từ nơi sự thức tỉnh (Viveka), 
lạc vắng lặng, lạc đắc chứng đều vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà lạc thọ ... Lạc sanh từ nơi sự đắc chứng vẫn có thời không cần nói 
rằng chư hành như nhiệt thấu không có chặng hở. 

640 . 

* Tự ngôn: Chư hành như nhiệt thấu không có chặng hở phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Chư hành là khổ thọ thành khổ thân khổ tâm, thành sự sầu, sự khóc, khổ, 
ưu, ai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

641 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng chư hành như nhiệt thấu không chặng xen hở phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, tất cả sự vật là đồ 
nóng, cái chi gọi rằng tất cả sự vật là đồ nóng? Này chư Phíc-khú, con mắt là đồ nóng, 
các sắc là đồ nóng, Nhãn thức là đồ nóng, Nhãn xúc là đồ nóng, dù cho sự biết hưởng 
cảnh thế nào dù thành lạc, dù thành khổ, dù phi lạc phi khổ phát sanh do Nhãn xúc 
duyên cho đến cái đó cũng thành đồ nóng; nóng bằng cách nào? nóng với lửa ái, nóng 
với lửa sân, nóng với lửa si, nóng với lửa độc, nóng với sanh, với lão tử, với sầu, với 
khóc, với khổ, với ưu, với ai. Như Lai trình bày như vầy tất cả sự vật là của như thế 
này nhĩ là đồ nóng, tất cả thinh là đồ nóng ... Tỷ là đồ nóng, tất cả hơi là đồ nóng ... 
Lưỡi là đồ nóng, tất cả vị là đồ nóng ... Thân là đồ nóng, tất cả cảnh xúc là đồ nóng ... 
Ý là đồ nóng ... Cảnh pháp là đồ nóng ... Ý thức là đồ nóng, Ý xúc là đồ nóng, hết 
hưởng cảnh thế nào dù thành lạc, dù thành khổ, hoặc phi lạc phi khổ phát sanh do Ý 
xúc làm duyên; tuy nhiên cái đó cũng là đồ nóng với chi? Nóng với lửa ái, nóng với 
lửa sân, nóng với lửa si, nóng với sanh, với lão tử, với sầu, với khóc, với khổ, với ưu, 
với ai. Như Lai thuyết rằng tất cả sự vật là đồ nóng thế vậy. Đây là bài Kinh vẫn thật 
có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó chư hành cũng là như nhiệt thấu không có chặng hở chớ gì? 

642 . 



158 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Chư hành như nhiệt thấu không có chặng hở phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, ngũ dục, cách này là 
chi? Là tất cả sắc nó thành cảnh của Nhãn thức đáng mong mỏi, đáng ưa mến, có trạng 
thái đáng thương, xúc động, thành chồ đình trụ sự tình dục. Tất cả thứ tiếng mà thành 
cảnh của Nhĩ thức ... Tất cả thứ hơi mà thành cảnh của Tỷ thức ... Tất cả mà thành 
cảnh của Thiệt thức ... Tất cả thứ xúc chạm mà thành của Thân thức chồ đáng mong 
mỏi, đáng ưa, đáng mến, có trạng thái đáng thương xúc động dục thành chồ đình trụ sự 
tình dục. Này chư Phíc-khú, ngũ dục lạc những năm cách như thế”. Đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói chư hành như nhiệt thấu không có chặng xen 
hở. 

643 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng chư hành như nhiệt thấu không có chặng xen hở phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, thành lợi lộc của các 
ngươi, các người đặng tốt rồi, sát-na đặng cách phẩm hạnh tốt các ngươi thấu đáo rồi. 
Này Chư Phíc-khú, Như Lai đặng thấy Địa ngục tên là Lục xúc nhập 
(Chaphassãyatcmikã) , trong Địa ngục Lục xúc nhập đó, người thấy sắc một cách nào 
bằng nhãn vẫn thấy chỉ là sắc mà có trạng thái không đáng mong mỏi, chẳng đặng thấy 
sắc mà có trạng thái đáng mong mỏi, vẫn thấy chỉ là sắc mà có trạng thái không đáng 
mến. Không đặng thấy sắc mà có trạng thái đáng mến, vẫn thấy chỉ là sắc mà có trạng 
thái không đáng ưa, không đặng thấy sắc mà có trạng thái đáng ưa. Nghe mồi thứ tiếng 
nào bằng nhĩ ... Ngửi hơi mồi thứ nào bằng tỷ ... Nem vị mồi thứ nào bằng thiệt ... 
Đụng chạm xúc mồi một thứ nào bằng thân ... Hiểu biết cảnh pháp của mồi một thứ 
nào bằng tâm ... vẫn hiểu biết chỉ là cảnh pháp mà có trạng thái không đáng mong 
mỏi. Không đặng hiểu biết cảnh pháp mà có trạng thái đáng mong mỏi, vẫn hiểu biết 
chỉ là cảnh pháp mà có trạng thái không đáng mến, không đặng hiểu biết cảnh pháp mà 
có trạng thái đáng mến, vẫn hiểu biết chỉ là cảnh pháp mà có trạng thái không đáng 
vừa lòng. Không đặng hiểu biết cảnh pháp mà có trạng thái đáng vừa lòng”. Như đây 
là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì chư hành như nhiệt thấu không có chặng hở chớ gì! 

644 . 

* Tự ngôn: Chư hành như nhiệt thấu không có chặng xen hở phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, thành lợi lộc của các 
ngươi, các ngươi đặng tốt rồi đang lúc thật hành phạm hạnh các ngươi đã thấu suốt. 
Này chư Phíc-khú, Như Lai đặng thấy Thiên đường tên là Lục xúc nhập 
(Chaphassãyatanikã) , trong thiên đường gọi là Lục xúc nhập đó như là người thấy sắc 
mồi một thứ nào bằng con mắt vẫn thấy chỉ là sắc mà có trạng thái đáng mong mỏi 
không đặng thấy sắc mà có trạng thái không đáng mong mỏi, vẫn chỉ là sắc mà có 
trạng thái đáng ưa mến, không đặng thấy sắc mà có trạng thái không đáng ưa thích, 
vẫn thấy chỉ là sắc mà có trạng thái đáng vừa lòng, không đặng thấy sắc mà có trạng 
thái đáng vừa lòng. Nghe mồi một thứ tiếng nào bằng nhĩ ... ngửi hơi nào bằng mũi ... 
nếm mồi một thứ vị nào bằng lưỡi... Chạm xúc mồi một thứ nào bằng thân ... hiểu biết 
pháp mồi một thứ nào bằng tâm, vẫn hiểu biết chỉ là cảnh pháp mà có trạng thái mong 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


159 


mỏi, không đặng hiểu biết cảnh pháp mà có trạng thái đáng mong mỏi, vẫn hiểu biết 
chỉ cảnh pháp mà đáng ua thích, đặng hiểu biết cảnh pháp mà có trạng thái không đáng 
ua thích, vẫn hiểu biết chỉ là cảnh pháp mà có trạng thái đáng vừa, không đặng hiểu 
biết cảnh pháp mà có trạng thái không đáng vừa lòng”. Nhu đây là bài Kinh vẫn thật 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không nên nói chu hành nhu nhiệt thấu có chặng xen hở. 

645 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng chu hành nhu nhiệt thấu không có chặng xen hở u? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Sự vật nào không bền, sự vật đó Đức Thế Tôn Ngài phán là chu hành vô 
thuờng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu nói sự vật nào không bền thì sự vật đó Đức Thế Tôn phán là khổ, chu 
hành vô thuờng. Chính do nhân đó, Ngài mới phán rằng chu hành nhu nhiệt thấu 
không có chặng xen hở. 

646 . 

* Tự ngôn: Chu hành nhu nhiệt thấu không có chặng xen hở phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bố thí có quả phúc không đáng mong mỏi, có quả phúc không ua mến, có 
quả phúc không thành chồ vừa lòng, có quả phúc hữu hại, có khổ thành lời, có khổ 
thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: (Ngũ) Giới ... thanh tịnh giới (bát quan trai) ... tu tiến ... phạm hạnh có quả 
không đáng mong mỏi, có quả không đáng ua thích, có quả không thành chồ vừa lòng, 
có quả hữu hại, có khổ thành lòi, có khổ thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bố thí có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ua thích, có quả thành chồ vừa 
lòng, có quả không hữu hại, có lạc thành lời, có lạc thành dị thục quả phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói rằng bố thí có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ua thích, có quả 
thành chồ vừa lòng, có quả không hữu hại, có vui làm lời, có vui thành dị thục quả thời 
không nên nói rằng chu hành nhu nhiệt thấu không có chặng xen hở. 

* Tự ngôn: (Ngũ) Giới... thanh tịnh giới... tu tiến ... phạm hạnh có quả đáng mong mỏi, 
có quả đáng ua thích, có quả thành chồ vừa lòng, có quả không hữu hại, có vui làm lời, 
có vui thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà nói tịnh hạnh có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ua thích, có quả 
thành chồ vừa lòng, có quả không hữu hại, có vui làm lời, có vui thành dị thục quả thời 
không nên nói chu hành nhu nhiệt thấu không có chặng xen hở. 

647 . 

* Tự ngôn: Chu hành nhu nhiệt thấu không có chặng xen hở phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Sự vắng lặng của nguời đã ua thích rồi, 
bực có pháp mà đã đặng nghe thấy thành lạc, sự không ép uổng tức là sự thu thúc 
trong tất cả chúng sanh thành vui trong lời, sự phai tình dục tức là sự luớt bỏ tất cả dục 
đặng thành vui trong đời, sự mà vẫn cống cao ngã mạn ra khỏi đặng. Chỉnh đây là cái 
vui cao thuợng, sự vui vô thuợng đó ta đã đặng đến, đó là chồ vui đầy đủ. Tam minh ta 
đã đặng chứng theo thứ lóp, chính điều này là vui cao thuợng”. Nhu đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



160 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* 


Tự ngôn: Neu thế đó thời cũng không nên nói chư hành là nhiệt thấu không có chặng 
xen hở. 

Dứt Nhiệt thấu ngữ 


TÙNG TIÈN THỨ ĐỆ NGỮ (ANUPUBBABHISAMA YAKA THA) 

648 . 

* Tự ngôn: Cách chứng pháp là cách chứng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Người có thể cho đạo Thất Lai sanh đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người có thể cho đạo Thất Lai sanh đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người làm cho tỏ noi quả đặng theo thứ lóp phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

649 . 

* Tự ngôn: Cách chứng pháp là cách chứng theo thứ lóp phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Người có thể cho đạo Nhứt Lai sanh đặng theo thứ lóp phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người có thể cho đạo Nhứt Lai sanh đặng theo thứ lóp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người làm cho rõ noi quả Nhứt Lai đặng theo thứ lóp phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

650 . 

* Tự ngôn: Cách chứng pháp là cách chứng theo thứ lóp phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Người có thể cho đạo Bất Lai sanh đặng theo thứ lóp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người có thể cho đạo Bất Lai sanh đặng theo thứ lóp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người làm cho rõ đặng quả Bất Lai theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

651 . 

* Tự ngôn: Cách chứng pháp là cách chứng theo thứ lóp phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Người có thể cho đạo La Hán sanh đặng theo thứ lóp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người có thể cho đạo La Hán sanh đặng theo thứ lóp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người làm cho rõ quả La Hán đặng theo thứ lóp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


652 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


161 


* Tự ngôn: Người thật hành để đặng làm cho rõ rệt quả Thất Lai, tuyệt trừ chi đặng với 
cách thấy khổ. Phản ngữ: Trừ Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ và những phiền não 
đồng bọn đặng 1/4. 

* Tự ngôn: Trong 1/4 thành bực Thất Lai; còn 3/4 nữa không thành tựu Thất Lai. Trong 
1/4 đến, đặng, chứng, làm cho rõ, vẫn vào đến đang đụng chạm với danh thân cùng 
quả Thất Lai; trong 3/4 nữa không đụng chạm với danh thân cùng quả Thất Lai. Trong 
1/4 thành tựu Thất Sanh bực Thất Lai, bực Lục Lai, bực Nhứt Lai hiệp với đức tin, bất 
động trong Phật bảo ... trong Pháp bảo ... trong Tăng bảo hiệp cùng với Thánh giới 
chắc; còn trong 3/4 nữa không hiệp với Thánh giới chắc phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người bực thật hành hầu làm cho rõ quả Thất Lai tuyệt trừ chi đặng bằng 
cách thấy Tập ... bằng cách thấy Diệt... bằng cách thấy Đạo. Phản ngữ: Tuyệt trừ Thân 
kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ và những phiền não đồng bọn nhau đặng 1/4. 

* Tự ngôn: Trong 1/4 thành tựu Thất Lai; còn 3/4 nữa không thành tựu bực Thất Lai. 
Trong 1/4 đến, đặng, chứng, làm cho rõ rệt, vẫn vào đến, đụng chạm với danh thân 
cùng quả Thất Lai; Trong 3/4 nữa vẫn không đụng chạm với danh thân cùng quả Thất 
Lai. Trong 1/4 thành tựu bực Thất Sanh Thất Lai (Sattakhattuparama), bực Lục Sanh 
Thất Lai (Kolankola), bực Nhứt Sanh Thất Lai (Ekabĩjĩ) họp với sự đức tin không biến 
chuyển thay đổi trong Phật bảo ... trong Pháp bảo ... trong Tăng bảo ... hiệp với Thánh 
giới; còn 3/4 nữa không hiệp với Thánh giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

653 . 

* Tự ngôn: Bực thật hành hầu làm cho tỏ quả Nhứt Lai trừ tuyệt chi đặng bằng cách 
thấy khổ? Phản ngữ: Tuyệt trừ Ái dục thứ thô và bao nhiêu phiền não đồng bọn đặng 
trong 1/4. 

* Tự ngôn: Trong 1/4 thành Thất Lai; còn trong 3/4 nữa không thành bực Nhứt Lai. 
Trong 1/4 đến, đặng, chứng, làm cho rõ, vẫn vào đến, đang đụng chạm với danh thân 
cùng quả Nhứt Lai; còn trong 1/4 nữa vẫn không đụng chạm đến danh thân thành quả 
Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thật hành hầu làm cho tỏ từng quả Nhứt Lai tuyệt trừ chi bằng cách thấy 
Tập ... bằng cách thấy Diệt... bằng cách thấy Đạo. 

* Phản ngữ: Tuyệt trừ Ái dục thứ thô, Sân độc thứ thô và những phiền não đồng bọn 
đặng 1/4. 

* Tự ngôn: Trong 1/4 thành Nhứt Lai, còn 3/4 nữa không thành Nhứt Lai trong 1/4 đến, 
đặng, chứng, làm cho rõ, vẫn vào đến đụng chạm với danh thân cùng quả Nhứt Lai; 
còn 3/4 nữa vẫn không đụng chạm với danh thân cùng quả Nhứt Lai phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

654 . 

* Tự ngôn: Bực thật hành hầu làm cho rõ cùng quả Bất Lai tuyệt trừ chi đặng với cách 
thấy khổ? Phản ngữ: Tuyệt trừ Ái dục thứ vi tế, Sân độc thứ vi tế và những phiền não 
đồng bọn đặng 1/4. 

* Tự ngôn: Trong 1/4 thành bực Bất Lai, còn trong 3/4 nữa không thành bực Bất Lai. 
Trong 1/4 đến, đặng, chứng, làm cho rõ, vẫn vào đến, vẫn đụng chạm với danh thân 
cùng quả Bất Lai; Trong 3/4 vẫn không đụng chạm với danh thân cùng quả Bất Lai. 
Trong thành bực Trung bang bất hườn (Antarãparinibbãyĩ) ... Bực Sanh bang bất hườn 
(Upahaccaparinibbãỵĩ) ... Bực Vô hành bang bất hườn, bực Hữu hành bang bất hườn 



162 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


... Bực Thượng lưu bang bất hườn ... Trong 3/4 không thành bực Bất Lai Thượng lưu 
bang bất hườn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực thật hành để làm cho rõ quả Bất Lai tuyệt trừ chi bằng cách thấy Tập 
(Samudaya) ... bằng cách thấy Diệt (nirodha) ... bằng cách thấy Đạo? Phản ngữ: Tuyệt 
trừ Ái dục thứ vi tế, Sân độc thứ vi tế và những phiền não đồng bọn đặng 1/4. 

* Tự ngôn: Trong 1/4 thành Bất Lai; còn trong 3/4 nữa không thành bực Bất Lai. Trong 
1/4 đến, đặng, chứng, làm cho rõ, vẫn vào đến, đụng chạm đến danh thân cùng quả Bất 
Lai. Trong 3/4 nữa không đụng chạm đến danh thân cùng quả Bất Lai. Trong 1/4 Bực 
Trung bang bất hườn (Antarãparinibbãyĩ) ... Bực Sanh bang bất hườn 
(Upahaccaparỉnỉbbãyĩ) ... Bực Vô hành bang bất hườn (Asankhãraparỉnỉbbãyĩ) ... Bực 
Hữu hành bang bất hườn (Sasankhãnỉbbãyĩ) ... bực Thượng lưu bang bất hườn 
(Uddhansotoakanỉtthagãmĩ'). Còn 3/4 nữa không thành Bực Bất Lai Thượng lưu bang 
bất hườn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

655 . 

* Tự ngôn: Bực thật hành đặng làm cho rõ La Hán quả tuyệt trừ chi đặng bằng cách 
thấy khổ. Phản ngữ: Tuyệt trừ sắc ái, Vô sắc ái, Ngã mạn, Phóng dật, Vô minh và 
những phiền não đồng bọn đặng trong 1/4. 

* Tự ngôn: Trong 1/4 thành La Hán, trong 3/4 mà không thành La Hán. Trong 1/4 đến, 
đặng, chứng, làm cho rõ, vẫn vào đến, vẫn đụng chạm với danh thân cùng quả La Hán. 
Trong 3/4 nữa vẫn không đụng chạm với danh thân cùng quả La Hán. Trong 1/4 thành 
bực đã xa lìa Ái, Sân, Si, việc đáng làm đã xong, bỏ gánh nặng rồi, đã chứng tự lợi, đã 
trọn tuyệt máy móc ràng buộc trong đời, đã giải thoát đặc biệt do hiểu chân chánh, cột 
trụ nhổ chốt lên rồi, đã lấp mương rãnh, đã nhổ cột hàng rào thành người không có 
then chốt, thành Thánh đã xuống cờ (ngã mạn), để gánh nặng xuống rồi, đã đứt cơ 
quan ràng buộc, thắng cách quý đẹp rồi, Ngài đã chăm chú rõ Khổ, đã trừ Tập, đã làm 
cho rõ Diệt, cho đặng Đạo phát sanh, đã hiểu thấu với pháp đáng thấu hiểu, chăm chú 
biết pháp đáng chăm chú biết, đã trừ những pháp đáng trừ, trau dồi những pháp đáng 
trau dồi ... đã làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ; còn trong 3/4 nữa chưa phải làm cho 
rõ pháp đáng làm cho rõ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực thật hành đã làm cho rõ quả La Hán tuyệt trừ chi đặng bằng cách thấy 
Tập ... bằng cách thấy Diệt... bằng cách thấy Đạo? Phản ngữ: Tuyệt trừ sắc ái, Vô sắc 
ái, Ngã mạn, Phóng dật, Vô minh và những phiền não đồng bọn đặng 1/4. 

* Tự ngôn: Trong 1/4 thành La Hán; còn trong 3/4 nữa không thành La Hán. Trong 1/4 
đến, đặng, chứng, làm cho rõ, vẫn vào đến, vẫn đụng chạm với danh thân cùng quả La 
Hán. Trong 3/4 nữa vẫn không đụng chạm với danh thân cùng quả La Hán. Trong 1/4 
thành bực đã xa lìa Ái, Sân, Si, việc đáng làm đã làm xong, buông gánh nặng xuống 
rồi, đã chứng tự lợi, đã hoàn dứt cơ quan buộc ràng trong hữu (bhãva), đã giải thoát 
đặc biệt do hiểu đúng, đã rút chốt then, đã lấp bít rạch mương, nhổ trụ rào rồi, thành 
bực không có chốt then và Thánh xuống cờ (ngã mạn), đã hết cơ quan ràng buộc, thấy 
cách rất quý tốt rồi, Ngài đã chăm chú rõ Khổ, trừ tuyệt Tập rồi, đã làm rõ rệt, Đạo đã 
phát sanh, hiểu tột cùng pháp chồ đáng hiểu, chăm chú hiểu pháp đáng chăm chú hiểu, 
đã trừ tuyệt Pháp đáng trừ tuyệt, đã trau dồi pháp đáng trau dồi, đã làm cho rõ pháp 
đáng làm cho rõ. Còn trong 1/4 nữa chưa đặng làm cho rõ cùng pháp đáng làm cho rõ 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


656 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


163 


* Tự ngôn: Bực thật hành đặng làm cho rõ quả Thất Lai, thấy khổ nên nói rằng bực đã 
tiến hành phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi đã thấy Khổ nên nói rằng bực đã đình trụ trong quả phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi thấy Tập ... Khi thấy Diệt... nên nói rằng bực đã tiến phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi đã thấy Diệt nên nói rằng bực đã đình trụ trong quả phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

657 . 

* Tự ngôn: Bực thật hành đặng làm cho rõ cùng quả Thất Lai thấy Đạo nên nói rằng 
bực đã tiến hành, khi đã thấy Đạo nên nói bực đã trụ trong quả phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi thấy Khổ nên nói rằng bực đã tiến hành, khi đã thấy Khổ nên nói rằng 

bực đã đình trụ trong quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi thấy Đạo nên nói rằng bực đã tiến hành, khi đã thấy Đạo nên nói rằng 

bực đã đình trụ trong quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi thấy Tập ... Khi thấy Diệt nên nói rằng bực đã tiến hành khi thấy Diệt 
rồi nên nói rằng bực đã đình trụ trong quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

658 . 

* Tự ngôn: Bực thật hành đặng làm cho rõ quả Thất Lai, khi Khổ nên nói rằng nguời đã 
tiến hành, khi đã thấy khổ không nên nói rằng thành bực đáng nói là nguời đã đình trụ 
trong quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi đã thấy Đạo nên nói rằng bực đã tiến hành, khi đã thấy Tập không nên 
nói rằng thành bực nên nói là nguời đã đình trụ trong quả phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi thấy Tập ... Khi thấy Diệt nên nói là bực đã tiến hành khi đã thấy Diệt 
không nên nói là thành bực đáng cho là đã đình trụ trong quả phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi thấy Đạo nên nói rằng bực đã tiến hành, khi đã thấy Đạo không nên nói 
rằng thành bực mà đáng cho là đã đình trụ trong quả phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

659 . 

* Tự ngôn: Bực thật hành đặng làm cho rõ quả Thất Lai, khi thấy khổ nên nói là bực đã 
tiến hành, khi đã thấy khổ không nên nói rằng thành bực mà nên cho là đã đình trụ 
trong quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách thấy Khổ vô ích phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi thấy Tập ... Khi thấy Diệt nên nói nguời đã tiến hành, khi đã thấy Diệt 
không nên nói rằng thành bực đáng cho là đã đình trụ trong quả phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách thấy Diệt vô ích phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

66 ». 

* Phản ngữ: Khi đã thấy Khổ, Tứ đế cũng thành cái đặng thấy rồi phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thấy Khổ đế thành Tứ đế phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

661 . 



164 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Khi đã thấy sắc uẩn bằng sự vô thường, Ngũ uẩn cũng thành cái đặng thấy 
bằng sự vô thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thấy sắc uẩn thành 5 uẩn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

662 . 

* Tự ngôn: Khi đã thấy Nhãn xứ bằng sự vô thường thì Thập nhị xứ cũng thành cái 
đặng thấy bằng sự vô thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn xứ thành Thập nhị xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

663 . 

* Tự ngôn: Khi đã thấy Nhãn giới bằng sự vô thường thì Thập bát giới cũng thành cái 
đặng thấy bằng sự vô thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn giới thành Thập bát giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

664 . 

* Tự ngôn: Khi đã thấy Nhãn quyền bằng sự vô thường thì Nhị thập nhị quyền cũng 
thành cái đặng thấy bằng sự vô thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn quyền thành Nhị thập nhị quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

665 . 

* Tự ngôn: Người làm cho rõ quả Thất Lai đặng bằng Tứ Trí phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quả Thất Lai thành bốn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người làm cho rõ quả Thất Lai đặng bằng Bát Trí phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quả Thất Lai thành tám phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người làm cho rõ quả Thất Lai đặng bằng Thập nhị Trí phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quả Thất Lai thành thập nhị phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người làm cho rõ quả Thất Lai bằng Tứ thập tứ Trí phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quả Thất Lai thành Tứ thập tứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Người làm cho rõ quả Thất Lai đặng bằng Thất thập thất Trí phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quả Thất Lai thành Thất thập thất phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

666 . 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng đắc chứng pháp theo thứ lóp phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, đại hải lài theo thứ 
lóp, xuống theo thứ lóp, sâu theo thứ lóp không thể sâu thành búng tại vựa mé đâu; 
như thế nào thời trong pháp luật này cũng hẳn như thế ấy thành cách làm theo thứ lóp, 
thành cách tu theo thứ lớp, chẳng đặng thành cách thông suốt hiểu biết khắp cả chỉ nơi 
tại ban đầu”. Như đây là bài Kinh vẫn có thật phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì cách đắc chứng pháp cũng thành cách đắc chứng theo thứ lớp 
chớ gì! 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


165 


667 . 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng đắc chứng pháp theo thứ lóp phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Bực trí thức phải cạo bọn nho của mình 
mỗi khi từ chút từ chút, mỗi mồi khi theo thứ lớp như thợ vàng cạo vàng ten thế đó”. 
Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì cách đắc chứng pháp cũng thành cách đắc chứng theo thứ lớp 
chớ gì! 

668 . 

* Tự ngôn: Cách đắc chứng pháp thành cách đắc chứng theo thứ lóp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngài Gavampati Trưởng thượng đặng thuyết cùng chư Phíc-khú như vầy: 
“Lời này tôi đặng nghe bằng chánh thức, đặng thọ bằng chánh thức từ Đức Thế Tôn 
như vầy, này chư Phíc-khú, người nào thấy khổ người đó vẫn thấy nhân sanh của khổ 
luôn, vẫn thấy tiến hành làm cho đến pháp thành chỗ diệt của khổ luôn. Người nào 
thấy nhân sanh của khổ, người ấy vẫn thấy khổ luôn, vẫn thấy pháp thành chồ diệt của 
khổ luôn, vẫn thấy lối tiến hành cho đến pháp thành chồ diệt khổ luôn. Người nào thấy 
pháp thành chồ diệt của khổ người ấy vẫn thấy khổ luôn, vẫn thấy nhân sanh ra của 
khổ luôn, vẫn thấy lối tiến hành cho đến pháp thành chồ diệt của khổ luôn. Người nào 
thấy lối tiến hành cho đến pháp thành chồ diệt của khổ thời người ấy vẫn thấy khổ 
luôn, vẫn thấy nhân sanh của khổ luôn, vẫn thấy pháp thành chồ diệt của khổ luôn”. 
Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói rằng cách đắc chứng pháp thành cách đắc 
chứng theo thứ lóp. 

669 . 

* Tự ngôn: Cách đắc chứng pháp thành cách đắc chứng theo thứ lóp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Đồng với cách đến, đồng với thấy của 
Ngài (Thất Lai) Ngài ... thành là bực không nên làm sự trái địa phưong 6 cách nặng 
nề”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thòi không nên nói rằng cách đắc chứng pháp là cách đắc chứng 
theo thứ lóp. 

670 . 

* Tự ngôn: Cách đắc chứng pháp thành cách đắc chứng theo thứ lóp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, khi nào pháp Nhãn ly 
trần đặng sanh cho bực Thánh Thinh Văn như vầy, mỗi một cái nào có sanh ra, cố 
nhiên những cái đó phải có diệt dĩ nhiên đồng thời sanh ra của đạo Thất Lai, Thánh 
Thinh Văn đó tuyệt trừ tam triền đặng tức là Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ”. 
Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói rằng cách đắc chứng pháp là cách đắc chứng 
theo thứ lóp. 


Dứt Tùng tiên thứ đệ ngữ 



166 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


TỪ CÚ NGỮ (VOHARAKA THA) 


671 . 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật thành siêu thế phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật đối chiếu nhĩ thành thời hiệp 
thế, thâu biết đặng với thức thời thành siêu thế, thâu biết không đặng thời thành hiệp 
thế. Chu Thinh Văn thâu biết đặng, tất cả phàm phu thâu biết không đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

672 . 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật đối chiếu nhĩ mà thành hiệp 
thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói rằng Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật đối chiếu nhĩ 
mới thành hiệp thế thời không nên nói rằng Đức Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật 
thành siêu thế. 

673 . 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật thâu biết đặng bằng thức chồ 
thành hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật thâu nhận biết đặng 
bằng thức mà thành hiệp thế thời không nên nói rằng Đức Thế Tôn giảng thuyết trong 
nơi của Phật thành siêu thế. 

674 . 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật, tất cả phàm phu nhận biết 
đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà phàm phu nhận biết Đức Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật đặng 
thời không nên nói rằng Đức Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật là siêu thế. 

675 . 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật là siêu thế phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành đạo, thành quả, thành Níp-bàn, thành đạo Thất Lai, thành quả Thất 
Lai, thành đạo Nhứt Lai, thành quả Nhứt Lai, thành đạo Bất Lai, thành quả Bất Lai, 
thành đạo ứng Cúng, thành quả ứng Cúng, thành Niệm xứ, thành Chánh cần, thành 
Nhu ý túc, thành Quyền, thành Lực, thành Giác chi phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

676 . 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật là siêu thế phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ai ai vẫn có nghe Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp siêu thế phải nhận biết đặng bằng nhĩ đối chiếu nơi nhĩ đem vào rạch 
của nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

677 . 

* Tự ngôn: Pháp siêu thế không phải nhận biết đặng bằng nhĩ, không đối chiếu nơi nhĩ, 
không đến vào rạch của nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


167 


* Tự ngôn: Neu mà pháp siêu thế không phải nhận biết đặng bằng nhĩ, không đối chiếu 
nơi nhĩ, không đến vào rạch của nhĩ thời không nên nói rằng Đức Thế Tôn Ngài giảng 
thuyết của Phật thành siêu thế. 

678 . 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn giảng thuyết của Phật là siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Ai ai chồ phải nghe trong Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật, ai ai cũng vui 
mừng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp siêu thế thành chồ trụ của ái, thành chồ trụ của vui mừng, thành chồ 
trụ của thuơng mến, thành chồ trụ của say sua, thành chỗ trụ của nhục phục phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

679 . 

* Tự ngôn: Pháp siêu thế không thành chồ trụ của ái, không thành chồ trụ của sự vui 
mừng, không thành chồ trụ của sự ua thích, không thành chồ trụ của sự nhiễm đắm, 
không thành chồ trụ của sự nhục phục (nệm lúng) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà pháp siêu thế không thành chồ trụ của ái, không thành chồ trụ của 
sự vui mừng, không thành chồ trụ của sự ua mến, không thành chỗ trụ của sự say sua, 
không thành chồ trụ của sự nhiễm đắm, không thành chồ trụ của sự nằm sấp, thời 
không nên nói rằng Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật thành siêu thế. 

680 . 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn giảng thuyết của Phật thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật ai ai cũng phản đối vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp siêu thế thành chỗ trụ của sân, thành chồ trụ của sự chống đối, thành 
chồ trụ của sự đụng chạm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

681 . 

* Tự ngôn: Pháp siêu thế không thành chồ trụ của sân, không thành chồ trụ của sự 
chống đối, không thành chồ trụ của sự đụng chạm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà pháp siêu thế không thành chồ trụ của sân, không thành chồ trụ của 
sự phản đối, không thành chồ trụ của sự đụng chạm thời không nên nói rằng Đức Thế 
Tôn Ngài giảng thuyết của Phật là siêu thế. 

682 . 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giảng của Phật thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết của Phật ai ai phải mê vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp siêu thế thành chồ trụ của si, làm sự vô tri, làm cho đui, thành chồ điêu 
tàn mất trí, thành đảng của sự chật hẹp, không hiện hành hiệp tác để đặng Níp-bàn phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

683 . 

* Tự ngôn: Pháp siêu thế không thành chỗ trụ của si, không làm sự vô tri, không làm 
cho đui mù thành chồ tiến hóa của tuệ, không thành bè đảng của sự hẹp hòi, hiện hành 
hiệp tác để đặng Níp-bàn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà pháp siêu thế không thành chỗ trụ của si, không làm sự vô tri, 
không làm cho đui mù, thành chồ tiến hóa của tuệ, thành bạn đảng của sự hẹp hòi, hiện 



168 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


hành hợp tác hầu đặng Níp-bàn thời không nên nói rằng Đức Thế Tôn giảng thuyết của 
Phật là siêu thế. 

684 . 

* Tự ngôn: Thế Tôn giảng thuyết của Phật thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Mồi một nguời nào nghe Đức Thế Tôn giảng thuyết của Phật tất cả những 
nguời đó gọi là làm cho đạo sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

685 . 

* Tự ngôn: Mồi một nguời nào nghe Đức Thế Tôn giảng thuyết của Phật, tất cả nguời 
đó gọi là làm cho đạo đặng sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tiểu nhân nghe Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật thời tiểu nhân 
cũng gọi là có thể làm cho đạo phát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Nguời sát mẫu ... Nguời sát phụ ... Nguời sát La Hán ... Nguời chích máu 
thân Phật ... Nguời phá hòa hợp Tăng vẫn nghe Đức Thế Tôn giảng thuyết của Phật 
thời nguời phá hòa hợp Tăng cũng là có thể làm cho đạo phát sanh đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

686 . 

* Phản ngữ: Đống gạo hoặc đống vàng, dùng gậy vàng chỉ bởi đặng phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nhu thế vậy pháp mà thành hiệp thế hoặc thành siêu thế, Đức Thế Tôn Ngài 
thuyết bằng cách giảng giải thì thành siêu thế. 

687 . 

* Tự ngôn: Đống gạo hoặc đống vàng dùng gậy cây thù đủ chỉ bảo cũng đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhu thế đó pháp mà thành hiệp thế hay thành siêu thế, Đức Thế Tôn Ngài 
nói bằng cách giảng thuyết thời thành hiệp thế. 

688 . ' 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật giải pháp hiệp thế thời thành 
hiệp thế, nếu giải pháp siêu thế thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi giải pháp hiệp thế Ngài giảng thuyết đó xúc chạm nhĩ thời thành hiệp 
thế, khi thuyết pháp siêu thế thời chạm nhĩ thành siêu thế. Khi thuyết pháp hiệp thế, tất 
cả nguời nhận biết đặng bằng thức thời thành hiệp thế, khi thuyết pháp siêu thế cũng 
nhận biết đặng bằng thức thì thành siêu thế. Khi thuyết pháp hiệp thế tất cả phàm phu 
nhận biết đặng, khi thuyết pháp siêu thế tất cả bực Thinh Văn nhận biết đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

689 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng Đức Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật thời khi thuyết 
pháp hiệp thế cũng thành hiệp thế; khi thuyết pháp siêu thế cũng thành siêu thế phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn thuyết cả pháp hiệp thế và siêu thế phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết cả pháp hiệp thế và siêu thế, chính do 
nhân đó, ông mới nói rằng Đức Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật thời khi thuyết 
pháp hiệp thế cũng thành hiệp thế, khi thuyết pháp siêu thế cũng thành siêu thế. 


690 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


169 


* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật, khi thuyết pháp hiệp thế mới 
thành hiệp thế, khi thuyết pháp siêu thế mới thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Khi thuyết đạo mới thành đạo, khi thuyết pháp phi đạo mới thành pháp phi 
đạo, khi thuyết của quả mới thành quả, khi thuyết pháp phi quả mới thành pháp phi 
quả, khi thuyết Níp-bàn mới thành Níp-bàn, khi thuyết pháp Phi Níp-bàn cũng thành 
pháp Phi Níp-bàn, khi thuyết hữu vi mới thành hữu vi, khi thuyết vô vi mới thành vô 
vi, khi thuyết sắc pháp mới thành sắc pháp, khi thuyết vô sắc mới thành vô sắc, khi 
thuyết thọ mới thành thọ, khi thuyết pháp phi thọ mới thành pháp phi thọ, khi thuyết 
tưởng mới thành tưởng, khi thuyết pháp phi tưởng mới thành pháp phi tưởng, khi 
thuyết hành mới thành hành, khi thuyết pháp phi hành mới thành pháp phi hành, khi 
thuyết thức mới thành thức, khi thuyết pháp phi thức mới thành pháp phi thức phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Từ cú ngữ 


DIỆT NGỮ (NIRODHAKA THA) 


691 . 

* Tự ngôn: Diệt (nirodha) thành hai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khổ diệt (Dukkhanirodha) thành hai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Khổ diệt thành hai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Diệt đế thành hai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Diệt đế thành hai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khổ đế thành hai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Diệt đế thành hai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tập đế thành hai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Diệt đế thành hai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đạo đế thành hai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Diệt đế thành hai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sở y (tana) thành hai phải chăng? ... Bí mật ịlena) thành hai phải chăng? ... 
Hữu y (sarana) thành hai phải chăng? ... Sở tiêu (parãyana) thành hai phải chăng? ... 
Sở kiên cố ịaccuta) thành hai phải chăng? ... Bất tử ịamata) thành hai phải chăng? ... 
Níp-bàn thành hai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Níp-bàn thành hai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có sự cao và thấp, có sự thô thiển và tinh vi (panĩta), sự thái quá và bất cập, 
ranh giới sự chia khác, lằn giữa của Níp-bàn cả hai phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

692 . 

* Tự ngôn: Diệt (nirodha) thành hai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hành chồ còn không diệt với tuệ thành cơ quan quán sát (trí siêu thế) sẽ 
quan sát rồi cho diệt đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà hành có chồ còn không diệt với tuệ thành cơ quan quán sát sẽ quán 
sát rồi cho diệt đặng thời không nên nói rằng diệt ( nirodha) thành hai. 


693 . 



170 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng Diệt ịnirodha) thành hai phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Chư hành có chồ còn không diệt với tuệ thành cơ quan quán sát luôn chồ đã 
diệt với tuệ thành cơ quan quán sát đều cũng tan nát đi hết rồi phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Chư hành có chỗ còn không diệt với tuệ thành đồ quán sát luôn chồ đã diệt 
với tuệ thành cơ quan quán sát đều cũng tan nát đi hết rồi. Chính do nhân đó, ông mới 
nói rằng diệt (nirodha) thành hai. 

694 . 

* Tự ngôn: Diệt (nirodha) thành hai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hành mà đã diệt với tuệ thành cơ quan quát sát gọi là đã diệt do nương 
Thánh Đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tuy nhiên hành mà còn không diệt với tuệ thành cơ quan quán sát cũng gọi 
là đã diệt do nương Thánh Đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

695 . 

* Tự ngôn: Diệt thành hai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hành mà đã diệt với tuệ thành cơ quan quán sát vẫn không sanh ra đặng nữa 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hành mà chẳng đặng diệt bằng tuệ thành cơ quan quán sát cũng vẫn không 
sanh nữa đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không cần nói rằng Diệt (nirodha) thành hai. 

Dứt Diệt ngữ 
Hoàn thành phâm thứ hai. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


171 


PHẨM THỨ BA 

Lực NGỮ (BALAKATHÃ) 

696 . 

* Tự ngôn: Như Lai lực đi khắp cả Thinh Văn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Như Lai lực cũng là Thinh Văn lực, Thinh Văn lực cũng là Như Lai lực phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

697 . 

* Tự ngôn: Như Lai lực đi khắp cả Thinh Văn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Như Lai lực cái đó Thinh Văn lực cũng cái đó ư? Thinh Văn lực cái đó Như 
Lai lực cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

698 . 

* Tự ngôn: Như Lai lực đi khắp cả Thinh Văn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Như Lai lực thế nào Thinh Văn lực cũng thế đó, Thinh Văn lực thế nào Như 
Lai lực cũng thế đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

699 . 

* Tự ngôn: Như Lai lực đi khắp cả Thinh Văn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Câu khởi, bài khởi, cách thuyết pháp, cách giảng pháp của Như Lai thế nào 
thì câu khởi, bài khởi, cách thuyết pháp, cách giảng pháp của Thinh Văn cũng thế đó 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

700 . 

* Tự ngôn: Như Lai lực đi khắp cả Thinh Văn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn là ngôi Tập Tri (Jina), ngôi Giáo chủ, bực Chánh Biến Tri, 
ngôi Toàn Giác, bực Toàn Kiến, ngôi Pháp Chủ, bực Pháp Sở Y (Dhammapatisarana) 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thinh Văn cũng là ngôi Tập Tri (Jina), ngôi Giáo chủ, bực Chánh Biến Tri, 
ngôi Toàn Giác, bực Toàn Kiến, ngôi Pháp Chủ, bực Pháp Sở Y phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

701 . 

* Tự ngôn: Như Lai lực đi khắp luôn Thinh Văn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Như Lai là bực có thể cho đạo chưa sanh phát sanh đặng, thành bực có thể 
cho đạo chưa phát hiện phát hiện đặng, là bực tường thuật đạo mà ai ai không từng 
tường thuật đặng, là bực biết đạo, là bực rõ đạo, là bực khôn khéo trong đạo phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thinh Văn là bực có thể cho đạo chưa sanh phát sanh đặng, thành bực có 
thể cho đạo chưa phát hiện phát hiện đặng, là bực tường thuật đạo mà ai ai không 
tường thuật đặng, là bực biết đạo, là bực rõ đạo, là bực khôn khéo trong đạo phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

702 . _ 

* Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật với sự thái quá và bất cập của quyền 
(indrĩya) đi khắp đến Thinh Văn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thinh Văn thành bực Toàn Tri, thành bực Toàn Kiến (Sabbadassãvĩ) phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



172 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


703 . 

* Phản ngữ: Bực Thinh Văn biết thị sở ịthãna) và phi sở ịathãna) phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà bực Thinh Văn biết thị sở và phi sở, chính do nhân đó, ông mới nói 
rằng Như Lai lực tức là cách biết theo thật với thị sở và phi sở đi khắp đến bực Thinh 
Văn như thế. 

704 . 

* Phản ngữ: Bực Thinh Văn biết dị thục quả thành tựu đặc biệt bằng cách đúng chồ 
(thãna), theo nhân nghiệp nguyện sắp ịkammasamãdãna) theo luôn cả quá khứ, hiện 
tại, vị lai phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà bực Như Lai biết dị thục quả thành tựu đặc biệt bằng đúng sở 
ịthãna) theo nhân của nghiệp nguyện sắp (kammasamãdãna) luôn cả quá khứ, hiện tại 
và vị lai thì chính do nhân đó, ông mới nói rằng Như Lai lực tức là cách biết theo thật 
dị thục quả thành tựu đặc biệt bằng phải sở với nhân của nghiệp nguyện sắp luôn cả 
quá khứ, hiện tại và vị lai đi khắp luôn bực Thinh Văn. 

705 . 

* Phản ngữ: Bực Thinh Văn biết tiến hành mà dẫn đi đến tất cả thú hướng (gati) phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu nói rằng bực Thinh Văn biết tiến hành mà vẫn đi đến tất cả thú hướng 
ịgati), chính do nhân đó, ông mới nói rằng Như Lai lực là cách biết theo thật tiến hành 
nó sẽ dẫn đi trong tất cả thú hướng ịgati) khắp luôn đến Thinh Văn như vậy. 

706 . 

* Phản ngữ: Bực Thinh Văn biết vũ trụ có giới hạn khác khác, có giới hạn không phải là 
ít phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu nói rằng bậc Thinh Văn biết vũ trụ có giới hạn khác khác, có giới hạn 
chẳng phải ít, chính do nhân đó, ông mới nói rằng Như Lai lực tức là cách biết theo 
thật, chính vũ trụ nó có giới hạn khác khác, có giới hạn không phải ít luôn đến Thinh 
Văn. 

707 . 

* Phản ngữ: Thinh Văn là bực biết nết na khác nhau của tất cả chúng sanh phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà bực Thinh Văn biết tánh nết khác nhau nơi tất cả chúng sanh, chính 
do nhân đó, ông mới nói rằng Như Lai lực là cách biết theo thật cùng tánh nết khác 
nhau nơi tất cả chúng sanh thì trùm luôn đến Thinh Văn. 

708 . 

* Phản ngữ: Bực Thinh Văn biết sự phiền muộn, sự hớn hở, cách xuất của thiền, giải 
thoát, định và nhập thiền phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà bực Thinh Văn biết sự phiền muộn, sự hớn hở, cách xuất của thiền 
giải thoát, định và nhập thiền; chính do nhân đó, ông mới nói Như Lai lực tức là cách 
biết theo thật với sự buồn rầu, sự vui vẻ, cách xuất thiền, giải thoát, định và nhập thiền 
thì trùm khắp với Thinh Văn. 

709 . 

* Phản ngữ: Bực Thinh Văn Trí biết thành cơ quan nhớ đến uẩn chồ từng nương ở trong 
thuở trước phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà bực Thinh Văn Trí biết thành cơ quan nhớ đến uẩn chỗ từng nương 
ở trong thuở trước; chính do nhân đó, ông mới nói Như Lai lực tức là cách biết theo 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


173 


thật cùng trí thành cơ quan nhớ đến uẩn chồ từng nuơng ở trong khi truớc thời đi luôn 
cả với bực Thinh Văn. 

710 . 

* Phản ngữ: Bực Thinh Văn biết sanh tử của tất cả chúng sanh phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà bực Thinh Văn biết sanh tử của tất cả chúng sanh chính do nhân đó, 
ông mới nói Nhu Lai lực là cách biết theo thật sự sanh tử của tất cả chúng sanh thời đi 
luôn đến bực Thinh Văn. 

711 . 

* Phản ngữ: Tất cả lậu của Nhu Lai và cả bực Thinh Văn đều cũng mất đi hết phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Có nhân chi chi mà làm cho khác nhau giữa sự dứt lậu của Nhu Lai với sự 
dứt lậu của bực Thinh Văn hay là trong chặng giữa của sự giải thoát của Nhu Lai với 
sự giải thoát của bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Không có. 

* Phản ngữ: Neu mà không có nhân chi chi làm cho khác nhau trong chặng giữa sự dứt 
lậu của Nhu Lai với sự dứt lậu của bực Thinh Văn, hay là trong giữa sự giải thoát của 
Nhu Lai với sự giải thoát của bực Thinh Văn. Chính do nhân đó, ông mới nói rằng 
Nhu Lai lực túc là cách biết theo thật trong sự dứt mất của tất cả lậu thời đi luôn với 
bực Thinh Văn. 

712 . 

* Phản ngữ: Nhu Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự dứt mất của tất cả lậu luôn 
khắp đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nhu Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải sở (thãna) và chẳng phải sở 
(athãna) đi luôn khắp với bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế 
đó... 

713 . 

* Phản ngữ: Nhu Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự dứt mất của tất cả lậu luôn 
trùm bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nhu Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh tử của tất cả chúng sanh 
luôn trùm đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

714 . 

* Phản ngữ: Nhu Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải chồ ịthãna) và phi chồ 
(athãna) không đi luôn đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nhu Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự dứt mất của tất cả lậu đó 
không đi luôn đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

715 . 

* Phản ngữ: Nhu Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng 
sanh, không đi luôn đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nhu Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự dứt tuyệt của tất cả lậu, 
không đi luôn đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

716 . 

* Phản ngữ: Nhu Lai lực tức là cách biết theo thật đối với sự thái quá và bất cập của 
quyền, không đi khắp đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nhu Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở (thãna) và phi cơ sở 
(athãna), không đi khắp với bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế 
đó... 



174 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


717 . 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật đối sự thái quá và bất cập của quyền, 
không đi luôn đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự dứt mất của tất cả lậu, không 
đi khắp đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

718 . 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải co sở và phi co sở 
(athãna), đi khắp đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Như Lai lực là cách biết theo thật đối với sự thái quá và bất cập của quyền, 
không đi luôn đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

719 . 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự dứt mất của tất cả lậu đi khắp 
đến Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật cùng sự thái quá và bất cập của 
quyền, đi khắp đến Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Dứt Lực ngữ 


THÁNH CHÚNG NGỮ (ARIYANTIKA THA) 


720 . 

* Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải co sở và phi co sở (athãna) 
thành ra Thánh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành đạo, thành quả, thành Níp-bàn, thành đạo Dự Lưu, thành quả Dự 
Lưu, thành đạo Nhứt Lai, thành quả Nhứt Lai, thành đạo Bất Hườn, thành quả Bất 
Hườn, thành đạo ứng Cúng, thành quả ứng Cúng, thành Niệm xứ, thành Chánh cần, 
thành Như ý túc, thành Quyền, thành Lực, thành Giác chi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

721 . 

* Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải co sở và phi co sở (athãna) 
thành Thánh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có tiêu diệt ịsunnata) thành cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Có tiêu diệt thành cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Như Lai lưu ý phải xứ sở (thãna) và phi xứ sở luôn, lưu ý lối tiêu diệt 
luôn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài lưu ý lối phải co sở và phi co sở (athãna) luôn, Ngài lưu 
ý lối tiêu diệt luôn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của hai cái xúc, của hai cái tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải co sở và phi co sở (athãna) 
thành Thánh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có vô chứng (animitta) làm cảnh phải chăng? ... Có phi nội (appanihita) 
làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Có phi nội (appanihita) làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


175 


* Tự ngôn: Như Lai Ngài lưu ý lối phải cơ sở và phi cơ sở (athana) luôn, Ngài lưu ý lối 
phi nội luôn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Như Lai Ngài lưu ý lối phải cơ sở và phi cơ sở luôn, Ngài lưu ý lối phi nội 
luôn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của hai thứ xúc, hai cái tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

722 . 

* Tự ngôn: Niệm xứ thành Thánh có tiêu diệt (sunnata) thành cảnh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở thành 
Thánh, có tiêu diệt làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Niệm xứ thành Thánh, có vô chứng làm cảnh ... có phi nội làm cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở thành 
Thánh có phi nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

723 . 

* Tự ngôn: Chánh cần, Như ý túc, Quyền, Lực, Giác chi thành Thánh có tiêu diệt làm 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở thành 
Thánh có tiêu diệt làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Giác chi thành Thánh có vô chứng làm cảnh ... có phi nội làm cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở thành 
Thánh có phi nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

724 . 

* Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở thành 
Thánh nhưng không nên nói rằng có tiêu diệt thành cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Niệm xứ thành Thánh nhưng không nên nói có tiêu diệt làm cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở thành 
Thánh, nhưng không nên nói có vô chứng làm cảnh ... có phi nội làm cảnh phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Niệm xứ thành Thánh nhưng không nên nói có phi nội làm cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở thành 
Thánh nhưng không nên nói có tiêu diệt làm cảnh ... có vô chứng làm cảnh ... có phi 
nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh cần ... Giác chi thành Thánh nhưng không nên nói có phi nội làm 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

725 . 

* Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng sanh 
thành Thánh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành đạo, thành quả, thành Níp-bàn, thành đạo Dự Lưu, thành quả Dự Lưu 
... thành Giác chi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



176 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


726 . 

* Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng sanh 
thành Thánh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có tiêu diệt làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Có tiêu diệt làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Như Lai lưu ý về sanh và tử của tất cả chúng sanh luôn, Ngài lưu ý lối 
tiêu diệt luôn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đức Như Lai lưu ý lối sanh và tử của tất cả chúng sanh luôn, Ngài lưu ý lối 
tiêu diệt luôn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sự tụ tập của hai thứ xúc, của hai cái tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng sanh 
thành Thánh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có vô chứng làm cảnh ... có phi nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Có phi nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Như Lai lưu ý lối sanh và tử của tất cả chúng sanh luôn, Ngài lưu ý lối 
phi nội luôn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đức Như Lai Ngài lưu ý lối sanh và tử của tất cả chúng sanh luôn, Ngài lưu 
ý lối phi nội luôn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sự hội họp của hai thứ xúc, của hai cái tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

727 . 

* Tự ngôn: Niệm xứ thành Thánh có tiêu diệt làm cảnh ... có vô chứng làm cảnh ... có 
phi nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng sanh 
thành Thánh, có phi nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh cần ... Giác chi thành Thánh có tiêu diệt làm cảnh ... có vô chứng làm 
cảnh ... có phi nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng sanh, 
thành Thánh có phi nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

728 . 

* Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng sanh 
thành Thánh, nhưng không nên nói có tiêu diệt làm cảnh ... có vô chứng làm cảnh ... có 
phi nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Niệm xứ thành Thánh nhưng không nên nói có phi nội làm cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

729 . ^ 

* Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng sanh, 
thành Thánh nhưng không nên nói có tiêu diệt làm cảnh ... có vô chứng làm cảnh ... có 
phi nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh cần ... Giác chi thành Thánh nhưng không nên nói có phi nội làm 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


730 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


177 


* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự tận của tất cả lậu thành 
Thánh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải co sở và phi co sở (athãna) 
thành Thánh phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

731 . 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự tận của tất cả lậu thành 
Thánh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng sanh 
thành Thánh phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

732 . 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải co sở và phi co sở không 
nên nói rằng thành Thánh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự tận tất cả lậu thời không nên 
nói rằng thành Thánh phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

733 . ~ 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng 
sanh, không nên nói rằng thành Thánh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự tận tất cả lậu thời không nên 
nói rằng thành Thánh phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

734 . 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự tận tất cả lậu thành Thánh có 
tiêu diệt làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải co sở và phi co sở cũng 
thành Thánh có tiêu diệt làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự tận tất cả lậu thành Thánh có 
vô chứng làm cảnh ... có phi nội làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong co sở trúng và phi co sở cũng 
thành Thánh có phi nội làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

735 . 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự tận tất cả lậu thành Thánh có 
tiêu diệt làm cảnh ... có vô chứng làm cảnh ... có phi nội làm cảnh phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng sanh 
thòi thành Thánh có phi nội làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

736 . 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở thành 
Thánh nhưng không nên nói có tiêu diệt làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự tận tất cả lậu thành Thánh 
nhưng không nên nói rằng có tiêu diệt làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói 
thế đó... 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách hiểu theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở 
(athãna) thành Thánh nhưng không nên nói có vô chứng làm cảnh ... có phi nội làm 
cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự tận tất cả lậu cũng thành 
Thánh, nhưng không nên nói có phi nội làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thế đó... 



178 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


737 . 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng sanh 
thành Thánh nhưng không nên nói có tiêu diệt làm cảnh ... có vô chứng làm cảnh ... có 
phi nội làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự tận lậu tất cả cũng thành 
Thánh nhưng không nên nói có phi nội làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thế đó... 

Dứt Thánh chúng ngữ 


GIẢI THOÁT NGỮ (VIMUCCA TIKA THA) 


738 . 

* Tự ngôn: Tâm có Ái (rãga) giải thoát đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tâm đồng sanh với Ái, sanh chung với Ái, hồn hợp với Ái, tưong ưng với 
Ái, hiện chung với Ái, chuyển đi theo Ái thành bất thiện, thành hiệp thế, thành cảnh 
của lậu, thành cảnh của triền, thành cảnh của phược, thành cảnh của bộc, thành cảnh 
của phối, thành cảnh của cái, thành cảnh của khinh thị, thành cảnh của thủ, thành cảnh 
của phiền não giải thoát đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

739 . 

* Tự ngôn: Tâm có Xúc giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là Xúc và Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tâm có Ái giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là cả Ái và Tâm phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

740 . 

* Tự ngôn: Tâm có Thọ ... Tâm có Tưởng ... Tâm có Tư ... Tâm có Tuệ giải thoát đặng, 
giải thoát cả hai thứ tức là cả Tuệ và Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tâm có Ái giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là cả Ái và Tâm phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

741 . 

* Tự ngôn: Tâm có Xúc, có Ái giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là cả Xúc và Tâm 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Giải thoát cả hai tức là cả Ái và Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

742 . 

* Tự ngôn: Tâm có Thọ, có Ái ... Tâm có Tưởng, có Ái... Tâm có Tuệ, có Ái giải thoát 
đặng, giải thoát cả hai tức là cả Tuệ và Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Giải thoát cả hai tức là cả Ái và Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

743 . 

* Tự ngôn: Tâm có Sân giải thoát đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tâm đồng sanh với Sân, sanh chung với Sân, hồn hợp với Sân, tưong ưng 
với Sân hiện chung với Sân, biến chuyển đi theo Sân, thành bất thiện, thành vô ký, 
thành cảnh của lậu ... thành cảnh của phiền não giải thoát đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


744 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


179 


* Tự ngôn: Tâm có Xúc giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là cả Xúc và Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tâm có Sân giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là cả Sân và Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

745 . 

* Tự ngôn: Tâm có Thọ ... Tâm có Tưởng ... Tâm có Tư ... Tâm có Tuệ giải thoát đặng, 
giải thoát cả hai tức là luôn cả Tuệ và Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tâm có Sân giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là luôn cả Sân và Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

746 . 

* Tự ngôn: Tâm có Xúc, có Sân giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là luôn cả Xúc và 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Giải thoát cả hai tức là luôn cả Sân và Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

747 . 

* Tự ngôn: Tâm có Thọ, có Sân ... Tâm có Tưởng, có Sân ... Tâm có Tư, có Sân ... Tâm 
có Tuệ, có Sân giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là luôn cả Tuệ và Tâm phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Giải thoát cả hai tức là luôn cả Sân và Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

748 . 

* Tự ngôn: Tâm có Si giải thoát đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tâm đồng sanh với Si sanh chung với Si, hỗn hợp với Si, tưong ưng với Si, 
đồng hiện với Si, chuyển đi theo Si thành bất thiện, thành hiệp thế, thành cảnh của lậu 
... thành cảnh của phiền não giải thoát đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

749 . 

* Tự ngôn: Tâm có Xúc giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là luôn cả Xúc và Tâm 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tâm có Si giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là luôn cả Si và Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

750 . 

* Tự ngôn: Tâm có Thọ ... Tâm có Tưởng ... Tâm có Tư ... Tâm có Tuệ giải thoát đặng, 
giải thoát cả hai tức là luôn cả Tuệ và Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tâm có Si giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là luôn cả Si và Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

751 . 

* Tự ngôn: Tâm có Xúc, có Si giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là luôn cả Xúc và 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Giải thoát cả hai tức là luôn cả Si và Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

752 . 

* Tự ngôn: Tâm có Thọ, có Si ... Tâm có Tưởng, có Si ... Tâm có Tư, có Si ... Tâm có 
Tuệ, có Si, giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là luôn cả Tuệ và Tâm phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 



180 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Giải thoát cả hai tức là luôn cả Si và Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

753 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng tâm có Ái, có Sân, có Si giải thoát đặng phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tâm xa lìa Ái, xa lìa Sân, xa lìa Si, dứt phiền não là giải thoát phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Neu thế đó tâm có Ái, có Sân, có Si cũng giải thoát đặng chớ gì ! 

Dứt Giải thoát ngữ 


GIẢI THOÁT NGÃ MẠN NGỮ (VIMUCCAMANAKA THA) 

754 . 

* Tự ngôn: Tâm mà đã giải thoát còn đang giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Một phần đã giải thoát, một phần nữa chưa đặng giải thoát phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

755 . 

* Tự ngôn: Một phần đã giải thoát, một phần nữa chưa giải thoát phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Một phần thành Dự Lưu, một phần nữa không thành Dự Lưu, một phần đến 
rồi đã đặng, về phần đã đắc chứng, đã làm cho rõ, đang vào đến, đang đụng chạm với 
thân thuộc quả Dự Lưu, một phần nữa vẫn không đụng chạm với thân cùng quả Dự 
Lưu, một phần thành bực Thất Lai (Sattakhattuparama), bực Lục Lai (Kolahkoỉa), bực 
Nhứt Lai (Ekabĩịĩ) hiệp với sự đức tin mà không lay động trong Phật bảo ... Pháp bảo 
... Tăng bảo ... hiệp với Thánh giới nhứt định, một phần nữa không hiệp với Thánh 
giới nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

756 . 

* Tự ngôn: Một phần đã giải thoát, một phần nữa chưa giải thoát phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Một phần thành Nhứt Lai, một phần nữa không thành Nhứt Lai, một phần 
đã đến, đã đặng trọn đắc chứng rồi, đã làm cho rõ rệt, vẫn vào đến, vẫn đụng chạm với 
thân cùng quả Nhứt Lai, một phần nữa vẫn không đụng chạm với thân cùng quả Nhứt 
Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

757 . 

* Tự ngôn: Một phần đã giải thoát, một phần nữa chưa giải thoát phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Một phần thành bực Bất Lai, một phần không thành bực Bất Lai, một phần 
đã đến, đã đặng trọn, đã đắc chứng, đã làm cho rõ, vẫn vào đến, vẫn đụng chạm với 
thân cùng quả Bất Lai, một phần nữa vẫn không đụng chạm với thân cùng quả Bất Lai, 
một phần nữa thành Bất Lai, bực Trung bang bất hườn (Antarãparinibbãyĩ), bực Sanh 
bang bất hườn ( u pahaccaparinibbãyĩ) , bực Vô hành bang bất hườn (Asahkhãra- 
parỉnỉbbãyĩ) , bực Hữu hành bang bất hườn (,Sasahkhãrãparinibbãyĩ), bực Thượng lưu 
bang bất hườn (Uddhahsoto akanitthagãnũ), một phần nữa không thành bực Bất Lai 
Thượng lưu bang bất hườn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


758 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


181 


* Tự ngôn: Một phần đã giải thoát, một phần nữa chưa giải thoát phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Một phần thành La Hán, một phần nữa không thành La Hán, một phần đã 
đến, đã đặng trọn, đã đắc chứng, đã làm cho rõ, vẫn vào đến, vẫn đụng chạm với thân 
cùng quả La Hán, một phần nữa vẫn không đụng chạm với thân cùng quả La Hán, một 
phần đã xa lìa Ái, Sân, Si ... một phần đã làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ, một phần 
nữa không làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

759 . 

* Tự ngôn: Tâm mà đã giải thoát, vẫn còn giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tâm đã giải thoát trong sát-na sanh, vẫn còn giải thoát trong sát-na diệt phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

760 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng tâm đã giải thoát còn đang giải thoát phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng khi người ấy đang biết thế này, đang thấy 
thế này, tâm vẫn giải thoát xa lìa Dục lậu, tâm vẫn giải thoát xa lìa Hữu lậu, tâm vẫn 
giải thoát xa lìa Vô minh lậu. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó, Tâm đã giải thoát cũng còn đang giải thoát chớ gì! 

761 . 

* Tự ngôn: Tâm đã giải thoát còn đang giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Người ấy khi tâm đã đình trụ, thành tâm 
thanh tịnh trong sạch không có phiền não co quan nịnh hót, xa lìa tùy phiền não thành 
tâm mềm vừa với công chuyện, đến sự thành tâm không lay động đã đình trụ thế này, 
vẫn hướng tâm đặng đi đến tuệ, thành co quan tuyệt mất lậu”. Như đây là bài Kinh vẫn 
thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó, thời không nên nói tâm đã giải thoát còn đang giải thoát. 

762 . ’ ^ ~ 

* Tự ngôn: Tâm đang giải thoát vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tâm đang dục vọng, đang chống báng, đang tối tăm, đang phiền muộn vẫn 
có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tâm chỉ có đã dục vọng và đã không dục vọng, đã chống đối và đã không 
chống đối, đã tối tăm và đã không tối tăm, đã dứt và đã không dứt, đã bể và đã không 
bể mà duyên đã trợ và duyên đã không trợ bao nhiêu đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà tâm chỉ có đã dục vọng và đã không dục vọng, đã chống đối và đã 
không chống đối, đã tối tăm và đã không tối tăm, đã dứt và đã không dứt, đã bể và đã 
không bể mà duyên đã trợ và duyên (paccaya), đã không trợ bao nhiêu đó thời không 
nên nói rằng tâm đang giải thoát vẫn có. 

Dứt Giải thoát ngã mạn ngữ 



182 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


ĐỆ BÁT NGỮ (ATTHAMAKA KATHA) 


763 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám đã bài trừ cơ quan bao trùm tức là Tà kiến đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám thành bực Dự Lưu, thành bực đã đến, đặng phần rồi, đã đắc 
chứng, đã làm cho rõ, vẫn vào đến, vẫn đụng chạm với thân thuộc quả Dự Lưu phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

764 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám đã bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám thành Dự Lưu, thành bực đã đến ... vẫn đụng chạm với thân 
cùng quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

765 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám đã bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám đã bài trừ tùy miên tức là Tà kiến, đặng rồi phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến đặng rồi phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ tùy miên tức là Hoài nghi ... Giới cấm thủ, khinh thị 
đặng rồi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

766 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi đặng rồi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ tùy miên tức là Hoài nghi đặng rồi phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi đặng rồi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ tùy miên tức là Tà kiến ... Giới cấm thủ, khinh thị 
đặng rồi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

767 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ tùy miên tức là Tà kiến chưa đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến chưa đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ tùy miên tức là Tà kiến chưa đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi chưa đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ tùy miên tức là Hoài nghi ... Giới cấm thủ, khinh thị 
chưa đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến chưa đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ Giới cấm thủ, khinh thị chưa đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


183 


* Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi chưa đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

768 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến đặng rồi phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám đã làm cho đạo phát sanh để bài trừ cơ quan vây phủ tức là 
Tà kiến phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến đặng rồi phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám đã làm cho Niệm xứ phát sanh ... Chánh cần ... Giác chi phát 
sanh để bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

769 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi đặng rồi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám đã làm cho đạo phát sanh ... đã làm cho Giác chi phát sanh 
để bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

770 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám không đặng làm cho đạo phát sanh để bài trừ cơ quan vây 
phủ tức là Tà kiến phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cơ quan vây phủ tức là Tà kiến mà người thứ tám bài trừ đặng rồi với pháp 
phi đạo thành hiệp thế, thành cảnh của lậu, thành cảnh của phiền não phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người thứ tám không đặng làm cho Niệm xứ ... Giác chi sanh ra để bài trừ 
cơ quan vây phủ tức là Tà kiến phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cơ quan vây phủ tức là Tà kiến mà người thứ tám đã bài trừ đặng bằng pháp 
phi đạo thành hiệp thế, thành cảnh của lậu ... thành cảnh của phiền não phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

771 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám đã không đặng làm cho đạo phát sanh ... không đặng làm cho 
Niệm xứ ... không đặng làm cho Giác chi phát sanh để bài trừ cơ quan vây phủ tức là 
Hoài nghi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi mà người thứ tám đã bài trừ đặng bằng 
pháp phi đạo thành hiệp thế, thành cảnh của lậu ... thành cảnh của phiền não phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

772 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến đặng 
rồi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Cơ quan vây phủ tức là Tà kiến còn sẽ sanh phải chăng? Tự ngôn: Sẽ 
không sanh nữa. 

* Phản ngữ: Neu nói rằng sẽ không sanh nữa, chính do nhân đó mới nói người thứ tám 
bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến đặng rồi. 

773 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi đặng 
rồi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 



184 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: Cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi còn sẽ sanh ra phải chăng? Tự ngôn: Sẽ 
không phát sanh. 

* Phản ngữ: Neu mà nói sẽ không phát sanh, chính do nhân đó mới nói người thứ tám 
bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi đặng rồi. 

774 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám gọi là bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến đặng rồi do giải 
rằng sẽ không sanh nữa phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám gọi là bài trừ tùy miên tức là Tà kiến đặng rồi do giải rằng sẽ 
không sanh nữa phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

775 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám gọi là bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến đặng rồi do giải 
rằng sẽ không sanh nữa phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám gọi là bài trừ tùy miên tức là Hoài nghi ... Giới cấm thủ, 
khinh thị đặng rồi do giải rằng sẽ không sanh nữa phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

776 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám gọi là bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi đặng rồi do 
giải rằng sẽ không phát sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám gọi là bài trừ tùy miên tức là Hoài nghi ... Giới cấm thủ, 
khinh thị đặng rồi do giải rằng sẽ không phát sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

777 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám gọi là bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến đặng rồi do giải 
rằng sẽ không phát sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người bực Chuyển Biến (Gotrabhũ) gọi là bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà 
kiến đặng rồi do giải rằng sẽ không phát sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

778 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám gọi là bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi đặng rồi do 
giải rằng sẽ không phát sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người bực Chuyển Biến (Gotrabhũ) gọi là bài trừ cơ quan vây phủ tức là 
Hoài nghi đặng rồi do giải rằng sẽ không phát sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

Dứt Đệ bát ngữ (Atthamakakathã) 


ĐỆ BÁT QUYÈN NGỮ (A TTHAMAKASSAINDRIYAKATHA) 

779 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám không có Tín quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám không có đức tin phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

780 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám không có cần quyền ... không có Niệm quyền ... không có 
Định quyền ... không có Tuệ quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám không có tuệ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


185 


781 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám có đức tin phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám có Tín quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người thứ tám có cần ... có Niệm ... có Định ... có Tuệ phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám có Tuệ quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

782 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám có ý, có Ý quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám có đức tin, có Tín quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người thứ tám có ý, có Ý quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám có tuệ, có Tuệ quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

783 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám có hỷ (thọ), có Hỷ quyền ... có Mạng quyền phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám có đức tin có Tín quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người thứ tám có mạng, có Mạng quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám có cần ... có tuệ, có Tuệ quyền phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

784 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám có đức tin nhưng không có Tín quyền phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám có ý nhưng không có Ý quyền phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

785 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám có đức tin nhưng không có Tín quyền phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám có hỷ (thọ) nhưng không có Hỷ quyền ... có mạng nhưng 
không có Mạng quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

786 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám có tuệ nhưng không có Tuệ quyền phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám có ý nhưng không có Ý quyền ... có hỷ (thọ) nhưng không có 
Hỷ quyền ... có mạng nhưng không có Mạng quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

787 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám có Tín quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám thành người không có đức tin phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người thứ tám không có cần quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám thành người lười biếng, bỏ sự Tinh tấn phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người thứ tám không có Niệm quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



186 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Người thứ tám thành người thất niệm, không có lương tri phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người thứ tám không có Định quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám thành người không có định, có tâm yếu ớt phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

788 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám không có Tuệ quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám thành người có trí thô sơ, khờ khạo phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

789 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám có đức tin và đức tin ấy thành nhân xuất luân hồi (niyyãnika) 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói rằng người thứ tám có đức tin và đức tin ấy thành cơ quan xuất luân 
hồi thời không nên nói người thứ tám không có Tín quyền. 

* Tự ngôn: Người thứ tám có cần và cần ấy thành nhân xuất luân hồi ... có niệm và 
niệm ấy thành nhân xuất luân hồi, có định và định ấy thành nhân xuất luân hồi, có tuệ 
và tuệ ấy thành nhân xuất luân hồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói rằng người thứ tám có tuệ và tuệ ấy thành nhân xuất luân hồi thời 
không nên nói người thứ tám không có Tuệ quyền. 

790 . 

* Tự ngôn: Người bực thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai (Sakadãgãmiphala) có đức 
tin có Tín quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám có đức tin, có Tín quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Tiến Hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai có tuệ, có Tuệ quyền phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám có tuệ, có Tuệ quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

791 . 

* Tự ngôn: Bực thật hành để làm cho rõ quả Bất Lai... Bực thật hành để làm cho rõ quả 
La Hán có đức tin, có Tín quyền ... có tuệ, có Tuệ quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám có tuệ, có Tuệ quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

792 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám có đức tin nhưng không có Tín quyền phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai có đức tin nhưng không có Tín 
quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người thứ tám có tuệ nhưng không có Tuệ quyền phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai có tuệ nhưng không có Tuệ 
quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


793 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


187 


* Tự ngôn: Người thứ tám có đức tin nhưng không có Tín quyền ... có tuệ nhưng không 
có Tuệ quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực thật hành để làm cho rõ quả Bất Lai ... bực thật hành để làm cho rõ quả 
La Hán có tuệ nhưng không có Tuệ quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

794 . 

* Tự ngôn: Người thứ tám không có Ngũ quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Quyền đây có năm 
cách. Năm cách đó ra sao? Một là Tín quyền, hai là cần quyền, ba là Niệm quyền, bốn 
là Định quyền, năm là Tuệ quyền. Đây là Ngũ quyền, này chư Phíc-khú, do sự đầy đủ 
của năm quyền này mới thành La Hán, sụt hon đó cũng thành bực thật hành để làm 
cho rõ quả La Hán, sụt hon đó cũng thành bực Bất Lai, sụt hon đó cũng thành bực thật 
hành để làm cho rõ quả Bất Lai, sụt hon đó cũng thành Nhứt Lai, sụt hon đó cũng 
thành bực thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai, sụt hon nữa cũng thành bực Thất Lai, 
sụt hon đó cũng thành bực thật hành để làm cho rõ quả Thất Lai. Này chư Phíc-khú, 
người nào không có Ngũ quyền này thì đối với các cách Như Lai gọi người ấy là người 
bên ngoài, thành bực đình trụ trong phía phàm phu”. Đây là bài Kinh vẫn thật có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thứ tám thành người bên ngoài, thành bực đình trụ trong phía phàm 
phu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Neu thế đó người thứ tám cũng có Ngũ quyền chớ gì ! 

Dứt Đệ bát quyền ngữ 


THIÊN NHÃN NGỮ ( DIBBACAKKHUKATHA) 

795 . 

* Tự ngôn: Nhục nhãn (Maúsacakkhu) đã có pháp ủng hộ thì thành Thiên nhãn 
(Dibbacakkhu) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhục nhãn cũng là Thiên nhãn, Thiên nhãn cũng là Nhục nhãn phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

796 . 

* Tự ngôn: Nhục nhãn đã có pháp bảo trợ thời thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhục nhãn như thế nào thời Thiên nhãn cũng như thế ấy, Thiên nhãn như 
thế thì Nhục nhãn cũng như thế ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

797 . 

* Tự ngôn: Nhục nhãn đã có pháp bảo trợ thời thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhục nhãn cái đó Thiên nhãn cũng cái đó, Thiên nhãn cái đó Nhục nhãn 
cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

798 . 

* Tự ngôn: Nhục nhãn mà pháp đã ủng hộ thời thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 



188 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Tánh chất quyền lực cảnh giới (gocara) của Nhục nhãn như thế nào thời 
tánh chất quyền lực cảnh giới của Thiên nhãn cũng như thế ấy phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

799 . 

* Tự ngôn: Nhục nhãn mà pháp đã ủng hộ thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành do thủ rồi thành phi do thủ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

800 . 

* Tự ngôn: Thành do thủ rồi thành phi do thủ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Dục giới rồi thành sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

801 . 

* Tự ngôn: Thành Dục giới rồi thành sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc giới rồi thành Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

802 . 

* Tự ngôn: Thành sắc giới rồi thành Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành liên quan luân hồi ịpariyãpannã) rồi thành bất liên quan luân hồi 
(apariyãpannã) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

803 . 

* Tự ngôn: Nhục nhãn mà pháp đã ủng hộ thời thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thiên nhãn mà pháp đã ủng hộ rồi cũng thành Nhục nhãn phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

804 . 

* Tự ngôn: Nhục nhãn mà pháp đã ủng hộ rồi thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thiên nhãn mà pháp đã ủng hộ rồi thành Tuệ nhãn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

805 . 

* Tự ngôn: Nhục nhãn mà pháp hộ trợ rồi thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Thiên nhãn mà pháp bảo trợ rồi thành Nhục nhãn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

806 . 

* Tự ngôn: Nhục nhãn mà pháp bảo trợ rồi thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn chỉ có hai thứ đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

807 . 

* Tự ngôn: Nhãn chỉ có hai thứ đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Nhãn có ba tức là Nhục nhãn, Thiên nhãn 
và Tuệ nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng nhãn có ba tức là Nhục nhãn, 
Thiên nhãn và Tuệ nhãn thì cũng không nên nói rằng nhãn chỉ có hai thứ đó. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


189 


808 . 

* Tự ngôn: Nhãn chỉ có hai thứ đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, nhãn theo đây có ba 
thứ. Ba thứ đó ra sao? Nhục nhãn, Thiên nhãn,Tuệ nhãn; nhãn có ba thứ như đây vậy. 

* Tự ngôn: Đức Phật - bực Thượng Thiện (Purisuttama)- có phán: “Nhãn đây có ba tức 
là Nhục nhãn, Thiên nhãn và Tuệ nhãn đã sắp chót vót, sự phát sanh của Nhục nhãn 
thành nẻo của Thiên nhãn thời khi nào trí tức là Tuệ nhãn chót vót đã phát sanh lên thì 
khi ấy vẫn vượt khỏi tất cả khổ do cách đặng nhãn ấy”. Như đây là bài Kinh vẫn thật 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó không nên nói nhãn chỉ có hai thứ đó. 

Dứt Thiên nhãn ngữ 


THIÊN NHĨ NGỮ (DIBBASOTA KATHA) 

809 . 

* Tự ngôn: Nhục nhĩ mà pháp đã hộ trợ thành Thiên nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Nhục nhĩ cũng là Thiên nhĩ, Thiên nhĩ cũng là Nhục nhĩ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

810 . 

* Tự ngôn: Nhục nhĩ (Mahsato) mà pháp đã hộ trợ thành Thiên nhĩ phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhục nhĩ như thế nào thì Thiên nhĩ cũng như thế đó; Thiên nhĩ như thế nào 
thì Nhục nhĩ cũng như thế đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

811 . 

* Tự ngôn: Nhục nhĩ mà pháp đã hộ trợ thành Thiên nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Nhục nhĩ cái đó Thiên nhĩ cũng cái đó vậy. Thiên nhĩ cái đó, Nhục nhĩ cũng 
cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

812 . 

* Tự ngôn: Nhục nhĩ mà pháp đã hộ trợ thành Thiên nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Tánh chất quyền lực cảnh giới của Nhục nhĩ như thế nào thời tánh chất 
quyền lực cảnh giới của Thiên nhĩ cũng như thế đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

813 . 

* Tự ngôn: Nhục nhĩ mà pháp hộ trợ rồi thành Thiên nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Thành do thủ rồi thành phi do thủ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

814 . 

* Tự ngôn: Thành do thủ rồi thành phi do thủ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Dục giới rồi thành sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 



190 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


815 . 

* Tự ngôn: Thành Dục giới rồi thành sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc giới rồi thành Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

816 . 

* Tự ngôn: Thành sắc giới rồi thành Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành liên quan luân hồi rồi thành bất liên quan luân hồi phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

817 . 

* Tự ngôn: Nhục nhĩ mà pháp hộ trợ rồi thành Thiên nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Thiên nhĩ mà pháp hộ trợ rồi cũng thành Nhục nhĩ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

818 . 

* Tự ngôn: Nhục nhĩ mà pháp hộ trợ rồi thành Thiên nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Nhĩ chỉ có một thứ đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

819 . 

* Tự ngôn: Nhĩ chỉ có một thứ đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Nhĩ chỉ có 2 thứ tức là Nhục nhĩ và Thiên 
nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng nhĩ chỉ có 2 thứ tức là Nhục nhĩ và 
Thiên nhĩ thời không nên nói nhĩ chỉ có 2 thứ đó! 

Dứt Thiên nhĩ ngữ 

TÙY NGHIỆP HÀNH TRÍ NGỮ (TA THAKAMMUPAGATANANAKATHA) 

820 . 

* Tự ngôn: Tùy nghiệp hành trí thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Làm để trong lòng cùng sự mà chúng sanh hành vi theo nghiệp luôn, thấy 
sắc đặng bằng Thiên nhãn luôn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

821 . 

* Tự ngôn: Làm để trong lòng cùng sự mà chúng sanh hành vi theo nghiệp luôn, thấy 
sắc đặng bằng Thiên nhãn luôn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành cách tập họp của 2 cái xúc, của 2 thứ tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

822 . 

* Tự ngôn: Tùy nghiệp hành trí thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Làm trong tâm cùng nói rằng: “Chúng sanh những đây hả các Ngài”, luôn 
nhu thế làm trong tâm cùng nói rằng: “Thành nguời hiệp với thân ác”, luôn nhu thế 
làm để trong tâm cùng nói rằng: “Thành nguời hiệp với khẩu ác”, luôn nhu thế làm để 
trong tâm cùng nói rằng: “Thành nguời hiệp với ý ác”, luôn nhu thế làm để trong tâm 
cùng nói rằng: “Thành nguòi mắng nhiếc chu Thánh”, luôn nhu thế làm để trong tâm 
cùng nói rằng: “Thành Tà kiến”, luôn nhu thế làm để trong tâm cùng nói rằng: 
“Nguyện sắp đặt nghiệp tức là Tà kiến”, luôn nhu thế làm để trong tâm cùng nói rằng: 
“Những chúng sanh đó đã vào đến noi khổ thú, cảnh khổ Ngạ quỉ, Địa ngục sau khi 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


191 


chết”, luôn như thế làm để trong tâm cùng nói rằng: “Hay là những chúng sanh này 
các Ngài”, luôn như thế làm để trong tâm cùng nói rằng: “Thành người hiệp với thân 
thiện”, luôn như thế làm để trong tâm cùng nói rằng: “Thành người hiệp với khẩu 
thiện”, luôn như thế làm để trong tâm cùng nói rằng: “Thành người hiệp với ý thiện”, 
luôn như thế làm để trong tâm cùng nói rằng: “Thành người không mắng nhiếc chư 
Thánh”, luôn như thế làm để trong tâm cùng nói rằng: “Thành Chánh kiến”, luôn như 
thế làm để trong tâm cùng nói rằng: “Nguyện sắp nghiệp tức là Chánh kiến”, luôn như 
thế làm để trong tâm cùng nói rằng: “Những chúng sanh đó đã vào đến nơi lạc thú, 
thiên đường lúc sau khi chết rồi”, như thế luôn thấy sắc bằng Thiên nhãn luôn phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

823 . 

* Tự ngôn: Tùy nghiệp hành trí thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Làm để trong tâm cùng nói rằng: “Những chúng sanh đây hả các Ngài”, như 
thế luôn ... làm để trong tâm cùng nói rằng: “Những chúng sanh đó đã đặng vào đến 
nơi lạc thú, thiên đường sau khi chết rồi”, như thế luôn thấy sắc bằng Thiên nhãn phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của hai thứ xúc, của hai thứ tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

824 . 

* Tự ngôn: Tùy nghiệp hành trí thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có người thành bực không có Thiên nhãn, thành bực đã không đắc 
trọn phần, không đắc chứng, đã không làm cho tỏ Thiên nhãn nhưng biết đặng sự vật 
nơi tất cả chúng sanh hiện hành theo nghiệp vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói cũng có người thành bực không có Thiên nhãn, thành bực đã không 
đắc trọn, đã không chứng, đã không làm cho tỏ Thiên nhãn nhưng đặng biết sự vật nơi 
tất cả chúng sanh hiện thành theo nghiệp vẫn có thời không nên nói rằng tùy nghiệp 
hành trí là Thiên nhãn. 

825 . 

* Tự ngôn: Tùy nghiệp hành trí là Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngài Xá Lợi Phất (Sãriputta) biết sự vật nơi tất cả chúng sanh hiện hành 
theo nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Ngài Xá Lợi Phất biết sự vật nơi tất cả chúng sanh hiện hành theo 
nghiệp thời không nên nói tùy nghiệp hành trí là Thiên nhãn. 

826 . 

* Tự ngôn: Ngài Xá Lợi Phất biết sự vật nơi tất cả chúng sanh hiện hành theo nghiệp 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngài Xá Lợi Phất có Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

827 . 

* Tự ngôn: Ngài Xá Lợi Phất có Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngài Xá Lợi Phất có nói lời như vầy: “Cách lập hy vọng hầu đặng tiền kiếp 
trí ịpubbenivãsanãna) , thiên nhãn trí (dibbacakkhuhãna) , tha tâm trí (cetopariyahãna), 
thần túc (iddhividhi), sự trong ngần của nhĩ giới và trí tử sanh (cutũppãtanãna) của ta 
chưa có”. Như đây thật là bài Kinh vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói tùy nghiệp hành trí là Thiên nhãn như đây. 

Dứt Tùy nghiệp hành trí ngữ 



192 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


THU THÚC NGỮ (SAMVARAKATHA) 

828 . 

* Tự ngôn: Sự thu thúc vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự không thu thúc cũng vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

829 . 

* Tự ngôn: Sự không thu thúc không có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự thu thúc cũng không có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

830 . 

* Tự ngôn: Giới là sự thu thúc từ noi sự không thu thúc phải chăng? Sự thu thúc vẫn có 
trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Giới là sự thu thúc từ noi sự không thu thúc nào thì sự không thu thúc ấy 
cũng vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ (niggaha) nếu mà giới là sự thu thúc từ noi sự 
không thu thúc, thời sự thu thúc vẫn có trong hàng Chư thiên. Chính do nhân đó 
(Ngài) mới nói rằng giới là sự thu thúc từ nơi sự không thu thúc nào thì sự không thu 
thúc ấy cũng vẫn có trong hàng Chư thiên, mà Ngài nói trong vấn đề đó như vầy: “Nên 
nói rằng giới là sự thu thúc từ nơi sự không thu thúc mà sự thu thúc vẫn có trong hàng 
Chư thiên nhưng không nên nói giới là sự thu thúc từ nơi sự không thu thúc nào thì sự 
không thu thúc ấy cũng vẫn có trong hàng Chư thiên như thế là sai! Nhưng nếu không 
nên nói rằng giới là sự thu thúc từ nơi sự không thu thúc nào thì sự không thu thúc ấy 
cũng vẫn có trong hàng Chư thiên, cũng không nên nói giới là sự thu thúc từ nơi sự 
không thu thúc mà sự thu thúc vẫn có trong hàng Chư thiên. Chồ Ngài nói trong vấn 
đề đó như vầy: “Nên nói đặng rằng giới là sự thu thúc từ nơi sự không thu thúc mà sự 
thu thúc vẫn có trong hàng Chư thiên, nhưng không nên nói rằng giới là sự thu thúc từ 
nơi sự không thu thúc nào thì sự không thu thúc ấy cũng vẫn có trong hàng Chư thiên 
như thế vậy là sai! 

831 . 

* Tự ngôn: Sự thu thúc vẫn có trong nhân loại, sự không thu thúc cũng vẫn có trong 
đám nhân loại ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự thu thúc vẫn có trong hàng Chư thiên, sự không thu thúc cũng vẫn có 
trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

832 . 

* Tự ngôn: Sự thu thúc vẫn có trong hàng Chư thiên, sự không thu thúc vẫn không có 
trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự thu thúc vẫn có trong nhân loại, sự không thu thúc không có trong nhân 
loại phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

833 . 

* Tự ngôn: Cách tránh xa sát sanh vẫn có trong Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Sát sanh cũng vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


193 


* Tự ngôn: Cách tránh xa nhân thành cơ sở của sự dễ duôi như là uống nước say tức là 
rượu và men vẫn có trong Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhân thành chồ cơ sở của sự dễ duôi như là uống nước say tức là rượu và 
men cũng vẫn có trong Chư thiên ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

834 . 

* Tự ngôn: Sát sanh vẫn không có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Cách tránh xa sát sanh cũng không có trong hàng Chư thiên phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhân thành cơ sở của sự dễ duôi là uống nước say tức là rượu và men 
không có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách tránh xa nhân thành cơ sở của sự dễ duôi là uống nước say tức là rượu 
và men cũng không có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

835 . 

* Tự ngôn: Cách tránh xa sát sanh vẫn có trong nhân loại, sát sanh cũng vẫn có trong 
nhân loại đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách tránh xa sát sanh vẫn có trong hàng Chư thiên, sát sanh cũng vẫn có 
trong hàng Chư thiên ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cách tránh xa nhân thành cơ sở của sự dễ duôi là uống nước say tức là rượu 
và men vẫn có trong nhân loại, thành nhân cơ sở của sự dễ duôi là uống nước say tức 
là rượu và men cũng vẫn có trong nhân loại đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách tránh xa nhân cơ sở của sự dễ duôi là uống nước say tức là rượu và 
men vẫn có trong hàng Chư thiên, nhân thành cơ sở của sự dễ duôi là uống nước say 
tức là rượu và men cũng vẫn có trong hàng Chư thiên ấy phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

836 . 

* Tự ngôn: Cách tránh xa sát sanh vẫn có trong hàng Chư thiên, sát sanh không có trong 
hàng Chư thiên ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách tránh xa sát sanh vẫn có trong nhân loại, sát sanh không có trong nhân 
loại ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cách tránh xa nhân thành cơ sở của sự dễ duôi là uống nước say tức là rượu 
và men vẫn có trong hàng Chư thiên; nhân thành cơ sở của sự dễ duôi là uống nước 
say tức là rượu và men không có trong hàng Chư thiên đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Cách tránh xa nhân thành cơ sở của sự dễ duôi là uống nước say tức là rượu 
và men vẫn có trong nhân loại; nhân thành cơ sở của sự dễ duôi là uống nước say tức 
là rượu và men không có trong nhân loại ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

837 . 

* Phản ngữ: Sự thu thúc không có trong hàng Chư thiên phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Tất cả Chư thiên thành bực sát sanh, thành bực thu đạo, thành bực tà dâm, 
thành bực vọng ngữ, thành bực đình trụ trong sự dễ duôi là uống nước say tức là rượu 
và men phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu cách ấy thời sự thu thúc cũng vẫn có trong hàng Chư thiên chứ gì! 

Dứt Thu thúc ngữ 



194 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


VÔ TƯỞNG NGỮ (ASANNAKATHA) 


838 . 

* Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong chúng sanh vô tưởng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành tưởng hữu (satĩhãbhava), thành tưởng thú hướng (sannãgati), thành 
tưởng ngã trụ (sannãsattãvãsa), thành tưởng luân hồi, thành tưởng sinh (sannãyoni), 
thành tưởng tự thân báo (sannãttabhãvapatiỉãbha) phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

839 . 

* Tự ngôn: Thành vô tưởng hữu, thành vô tưởng thú hướng, thành vô tưởng tự trụ, 
thành vô tưởng luân hồi, thành vô tưởng sinh, thành vô tưởng tự thân báo phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói thành vô tưởng hữu, thành vô tưởng thú hướng ịgati), thành vô 
tưởng tự trụ, thành vô tưởng luân hồi, thành vô tưởng sinh, thành vô tưởng tự thân báo 
thời không nên nói tưởng vẫn có trong chúng sanh vô tưởng. 

840 . 

* Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong chúng sanh vô tưởng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Ngũ uẩn hữu, thành ngũ uẩn thú ịgati), chúng sanh trụ (sattãvãsa), 
luân hồi, sinh (yoni), ngã thân báo (attabhãvapatilãbha) phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

841 . 

* Tự ngôn: Thành Nhứt uẩn hữu, thành nhứt uẩn thú ịgati), chúng sanh trụ, luân hồi, 
sinh ịyoni), ngã thân báo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói thành nhứt uẩn hữu, thú (gati), chúng sanh trụ, luân hồi, sinh (yoni), 
ngã thân báo thời không nên nói tưởng vẫn có trong chúng sanh vô tưởng. 

842 . 

* Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong chúng sanh vô tưởng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Làm việc mà phải làm với tưởng, đặng với tưởng ấy phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

843 . 

* Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả nhân loại và đó thành tưởng hữu, thành tưởng thú 
ịgati), thành tưởng chúng sanh trụ, thành tưởng luân hồi, thành tưởng sinh ịyoni), 
thành tưởng tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong chúng sanh vô tưởng và đó thành tưởng hữu, thành 
tưởng thú ịgati), thành tưởng chúng sanh trụ, thành tưởng luân hồi, thành tưởng sinh 
ịyoni) thành tưởng tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

844 . 

* Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả nhân loại và đó thành Ngũ uẩn hữu, thú (gati), 
chúng sanh trụ, luân hồi, sinh (yoni), ngã thân báo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả vô tưởng và thành Ngũ uẩn hữu, thú ịgati), chúng 
sanh trụ, luân hồi, sinh (yoni), tưởng tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

845 . 

* Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả nhân loại, làm việc mà phải làm với tưởng, đặng 
với Tưởng ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


195 


* Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong cả người vô tưởng, làm việc mà phải làm với tưởng, 
đặng với tưởng ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

846 . 

* Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả người vô tưởng và đó thành vô tưởng hữu, thành 
vô tưởng thú ịgati), thành vô tưởng chúng sanh trụ, thành vô tưởng luân hồi, thành vô 
tưởng sinh (yoti), thành vô tưởng tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả nhân loại và đó thành vô tưởng hữu, thành vô 
tưởng tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... . 

847 . 

* Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả người vô tưởng và đó thành nhất uẩn hữu, thú 
ịgati), chúng sanh trụ, luân hồi, sinh, tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả nhân loại và đó thành Nhất uẩn hữu ... tự thân báo 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

848 . 

* Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả người vô tưởng nhưng làm việc mà phải làm với 
tưởng không đặng với tưởng ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả người nhân loại, nhưng làm việc cho phải làm với 
tưởng mà không đặng với tưởng ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

849 . 

* Phản ngữ: chớ nên nói rằng tưởng vẫn có trong tất cả người vô tưởng phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Chư thiên gọi chúng 
sanh vô tưởng vẫn có, thời những Chư thiên ấy vẫn tử biệt loại ấy do sự phát sanh của 
tưởng”. Như đây là bài Kinh vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu cách đó, tưởng vẫn có trong tất cả người vô tưởng chớ gì! 

850 . 

* Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả người vô tưởng phải chăng? Phản ngữ: Có lúc có, 
có lúc không có. 

* Tự ngôn: Có lúc thành chúng sanh hữu tưởng, có lúc thành chúng sanh vô tưởng, có 
lúc thành tưởng hữu, có lúc thành vô tưởng hữu, có lúc thành Ngũ uẩn hữu, có lúc 
thành nhất uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

851 . 

* Tự ngôn: Tưởng có lúc có, có lúc không có trong tất cả người vô tưởng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: vẫn có trong lúc nào, không có trong lúc nào? Phản ngữ: vẫn có trong lúc 
tử, trong lúc sinh, không có trong lúc trụ. 

* Tự ngôn: Thành người vô tưởng trong khi tử, trong khi sanh, thành người vô tưởng 
trong khi trụ; thành người tưởng hữu trong khi tử, trong khi sanh; thành Vô tưởng hữu 
trong khi trụ, thành Ngũ uẩn hữu trong khi tử, trong khi sanh; thành nhất uẩn hữu 
trong khi trụ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Vô tưởng hữu ngữ 



196 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG NGỮ (NE VASANNANASANNA YA TANAKA THA) 

852 . 

* Tự ngôn: Không nên nói rằng tưởng vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành vô tưởng hữu, thành vô tưởng thú (gati), thành vô tưởng sinh y, 
thành vô tưởng luân hồi, thành vô tưởng sinh ịyoni), thành vô tưởng tự thân báo phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

853 . 

* Tự ngôn: Thành tưởng hữu, tưởng thú, tưởng sanh y (sattavãsa), tưởng luân hồi, 
tưởng sinh, tưởng tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói thành tưởng hữu, thành tưởng thú ... thành Tưởng tự thân báo thời 
không nên nói không cho rằng tưởng vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu. 

854 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói rằng tưởng vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành nhứt uẩn hữu, thú ịgati )... tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Tứ uẩn hữu, thành tứ uẩn thú ... tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói thành Tứ uẩn hữu, thú ... Ngã thân báo thời không nên nói rằng 
không cho rằng tưởng vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu. 

855 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng tưởng vẫn có trong tất cả người vô tưởng và đó thành vô 
tưởng hữu, thành vô tưởng thú, thành vô tưởng sinh y, thành vô tưởng luân hồi, thành 
vô tưởng sinh, thành vô tưởng tự thân báo phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi.... 

* Phản ngữ: Chớ nói tưởng vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu và đó cũng là 
Vô tưởng hữu, thành vô tưởng thú, thành vô tưởng sinh y, thành vô tưởng luân hồi, 
thành vô tưởng sinh, thành vô tưởng tự thân báo phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói 
thế đó... 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng tưởng vẫn có trong tất cả người vô tưởng và đó, thú ... tự thân 
báo phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi... 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng tưởng vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu và đó 
cũng là nhứt uẩn hữu, thú, sinh y, luân hồi, sinh, tự thân báo phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 

856 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói rằng tưởng vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu và đó 
là tưởng hữu, tưởng thú ... Tưởng tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi... 

* Tự ngôn: Không nên nói rằng tưởng vẫn có trong tất cả người vô tưởng và đó là tưởng 
hữu, tưởng thú ... Tưởng tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

857 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói rằng tưởng vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu và đó 
là Tứ uẩn hữu, thú (gati )... tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi... 

* Tự ngôn: Không nên nói rằng tưởng vẫn có trong tất cả người vô tưởng và đó là Tứ 
uẩn hữu ... tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


858 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


197 


* Tự ngôn: Chớ nên nói rằng tưởng vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu là Tứ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu là Tứ uẩn hữu thời không nên nói: 
“Chớ cho rằng tưởng vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu”. 

859 . 

* Tự ngôn: Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu là Tứ uẩn hữu nhưng không nên nói tưởng 
vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Không vô biên xứ hữu là Tứ uẩn hữu nhưng không nên nói tưởng vẫn có 
trong Không vô biên xứ hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

860 . 

* Tự ngôn: Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu là Tứ uẩn hữu nhưng không nên nói tưởng 
vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thức vô biên xứ hữu ... Vô sở hữu xứ hữu là Tứ uẩn hữu nhưng không nên 
nói tưởng vẫn có trong Vô sở hữu xứ hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

861 . 

* Tự ngôn: Không vô biên xứ hữu là Tứ uẩn hữu, Tưởng vẫn có trong hữu ấy phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu là Tứ uẩn hữu thì tưởng vẫn có trong hữu ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thức vô biên xứ hữu, ... Vô sở hữu xứ hữu là Tứ uẩn hữu, Tưởng vẫn có 
trong Hữu ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu là Tứ uẩn hữu thì tưởng vẫn có trong hữu ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

862 . 

* Tự ngôn: Chớ nói rằng tưởng vẫn có hoặc là không có trong Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu là Tứ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu là Tứ uẩn hữu thời cũng không nên 
nói: “Chớ nói rằng tưởng vẫn có hay là không có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
hữu”. 

863 . 

* Tự ngôn: Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu là Tứ uẩn hữu nhưng không nên nói tưởng 
vẫn có hay là không có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Không vô biên xứ hữu,... Thức vô biên xứ hữu, ... Vô sở hữu xứ hữu là Tứ 
uẩn hữu nhưng không nên nói rằng tưởng vẫn có hay là không có trong Vô sở hữu xứ 
hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

864 . 

* Tự ngôn: Không vô biên xứ hữu là Tứ uẩn hữu thì tưởng vẫn có trong hữu ấy phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu là Tứ uẩn hữu thì tưởng vẫn có trong hữu ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



198 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Thức vô biên xứ hữu ... Vô sở hữu xứ hữu là Tứ uẩn hữu thì tuởng vẫn có 
trong hữu ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phi tuởng phi phi tuởng xứ hữu là Tứ uẩn hữu, tuởng vẫn có trong hữu ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

865 . 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng trong Phi tuởng phi phi tuởng xứ hữu không đáng nói có 
tuởng hoặc không có tuởng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thành Phi tuởng phi phi tuởng xứ hữu phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu nói thành Phi tuởng phi phi tuởng xứ hữu chính do nhân đó mới nói 
rằng trong Phi tuởng phi phi tuởng xứ hữu chẳng đáng nói có tuởng hoặc không 
Tuởng. 

866 . 

* Tự ngôn: Do giải rằng thành Phi tuởng phi phi tuởng xứ hữu mới chẳng đáng nói vẫn 
có tuởng hay không có tuởng trong Phi tuởng phi phi tuởng xứ hữu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do giải rằng thành phi khổ phi lạc thọ mới chẳng đáng nói là thọ hay phi thọ 
trong phi khổ phi lạc thọ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Phi tưởng phi phi tưởng xứ ngữ 
Dứtphâm thứ ba. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


199 


PHẨM THỨ Tư 

cư sĩ ỨNG CÚNG NGỮ (GAHISSA ARAHÃTIKA THÃ) 

867 . 

* Tự ngôn: Cư sĩ đáng thành La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán Cư sĩ vẫn còn có triền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

* Tự ngôn: La Hán Cư sĩ không còn triền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói La Hán Cư sĩ không có triền, thời không nên nói cư sĩ đáng thành 
La Hán đặng. 

868 . 

* Tự ngôn: Cư sĩ đáng thành La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán Cư sĩ đã trừ tuyệt triền, nhổ gốc rễ rồi, làm cho đặng như cây thốt 
nốt đứt đọt không còn sanh ra nữa sau này đã là lẽ thường phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói cư sĩ La Hán đã trừ tuyệt triền, nhổ gốc rễ rồi làm như cây thốt nốt 
đứt đọt cho sau này không sanh đặng nữa đã lẽ thường thời không nên nói rằng cư sĩ 
đáng thành La Hán đặng. 

869 . 

* Tự ngôn: Cư sĩ đáng thành La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cư sĩ ra sao mới không đặng trừ cư sĩ triền rồi thành bực làm cho khỏi noi 
khổ đặng, chính ngay trong hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

* Tự ngôn: Neu nói cư sĩ ra sao chưa đặng trừ cư sĩ triền, rồi thành bực làm cho khỏi 
noi khổ ngay trong hiện tại chẳng có thời không nên nói rằng cư sĩ đáng thành La Hán 
đặng như thế. 

870 . 

* Tự ngôn: Cư sĩ đáng thành La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Kẻ ngoại đạo người giống Độc (sacchagotto) đến đảnh lễ Đức Phật rồi bạch 
như vầy: “Dạ, bạch Đức Gotama, cư sĩ chi chi mà còn chưa đặng trừ cư sĩ triền rồi 
thành bực làm cho khỏi noi khổ đặng bởi thân hoại vẫn có phải chăng? Đức thế Tôn 
ngài phán rằng, nay họ Độc (sacchagotto), không có cư sĩ chi chi mà chưa đặng trừ cư 
sĩ triền rồi thành bực làm cho khỏi noi khổ đặng vì thân hoại”. Thế nay là bài Kinh vẫn 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không nên nói cư sĩ đáng thành La Hán đặng như thế. 

871 . 

* Tự ngôn: Cư sĩ đáng thành La Hán đặng phải chăng? 

* Tự ngôn: La Hán phải hưởng pháp dục, phải còn pháp dục cho sanh lên, phải nằm mà 
noi nằm chen chúc với con, phải dùng vải nhung và nhuyễn, phải chưng diện bằng 
bông đồ thom, đồ thoa xức, phải ưa thích bạc vàng, phải thu nhận dê, trừu, gà, heo, 
phải thâu nhận voi, bò, ngựa, la, phải thâu nhận chim chá-cô, chim âm-thuần, gà đuôi 
công, phải có kẹp bướm, có tủ màu vàng, chữ vải trắng, có dây đai dài, phải thành 
người giữ nhà trọn đời phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 



200 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


872 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng cư sĩ đáng thành La Hán đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Ông Tước Lộc công tử (Yasakulaputta), ông Ngôn Ngữ gia trưởng (Uttiya 
gahapati), ông Kiều Lương thanh niên (Setumãnavo) đắc chứng La Hán luôn khi còn 
cư sĩ phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà nói ông Tước Lộc công tử, ông Ngôn Ngữ gia trưởng, ông Kiều 
Lương thanh niên đắc chứng La Hán luôn khi còn cư sĩ, chính do nhân đó, Ngài mới 
nói cư sĩ đáng thành La Hán đặng. 

Dứt Cư Sĩ ứng Củng ngữ 


PHÁT SINH NGỮ (UPAPA TTIKA THA) 


873 . 

* Tự ngôn: Thành La Hán đồng với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Thành Dự Lưu đồng với cách thoát sanh cũng đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

874 . 

* Tự ngôn: Thành La Hán chung với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Thành Nhứt Lai chung với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

875 . 

* Tự ngôn: Thành La Hán chung với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Thành Bất Lai đồng với cách thoát sanh cũng đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

876 . 

* Tự ngôn: Thành Dự Lưu họp với cách thoát sanh không đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói thành Dự Lưu họp với cách thoát sanh không đặng cũng không nên 
nói thành La Hán hợp với cách thoát sanh đặng. 

877 . 

* Tự ngôn: Thánh Nhứt Lai họp với cách thoát sanh không đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói thành Nhứt Lai họp với cách thoát sanh không đặng thời không nên 
nói thành La Hán họp với cách thoát sanh đặng. 

878 . 

* Tự ngôn: Thành Bất Lai hợp với cách thoát sanh không đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói thành bực Bất Lai đồng đều với cách thoát sanh không đặng thời 
không nên nói thành La Hán đồng đều với cách thoát sanh đặng. 


879 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


201 


* Tự ngôn: Thành La Hán đều đồng với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xá Lợi Phất Trưởng lão thành La Hán đồng đều với cách thoát sanh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đức Mục Kiền Liên Trưởng lão ... Đức Đại Ca Diếp Trưởng lão ... Đức Đại 
Ca Chiên Diên Trưởng lão ... Đức Đại Cu Hy La Trưởng lão, Đức Ly Bàn Đa Trưởng 
lão thành La Hán đều đồng với cách thoát sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

880 . 

* Tự ngôn: Đức Xá Lợi Phất Trưởng lão không đặng thành La Hán đồng đều với cách 
thoát sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói Đức Xá Lợi Phất Trưởng lão không đặng thành La Hán đều đồng 
với cách thoát sanh thời không nên nói thành La Hán đều đồng với cách thoát sanh 
đặng. 

881 . 

* Tự ngôn: Đức Đại Mục Kiền Liên Trưởng lão ... Đức Đại Ca Diếp Trưởng lão, Đức 
Đại Ca Chiên Diên Trưởng lão, Đức Đại Cu Ly Bàn Đa Trưởng lão... 

882 . 

* Tự ngôn: Đức Ma-ha-banh-tha-ka (Mahãpanthaka) Trưởng lão không đặng thành La 
Hán đều đồng với cách thoát sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói Đức Mahãpanthaka Trưởng lão không đặng thành La Hán đồng đều 
với cách thoát sanh thời cũng không nên nói thành La Hán đồng đều với cách thoát 
sanh đặng. 

883 . 

* Tự ngôn: Thành La Hán đồng đều với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Làm cho rõ ngôi La Hán đặng bằng thứ tâm tìm kiếm cách thoát sanh mà 
thành hiệp thế có lậu ... hiệp với phiền não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

884 . 

* Tự ngôn: Thành La Hán đồng đều với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thứ tâm tìm tòi cách thoát sanh thành nhân đưa ra khỏi luân hồi cho đến sự 
tuyệt mất, cho đến sự đắc chứng, cho đến Níp-bàn, không thành cảnh của lậu ... không 
thành cảnh của phiền não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

885 . 

* Tự ngôn: Tâm tìm kiếm cách thoát sanh không thành nhân đưa ra khỏi luân hồi, 
không thành pháp cho đến sự dứt tuyệt, không thành pháp cho đến sự đắc chứng, 
không thành pháp cho đến Níp-bàn, thành cảnh của lậu ... thành cảnh của phiền não 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói tâm tìm cách thoát sanh không thành nhân đưa khỏi luân hồi, không 
thành pháp làm cho đến sự dứt đi, không thành pháp làm cho đến sự đắc chứng, không 
thành pháp làm cho đến Níp-bàn, còn thành cảnh của lậu, thành cảnh của phiền não 
thời không nên nói thành La Hán đồng đều với cách thoát sanh đặng. 


886 . 



202 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Thành La Hán đồng đều với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trừ Ái đặng, trừ Sân đặng, trừ Si đặng ... trừ Vô úy đặng bằng tâm tim kiếm 
cách thoát sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

887 . 

* Tự ngôn: Thành La Hán đồng đều với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tâm tìm tòi cách thoát sanh thành đạo ... thành Niệm xứ, thành Chánh cần, 
thành Nhu ý túc, thành Quyền, thành lực, thành Giác chi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

888 . 

* Tự ngôn: Thành La Hán đồng đều với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chăm chú biết Khổ, trừ Tập, làm cho rõ Diệt, có thể làm cho rõ Đạo phát 
sanh bằng tâm tìm tòi cách thoát sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

889 . 

* Tự ngôn: Thành La Hán đều đồng với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tâm tử là tâm đạo, tâm tìm tòi cách thoát sanh là tâm quả phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó. 

Dứt Phát sanh ngữ 


PHI CẢNH LẬU NGỮ (ANASA VAKA THA) 

890 . 

* Tự ngôn: Tất cả pháp của La Hán không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành đạo, thành quả, thành Níp-bàn, thành đạo Dự Luu, thành quả Dự 
Luu, thành đạo Nhứt Lai, thành quả Nhứt Lai, thành đạo Bất Huờn, thành quả Bất 
Huờn, thành đạo ứng Cúng, thành quả ứng Cúng, thành Niệm xứ, thành Chánh cần, 
thành Nhu ý túc, thành Quyền, thành Lực, thành Giác chi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

891 . 

* Tự ngôn: Tất cả pháp của La Hán không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn của La Hán không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhãn của La Hán không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành đạo, thành quả, thành Níp-bàn, thành đạo Dự Luu, thành quả Dự Luu 
... thành Giác chi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhĩ của La Hán ... Tỷ của La Hán ... Thiệt của La Hán ... Thân của La Hán 
không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

892 . 

* Tự ngôn: Thân của La Hán không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


203 


* Tự ngôn: Thành đạo, thành quả, thành Níp-bàn, thành đạo Dự Lưu, thành quả Dự Lưu 
... thành Giác chi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

893 . 

* Tự ngôn: Thân của La Hán không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân của La Hán còn vào đến cách nâng đõ và đè nén, còn vào đến cách 
chặt phá, còn vào cách cắt đoạn và phá hư dành cho cả bầy quạ, bầy diều hâu, kên kên 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp mà không thành cảnh của lậu có thể vào đến cách nâng đõ và cách đè 
nén, còn vào đến cách chặt phá, cắt đoạn và phá hư dành cho cả bầy quạ, bầy diều hâu, 
bầy kên kên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

894 . 

* Tự ngôn: Chất độc có thể vào, khí giới có thể vào, lửa có thể vào trong thân của La 
Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chất độc, binh khí, lửa có thể vào trong pháp mà không thành cảnh của lậu 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

895 . 

* Tự ngôn: Thân của La Hán còn sẽ giam cầm bằng đồ giam cầm tức là cái còng, bằng 
đồ giam cầm tức là dây, bằng đồ giam cầm tức là còng chân, bằng đồ giam cầm tức là 
nhà, bằng đồ giam cầm tức là tập trung thôn, bằng đồ giam cầm tức là phủ, bằng đồ 
giam cầm tức là nông thôn, với đồ giam cầm năm cách đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp mà không thành cảnh của lậu sẽ còn giam hãm bằng đồ giam cầm tức 
là cái còng, bằng đồ giam cầm tức là dây, bằng đồ giam cầm tức là còng chân, bằng đồ 
giam cầm tức là nhà, bằng đồ giam cầm tức là tập trung thôn, bằng đồ giam cầm tức là 
phủ, bằng đồ giam cầm tức là nông thôn, với đồ giam cầm năm cách đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

896 . 

* Tự ngôn: Dả như nói rằng La Hán cho y đến phàm phu thì y đó không thành cảnh của 
lậu rồi thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Y ấy không thành cảnh của lậu rồi thành cảnh của lậu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Của không thành cảnh lậu cái đó, của thành cảnh lậu cũng cái đó vậy phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Của không thành cảnh lậu cái đó, của thành cảnh lậu cũng cái đó vậy phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đạo không thành cảnh lậu rồi sau thành cảnh lậu phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Quả, Niệm xứ, Chánh cần, Như ý túc, Quyền, Lực, Giác chi không thành 
cảnh của lậu rồi sau thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

897 . 

* Tự ngôn: Dả như La Hán cho bát, cho tọa cụ, cho thuốc men, vật dụng đến phàm phu 
thì thuốc men, vật dụng đó không thành cảnh của lậu rồi sau thành cảnh của lậu phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thuốc men, vật dụng đó không thành cảnh của lậu rồi sau thành cảnh của 
lậu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



204 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Của mà không thành cảnh của lậu cái đó, của mà thành cảnh của lậu cũng 
cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Của mà không thành cảnh của lậu cái đó, mà thành cảnh của lậu cũng cái đó 
vậy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đạo không thành cảnh của lậu rồi sau thành cảnh của lậu phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Quả, Niệm xứ, Chánh cần, Nhu ý túc, Quyền, Lực, Giác chi không thành 
cảnh của lậu rồi sau thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

898 . 

Tự ngôn: Dả nhu phàm phu dung y đến La Hán thì y đó thành cảnh của lậu rồi sau 
không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

899 . 

* Tự ngôn: Y ấy thành cảnh của lậu rồi sau không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Của mà thành cảnh của lậu cái đó, của mà không thành cảnh của lậu cũng 
cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Của mà thành cảnh lậu cái đó, của mà không thành cảnh lậu cũng cái đó vậy 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ái thành cảnh của lậu rồi sau không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sân, Si ... Vô úy thành cảnh của lậu rồi sau không thành cảnh của lậu phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

900 . 

Tự ngôn: Dả nhu phàm phu dâng bát, dâng thuốc, các thứ vật dụng đến La Hán, vậy 
thuốc và các thứ vật dụng đó truớc thành cảnh của lậu rồi sau không thành cảnh của 
lậu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

901 . 

* Tự ngôn: Thuốc luôn cả vật dụng đó thành cảnh của lậu rồi sau không thành cảnh của 
lậu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Của mà thành cảnh của lậu cái đó, của mà không thành cảnh của lậu cũng 
cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Của mà thành cảnh của lậu cái đó, của mà không thành cảnh của lậu cũng 
cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ái thành cảnh của lậu rồi sau không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sân ... Si ... Vô úy thành cảnh của lậu rồi sau không thành cảnh của lậu phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

902 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng tất cả pháp của La Hán không thành cảnh của lậu phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: La Hán thành bực không có lậu phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu nói La Hán thành bực không có lậu chính do nhân đó mới nói rằng tất 
cả pháp của La Hán không thành cảnh lậu nhu thế. 

Dứt Phỉ cảnh lậu ngữ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


205 


TÙNG HIỆP NGỮ (SAMANNAGATAKATHA) 

903 . 

* Tự ngôn: La Hán tùng hiệp YỚi tứ quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán tùng hiệp với tứ Xúc, với tứ Thọ, với tứ Tưởng, với tứ Tầm, với tứ 
Tín, với tứ Cần, với tứ Niệm, với tứ Định, với tứ Tuệ phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

904 . 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai có tùng hiệp với tam đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai có tùng hiệp với tam Xúc ... với tam Tuệ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

905 . 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai tùng hiệp với nhị quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai tùng hiệp với nhị Xúc ... với nhị Tuệ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

906 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán tùng hiệp với quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán thành Dự Lưu, bực Thất Lai, bực Lục Lai, bực Nhứt Lai 
(Ekabĩjĩ) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán tùng hiệp với quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán thành bực Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán tùng hiệp với quả Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán thành bực Bất Lai Trung bang bất hườn (Antarãparinỉbbãyĩ), 
bực Sanh bang bất hườn (Upahaccaparỉnibbãyĩ) , bực Vô hành bang bất hườn 
(Asankhãraparinibbãyĩ) , bực Hữu hành bang bất hườn (Sasaốkharaparinibbãyĩ), bực 
Thượng lưu bang bất hườn (Uddhasoto akanitthagãmĩ) phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

907 . 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai tùng hiệp với quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai thành Dự Lưu Thất Lai (Sattakhatuparana), bực (Dự Lưu) Lục 
Lai (Kolankola), bực (Dự Lưu) Nhứt Lai (Ekabịịĩ) phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai tùng hiệp với quả Nhứt lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai thành bực Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

908 . 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai tùng hiệp với quả Thất Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai thành bực Dự Lưu Thất Lai (satakhatuparana), bực (Dự Lưu) 
Lục Lai, bực (Dự Lưu) Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

909 . 

* Tự ngôn: Bực tùng hiệp với quả Dự Lưu thời gọi là hoàn thành Dự Lưu phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán tùng hiệp với quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán đó cũng là bực Dự Lưu đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 



206 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


910 . 

* Tự ngôn: Bực tùng hiệp với quả Nhứt Lai nên nói là hoàn thành Nhứt Lai phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: vị La Hán tùng hiệp với quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: vị La Hán đó cũng là vị Nhứt Lai đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

911 . 

* Tự ngôn: Bực tùng hiệp với quả Bất Lai nói là hoàn thành Bất Huờn (Anagami) phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: vị La Hán tùng hiệp với quả Bất Huờn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: vị La Hán đó cũng là vị Bất Huờn đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

912 . 

* Tự ngôn: Bực tùng hiệp với quả Dụ Luu nói là hoàn thành Dự Luu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vị Bất Lai tùng hiệp với quả Dự Luu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vị Bất Lai đó cũng là vị Dự Luu đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

913 . 

* Tự ngôn: Bực tùng hiệp với quả Nhứt Lai nên nói hoàn thành Nhứt Lai phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bục Bất Lai tùng hiệp với quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vị Bất Lai đó cũng là vị Nhứt Lai đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

914 . 

* Tự ngôn: Bực tùng hiệp với quả Dụ Luu nên nói thành tựu Dự Luu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bục Nhứt Lai tùng hiệp với quả Dự Luu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vị Nhứt Lai đó cũng là vị Dụ Luu đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

915 . 

* Tự ngôn: Bục La Hán tùng hiệp với quả Dự Luu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán đã luót qua khỏi quả Dự Liru phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói La Hán đã luớt qua khỏi quả Dự Luu thời không nên nói rằng bực 
La Hán tùng hiệp với quả Dụ Luu. 

916 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán đã vuợt khỏi quả Dụ Luu còn gọi là tùng hiệp với quả Dụ Luu 
đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán đã vuợt khỏi đạo Dự Luu, vuợt khỏi Thân kiến, Hoài nghi, 
Giới cấm thủ, khinh thị, ái mà thành sa đọa khổ thú, sân mà thành sa đọa khổ thú, si 
mà thành sa đọa khổ thú, hết rồi mà còn gọi là tùng hiệp với si mà thành sa đọa khổ 
thú đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

917 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán tùng hiệp với quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bục La Hán đã vuợt khỏi quả Nhứt Lai rồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


207 


* Tự ngôn: Neu nói bực La Hán đã vượt khỏi quả Nhứt Lai thời không nên nói rằng bực 
La Hán tùng hiệp với quả Nhứt Lai. 

918 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán vượt khỏi quả Nhứt Lai rồi còn gọi là tùng hiệp với quả Nhút 
Lai ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán đã vượt khỏi đạo Nhứt Lai, vượt khỏi dục ái thứ thô, Sân độc 
thứ thô rồi còn gọi là tùng hiệp với sân thứ thô đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

919 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán tùng hiệp với quả Bất Hườn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán đã vượt khỏi quả Bất Hườn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói bực La Hán đã vượt khỏi quả Bất Hườn thời không nên nói rằng La 
Hán tùng hiệp với quả Bất Hườn. 

920 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán vượt khỏi quả Bất Hườn rồi còn gọi là tùng hiệp với quả Bất 
Hườn đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán đã vượt khỏi đạo Bất Hườn, vượt khỏi dục ái thứ vi tế, Sân độc 
thứ vi tế rồi còn gọi là tùng hiệp với Sân độc thứ vi tế đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

921 . 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai tùng hiệp với quả Thất Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai vượt khỏi quả Thất Lai rồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực Bất Lai đã vượt khỏi quả Thất Lai thời không nên nói bực Bất 
Lai tùng hiệp với quả Thất Lai. 

922 . 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai vượt khỏi quả Thất Lai rồi còn gọi là tùng hiệp với quả Thất 
Lai đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai đã vượt khỏi đạo Thất Lai vượt khỏi Thân kiến ... Si mà thành 
đưa đi ác thú rồi còn gọi là tùng hiệp với si, mà thành sa đoạ ác thú đó phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

923 . 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai tùng hiệp với quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai vượt khỏi quả Nhứt Lai rồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực Bất Lai đã vượt khỏi quả Nhứt Lai thời không nên hỏi bực Bất 
Lai tùng hiệp với quả Nhứt Lai. 

924 . 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai vượt khỏi quả Nhứt Lai rồi còn gọi tùng hiệp với quả Nhứt Lai 
đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai đã vượt khỏi đạo Nhứt Lai, khỏi dục ái thứ thô, Sân độc thứ thô 
rồi còn gọi là tùng hiệp với Sân độc thứ thô ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

925 . 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai tùng hiệp với quả Thất Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai vượt khỏi quả Thất Lai rồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai đã vượt khỏi quả Thất Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



208 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Neu mà bực Nhứt Lai đã vượt khỏi quả Thất Lai thời không nên nói bực 
Nhứt Lai tùng hiệp với quả Thất Lai. 

926 . 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai đã vượt khỏi quả Thất Lai còn gọi là tùng hiệp với quả Thất 
Lai ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai đã vượt khỏi đạo Thất Lai, vượt khỏi Thân kiến ... Si thành đi 
khổ thú rồi còn gọi là tùng hiệp với si mà đưa đi khổ thú ấy phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

927 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng La Hán tùng hiệp với tứ quả phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Bực La Hán đã đặng tứ quả rồi và không hoại lìa tứ quả ấy phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà bực La Hán đặng tứ quả và không hoại lìa tứ quả ấy, chính do nhân 
đó, Ngài mới nói rằng bực La Hán tùng hiệp với tứ quả. 

928 . 

* Phản ngữ: Chó nên nói bực Bất Lai tùng hiệp với tam quả phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Bực Bất Lai đã đặng tam quả và không hoại lìa tam quả ấy phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà bực Bất Lai đặng tam quả và không hoại lìa tam quả ấy, chính do 
nhân đó, Ngài mới nói rằng bực Bất Lai tùng hiệp với tam quả. 

929 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bực Nhứt Lai tùng hiệp với nhị quả phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bực Nhứt Lai đã đặng nhị quả và không hoại lìa nhị quả ấy phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà bực Nhứt Lai đã đặng nhị quả và không hoại lìa nhị quả ấy, chính 
do nhân đó, Ngài mới nói rằng bực Nhứt Lai tùng hiệp với nhị quả. 

930 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán đã đặng tứ quả và không hoại lìa tứ quả ấy, bởi nhân đó, bực 
La Hán mới gọi là tùng hiệp với tứ quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán đã đặng tứ đạo và không hoại lìa tứ đạo ấy, chính do nhân đó, 
bực La Hán mới gọi là tùng hiệp với tứ đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

931 . 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai đã đặng tam quả và không hoại lìa tam quả ấy, chính do nhân 
đó, bực Bất Lai mới gọi là tùng hiệp với tam quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Bất Lai đã đặng tam đạo và không hoại lìa tam đạo ấy, do nhân đó, bực 
Bất Lai mới gọi là tùng hiệp với tam đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

932 . 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai đã đặng nhị quả và không hoại lìa nhị quả ấy, do nhân đó, bực 
Nhứt Lai mới gọi là tùng hiệp với nhị quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


209 


* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai đã đặng nhị đạo và không hoại lìa nhị đạo ấy, do nhân đó, bực 
Nhứt Lai mới gọi là tùng hiệp với nhị đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Dứt Tùng hiệp ngữ 


XẢ TÙNG HIỆP NGỮ (UPEKKHASAMANNA GA TAKA THA) 

933 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán tùng hiệp với lục xả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán tùng hiệp với lục xúc, lục thọ, lục tưởng ... Lục tuệ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

934 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán tùng hiệp với lục xả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán vẫn thấy sắc bằng nhãn, còn nghe tiếng bằng nhĩ, còn hửi hoi 
bằng tỷ, còn nếm vị bằng thiệt, còn đụng chạm bằng thân, còn biết cảnh pháp bằng tâm 
đặng ... vẫn biết cảnh pháp bằng tâm, còn thấy sắc bằng nhãn đặng, còn nghe tiếng 
bằng nhĩ đặng, còn hửi hoi bằng mũi đặng, còn nếm vị bằng lưõi đặng, còn đụng chạm 
xúc bằng thân đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

935 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán tùng hiệp với lục xả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tùng hiệp đình trụ với lục xả, lục xả hiện thường thường đều đồng không 
trộn nhau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

936 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bực La Hán tùng hiệp với lục xả phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bực La Hán có lục xả phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà bực La Hán có lục xả, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng bực La 
Hán tùng hiệp với lục xả. 

Dứt Xả tùng hiệp ngữ 


PHẬT DO GIÁC NGỮ (BODHIYA BUDDHOTIKAKATHA) 

937 . 

* Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ là co quan đắc chứng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi tuệ là co quan đắc chứng đã diệt rồi, đã xa lìa, đã im lặng thời trở thành 
bực Phi Phật phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

938 . 

* Tự ngôn: Gọi Phật do tuệ là co quan đắc chứng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Gọi Phật do tuệ là co quan đắc chứng sở thành quá khứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

939 . 

* Tự ngôn: Gọi Phật do tuệ là co quan đắc chứng sở thành quá khứ phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 



210 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Còn làm việc mà phải làm bằng tuệ là cơ quan đắc chứng, đặng với tuệ là cơ 
quan đắc chứng ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

940 . 

* Tự ngôn: Còn làm việc mà phải làm với tuệ là cơ quan đắc chứng, đặng với tuệ là cơ 
quan đắc chứng đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Còn chăm chú biết Khổ, trừ Tập, làm cho rõ Diệt, còn làm cho Đạo phát 
sanh đặng với tuệ là cơ quan đắc chứng đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

941 . 

* Tự ngôn: Gọi Phật do tuệ là cơ quan đắc chứng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Gọi Phật do tuệ là cơ quan đắc chứng nơi thành vị lai phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

942 . 

* Tự ngôn: Gọi Phật do tuệ là cơ quan đắc chứng nơi thành vị lai phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Làm việc mà phải làm với tuệ là cơ quan đắc chứng, đặng với tuệ làm cơ 
quan đắc chứng ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

943 . 

* Tự ngôn: Làm việc mà phải làm với tuệ là cơ quan đắc chứng, đặng với tuệ là cơ quan 
đắc chứng ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chăm chú biết Khổ ... còn làm cho Đạo phát sanh đặng với tuệ là cơ quan 
đắc chứng ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

944 . 

* Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ là cơ quan đắc chứng chồ thành hiện tại, làm việc thì phải 
làm với tuệ là cơ quan đắc chứng, đặng với tuệ là cơ quan đắc chứng ấy phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ là cơ quan đắc chứng chồ thành quá khứ, làm việc thì 
phải làm với tuệ là cơ quan chứng, đặng với tuệ là cơ quan chứng đó phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

945 . 

* Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ là cơ quan chứng nơi thành hiện tại, chăm chú biết Khổ, 
trừ Tập, làm cho rõ Diệt, còn làm cho Đạo sanh đặng bằng tuệ là cơ quan chứng ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng nơi thành quá khứ, chăm chú biết 
Khổ còn làm cho Đạo sanh đặng bằng Tuệ thành cơ quan chứng ấy phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

946 . 

* Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ làm cơ quan chứng nơi thành hiện tại, làm việc thời phải 
làm với tuệ là cơ quan chứng, đặng với tuệ là cơ quan chứng ấy phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ làm cơ quan chứng nơi thành quá khứ, làm việc thời phải 
làm với tuệ thành cơ quan chứng, đặng với tuệ thành cơ quan chứng ấy phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


947 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


211 


* Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng nơi thành hiện tại, chăm chú biết 
Khổ ... còn làm cho Đạo sanh đặng bằng tuệ thành cơ quan chứng đó phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng nơi thành vị lai, chăm chú biết Khô 
... còn làm cho Đạo sanh đặng bằng Tuệ thành cơ quan chứng đó phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

948 . 

* Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng chồ thành quá khứ, nhung làm việc 
thì phải làm với tuệ thành cơ quan chứng, không đặng với tuệ thành cơ quan chứng đó 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng mà thành hiện tại, nhung làm việc 
thì phải làm việc với tuệ thành cơ quan chứng, không đặng với tuệ thành cơ quan 
chứng đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

949 . 

* Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng nơi thành quá khứ, nhung chăm chú 
biết Khổ ... còn làm cho Đạo phát sanh không đặng với tuệ thành cơ quan chứng đó 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng nơi thành hiện tại, nhung chăm chú 
biết Khổ ... còn làm cho Đạo phát sanh không đặng bằng Tuệ thành cơ quan chứng đó 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

950 . 

* Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng chồ thành vị lai, nhung làm việc thì 
phải làm với tuệ thành cơ quan chứng không đặng với tuệ thành cơ quan chứng đó 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng thuộc về hiện tại nhung làm việc thì 
phải làm với tuệ thành cơ quan chứng không đặng với tuệ thành cơ quan chứng đó 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

951 . 

* Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng nơi thành vị lai, nhung chăm chú 
biết Khổ ... còn cho Đạo sanh không đặng bằng tuệ thành cơ quan chứng đó phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng thuộc về hiện tại nhung chăm chú 
biết Khổ ... còn cho Đạo phát sanh không đặng bằng tuệ thành cơ quan chứng đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

952 . 

* Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng thuộc về quá khứ, gọi là Phật do tuệ 
thành cơ quan chứng thuộc về vị lai, gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng thuộc về 
hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng cả ba phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

953 . 

* Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng cả ba phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Tập hợp, đình trụ với tuệ thành cơ quan chứng cả ba, tuệ thành cơ quan 
chứng cả ba hiện thuờng thuờng đồng đều không lộn xộn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 



212 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


954 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng gọi là Phật do tuệ thành cơ quan đắc chứng phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Gọi là Phật do cách đặng tuệ thành cơ quan đắc chứng phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà gọi rằng Phật do cách đặng tuệ là cơ quan đắc chứng, chính do 
nhân đó, Ngài mới nói rằng gọi là Phật do tuệ thành cơ quan đắc chứng. 

955 . 

* Tự ngôn: Gọi là Phật do cách đặng tuệ là cơ quan đắc chứng, bởi thế đó mới gọi là 
Phật do tuệ là cơ quan đắc chứng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Gọi là Giác (Bodhi) cũng do cách đặng tuệ thành cơ quan đắc chứng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Phật do giác ngữ 


TƯỚNG HẢO NGỮ (LAKKHANAKATHA) 

956 . 

* Tự ngôn: Nguời hiệp với tuớng hảo là Bồ tát (Bodhisatta) phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Nguời hiệp với tuớng hảo phần nào là Bồ tát phần nấy phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

957 . 

* Tự ngôn: Nguời hiệp với tuớng hảo là Bồ tát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời hiệp với tuớng hảo trong một phần ba là Bồ tát trong một phần ba 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

958 . ^ 

* Tự ngôn: Nguời hiệp với tuớng hảo là Bồ tát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời hiệp với phân nửa tuớng hảo là Bồ tát phân nửa phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

959 . 

* Tự ngôn: Nguời hiệp với tuớng hảo là Bồ tát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chuyển luân thánh vuơng là nguời hiệp với tuớng hảo thì Chuyển luân 
thánh vuơng cũng là Bồ tát phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

960 . 

* Tự ngôn: Chuyển luân thánh vuơng là nguời hiệp với tuớng hảo thời Chuyển luân 
thánh vuơng cũng là Bồ tát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thu thúc thân, thu thúc hạnh, cách tuờng thuật pháp, cách giải pháp của Bồ 
tát nhu thế nào thời cách thu thúc thân, thu thúc hạnh, cách thuyết pháp, cách giải pháp 
của Chuyển luân thánh vuơng cũng nhu thế đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

961 . 

Tự ngôn: Khi Bồ tát giáng sanh, hàng Chu thiên đỡ truớc, nhơn loại đỡ sau nhu thế 
nào thì khi Chuyển luân thánh vuơng sanh ra, Chu thiên cũng bồng truớc, nhơn loại 
bồng sau giống nhu thế đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


962 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


213 


Tự ngôn: Khi Bồ tát sanh ra, Tứ thiên vương bồng rồi để trước mặt mẹ tâu rằng: 
“Muôn tâu lệnh Hoàng hậu, nên mừng Thái tử, bực có đại thế lực của Ngài đã phát 
sanh”, như thế nào thì khi Chuyển luân thánh vương sanh ra Tứ thiên vương cũng 
bồng để trước mặt bà mẹ tâu rằng muôn tâu lệnh Hoàng hậu nên vui mừng vị Thái tử 
có đại thế lực của Đức vua đã sanh ra giống nhau như thế phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

963 . 

Tự ngôn: Khi Bồ tát sanh ra, cả hai vòi nước là giọt nước mát và giọt nước nóng hiện 
ra trên hư không thuộc về nước tắm của Bồ tát và bà mẹ như thế nào thì khi Chuyển 
luân thánh vương sanh ra, cả hai vòi nước tức là vòi nước mát và vòi nước nóng cũng 
hiện ra trên không thuộc về nước tắm của Chuyển luân thánh vương và bà mẹ thế đó 
giống như nhau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

964 . 

Tự ngôn: Đức Bồ tát vừa mới sanh ra rồi đó cũng đứng dậy đặng với cả hai chân bằng 
phang, day mặt hướng Bắc đi đặng bảy bước, có bạch liên đỡ dưới chân, Ngài xem tất 
cả hướng và Ngài buông lời hùng dũng như vầy: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc 
tôn, thử sanh cùn thế vô hữu hậu lai”, như đây thế nào thì bực Chuyển luân thánh 
vương mới vừa sanh ra rồi cũng đứng đặng cả hai chân thẳng, day mặt phía Bắc, Ngài 
đi đặng bảy bước, có bông sen trắng đỡ dưới chân, Ngài ngó đủ hướng và phát lời 
hùng dũng như vầy: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, thử sanh cùn thế vô hữu 
hậu lai” giống như thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

965 . 

Tự ngôn: Khi Đức Bồ tát giáng sanh vẫn hiện ánh sáng to, hào quang lớn, vũ trụ 
chuyển động mạnh như thế nào thời khi Chuyển luân thánh vương sanh ra, cũng vẫn 
hiện ánh sáng to, hào quang lớn, vũ trụ chuyển động mạnh giống nhau như thế phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

966 . 

Tự ngôn: Thân thể theo thường của Đức Bồ tát hào quang sáng ra một sải khắp đều 
thế nào thì thân của Chuyển luân thánh vương theo thường cũng có hào quang chói ra 
một sải khắp cùng giống nhau như thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

967 . 

Tự ngôn: Đức Bồ tát Ngài thấy đại mộng như thế nào thời Chuyển luân thánh vương 
cũng thấy đại mộng giống nhau như thế đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

968 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bực hiệp với tướng hảo thành Bồ tát phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, tướng đại trượng phu 
của bực đại nhân có 32 cách này nơi bực đại nhân người tùng hiệp chỉ có 2 chí hướng 
chớ không khác ngoài, tức là nếu ở tại gia sẽ đặng thành bực Chuyển luân thánh 
vương, người giữ pháp thành Pháp Vương trùm luôn 5 châu tột đến 4 biển, có tài trí 
phương lược kế hoạch là nhân vững chắc của dân chúng. Ngài tùng hiệp với thất bảo 
mà thất bảo này vẫn sanh với y như là xa ngọc, tượng ngọc, mã ngọc, ngọc như ý, 
ngọc nữ, khố trưởng ngọc, binh trưởng ngọc, thành 7 thứ và y có cả ngàn Thái tử lanh 
lẹ dũng cảm đủ sức dày xéo binh bộ, chinh phục rất hoàn toàn trùm khắp Trái Đất này 
mà có thế giới thành ranh rấp, trị bằng Chánh Pháp, không phải dùng quyền phạt, 
không phải dùng gươm đao. Nhưng nếu xuất gia thành Không Môn, sẽ chứng ứng 



214 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Cúng Chánh Biến Tri, bực đã giỡ nhà là phiền não trong đời. Như đây là bài Kinh vẫn 
có thật phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì bực tùng hiệp với tướng hảo cũng là Bồ tát chớ gì! 

Dứt Tướng hảo ngữ 


LIÊN QUAN NHỨT ĐỊNH NGỮ (NIYAMOKKANTIKA THA) 

969 . 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng vào đường lối chắc chắn (Thánh Đạo) đã có phẩm hạnh tốt 
đối với trong Tông giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát là Thinh Văn của Đức Phật hiệu là Ca Diếp phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

970 . 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát là Thinh Văn của Đức Phật hiệu là Ca Diếp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Thinh Văn rồi mới thành Phật phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

971 . 

* Tự ngôn: Thành Thinh Văn rồi mới thành Phật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành bực đắc chứng bằng cách nghe theo phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

972 . 

* Tự ngôn: Thành bực đắc chứng bằng cách nghe theo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Phật là bực tự chứng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu Đức Phật là bực tự chứng thời không nên nói thành bực đắc chứng 
bằng cách nghe theo. 

973 . 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng theo dõi đường lối nhứt định đã có phẩm hạnh tốt trong 
Tông giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Phật chỉ đặng chứng 3 quả phổ thông nữa đó noi cây Bồ đề phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

974 . 

* Tự ngôn: Đức Phật đặng chứng 4 quả thông thường noi cây Bồ đề phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Phật đặng chứng cả 4 quả noi cây Bồ đề thời không nên nói 
Đức Bồ tát đặng theo dõi đường lối nhứt định đã có phẩm hạnh trong Tông giáo của 
Đức Phật hiệu là Ca Diếp. 

975 . 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng theo dõi đường lối nhứt định đã có phẩm hạnh tốt trong 
Tông giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bồ tát đặng làm khổ hạnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người bực đến đầy đủ bằng thấy (dassana) phải làm khổ hạnh phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


976 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


215 


* Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng làm sự tinh tấn cách khác, đặng tín ngưỡng Tông giáo khác 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người bực vào đến đầy đủ bằng thấy (dassana) phải tín ngưỡng Tông giáo 
khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

977 . 

* Tự ngôn: Ngài Ãnanda đặng theo dõi con đường nhứt định, đã có phẩm hạnh tốt trong 
Tông giáo của Phật, Ngài thành Thinh Văn của Phật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng theo dõi con đường chắc chắn, đã có phẩm hạnh tốt trong 
Tông giáo của Phật hiệu là Ca Diếp, Đức Bồ tát thành Thinh Văn của Đức Phật hiệu là 
Ca Diếp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

978 

* Tự ngôn: Ngài Tâm Trưởng (Citta), Ngài Thủ Công (Hatthaka) dâng nước Alavaka 
đặng theo dõi đường lối nhứt định, đã có phẩm hạnh tốt trong Tông giáo của Đức Phật 
thời Ngài Tâm trưởng, Ngài Thủ Công dâng nước Alavaka thành Thinh Văn của Đức 
Phật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng theo dõi đường lối quyết định đã có phẩm hạnh tốt trong 
Tông giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp thời Đức Bồ tát cũng thành Thinh Văn của 
Đức Phật Ca Diếp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

979 . 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng theo đường lối quyết định đã có phẩm hạnh tốt trong Tông 
giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp nhưng không thành Thinh Văn của Đức Phật Ca 
Diếp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Ãnanda đặng theo đường lối nhứt định đã có phẩm hạnh tốt trong Tông 
giáo của Đức Phật nhưng không thành Thinh Văn của Đức Phật phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

980 . 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng theo đường lối nhứt định, đã có phẩm hạnh tốt trong Tông 
giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp, nhưng không thành Thinh Văn của Đức Phật Ca 
Diếp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngài Tâm trưởng, Ngài Thủ Công dâng nước Alavaka đặng theo đường lối, 
đã có phẩm hạnh tốt trong Tông giáo của Đức Phật nhưng không thành Thinh Văn của 
Đức Phật phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

981 . 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng theo đường lối nhứt định, đã có phẩm hạnh tốt trong Tông 
giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp nhưng không thành Thinh Văn của Đức Phật Ca 
Diếp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Thinh Văn qua một đời rồi trở thành người Phi Thinh Văn phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

982 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng Đức Bồ tát đặng theo đường lối nhứt định đã có phẩm 
hạnh tốt trong Tông giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Ãnanda, Như Lai đặng phẩm hạnh 
tốt trong Đức Phật hiệu là Ca Diếp để sau này đắc chứng”. Như đây là bài Kinh vẫn 
thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 



216 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: Neu thế đó, Đức Bồ tát cũng đặng theo đường lối nhứt định đã có phẩm 
hạnh tốt trong Tông giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp chớ gì! 

983 . 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng theo đường lối nhứt định đã có phẩm hạnh tốt trong Tông 
giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Như Lai là bực trùm chứa đủ tất cả pháp 
là bực rõ tất cả pháp, đã không chấp trước trong tất cả pháp, bài trừ tất cả pháp hiệp 
thế, đã giải thoát trọn dứt tuyệt noi ái. Như Lai đã tự biết bằng tuệ cao tột, sẽ phải dẫn 
chứng Tông giáo nào đâu. Như Lai không có thầy cũng không có bực nào sẽ bằng Như 
Lai trong đời này luôn cả Chư thiên không có người sánh kịp Như Lai bởi Như Lai là 
ứng Cúng trong đời. Như Lai là Giáo chủ mà không có Giáo chủ nào hon nữa. Chỉ có 
Như Lai thành Chánh Đẳng Chánh Giác, thành bực mất rồi, thành bực tắt rồi. Như Lai 
sẽ đi đến nước của dân Kãsĩ đặng làm cho Pháp Xa hiện hành. Như Lai sẽ trối nhạc bất 
tử cho nghe dội trong đời tối này. (Ngài Upakã nói rằng): “Này em, theo mà Ngài cấp 
Trí đây Ngài cũng đáng là Vô Lượng Thế Tôn”. (Phật phán): “Người như ta đâỵ đã 
đến luôn sự dứt lậu thành bực gọi là Thế Tôn. Này upakã, Như Lai đã thắng tất cả 
pháp tội, do đó, Như Lai mới gọi là Thế Tôn”. Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu cách đó thời không nên nói rằng Đức Bồ tát đặng theo đường lối nhứt 
định đã có phạm hạnh tốt trong Tông giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp chớ gì! 

984 . 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng nhận đường lối nhứt định đã có phẩm hạnh tốt trong Tông 
giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, nhãn, trí, tuệ, minh, 
ánh sáng đã đặng sanh cho Như Lai trong pháp tất cả mà không đặng đã từng nghe 
trong lúc trải qua như vầy đây là Khổ Thánh đế như thế, nhắc nữa nhãn ... ánh sáng đã 
đặng sanh cho Như Lai trong tất cả pháp mà chẳng đặng đã từng nghe trong trải qua 
trước như vầy Khổ Thánh đế này đây mà ta phải chăm chú biết như thế ... gọi là Khổ 
Thánh đế này đây mà Như Lai đã đặng chăm chú hiểu như thế đó ... gọi đây là Khổ 
Tập Thánh đế đây nè mà Như Lai phải trừ tuyệt như thế ... nói Khổ Tập Thánh đế đây 
nè mà Như Lai đã trừ đặng như vậy ... nói đây là Khổ diệt Thánh đế như thế ... nói 
Khổ diệt Thánh đế đây nè mà Như Lai phải làm cho tỏ như thế ... nói Khô diệt Thánh 
đế đây nè mà Như Lai đặng làm cho tỏ rồi như thế ... nói đây là Khổ diệt con đường 
lối tiến hành Thánh đế như thế ... nói Khổ diệt đường lối tiến hành Thánh đế đây nè 
mà Như Lai phải cho sanh như thế. Một nửa nhãn, trí, tuệ, minh và ánh sáng đã đặng 
phát sanh cho Như Lai trong tất cả pháp mà Như Lai không đặng đã từng nghe trong 
thuở trước bằng Khổ diệt đường lối thật hành đến Thánh đế đây nè mà Như Lai đã cho 
sanh. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không nên nói Đức Bồ tát đặng nhận đường lối nhứt định 
đã có phẩm hạnh trong sạch trong Tông giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp. 

Dứt Liên quan nhứt định ngữ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


217 


TÙNG HIỆP NGỮ MỘT NỮA (APARAPISAMANNA GA TAKA THA) 

985 . 

* Tự ngôn: Người bực thật hành để làm cho rõ quả La Hán thành bực tùng hiệp với 3 
quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực hiệp với tứ xúc, tứ 
thọ, tứ tưởng, tứ tư, tứ tâm, tứ tín, tứ cần, tứ niệm, tứ định, tứ tuệ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

986 . 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Lai là bực hiệp với 2 quả phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Lai là người hiệp với tam xúc, 
tam thọ ... tam tuệ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

987 . 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai là người hiệp với quả Dự 
Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai là người hiệp với nhị xúc, 
nhị thọ ... nhị tuệ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

988 . 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực hiệp với đạo Dự Lưu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực Dự Lưu Thất Lai 
(Sotãpanno sattakkhattumparamo) , bực Lục Lai (Kolankola), bực Nhứt Lai (Ekabĩịĩ) 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

989 . 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là người hiệp với quả Nhứt 
Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực Nhứt Lai 
(sakadãgãmĩ) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

990 . 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực hiệp với quả Bất Lai 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán thành bực Bất Lai người 
Trung bang bất hườn (Ảnãgãmĩ Antarãparinỉbbãyĩ), người Sanh bang bất hườn 
(Upahaccaparinibbãyĩ) , người Vô hành bang bất hườn (Asankhãraparinibbãyĩ) , người 
Hữu hành bang bất hườn (Sasankhãraparinibbãyĩ), người Thượng lưu bang bất hườn 
(Uddhansoto akanitthagãmĩ) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

991 . 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Lai là người hiệp với quả Dự 
Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Lai là bực Dự Lưu người Thất 
Lai (Sattakkhattumparamo), người Lục Lai (Kolankola), người Nhứt Lai (Ekabĩịĩ) 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

992 . 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn là người hiệp với quả 
Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



218 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn là bực Nhứt Lai 
(Sakadãgãmĩ') phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

993 . 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai là người hiệp với quả Dự 
Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai là bực Dự Lưu người Thất 
Lai, người Lục Lai, người Nhứt Lai (Ekabĩjĩ) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

994 . 

* Tự ngôn: Bực hiệp với quả Dự Lưu phải gọi là thành tựu Dự Lưu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là người hiệp với quả Dự 
Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán vị đó thành tựu Dự Lưu 
cũng vị đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

995 . 

* Tự ngôn: Bực hiệp với quả Nhứt Lai phải gọi là thành tựu Nhứt Lai phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là người hiệp với quả Nhứt 
Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực thật hành để làm cho rõ quả La Hán vị đó, thành tựu Nhứt Lai cũng vị 
đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

996 . 

* Tự ngôn: Bực hiệp với quả Bất Hườn mới gọi thành tựu Bất Hườn phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là người hiệp với quả Bất 
Hườn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực thật hành để làm cho rõ quả La Hán vị ấy, thành tựu Bất Hườn cũng vị 
ấy vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

997 . 

* Tự ngôn: Bực hiệp với quả Dự Lưu mới gọi thành tựu quả Dự Lưu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn là người hiệp với quả Dự 
Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn vị đó, thành tựu Dự Lưu cũng vị 
đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

998 . 

* Tự ngôn: Bực hiệp với quả Nhứt Lai mới gọi là bực Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn là người hiệp với quả 
Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn vị đó, Nhứt Lai cũng vị đó vậy 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


999 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


219 


* Tự ngôn: Bực hiệp với quả Dự Lưu mới gọi thành tựu Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai là người hiệp với quả Dự 
Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực thực hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai vị đó, thành tựu Dự Lưu cũng vị 
đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1000. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực hiệp với quả Dự Lưu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả Dự Lưu rồi 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả Dự 
Lưu rồi thời không nên nói bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực hiệp 
với quả Dự Lưu. 

1001. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả Dự Lưu 
nhưng còn hiệp với quả Dự Lưu ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi đạo Dự Lưu, 
vượt khỏi Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ, khinh thị, ái mà đưa đến khổ thú, Sân 
mà đưa đến khổ thú, Si thành chồ đưa đến khổ thú đã vượt khỏi rồi nhưng còn hiệp với 
Si thành chồ đưa đến khổ thú ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1002 . 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực hiệp với quả Nhứt Lai 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả Nhứt Lai 
rồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả 
Nhứt Lai thời không nên nói bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là người 
hiệp với quả Nhứt Lai. 

1003 . 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả Nhứt Lai, 
nhưng còn hiệp với quả Nhứt Lai ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi đạo Nhứt Lai, 
vượt khỏi Ái dục thứ thô, Sân độc thứ thô rồi nhưng còn hiệp với Sân độc thứ thô đó 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1004 . 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực hiệp với quả Bất 
Hườn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả Bất Hườn 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán, đã vượt khỏi quả 
Bất Hườn thời không nên nói bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực 
hiệp với quả Bất Hườn. 

1005 . 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả Bất Hườn 
nhưng còn hiệp với quả Bất Hườn ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



220 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi đạo Bất Hườn 
vượt khỏi Ái dục thứ vi tế, Sân độc thứ vi tế rồi nhưng còn hiệp với Sân độc thứ vi tế 
ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1006 . 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực hiệp với quả Dự Lưu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả Dự Lưu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực người thật hành hầu làm cho rõ quả Bất Hườn đã vượt khỏi quả 
Dự Lưu thòi không nên nói bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn là bực 
hiệp với quả Dự Lưu. 

1007 . 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn đã vượt khỏi quả Dự Lưu, 
nhưng còn hiệp với quả Dự Lưu ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn đã vượt khỏi đạo Dự Lưu, 
vượt khỏi Thân kiến ... Si mà thành khổ thú rồi nhưng còn hiệp với Si sa đọa khổ thú 
ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1008 . 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Lai là bực hiệp với quả Nhứt Lai 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn, đã vượt khỏi quả Nhứt 
Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn đó vượt khỏi quả 
Nhứt Lai thời không nên nói bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn là bực 
hiệp với quả Nhứt Lai. 

1009 . 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán, đã vượt khỏi quả Nhứt Lai 
nhưng còn hiệp với quả Nhứt Lai ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn, đã vượt khỏi đạo Nhứt 
Lai, vượt khỏi Ái dục thứ thô, Sân độc thứ thô rồi mà còn hiệp với Sân độc thứ thô ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1010 . 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai là người hiệp với quả Dự 
Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai, đã vượt khỏi quả Dự Lưu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai đã vượt khỏi quả 
Dự Lưu thời không nên nói bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai là người 
hiệp với quả Dự Lưu. 

1011 . 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai đã vượt khỏi quả Dự Lưu 
mà còn hiệp với quả Dự Lưu ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai đã vượt khỏi đạo Dự Lưu, 
vượt khỏi Thân kiến ... Si mà thành khổ thú nhưng còn hiệp với Si mà thành khổ thú 
ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1012 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


221 


* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực hiệp 
với ba quả phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán, đã đặng ba quả và không 
hoại lìa ba quả ấy phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã đặng ba quả và 
không hoại lìa ba quả ấy, chính do nhân đó, Ngài mới nói bực người thật hành để làm 
cho rõ quả La Hán là bực hiệp với ba quả. 

1013 . 

* Phản ngữ: Chó nên nói bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn là bực hiệp 
với nhị quả phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn đã đặng nhị quả và không 
hoại lìa nhị quả ấy phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn đã đặng nhị quả 
và không hoại lìa nhị quả ấy, chính do nhân đó, Ngài mới nói bực người thật hành để 
làm cho rõ quả Bất Hườn là bực hiệp với nhị quả. 

1014 . 

* Phản ngữ: Chó nên nói bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai là bực hiệp 
với quả Dự Lưu phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai đã đặng Quả Dự Lưu và 
không hoại lìa quả Dự Lưu ấy phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai đã đặng Quả Dự 
Lưu và không hoại lìa quả Dự Lưu ấy, chính do nhân đó, Ngài mới nói bực người thật 
hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai là bực hiệp với quả Dự Lưu. 

1015 . 

* Tự ngôn: Do bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã đặng tam quả mà 
không hoại lìa tam quả ấy thế đó, bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán mới 
là bực hiệp với tam quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bởi bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán, đã đặng tứ đạo và 
không hoại lìa tứ đạo ấy thế đó bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán mới là 
bực hiệp với tứ đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1016 . 

* Tự ngôn: Bởi bực người thật hành hầu làm cho rõ quả Bất Hườn đã đặng nhị quả và 
không hoại lìa nhị quả ấy thế đó, bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn mới 
gọi là bực hiệp với nhị quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bởi bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn đã đặng tam đạo và 
không hoại lìa tam đạo ấy thế đó, bực người thật hành để làm cho rõ đạo Bất Hườn 
mới là bực hiệp với tam đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1017 . 

* Tự ngôn: Bởi bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai đã đặng quả Dự Lưu 
và không hoại lìa quả Dự Lưu ấy, bởi thế bực người thực hành để làm cho rõ quả Nhứt 
Lai mới là bực hiệp với quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bởi bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai, đã đặng nhị đạo và 
không hoại lìa nhị đạo đó, bởi thế bực người thật hành để làm cho rõ đạo Nhứt Lai mới 
là bực hiệp với nhị đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Tùng hiệp ngữ (một nữa) 



222 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


TUYỆT TRỪ CHƯ TRIỀN NGỮ (SABBASANNOJANAPPAHANAKA THA) 

1018 . 

* Tự ngôn: Cách bài trừ tất cả triền gọi là quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả triền bài trừ đặng bằng đạo La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1019 . 

* Tự ngôn: Tất cả triền trừ đặng bằng La Hán đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ, cũng trừ đặng bằng đạo La Hán phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1020. 

* Tự ngôn: Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ cũng trừ đặng bằng đạo La Hán phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài phán cách trừ tam triền là quả Dụ Luu? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài phán cách trừ tam triền là quả Dự Luu thời 
không nên nói tất cả triền trừ đặng bằng đạo La Hán. 

* Tự ngôn: Tất cả triền trừ đặng bằng đạo La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ái dục thứ thô, Sân độc thứ thô cũng trừ đặng bằng đạo La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1021. 

* Tự ngôn: Ái dục thứ thô, Sân độc thứ thô cũng bài trừ đặng bằng đạo La Hán phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài phán sự nhẹ nhàng của Ái dục và Sân độc là quả Nhứt 
Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài phán sự nhẹ nhàng của Ái dục và Sân độc là quả 
Nhứt Lai thòi không nên nói tất cả triền trừ đặng bằng đạo La Hán nhu thế. 

* Tự ngôn: Tất cả triền trừ đặng bằng đạo La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ái dục thứ vi tế, Sân độc thứ vi tế cũng trừ đặng bằng đạo La Hán phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1023 . 

* Tự ngôn: Ái dục thứ vi tế, Sân độc thứ vi tế cũng trừ đặng bằng quả La Hán phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài phán cách trừ không có phần du của Ái dục và Sân độc 
là quả Bất Huờn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài phán cách trừ không đặng phần du của Ái dục 
và Sân độc là quả Bất Huờn thời không nên nói tất cả triền bài trừ đặng bằng La Hán 
đạo. 

1024 . 

* Tự ngôn: Tất cả triền trừ đặng bằng đạo La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài phán cách trừ không có phần du của sắc ái, Vô sắc ái, 
Ngã mạn, Phóng dật 4 và vô minh gọi là quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


4 Từ “phóng dật” sau này được Trưởng Lão Tịnh Sự chinh lại thành “điệu cử’ 




Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


223 


* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài phán cách trừ không có phần dư của sắc ái, Vô 
sắc ái, Ngã mạn, Phóng dật và Vô minh gọi là La Hán quả thời không nên nói tất cả 
triền trừ đặng bằng đạo La Hán. 

1025 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói cách trừ tất cả triền gọi là quả La Hán phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bực La Hán đã có hoại mất tất cả triền phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà bực La Hán đã có hoại hết tất cả triền, chính do nhân đó, Ngài mới 
nói cách trừ tất cả triền gọi là quả La Hán như thế. 

Dứt Tuyệt trừ chư triền ngữ 
Hêt Phàm thứ tư 



224 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


PHẨM THỨ NĂM 


GIẢI THOÁT NGỮ (VIMUTTAKA THA) 


1026 . 

* Tự ngôn: Trí giải thoát gọi là đã giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí giải thoát chẳng hạng thứ nào đều gọi là đã giải thoát phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trí giải thoát gọi là đã giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí trong khi phản khán gọi là đã giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trí giải thoát gọi là đã giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí giải thoát của người Chuyển Biến (Gotrabhũ) gọi là đã giải thoát phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1027 . 

* Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành để làm cho rõ quả Dự Lưu gọi là đã 
giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí của bực Dự Lưu là trí của người đến, đắc đon độc, chứng, làm cho rõ 
quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai gọi là đã 
giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí của bực Nhứt Lai là trí của người đến, đắc đon độc, chứng, làm cho rõ 
quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Lai gọi là đã 
giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí của bực Bất Lai, trí của bực người đến, đắc đon độc, chứng, làm cho rõ 
quả Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán gọi là đã 
giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí của La Hán gọi là trí của bực đến, đắc đon độc, chứng, làm cho rõ quả 
La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1028 . 

* Tự ngôn: Trí của bực người có sự hội hợp với quả Dự Lưu gọi là đã giải thoát phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành để làm cho rõ quả Dự Lưu gọi là đã 
giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người có sự hội hợp với quả Nhứt Lai gọi là đã giải 
thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai gọi là đã 
giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người có sự hội hợp với quả Bất Lai gọi là đã giải 
thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Lai gọi là đã 
giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


225 


* Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người có sự hội hiệp với quả La Hán gọi là đã giải 
thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán gọi là đã 
giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1029 . 

* Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người có sự hội hợp với quả Dự Lưu gọi là đã giải 
thoát và đó là trí của bực chứng quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành để làm cho rõ quả Dự Lưu gọi là đã 
giải thoát và đó là trí của bực chứng quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người có sự hội hiệp với quả Nhứt Lai gọi là đã giải 
thoát và đó là trí của bực chứng quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai gọi là đã 
giải thoát và đó là trí của bực chứng quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người có sự hội họp với quả Bất Lai gọi là đã giải 
thoát và đó là trí của bực chứng quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành đó làm cho rõ quả Bất Lai gọi là đã 
giải thoát và đó là trí của bực chứng quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người có sự hội họp với quả La Hán gọi rằng đã giải 
thoát và đó là trí của bực người chứng quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán gọi là đã 
giải thoát và đó là trí của bực người chứng quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Dứt Giải thoát ngữ 


VÔ HỌC TRÍ NGỮ (ASEKKHANANAKA THA) 

1030 . 

* Tự ngôn: Bực hữu học có trí của bực vô học phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực hữu học biết thấy pháp của bực vô học đặng, vẫn vào đến, vẫn đụng 
chạm với thân, chính pháp của bực hữu học đã tự thấy đã hiểu, đã làm cho rõ đặng 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Pháp của bực vô học mà bực hữu học biết không đặng, thấy không đặng, khi 
không đặng thấy, không đặng biết cũng vào đến không đặng, đụng chạm đến thân 
không đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói pháp của bực vô học mà bực hữu học biết không đặng, thấy không 
đặng, khi không đặng thấy, không đặng biết, không đặng làm cho rõ cũng vào đến 
không đặng, đụng chạm với thân không đặng thòi không nên nói bực hữu học có trí 
của bực vô học. 

1031 . 

* Tự ngôn: Bực vô học có trí của bực vô học, bực vô học quyết thấy pháp của bực vô 
học đặng, vẫn vào đến, vẫn đụng chạm với thân; chính Pháp của bực vô học đã tự 
thấy, đã biết rõ, đã làm cho rõ đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



226 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Bực hữu học có trí của bực vô học, bực hữu học biết thấy pháp của bục vô 
học đặng, vẫn vào đến, vẫn đụng chạm với thân, chính pháp của bục vô học mà đã tự 
thấy, đã biết, đã làm cho rõ đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1032. 

* Tự ngôn: Bục hữu học có trí của bục vô học, nhung pháp của bục vô học thời bực 
hữu học biết không đặng, thấy không đặng, khi chẳng đặng thấy, chẳng đặng biết, 
chẳng đặng làm cho rõ, cũng vào đến không đặng, đụng chạm đến thân không đặng 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực vô học có trí của bục vô học nhung pháp của bục vô học mà bục vô 
học biết không đặng, thấy không đặng, khi chẳng đặng thấy, chẳng đặng biết, chẳng 
đặng làm cho rõ, cũng vào không đặng, đụng chạm với thân không đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1033. 

* Tự ngôn: Bực hữu học có trí của bực vô học phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời Chuyển Biến (Gotrabhũ) có trí trong đạo Dụ Luu phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bục nguời thật hành để làm cho rõ quả Dụ Luu có trí trong quả Dụ Luu 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bục nguời thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai ... để làm cho rõ quả Bất 
Lai ... để làm cho rõ quả La Hán có trí trong quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1034. 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bực hữu học có trí của bục vô học phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Ngài Ãnanda khi chua thành hữu học cũng biết đặng rằng Đức Xá Lợi Phất 
Truởng lão, Đức Đại Mục Kiền Liên Truởng lão, có công đức cao tột phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà Ngài Ãnanda khi chua thành hữu học cũng biết đặng rằng Phật có 
công đức cao tột, biết đặng rằng Đức Xá Lợi Phất Truởng lão, Đức Đại Mục Kiền 
Liên Truởng lão có công đức cao tột, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng bục hữu 
học có trí của bực vô học. 

Dứt vô học trí ngữ 


HUYỄN BIẾN NGỮ (VIPARITA KATHA) 

1035. 

* Tự ngôn: Bục nhập thiền có cảnh đề mục đất, có sự biết huyễn biến (viparíta) phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có sụ thấy sai trong chân tuớng chồ vô thuờng cho là thuờng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Có sự thấy sai trong thật tuớng noi thành khổ cho là lạc phải chăng? ... có sự 
thấy sai trong thật tuớng noi thành vô ngã cho là hữu ngã ... có sụ thấy sai trong chon 
tuớng chồ không đẹp cho là đẹp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1036. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


227 


* Tự ngôn: Bực nhập thiền có cảnh đề mục đất, có sự biết huyễn biến phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà thành thiện thời không nên nói bực nhập thiền có cảnh đề mục đất 
có sự biết huyễn biến. 

1037 . 

* Tự ngôn: Thật tuớng nơi vô thuờng thấy là thuờng, thành sự thấy sai và đó là bất 
thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền có cảnh đề mục đất, có sự biết huyễn biến và đó là bất thiện 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thật tuớng nơi thành khổ thấy rằng là lạc ... thật tuớng nơi thành vô ngã 
thấy là hữu ngã, thật tuớng nơi không tốt đẹp thấy là tốt đẹp, thành sự thấy sai và đó là 
bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền có cảnh đề mục đất có sự biết huyễn biến và đó là bất thiện 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1038 . 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền có cảnh đề mục đất có sự biết huyễn biến đó là thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thật tuớng nơi vô thuờng thấy là thuờng và đó là thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền có đề mục đất, có sự biết huyễn biến và đó là thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chơn tuớng mà thành khổ thấy cho là lạc ... chơn tuớng nơi thành vô ngã 
thấy rằng là hữu ngã, chơn tuớng nơi không đẹp thấy rằng tốt đẹp, thành sụ thấy sai và 
đó là thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1039 . 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền có cảnh đề mục đất, có sự biết huyễn biến phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán phải nhập thiền có cảnh đề mục đất phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực La Hán phải nhập thiền có cảnh đề mục đất thời không nên nói 
bực nhập thiền có cảnh đề mục đất có sự biết huyễn biến. 

1040 . 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền có cảnh đề mục đất có sự biết huyễn biến, bực La Hán phải 
nhập thiền có cảnh đề mục đất phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán còn có sự vẫn thấy sai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1041 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán còn có sự vẫn thấy sai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán còn có sự công nhận sai, có sự suy xét sai, vẫn có sự thấy sai 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1042 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán không có sự công nhận sai, không suy xét sai, không nhận thấy 
sai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



228 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Neu mà bực La Hán không có sự công nhận sai, không có sự suy xét sai, 
không có sự nhận thấy sai thời không nên nói bực La Hán còn có sự vẫn nhận thấy sai. 

1043 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói bực nhập thiền có cảnh đề mục đất có sự biết huyễn biến phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đe mục đất hiện cho bực đang nhập thiền có cảnh đề mục đất chỉ thành đất 
luôn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Neu thế đó bực nhập thiền có đề mục đất cũng có sự biết huyễn biến chớ gì! 

1044 . 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền có cảnh đề mục đất có sự biết huyễn biến phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đất vẫn có và nguời mà nhập đề mục đất từ đất cũng vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà đất vẫn có và nguời mà nhập đề mục đất từ đất cũng vẫn có thời 
không nên nói bực nhập thiền có cảnh đề mục đất có sự biết huyễn biến. 

1045 . 

* Tự ngôn: Đất vẫn có nhung sự biết của bực nhập đề mục đất từ đất thành sự biết 
huyễn biến phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Níp-bàn vẫn có nhung sự biết của bực nhập thiền có cảnh Níp-bàn từ Níp- 
bàn cũng là sự biết huyễn biến phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Neu cách đó thời không nên nói bực nhập thiền có cảnh đề mục đất có sự 
biết huyễn biến. 

Dứt Huyễn biến ngữ 


NHỨT ĐỊNH NGỮ (NIYAMA KATHA) 


1046 . 

* Tự ngôn: Bực nguời bất định (phàm phu) có trí để đi đến con đuờng nhứt định (Thánh 
Đạo) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực nguời Nhứt định (Thánh nhân) có trí để đi đến pháp hiệp thế mà chẳng 
phải con đuòng nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

1047 . 

* Tự ngôn: Bực nguời Nhứt định không có trí để đi đến pháp hiệp thế mà không phải 
đuờng lối nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực nguời bất định không có trí để đi đến con đuờng nhứt định phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1048 . 

* Tự ngôn: Bực nguời bất định có trí để đi đến con đuờng nhứt định phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực nguời Nhứt định có trí để đi đến con đuờng nhứt định phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1049 . 

* Tự ngôn: Bực nguời Nhứt định không có trí để đi đến con đuờng nhứt định phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


229 


* Tự ngôn: Bực người bất định không có trí để đi đến con đường nhứt định phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1050 . 

* Tự ngôn: Bực người bất định có trí để đi đến con đường nhứt định phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người bất định có trí để đi đến pháp hiệp thế không phải đường lối nhứt 
định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1051 . 

* Tự ngôn: Bực người bất định có trí để đi đến pháp hiệp thế mà chẳng phải con đường 
nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người bất định không có trí để đi đến con đường nhứt định phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1052 . 

* Tự ngôn: Bực người bất định có trí để đi đến con đường nhứt định phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người bất định có con đường nhứt định hầu đi đến đường nhứt định 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1053 . 

* Tự ngôn: Bực người bất định có trí để đi đến con đường nhứt định phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người bất định có Niệm xứ, Chánh cần, Như ý túc, Quyền, Lực, Giác 
chi để đi đến con đường nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1054 . 

* Tự ngôn: Bực người bất định không có con đường nhứt định để đi đến đường nhứt 
định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực người bất định không có con đường nhứt định để đi đến đường 
nhứt định thời không nên nói bực người bất định có trí để đi đến con đường nhứt định. 

1055 . 

* Tự ngôn: Bực người bất định không có Niệm xứ ... Giác chi để đi đến đường lối nhứt 
định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực người bất định không có Giác chi để đi đến đường lối nhứt định 
thòi không nên nói bực người bất định có trí để đến đường nhứt định. 

1056 . 

* Tự ngôn: Bực người bất định có trí để đi đến đường lối nhứt định phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người Chuyển Biến (Gotrabhũ) có trí trong đạo Dự Lưu phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1057 . 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Dự Lưu có trí trong quả Dự Lưu 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai ... để làm cho rõ quả Bất 
Lai ... để làm cho rõ quả La Hán có trí trong quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1058 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bực người bất định có trí để đi đến con đường bất định 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 



230 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Người này sẽ bước vào đến con đường 
nhứt định để đặng đúng sự, người này là bực đáng để sẽ chứng pháp này phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài có phán người này sẽ bước xuống đến con 
đường nhứt định để đặng đúng sự, người này là bực đáng để đặng sẽ chứng pháp. 
Chính do nhân đó Ngài mới nói rằng bực người bất định có trí để đi đến con đường 
nhứt định. 

Dứt Nhứt định ngữ 

ĐẠT THÔNG NGỮ (PAỊISAMBHIDẪKATHẪ) 

1059 . 

* Tự ngôn: Sự biết tất cả thành đạt thông phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự biết chế định (sammati) là đạt thông phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự biết chế định là đạt thông phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Mồi một hạng người nào biết chế định tất cả bực người ấy thành bực đã đến 
đạt thông phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự biết tất cả là đạt thông phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự biết trong cách chăm chú hiểu tâm của người khác thành đạt thông phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự biết trong cách chăm chú tâm người khác thành đạt thông phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Mồi một hạng người nào biết tâm của người khác, tất cả hạng người ấy 
thành bực đã đến đạt thông phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1060 . 

* Tự ngôn: Sự biết tất cả thành đạt thông phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tuệ tất cả thành đạt thông phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó.. 

* Tự ngôn: Tuệ tất cả thành đạt thông phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền có cảnh đề mục đất cũng có tuệ đó thành đạt thông phải 

chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền có cảnh đề mục nước ... có cảnh đề mục lửa ... có cảnh đề 
mục gió ... có cảnh đề mục màu xanh ... có cảnh đề mục màu vàng ... có cảnh đề mục 
màu đỏ ... có cảnh đề mục màu trắng ... Bực nhập thiền Không vô biên xứ ... Bực nhập 
thiền Thức vô biên xứ ... Bực nhập thiền Vô sở hữu xứ ... Bực nhập thiền Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ ... Người bố thí... Người dâng y... Người dâng bát... Người dâng tọa 
cụ ... Người dâng y dược vật dụng cũng có tuệ mà tuệ ấy thành đạt thông phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1061 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng sự biết tất cả thành đạt thông phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Tuệ mà thành siêu thế vẫn có, tuệ ấy không thành đạt thông phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó sự biết tất cả cũng thành đạt thông chớ gì! 

Dứt Đạt thông ngữ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


231 


TỤC TRÍ NGỮ (SAMMA TIN ANA KATHA) 


1062 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng tục trí (sammatinãna) chỉ có đế làm cảnh, không có pháp 
khác làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bực người nhập thiền có cảnh đề mục đất có trí và đề mục đất là tục đế phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà bực người nhập thiền cảnh đề mục đất có trí và đề mục đất là tục 
đế, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng tục trí chỉ có đế làm cảnh chớ không có pháp 
khác làm cảnh. 

1063 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói tục trí chỉ có đế làm cảnh không có pháp khác làm cảnh phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bực người nhập thiền cảnh đề mục nước ... cảnh đề mục lửa ... Bực người 
đang dâng y dược, vật dụng có trí và y dược vật dụng là tục đế phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà bực người vẫn cho y dược vật dụng có trí và y dược vật dụng thành 
tục đế, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng tục trí chỉ có đế làm cảnh không có pháp 
khác làm cảnh. 

1064 . 

* Tự ngôn: Tục trí chỉ có đế làm cảnh không có pháp khác làm cảnh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chăm chú biết Khổ đặng, trừ Tập đặng, làm cho Diệt rõ đặng, còn làm cho 
Đạo sanh đặng bằng trí ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Tục trí ngữ 


TÂM CẢNH NGỮ (CITTARAMMANA KATHA) 

1065 . 

* Tự ngôn: Sự rõ trong cách chăm chú biết tâm người khác chỉ có tâm làm cảnh, không 
có pháp khác làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có người khi tâm có ái cũng biết rõ là tâm có ái phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà cũng có người khi tâm có ái cũng biết rõ là tâm có ái thời không 
nên nói sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm của người khác chỉ có tâm làm cảnh, 
không có pháp khác làm cảnh. 

* Tự ngôn: Cũng có người khi tâm xa lìa ái cũng biết rằng tâm xa lìa ái ... khi tâm có 
sân ... khi tâm có si, khi tâm lìa si, khi tâm thùy miên, khi tâm Phóng dật, khi tâm đáo 
đại, khi tâm phi đáo đại, khi tâm hữu thượng, khi tâm vô thượng, khi tâm định, khi tâm 
phi định, khi tâm giải thoát, khi tâm chưa giải thoát cũng biết rõ là tâm chưa giải thoát 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà có người khi tâm chưa giải thoát cũng biết rõ tâm chưa giải thoát 
thời không nên nói sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm của người khác chỉ có tâm 
làm cảnh, không có pháp khác làm cảnh. 

1066 . 



232 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Sự hiểu chăm chú biết tâm người khác phải nói rằng sự hiểu trong cảnh tức 
là Xúc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm người khác phải nói rằng sự 
biết trong cảnh tức là Xúc thời không nên nói sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm 
người khác chỉ có tâm làm cảnh, không có pháp khác làm cảnh. 

* Tự ngôn: Sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm người khác phải nói rằng sự biết trong 
cảnh tức là Thọ, nói sự biết trong cảnh tức là Tưởng, nói sự biết trong cảnh tức là Tư, 
nói sự biết trong cảnh tức là Tầm, nói sự biết trong cảnh tức là Tín, nói sự biết trong 
cảnh tức là Cần, nói sự biết trong cảnh tức là Niệm, nói sự biết trong cảnh tức là Định, 
nói sự biết trong cảnh tức là Tuệ, nói sự biết trong cảnh tức là Ái ... nói sự biết trong 
cảnh tức là Sân ... nói sự biết trong cảnh tức là Vô úy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm người khác phải nói rằng sự 
biết trong cảnh tức là Vô úy thời không nên nói sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm 
người khác chỉ có tâm làm cảnh, không có pháp khác làm cảnh. 

1067 . 

* Tự ngôn: Sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm người khác không nên nói sự biết 
trong cảnh tức là Xúc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sự hiểu trong cách chăm chú biết Xúc phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm người khác không nên nói sự biết 
trong cảnh tức là Thọ ... không nên nói sự biết trong cảnh tức là Tưởng ... không nên 
nói sự biết trong cảnh tức là Vô úy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sự hiểu trong cách chăm chú biết Vô úy phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1068 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm người khác chỉ có 
tâm làm cảnh, không có pháp khác làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thành sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm người khác phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà thành sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm người khác, chính do 
nhân đó, Ngài mới nói rằng sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm người khác chỉ có 
tâm làm cảnh chớ không có pháp khác làm cảnh. 

Dứt Tâm cảnh ngữ 


VỊ LAI TRÍ NGỮ (ANA GA TANANAKA THA) 

1069 . 

* Tự ngôn: Sự biết vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vị lai biết đặng bằng căn ịmũla), biết đặng bằng nhân ịhetu), biết đặng bằng 
sự tích ịnidãna), biết đặng bằng nghiệp hữu ịsambhavato), biết đặng bằng sanh hữu 
(pabhavato), biết đặng bằng sở y sinh (samutthãna), biết đặng bằng vật thực, biết đặng 
bằng cảnh, biết đặng bằng duyên (paccaya), biết đặng bằng tập ịsamudaya ) phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1070 . 

* Tự ngôn: Sự biết quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


233 


* Tự ngôn: Biết sự thành Nhân duyên ( Hetupaccaya ) nơi vị lai đặng, biết sự thành Cảnh 
duyên (Ẫrammanapaccaya ) nơi vị lai đặng, biết sự thành Trưởng duyên 
(Adhỉpatỉpaccaya) nơi vị lai đặng, biết sự thành Vô Gián duyên (Anantarapaccaya) 
nơi vị lai đặng, biết sự thành Liên Tiếp duyên (Samanantarapaccaya) nơi vị lai đặng 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1071 . 

* Tự ngôn: Trí vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Biến Chuyển (Gotrabhũ) có trí trong đạo Dự Lưu phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Dự Lưu có trí trong quả Dự Lưu 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai ... để làm cho rõ quả Bất 
Lai ... để làm cho rõ quả La Hán có trí trong quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1072 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói rằng trí vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Ãnanda, ba thứ nạn sẽ sanh đến 
thành Hoa Thị ( Pãtalĩputta ) tức là từ nơi lửa, hay từ nơi nước, hoặc từ nơi cách chia rẽ 
sự đoàn kết”. Như đây là bài Kinh vẫn có thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó, vị lai trí cũng vẫn có chớ gì! 

Dứt Vị lai trí ngữ 


HIỆN TẠI TRÍ NGỮ (PA CCUPPANNAKA THA) 

1073 . 

* Tự ngôn: Hiện tại trí vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người trí biết đặng bằng trí đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Người trí biết đặng bằng trí đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người trí biết đặng trí đó là sự biết bằng trí đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người trí biết đặng trí đó là sự biết bằng trí đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Trí đó là cảnh của trí đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trí đó là cảnh của trí đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người đụng chạm xúc đó đặng bằng Xúc đó, hưởng thọ đó bằng Thọ đó, 
nhớ cái tưởng đó bằng Tưởng đó, cố quyết đó bằng Tư (cetanã) đó, suy xét tâm đó 
đặng bằng Tâm đó, nghĩ ngợi đó đặng bằng Tầm đó, gìn giữ đó bằng Tứ đó, hưởng 
mừng đó đặng bằng Hỷ đó, nhớ đặng đó bằng Niệm đó, biết rõ tuệ đó đặng bằng Tuệ 
đó, chặt gươm đó đặng bằng gươm đó, chém phản đó đặng bằng phản đó, cào cái bồ 
cào đó đặng bằng bồ cào đó phải chăng? Chặt dao đó bằng dao đó phải chăng? May 
kim đó đặng bằng kim đó phải chăng? Chà sát ngọc hành đó đặng bằng ngọc hành đó 
phải chăng? Chà sát âm hộ đó đặng bằng âm hộ đó phải chăng? Chà cái đầu đó đặng 
bằng cái đầu đó phải chăng? Rửa phẩn đó đặng bằng phẩn đó phải chăng? Rửa mũi dãi 
đó bằng mũi dãi đó phải chăng? Rửa đàm đó đặng bằng đàm đó phải chăng? Rửa mủ 



234 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


đó đặng bằng mủ đó phải chăng? Rửa máu đó đặng bằng máu đó phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1074 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng trí biết hiện tại hẳn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Khi nguời tu đang tỏ ngộ thấy các pháp hành vi bằng vô thuờng, dĩ nhiên 
cái trí đó nguời tu ấy cũng đặng thấy bằng sự thành đồ vô thuờng luôn phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà khi nguời tu đang tỏ ngộ thấy các pháp hành vi bằng vô thuờng, dĩ 
nhiên cái trí đó nguời tu ấy cũng đặng thấy bằng sự thành đồ vô thuờng luôn. Chính do 
nhân đó Ngài mới nói rằng trí hiện tại vẫn có. 

Dứt Hiện tại trí ngữ 


QUẢ TRÍ NGỮ (PHALANANAKA THA) 


1075 . 

* Tự ngôn: Bực Thinh Văn có quả trí phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách biết sự thái quá, sự bất cập của quả, cách biết sự thái quá sự bất cập 

của quyền, cách biết sự thái quá sự bất cập của nguời bực Thinh Văn vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Thinh Văn có quả trí phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách chế định uẩn, cách chế định xứ, cách chế định giới, cách chế định đế, 

cách chế định quyền, cách chế định nguời của bực Thinh Văn vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Thinh Văn có quả trí phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Thinh Văn thành bực Phật, thành bực Giáo chủ, thành Chánh Đẳng 
Chánh Giác, thành bực Toàn Giác, thành bực thấy tất cả pháp, thành Giáo chủ của 
pháp, thành chồ nuơng đỡ hiện bày của pháp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Thinh Văn có quả trí phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Thinh Văn là bực làm cho đạo chua sanh đặng sanh, là bực làm cho 
đạo chua sanh đặng sanh đầy đủ, là bực tuờng thuật đạo mà ai ai chua đặng tuờng 
thuật thành bực biết đạo, thành bực biết rõ đạo, thành bực khôn khéo phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1076 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bực Thinh Văn có quả trí phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bậc Thinh Văn là nguời không có trí phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói 
thế đó. 

* Phản ngữ: Neu thế đó bậc Thinh Văn cũng có quả trí chớ gì! 

Dứt Quả trí ngữ 
Dứt Phàm thứ năm 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


235 


PHẨM THỨ SÁU 


cố NHIÊN NGỮ (NIYAMAKA THA) 


1077 . 

* Tự ngôn: cố nhiên là YÔ vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Níp-bàn là tí hộ (che chở) (tãnam), bí mật (lenam), hữu y (saranam), hữu 

Tức (parayãnam), cố định (accutam), bất tử (amata), phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó. 

1078 . 

* Tự ngôn: cố nhiên (niyãma) là vô vi, Níp-bàn cũng vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tí hộ (tãnam) cũng hai thứ, bí mật cũng hai thứ, hữu y cũng hai thứ, hữu 
Tức cũng hai thứ, cố định cũng hai thứ, bất tử cũng hai thứ, Níp-bàn cũng hai thứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Níp-bàn cũng hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có sụ cao và thấp, có sụ ty hạ và tinh luơng, có sự sâu xa và cạn bọn, có 

ranh rấp muơng rãnh chia ra khúc, hay là có lớp giữa của Níp-bàn hai thứ có phải 

chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1079 . 

* Tự ngôn: cố nhiên là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có hạng nguời vào đến cố nhiên, đặng cố nhiên, cố nhiên còn làm cho 

sanh, cho đồng sanh, cho đình trụ, cho đồng trụ, cho sanh ra, cho càng sanh ra, cho 

đồng sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có hạng nguời vào đến vô vi, đặng vô vi, còn làm cho vô vi sanh, cho 
đồng sanh, cho còn vững, cho đồng trụ, cho sanh ra, cho rất sanh ra, cho sanh, cho 
sanh đều đủ đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1080 . 

* Tự ngôn: cố nhiên là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đạo là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đạo là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: cố nhiên là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Dụ Luu cố nhiên là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đạo Dụ Luu là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đạo Dụ Luu là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dụ Luu cố nhiên là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhứt Lai cố nhiên ... Bất Lai cố nhiên ... La Hán cố nhiên là vô vi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán đạo là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: La Hán đạo là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán cố nhiên là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



236 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1081 . 

* Tự ngôn: Dự Lưu cố nhiên là vô vi ... La Hán cố nhiên là vô vi, Níp-bàn cố nhiên là 
vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành năm thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành năm thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tí hộ ( tãnam) thành năm thứ ... có lớp chặng giữa của Níp-bàn năm thứ đó 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1082 . 

* Tự ngôn: cố nhiên là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tà cố nhiên là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tà cố nhiên là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh cố nhiên là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1083 . 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng cố nhiên là vô vi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Khi cố nhiên phát sanh ra rồi diệt mất thì người cũng là vẫn bất cố nhiên 
phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó cố nhiên cũng là vô vi chớ gì! 

* Tự ngôn: Khi tà cố nhiên sanh ra rồi diệt mất người cũng bất cố nhiên phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Neu thế đó tà cố nhiên cũng sẽ là vô vi luôn chớ gì. 

Dứt Cổ nhiên ngữ 

Y TƯƠNG SINH NGỮ (PAỊICCASAMUPPÃDA KATHẴ) 

1084 . 

* Tự ngôn: Y tương sinh là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Níp-bàn, thành tí hộ (tãnam), thành bí mật ịlena) thành hữu y 
(sarana), thành hữu Tức (parãyana), thành cố định (accuta), thành bất tử (amata) phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Y tương sinh là vô vi, Níp-bàn cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tí hộ (tãna) cũng là hai thứ, bí mật ịlena) cũng là hai thứ, hữu y (sarana) 
cũng là hai thứ, hữu Tức (parãyana) cũng là hai thứ, cố định (accuta) cũng là hai thứ, 
bất tử cũng là hai thứ, Níp-bàn cũng là hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Níp-bàn cũng thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có sự cao và thấp, có sự ty hạ và tinh lương, có sự cao thượng và thấp thỏi, 
có sự chia khác, có ranh rấp và đường mương, có từng ngăn chặng giữa của hai thứ 
Níp-bàn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1085 . 

* Tự ngôn: Y tương sinh là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô minh cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


237 


* Tự ngôn: Vô minh là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Y tương sinh cũng là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Y tương sinh là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hành sanh ra do Vô minh làm duyên cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hành sanh ra do Vô minh làm duyên là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Y tương sinh là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Y tương sinh là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thức sanh ra do Hành làm duyên cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thức sanh ra do Hành làm duyên là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Y tương sinh cũng là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Y tương sinh là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Danh sắc sanh ra do Thức làm duyên cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Danh sắc sanh ra do Thức làm duyên là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Y tương sinh cũng là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Y tương sinh là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Lão tử có ra do Sanh làm duyên cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Lão tử có ra do Sanh làm duyên cũng là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Y tương sinh cũng là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1086 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng Y tương sinh là vô vi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Lão tử có ra do Sanh 
làm duyên. Dù cho tất cả Như Lai sẽ ra đời hay không ra đời, thể tướng ấy vẫn đình 
trụ, là pháp trụ cố nhiên, tức là pháp ấy sanh ra do pháp ấy làm duyên, Như Lai chứng 
trí tột, xét gặp bằng trí tột với thể tướng ấy, khi đã chứng với trí tột xét gặp bằng trí tột 
rồi mới nói ra, diễn giải, bố cáo, truyền bá, bành trướng, phân bày cho dễ và đặng chỉ 
rằng Lão tử có ra do Sanh làm duyên. Này chư Phíc-khú, Sanh có ra do Hữu làm 
duyên ... Hành có ra do Vô minh làm duyên ... dù cho Chư Như Lai sẽ ra đời hoặc 
không ra đời cũng thế, vì bản thế ấy vẫn có đình trụ ... và đặng chỉ rằng Hành có ra do 
Vô minh làm duyên; chư Phíc-khú, sự chắc thật, sự không thay đổi, sự không thành ra 
khác tức là pháp này sanh ra do pháp nọ làm duyên, pháp thật thể ấy như nói đây thế 
nào thì Như Lai nói Y tương sinh”. Đây là bài Kinh hẳn thật có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì Y tương sinh cũng là vô vi chớ gì! 

1087 . 

* Tự ngôn: Y tương sinh có câu rằng: “Vô minh duyên Hành” như thế thật tướng nào là 
pháp trụ thành pháp cố nhiên trong duyên đó, thật tướng đó là vô vi thì Níp-bàn cũng 
là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



238 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tí hộ ịtãna) cũng thành hai thứ ... hay là giữa chặn của Níp-bàn hai thứ đó 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1088 . 

* Tự ngôn: Y tương sinh có câu rằng: “Vô minh duyên Hành ... thế này thì thật tướng 

nào thành pháp trụ, thành pháp cố nhiên trong duyên ấy, thật tướng ấy thành vô vi. Y 
tương sinh có câu nửa rằng: “Hành duyên Thức”, như thế thì thật tướng nào thành 
pháp trụ, thành pháp cố nhiên trong duyên ấy, thật tướng ấy cũng là vô vi, Níp-bàn 
cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành ba thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành ba thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tí hộ (tãna) cũng thành ba thứ ... có chặng giữa của Níp-bàn ba thứ ấy phải 

chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1089 . 

* Tự ngôn: Y tương sinh có câu rằng: “Vô minh duyên Hành như thế thật tướng nào 
thành pháp trụ, thành pháp cố nhiên trong duyên ấy, thật tướng ấy là vô vi. Có câu nữa 
rằng : “Hành duyên Thức”, như thế thật tướng nào thành pháp trụ, thành pháp cố nhiên 
trong duyên ấy thì thật tướng ấy cũng là vô vi ... Y tương sinh có câu nữa rằng: “Sanh 
duyên Lão tử”, như thế thật tướng nào thành pháp trụ, thành pháp cố nhiên trong 
duyên ấy, thật tướng ấy cũng là vô vi, Níp-bàn cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành mười hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành mười hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tí hộ (tãna) cũng thành mười hai thứ ... Bí mật cũng thành mười hai thứ ... 
có chặng giữa của Níp-bàn mười hai thứ đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Dứt Y tương sinh ngữ 


ĐÉ NGỮ (SACCA KATHA) 

1090 . 

* Tự ngôn: Tứ đế là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tí hộ (tana) cũng có bốn, bí mật (lena) cũng có bốn, hữu y (sarana) cũng có 
bốn, hữu Tức (parãyana) cũng có bốn, cố định (accuta) cũng có bốn, bất tử (amata) 
cũng có bốn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Níp-bàn cũng bốn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có sự cao và thấp, có ty hạ và tinh lương, có cao siêu và hèn hạ, có ranh rấp 
hoặc có sự chia khác, hay khe rãnh hoặc ngăn chặng giữa của Níp-bàn bốn thứ đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1091 . 

* Tự ngôn: Khổ đế là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khổ đế là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khổ đế là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khổ thân, khổ tâm, sầu, khóc, khổ, ưu, ai là vô vi phải chăng? Phản ngữ: 

Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


239 


* Tự ngôn: Tập đế là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tập đế là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tập đế là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dục ái, Hữu ái, Ly hữu ái là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 

đó... 

* Tự ngôn: Đạo đế là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đạo là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đạo đế là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh kiến ... Chánh định là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1092 . 

* Tự ngôn: Khổ là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khổ đế là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khổ thân, khổ tâm, sầu, khóc, khổ, uu, ai là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khổ đế là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tập là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tập đế là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Dục ái, Hữu ái, Ly hữu ái là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tập đế là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đạo là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đạo đế là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh kiến ... Chánh định là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đạo đế là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1093 . 

* Tự ngôn: Diệt đế là vô vi, Diệt là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khổ đế là vô vi, Khổ là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Diệt đế là vô vi, Diệt là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tập đế là vô vi, Tập là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Diệt đế là vô vi, Diệt là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đạo đế là vô vi, Đạo là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1094 . 

* Tự ngôn: Khổ đế là vô vi, Khổ là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Diệt đế là vô vi, Diệt là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Tập đế là vô vi, Tập là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Diệt đế là vô vi, Diệt là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Đạo đế là vô vi, Đạo là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Diệt đế là vô vi, Diệt là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1095 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng Tứ đế là vô vi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chu Phíc-khú, bốn thứ này chắc thật 
không sai, không thành thứ khác. Bốn thứ đó là chi? Tức là khổ Đe chắc thật không sai 



240 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


khác, không thành thứ khác ... tức là Khổ Tập đế, tức là Khổ Tập ... tức là Khổ diệt., 
tức là con đường tiến hành đi đến Diệt Khổ chắc thật không sai, không thành thứ khác. 
Này chư Phíc-khú, chỉ có bốn thứ này chắc thật không sai không thành thứ khác”. Như 
đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì Tứ đế cũng là vô vi chớ gì! 

Dứt Đe ngữ 


VÔ SẮC NGỮ (APUPPA KATHA) 


1096 . 

* Tự ngôn: Không vô biên xứ là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Níp-bàn, thành tí hộ, thành bí mật, thành sở y, thành hữu tức, thành 
cố định, thành bất tử phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Không vô biên xứ thành vô vi, Níp-bàn thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tí hộ thành hai thứ ... có bực chặng giữa của Níp-bàn hai thứ đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Không vô biên xứ là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Không vô biên xứ thành hữu, thành thú hướng ịgati), thành chúng sanh trụ, 
thành hành, thành sanh, thành chỗ nương của thức, thành cách đặng thân (attabhãva) 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành hữu, thành thú hướng, thành chúng sanh trụ, thành hành, thành 
sinh, thành chồ trụ của thức, thành cách đặng thân phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nghiệp làm nhân đưa đến Không vô biên xứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp làm nhân đưa đến vô vi vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: vẫn có chúng sanh vào đến Không vô biên xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: vẫn có chúng sanh vào đến vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1097 . 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh sanh, lão, tử, thác, tái tục trong Không vô biên xứ đặng 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh sanh, lão, tử, thác, tái tục trong vô vi đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1098 . 

* Tự ngôn: Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong Không vô biên xứ phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Không vô biên xứ là Tứ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi là Tứ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1099 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


241 


* Phản ngữ: Không nên nói rằng Tứ Vô sắc là vô vi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Tứ Vô sắc, Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng là thật tướng không lay động 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu Tứ Vô sắc, Đức Thế Tôn Ngài có phán là thật tướng không lay động, 
chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tứ Vô sắc là vô vi. 

Dứt Vô sắc ngữ 

NHẬP DIỆT NGỮ (NIRODHASAMẴPATTIKATHÃ) 

1100. 

* Tự ngôn: Nhập diệt là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Níp-bàn, thành tí hộ (che chở), thành bí mật, thành hữu y, thành hữu 
Tức, thành cố định, thành bất tử phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhập diệt là vô vi, Níp-bàn cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tí hộ (che chở) thành hai thứ ... có ngăn chặng giữa của Níp-bàn hai thứ đó 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhập diệt là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có nhóm người nhập diệt đặng diệt, còn cho diệt sanh ra, cho diệt sanh đủ, 
cho đình trụ, cho đình trụ đủ, cho phát sanh, cho phát sanh cách tột, cho sanh ra, cho 
sanh ra đầy đủ đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có nhóm người vào vô vi, đắc vô vi, làm cho vô vi sanh ra, cho sanh đầy 

đủ, cho đình trụ, cho đình trụ đều đủ, cho phát sanh, cho phát sanh cách tột, cho sanh 

ra, cho sanh ra đều đủ đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự trong sạch, sự xuất khỏi diệt hiện bày đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Sự trong trẻo, sự xuất khỏi vô vi hiện bày đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực nhập Diệt có khẩu hành diệt mất trước rồi từ đó thân hành diệt, từ đó 
tâm hành diệt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực nhập vô vi cũng có khẩu hành diệt trước rồi từ đó thân hành diệt, từ đó 
tâm hành diệt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực xuất khỏi diệt có tâm hành phát sanh ra trước, từ đó thân hành phát 
sanh, từ đó khẩu hành phát sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người xuất ra khỏi vô vi cũng có tâm hành sanh trước, từ đó tâm hành phát 
sanh, từ đó khẩu hành phát sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1101 . 

* Tự ngôn: Tam xúc tức là tiêu diệt xúc, vô chứng xúc, phi nội xúc vẫn đụng chạm với 
người đã ra khỏi diệt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tam xúc tức tiêu diệt xúc, vô chứng xúc, phi nội xúc vẫn đụng chạm người 
mà đã xuất khỏi vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1102. 

* Tự ngôn: Tâm của người xuất ra khỏi diệt rồi dĩ nhiên chống lại, nghiêng lại phản 
khán, chăm chú phản khán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



242 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Tâm của bực đã ra khỏi vô vi cũng dĩ nhiên chống vào phản khán, nghiêng 
vào phản khán, chăm chú vào phản khán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1103 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói nhập diệt là vô vi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nhập diệt là hữu vi phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó nhập diệt cũng là vô vi chớ gì! 

Dứt nhập diệt ngữ 


Hư KHÔNG NGỮ (AKASA KATHA) 

1104 . 

* Tự ngôn: Hu không là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Níp-bàn, thành tí hộ (che chở), thành bí mật, thành hữu y, thành hữu 
Tức, thành cố định, thành bất tử phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1105 . 

* Tự ngôn: Hu không là vô vi, Níp-bàn là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tí hộ thành hai thứ ... có chặng giữa của Níp-bàn hai thứ đó phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1106 . 

* Tự ngôn: Hu không là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có nhóm nguời làm cho phi hu không đặng thành hu không phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có nhóm nguời làm hữu vi cho đặng thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1107 . 

* Tự ngôn: Có nhóm nguời làm cho hu không đặng thành phi hu không phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có nhóm nguời làm cho vô vi đặng thành hữu vi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1108 . 

* Tự ngôn: Trong hu không, tất cả chim bay đi đặng, mặt trăng và mặt tròi dạo đi đặng, 
tất cả sao dạo đi đặng, bục có thần thông hiện phép đặng, tất cả nguời lay động tay 
đặng, vồ tay đặng, liệng cục đá đi đặng, liệng trái cầu đi đặng, hiện thông đi đặng, bắn 
tên đi đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong vô vi, tất cả chim cũng bay đặng, mặt trăng và mặt trời cũng dạo đi 
đặng, tất cả sao cũng dạo đi đặng, bục có thần thông cũng hiện phép đặng, cũng liệng 
cục đá đi đặng, cũng liệng trái cầu đi đặng, cũng hiện thần thông đi đặng, cũng bắn 
mũi tên đi đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1109 . 

* Tự ngôn: Tất cả nguời bao hu không làm cho thành nhà, làm cho thành kho đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


243 


* Tự ngôn: Tất cả người bao vô vi làm cho thành nhà, làm cho thành kho đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1110 . 

* Tự ngôn: Khi đang đào giếng, chồ phi hư không rồi trở thành hư không đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hữu vi cũng trở thành vô vi đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1111 . 

* Tự ngôn: Khi giếng trống đang bị bít, kho trống đang đựng cho đầy, nồi không để đồ 
rang đầy thì hư không nó lòn lỏi đi đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi nó cũng lòn lỏi đi đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1112 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng hư không thành vô vi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Hư không thành hữu vi phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó hư không cũng thành vô vi chớ gì! 

Dứt Hư không ngữ 

HƯ KHÔNG HỬU KIÉN NGỮ (ÃKÃSA SANIDASSANA TIKA THÃ) 

1113 . 

* Tự ngôn: Hư không thành hữu kiến phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc, thành sắc xứ, thành sắc giới, thành màu xanh, thành màu vàng, 
thành màu đỏ, thành màu trắng, bị Nhãn thức biết, đối chiếu nơi nhãn, đến vào rạch 
của nhãn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1114 . 

* Tự ngôn: Hư không thành hữu kiến phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nương nhãn và hư không mới phát sanh Nhãn thức phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1115 . 

* Tự ngôn: Nương nhãn và hư không mới sanh ra Nhãn thức phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nói rằng nương nhãn và hư không mới sanh ra Nhãn thức. Như đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có ! 

* Tự ngôn: Nói rằng nương nhãn và sắc mới sanh ra Nhãn thức. Như đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà nói rằng nương nhãn và sắc mới sanh ra Nhãn thức. Như đây là bài 
Kinh vẫn thật có thời không nên nói rằng nương nhãn và hư không mới sanh ra Nhãn 
thức. 

1116 . 

* Phản ngữ: Không nên nói hư không thành hữu kiến phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Ngài thấy lồ trống giữa hai cây, lỗ trống giữa hai cột, lồ ván, lồ cửa phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà Ngài thấy lỗ giữa hai cây, lồ giữa hai cột, lồ ván, lồ cửa sổ. Chính 
do nhân đó (Ngài) mới nói hư không thành hữu kiến. 

Dứt Hư không hữu kiến ngữ 



244 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


ĐỊA CHẤT HỮU KIÉN NGỮ (PATHAVIDHATU SANIDASSANATAYADIKATHA) 

1117 . 

* Tự ngôn: Địa chất là hữu kiến phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc, thành sắc xứ, thành sắc giới, thành màu xanh, thành màu vàng, 
thành màu đỏ, thành màu trắng, bị Nhãn thức biết, đối chiếu nơi nhãn, đến vào rạch 
của nhãn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1118 . 

* Tự ngôn: Địa chất là hữu kiến phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nuơng nhãn và địa chất, Nhãn thức mới phát sanh phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1119 . 

* Tự ngôn: Nuơng nhãn và địa chất, Nhãn thức mới phát sanh phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nói rằng nuơng nhãn và địa chất, mới phát sanh Nhãn thức. Nhu đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có! 

* Tự ngôn: Nói rằng nuơng nhãn và sắc, mới phát sanh Nhãn thức. Nhu đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà nói rằng nuơng nhãn và sắc mới phát sanh Nhãn thức. Nhu đây là 
bài Kinh vẫn thật có thời không nên nói rằng nuơng nhãn và địa chất, mới sanh ra 
Nhãn thức. 

1120. 

* Phản ngữ: Không nên nói địa chất là hữu kiến phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Ngài thấy đất, thấy đá, thấy núi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà Ngài thấy đất, thấy đá, thấy núi; chính do nhân đó, Ngài mới nói 
rằng chất đất là hữu kiến... 

* Phản ngữ: Không nên nói chất nuớc là hữu kiến phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Ngài thấy nuớc phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà Ngài thấy nuớc, chính do nhân đó, Ngài mới nói chất nuớc là hữu 
kiến ... 

* Phản ngữ: Không nên nói chất lửa là hữu kiến phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Ngài vẫn thấy ngọn lửa phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà Ngài vẫn thấy ngọn lửa, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng chất 
lửa là hữu kiến... 

* Phản ngữ: Không nên nói chất gió là hữu kiến phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Ngài thấy cây cối vẫn bị gió ngã phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà Ngài thấy cây cối vẫn bị gió ngã, chính do nhân đó, Ngài mới nói 
rằng phong chất là hữu kiến. 

Dứt Địa chất hữu kiến ngữ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


245 


NHÃN QUYÈN HỮU KIÉN NGỮ 
(CAKKHUNDRIYA SANIDASSANANTIADIKATHA) 

1121 . 

* Tự ngôn: Nhãn quyền thành hữu kiến phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc, thành sắc xứ, thành sắc giới, vào đến sông của nhãn phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó.. 

1122. 

* Tự ngôn: Nhãn quyền là hữu kiến phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nuơng nhãn và Nhãn quyền mới phát sanh Nhãn thức phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1123 . 

* Tự ngôn: Nuơng nhãn và Nhãn quyền mới phát sanh Nhãn thức phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nói rằng nuơng nhãn và Nhãn quyền mới phát sanh Nhãn thức. Nhu đây là 
bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có! 

* Tự ngôn: Nói rằng nuơng nhãn và sắc mới phát sanh Nhãn thức. Nhu đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà nói rằng nuơng nhãn và sắc mới phát sanh Nhãn thức nhu đây là bài 
Kinh vẫn thật có thời không nên nói nuơng nhãn và Nhãn quyền mới phát sanh Nhãn 
thức. 

1124 . 

* Phản ngữ: Không nên nói Ngũ quyền là hữu kiến phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Ngài thấy nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà Ngài thấy nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân chính do nhân đó, Ngài mới nói 
Ngũ quyền là hữu kiến.. 

Dứt Nhãn quyền hữu kiến ngữ 


THÂN NGHIỆP HỮU KIÉN NGỮ (KAYAKAMMA SANIDASSANANTIKATHA) 

1125 . 

* Tự ngôn: Thân nghiệp là hữu kiến phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc, thành sắc xứ, thành sắc giới, thành màu xanh, thành màu vàng, 
thành màu đỏ, thành màu trắng, Nhãn thức biết đặng, đối chiếu nhãn, vào đến sông của 
nhãn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thân nghiệp là hữu kiến phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nuong nhãn và thân nghiệp mới phát sanh Nhãn thức phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nuong nhãn và thân nghiệp mới sanh ra Nhãn thức phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nói rằng nuong nhãn và thân nghiệp mới sanh ra Nhãn thức; nhu đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

* Tự ngôn: Nói rằng nuong nhãn và sắc mới sanh ra Nhãn thức, nhu đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



246 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Neu mà nói rằng nương nhãn và sắc mới sanh ra Nhãn thức như đây là bài 
Kinh vẫn thật có thời không nên nói nương nhãn và thân nghiệp mới sanh ra Nhãn 
thức. 

1126. 

* Phản ngữ: Chớ nên nói thân nghiệp thành hữu kiến phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Ngài thấy cách bước đi tới, bước đi lui, ngó qua, ngó lại, ngay tay phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà Ngài thấy cách bước tới bước lui, ngó qua ngó lại, ngay tay. Chính 
do nhân đó, Ngài mới nói rằng thân nghiệp là hữu kiến. 

Dứt Thân nghiệp hữu kiến ngữ 

Mười một bài kệ tóm lược từ địa chất hữu kiến ngữ ... đến thân nghiệp hữu kiến ngữ. 

Het Phàm thứ sáu 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


247 


PHẨM THỨ BẢY 


YÉU HIỆP NGỮ (SANGAHITA KATHA) 


1127 . 

* Tự ngôn: Có phần pháp yếu hiệp với phần pháp không có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Có phần pháp yếu hiệp đặng sắp vào đầu đề đặng, đã liên quan với phần 
pháp vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà có phần pháp yếu hiệp đặng sắp vào đầu đề đặng, đã liên quan với 
phần pháp vẫn có thời không nên nói có phần pháp mà Ngài yếu hiệp với phần pháp 
không có. 

1128 . 

* Tự ngôn: Nhãn xứ kể vào đặng trong uẩn nào? Phản ngữ: Ke vào đặng trong sắc uẩn. 

* Tự ngôn: Neu mà Nhãn xứ kể vào đặng trong sắc uẩn, chính do nhân đó, Ngài mới 
nói rằng Nhãn xứ yếu hiệp vào với sắc uẩn. 

* Tự ngôn: Nhĩ xứ ... Tỷ xứ ... Thiệt xứ ... Thân xứ kể vào đặng trong uẩn nào? Phản 
ngữ: Ke vào đặng trong sắc uẩn. 

* Tự ngôn: Neu mà Thân xứ kể vào đặng trong sắc uẩn, chính do nhân đó, Ngài mới 
nói rằng Thân xứ yếu hiệp vào với sắc uẩn. 

1129 . 

* Tự ngôn: sắc xứ ... Thinh xứ ... Khí xứ ... Vị xứ ... Xúc xứ ... kể vào đặng trong uẩn 
nào? Phản ngữ: Ke vào đặng trong sắc uẩn. 

* Tự ngôn: Neu mà Xúc xứ kể vào đặng trong sắc uẩn, chính do nhân đó Ngài mới nói 
Xúc xứ yếu hiệp vào với sắc uẩn. 

1130 . 

* Tự ngôn: Lạc thọ kể vào đặng trong uẩn nào? Phản ngữ: Ke vào đặng trong Thọ uẩn. 

* Tự ngôn: Neu mà lạc thọ kể vào đặng trong Thọ uẩn, chính do nhân đó mới nói rằng 
lạc thọ yếu hiệp vào với Thọ uẩn. 

* Tự ngôn: khổ thọ ... phi khổ phi lạc thọ kể vào đặng trong uẩn nào? Phản ngữ: Ke vào 
đặng trong Thọ uân. 

* Tự ngôn: Neu mà phi khổ phi lạc thọ kể vào đặng trong Thọ uẩn, chính do nhân đó 
mới nói rằng phi khổ phi lạc thọ yếu hiệp vào với Thọ uẩn. 

1131 . 

* Tự ngôn: Tuởng sanh từ Nhãn xúc kể vào đặng trong uẩn nào? Phản ngữ: kể vào đặng 
trong Tuởng uẩn. 

* Tự ngôn: Neu mà Tuởng sanh từ Nhãn xúc kể vào đặng trong Tuởng uẩn, chính do 
nhân đó mới nói rằng Tuởng sanh từ Nhãn xúc yếu hiệp vào với Tuởng uẩn. 

* Tự ngôn: Tuởng sanh từ Nhĩ xúc ... Tuởng sanh từ Ý xúc kể vào đặng trong uẩn nào? 
Phản ngữ: Ke vào đặng trong Tuởng uẩn. 

* Tự ngôn: Neu mà Tuởng sanh từ Ý xúc kể vào đặng trong Tuởng chính do nhân đó 
mới nói rằng Tuởng sanh từ Ý xúc yếu hiệp vào với Tuởng uẩn. 



248 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1132 . 

* Tự ngôn: Tư (Cetanã) sanh từ Nhãn xúc ... Tư sanh từ Ý xúc kể vào đặng trong uẩn 
nào? Phản ngữ: kể vào đặng trong Hành uẩn. 

* Tự ngôn: Neu mà Tư sanh từ Ý xúc vào đặng trong Hành uẩn, chính do nhân đó mới 
nói rằng Tư sanh từ Ý xúc yếu hiệp vào với Hành uẩn. 

1133 . 

* Tự ngôn: Nhãn thức ... Ý thức kể vào đặng trong uẩn nào? Phản ngữ: Ke vào đặng 
trong Thức uẩn. 

* Tự ngôn: Neu mà Ý thức kể vào đặng trong Thức uẩn, chính do nhân đó mới nói rằng 
Ý thức yếu hiệp vào với Thức uẩn. Phản ngữ: Những pháp ấy Ngài yếu hiệp vào với 
pháp ấy cũng như đôi bò tế, hoặc cùng với vòng hoa hay dây ràng gồm chung lại, hay 
cái bát và dây áo gồm chung lại, hay chó và dây buộc gồm chung lại. 

* Tự ngôn: Neu mà đôi bò tế hoặc cùng với vòng hoa hay dây ràng gồm chung lại, hay 
cái bát và dây áo gồm chung lại, hay chó và dây buộc gồm chung lại. Chính do nhân 
đó mới nói rằng cũng có những pháp mà Ngài yếu hiệp với những pháp vẫn có. 

Dứt Yeu hiệp ngữ 


TƯƠNG ƯNG NGƯ (SAMPAYUTTA KATHA) 

1134 . 

* Tự ngôn: Cũng có những pháp mà tưong ưng với những pháp không có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có những pháp mà đồng sanh, đồng diệt, đồng cảnh và đồng vật với 
những pháp khác vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà cũng có những pháp đồng sanh, đồng diệt, đồng cảnh và đồng vật 
với những pháp khác vẫn có thời không nên nói hoặc những pháp tưong ưng với 
những pháp không có. 

1135 . 

* Tự ngôn: Thọ uẩn đồng sanh với Tưởng uẩn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Thọ uẩn đồng sanh với Tưởng uẩn, chính do nhân đó, Ngài mới nói 
Thọ uẩn tưong ưng với Tưởng uẩn. 

* Tự ngôn: Thọ uẩn đồng sanh với Hành uẩn và Thức uẩn phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Thọ uẩn đồng sanh với Thức uẩn, chính do nhân đó, Ngài mới nói 
Thọ uẩn tưong ưng với Thức uẩn. 

* Tự ngôn: Tưởng uẩn, Hành uẩn, Thức uẩn đồng sanh với Thọ uẩn, Tưởng uẩn và 
Hành uẩn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Thức uẩn đồng sanh với Hành uẩn, chính do nhân đó, Ngài mới nói 
Thức uẩn tưong ưng với Hành uẩn. 

* Phản ngữ: Dầu đang ướt đang tưom trong mè, vị đang ướt đang tưom trong mía như 
thế nào thì những pháp ấy cũng đang trộn đang tưom với pháp ấy thế đó phải chăng? 
Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Dứt Tương ưng ngữ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


249 


SỞ Hữu TÂM NGỮ (CETASIKA KATHA) 


1136 . 

* Tự ngôn: Pháp Sở hữu Tâm không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có thứ pháp đồng sanh, đồng diệt, đồng cảnh và đồng vật với tâm 
cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà cũng có thứ pháp đồng sanh, đồng diệt, đồng cảnh và đồng vật với 
Tâm vẫn có thời không nên nói pháp Sở hữu Tâm không có. 

1137 . 

* Tự ngôn: Xúc đồng sanh với Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Xúc đồng sanh với Tâm, chính do nhân đó mới nói Xúc là Sở hữu 
Tâm. 

* Tự ngôn: Thọ ... Tuởng ... Tu ... Tín, cần, Niệm, Định, Tuệ, Ái, Sân, Si ... Vô úy 
đồng sanh với Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Vô úy đồng sanh với Tâm, chính do nhân đó, Ngài mới nói Vô úy 
là Sở hữu Tâm. 

* Phản ngữ: Bởi lập chú giải rằng sanh chung với Tâm mới gọi là Sở hữu Tâm phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Do lập chú giải rằng sanh chung với Xúc mới gọi là Sở hữu Xúc phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Do lập chú giải rằng sanh chung với Tâm mới gọi là Sở hữu Tâm phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Do sắp chú giải rằng sanh chung với Thọ ... với Tuởng ... với Tu ... với Tín, 
với Cần, với Niệm, với Định, với Tuệ, với Ái, với Sân, với Si ... với Vô úy cũng gọi là 
Sở hữu Vô úy phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp Sở hữu Tâm không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Tâm ấy và bao nhiêu Pháp sở hữu vẫn 
hiện với nguời biết rõ bằng sự vô ngã, khi rõ cả hai pháp ấy đều biết thô và tế rồi cũng 
thành nguời Chánh kiến biết rõ rằng có cái tiêu mất là lẽ thuờng”. Đây là bài Kinh vẫn 
thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó, pháp Sở hữu Tâm cũng vẫn có chớ gì! 

1138 . 

* Tự ngôn: Pháp Sở hữu Tâm không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Kê Quách (Kevatta) Tỷ Khuu trong 
pháp luật này có thể độ đoán đặng Tâm, Sở hữu Tâm cho đến cách suy xét nghĩ ngợi 
của nguời khác, chúng sanh khác rằng tâm của y hoặc nhu thế này, hoặc nhu thế kia, 
hay nhu thế nọ”. Đây là bài Kinh hẳn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thì pháp Sở hữu Tâm cũng vẫn có chớ gì! 

Dứt Sở hữu Tâm ngữ 



250 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


BÓ THÍ NGỮ (DANA KATHA) 


1139 . 

* Tự ngôn: Bố thí tức là pháp Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sẽ cho pháp Sở hữu Tâm với những nguời khác cũng đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sẽ cho pháp Sở hữu Tâm đến những nguời khác cũng đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sẽ cho Xúc đến các nguời khác cũng đặng phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sẽ cho Thọ ... Tuởng, Tu, Tín, cần, Niệm, Định ... Tuệ đến các nguời khác 
cũng đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1140 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bố thí là pháp Sở hữu Tâm phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Bố thí có quả không đáng mong mỏi, có quả không đáng ua thích, có quả 
không đáng vừa lòng, có quả độc hại, có khổ thành lời, có khổ thành dị thục quả phải 
chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Bố thí có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ua thích, có quả đáng vừa lòng, 
có quả không độc hại, có lạc làm lời, có lạc thành dị thục quả phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà bố thí có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ua thích, có quả trổ vừa 
lòng, có quả không độc hại, có vui làm lời, có vui thành dị thục quả. Chính do nhân 
đó, Ngài mới nói rằng bố thí tức là pháp Sở hữu Tâm. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán: “Bố thí có quả đáng mong mỏi và bố thí cũng 
là y áo” phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bố thí có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ua thích, có quả đáng vừa lòng, 
có quả không độc hại, có vui làm lời, có vui thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Bố thí là quả đáng mong mỏi và bố thí cũng là 
khất thục, tọa cụ, y duợc, vật dụng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Y duợc, vật dụng có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ua thích, có quả trổ 
vừa lòng, có quả không độc hại, có vui làm lời, có vui thành dị thục quả phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1141 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói bố thí tức là pháp Sở hữu Tâm phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Những pháp này tức là đức tin, tầm và bố 
thí thành thiện đi theo truợng phu, chính ba cách này pháp này chu hiền giả tuờng 
thuật rằng là con đuờng đi đến Chu thiên, vì nguời đã đến Chu thiên đặng bằng ba 
pháp này”. Nhu đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó, bố thí cũng là pháp Sở hữu Tâm chớ gì! 

1142 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói bố thí là pháp Sở hữu Tâm phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chu Phíc-khú, năm cách bố thí này 
là đại thí hiện bày rằng đặc biệt, hiện bày bằng ban đêm, hiện bày thành thị tộc, thành 
pháp cổ truyền mà Sa Môn, Bà La Môn tất cả bục biết không đặng phủ nhận, không 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


251 


từng phủ nhận, vẫn không chê ghét, sẽ không chê ghét, đã không bắt bẻ. Ngũ bố thí là 
chi? Này chư Phíc-khú, Thánh Tăng trong pháp luật này trừ sát sanh là bực đã tuyệt 
trừ xa sát sanh, Thánh Tăng bực đã trừ tuyệt xa sát sanh gọi là bố thí vô nạn cho sự 
thành người không có oan trái, cho sự không ép uổng với vô lượng chúng sanh. Khi bố 
thí vô nạn cho sự thành người không oan trái, cho sự không ép uổng với vô lượng 
chúng sanh rồi vẫn thành người có phần nơi không nạn, sự không oan trái, sự khỏi ép 
uổng vô lượng chúng sanh cũng là bố thí làm đầu mới thành ra đại thí hiện bày là rất 
đặc biệt, hiện bày trong đêm tối, hiện bày là thị tộc, thành pháp cổ truyền mà Sa Môn, 
Bà La Môn các bực hiểu biết không đặng xóa bỏ, không từng xóa bỏ, vẫn không chê 
ghét, vẫn không ghét gớm, sẽ không ghét gớm, đã không phản đối. Này chư Phíc-khú, 
còn điều khác nữa Thánh Tăng trừ trộm cướp ... trừ tà dâm ... trừ vọng ngôn ... trừ cơ 
sở mà chồ trụ của sự dễ duôi tức là uống rượu, ăn men thành bực tuyệt trừ rồi lìa cơ sở 
mà thành nơi chỗ nương tựa của sự dễ duôi như là uống nước say tức là uống rượu, ăn 
men, Thánh Tăng bực đã chừa tuyệt rồi lìa cơ sở mà nơi nương tựa của sự dễ duôi như 
là uống nước say tức là rượu và men; gọi là cho vô nạn, cho sự không oan trái, cho sự 
không ép uổng với vô lượng chúng sanh. Khi cho vô nạn, cho sự không oan trái, cho 
sự không ép uổng với vô lượng chúng sanh rồi mới thành bực có phần nơi sự không 
nạn, sự không oan trái, sự không ép uổng, đặng vô lượng sự không ép uổng. Đây là bố 
thí năm điều đầy đủ thời thành đại thí hiện bày rằng rất tột, hiện bày đêm tối, hiện bày 
là thị tộc, thành pháp cổ truyền mà Sa Môn, Bà La Môn và tất cả bực hiểu biết không 
đặng xóa bỏ, không từng xóa bỏ, vẫn không ghét gớm, sẽ không ghét gớm, đã không 
chống báng. Này chư Phíc-khú, chính năm cách bố thí này là đại thí hiện bày rằng rất 
tột, hiện bày bằng ban đêm, hiện rằng là thị tộc, thành pháp cổ truyền mà Sa Môn, Bà 
La Môn tất cả không đặng xóa bỏ, không từng xóa bỏ, vẫn không ghét gớm, sẽ không 
ghét gớm, đã không chống báng. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì bố thí cũng là pháp Sở hữu Tâm chớ gì. 

1143. 

* Tự ngôn: Chớ nói rằng bố thí là pháp đồ làm phước (deyyadhamma) phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Cũng có người trong đời này vẫn cho 
cơm, cho nước, cho vải, cho xe tàu, cho bông cây, cho đồ thơm, cho đồ thoa, cho chồ 
nằm, cho chồ nghĩ, cho đèn đuốc”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thì bố thí cũng là pháp của Sở hữu Tâm chớ gì. 

1144. 

* Phản ngữ: Bố thí là pháp sự vật làm phước phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Sự vật làm phước có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ưa thích, có quả 
đáng vừa lòng, có quả không độc hại, có vui làm lời, có lạc thành dị thục quả phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Bố thí có quả đáng mong mỏi và bố thí 
cũng là y áo” phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Y áo có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ưa thích, có quả đáng vừa lòng, 
có quả không độc hại, có vui làm lời, có lạc thành dị thục quả phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 



252 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Bố thí có quả đáng mong mỏi và bố thí 
tức là để bát, cho tọa cụ, thuốc men, vật dụng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Cho thuốc, cho vật dụng có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ua thích, có 
quả đáng vừa lòng, có quả không độc hại, có vui làm lời, có lạc thành dị thục quả phải 
chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Neu thế đó thời không nên nói bố thí là pháp đáng cho (deyyadhamma) 

Dứt Bo thí ngữ 


HƯỞNG DỤNG THÀNH Tựu PHƯỚC NGƯ (PARIBHOGA MAYAPUNNA KATHA) 

1145 . 

* Tự ngôn: Phuớc thành tựu từ noi cách huởng dụng tiến hóa đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc thành tựu từ noi cách huởng dụng tiến hóa đặng phải chăng? ... Thọ, 
Tuởng, Tu, Tâm, Tín, cần, Niệm, Định, Tuệ thành tựu từ noi cách huởng dụng tiến 
hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1146 . 

* Tự ngôn: Phuớc thành tựu từ noi cách huởng dụng tiến hóa đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tiến hóa đặng nhu mây bò, mây leo, nhu cây cối, nhu cỏ, nhu ruột của đăng 
tâm thảo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1147 . 

* Tự ngôn: Phuớc thành tựu từ noi cách huởng dụng tiến hóa phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trẻ con bố thí rồi không luu ý, cũng thành tựu phuớc đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành tựu đặng với nguời không nhớ, thành đặng với nguời không bận bịu, 
thành đặng với nguời không luu ý, thành đặng với nguời không để vào lòng, thành 
đặng với nguời không chủ ý, thành đặng với nguời không mong mỏi, thành đặng với 
nguời cố tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Phuớc thành đặng với nguời nhớ đến, thành đặng với nguời bận bịu, thành 
đặng với nguời luu ý, thành đặng với nguời để trong lòng, thành đặng với nguời chú ý, 
thành đặng với nguời mong mỏi, thành đặng với nguời cố tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà phuớc thành đặng với nguời nhớ đến, thành đặng với nguời bận 
bịu, thành đặng với nguời luu ý, thành đặng với nguời để trong lòng, thành đặng với 
nguời chú ý, thành đặng với nguời mong mỏi, thành đặng với nguời cố tâm thời không 
nên nói phuớc thành tựu từ cách huởng dụng tiến hóa đặng. 

1148 . 

* Tự ngôn: Phuớc thành đặng từ noi cách huởng dụng tiến hóa đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trẻ nhỏ dâng cúng đang nghĩ ngợi dục tầm (kãmavitakka) đang nghĩ ngợi 
Sân độc tầm, đang nghĩ ngợi đố kỵ tầm cũng thành phuớc đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


253 


* Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của nhị xúc, nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Pháp mà thành thiện và bất thiện, chồ có lỗi và không lồi, nơi thô và tế, chồ 
thành phía đen và phía trắng, gồm nhau lại đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Pháp mà thành thiện và bất thiện, chồ có lỗi và không lồi, nơi ty hạ và tinh 
lương, chồ thành phía đen và phía trắng, gồm chung nhau đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, bốn cách xa nhau rất 
xa nhau. Bốn cách đó như thế nào? Một là trời và đất xa nhau rất xa nhau, hai là bờ 
biển bên này và bên kia xa nhau rất xa nhau, ba là phía mặt trời mọc và phía mặt trời 
lặn xa nhau rất xa nhau, bốn là pháp của hiền triết và pháp của phi hiền triết xa nhau 
rất xa nhau. Này chư Phíc-khú, bốn pháp này đây xa nhau rất xa nhau. 

Trên trời với mặt đất xa nhau, mé biển nó cũng là xa nhau, phía Đông và phía Tây 
cũng xa nhau, pháp của hiền triết với pháp của phi hiền triết nên nói là xa nhau hơn đó 
nữa. 

Hội họp của nhóm hiền triết vĩnh viễn nhất định vẫn đặng luôn cho đến trọn đời. 
Nhưng hội hiệp của đám phi hiền triết vẫn hư mau lẹ, vì thế đó cho nên pháp của hiền 
triết mới xa cách phi hiền triết”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói pháp chồ thành thiện và bất thiện, nơi có lỗi 
và không lồi, chồ ty hạ và tinh lương, nơi thành phía đen và phía trắng gôm lại nhau 
đặng. 

1149 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói phước thành tựu từ nơi cách hưởng dụng tiến hóa đặng phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Những người nào lập vườn, tạo rừng, bắc 
cầu, đào hồ nước, giếng nước, tạo chồ nghĩ ngơi để làm phước, thì phước vẫn tiến hóa 
nhiều với những người ấy mỗi khi, luôn cả ngày đêm. Những người đó vững vàng 
trong pháp, đầy đủ giới, sẽ đến Thiên đường”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì phước thành tựu từ nơi cách hưởng dụng tiến hóa đặng chớ 

gì! 

1150 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói phước từ nơi cách hưởng dụng thành tựu đặng phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, đường nước là phước, 
đường nước tức là thiện, bốn cách này đem lại sự an vui, có cảnh tốt, có dị thục quả 
lạc, còn làm cho chúng sanh đến Thiên đường, đều để quả đáng mong mỏi, đặng quả 
đáng ưa thích, đặng quả đáng vừa lòng, đặng lợi ích, đặng sự an vui. Bốn cách như thế 
nào? Này chư Phíc-khú, Phíc-khú khi dùng y của người nào, họ vẫn đặng tâm định vô 
lượng. Con đường nước là phước, con đường nước là thiện của người ấy cũng đặng 
không lường, dẫn đến sự an vui có cảnh tốt đẹp, có dị thục quả lạc, còn làm cho chúng 
sanh đến Thiên đường, đồng đều đặng quả đáng mong mỏi, đặng quả đáng ưa thích, 



254 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


đặng quả đáng vừa lòng, đặng lợi ích, đặng sự an vui, mà Phíc-khú khi thọ huởng ... 
khi dùng tọa cụ ... khi dùng thuốc men vật dụng của nguời nào thì họ vẫn đặng tâm 
định vô luợng nhu là con đuờng nuớc tức là phuớc, con đuờng nuớc tức là thiện của 
nguời ấy cũng đặng vô luợng đua đến sự an vui có cảnh tốt đẹp, có dị thục quả lạc, 
còn làm cho chúng sanh đi Thiên đuờng vẫn đồng đều đặng quả đáng mong mỏi, đáng 
ua thích, đặng quả đáng vừa lòng, đặng lợi ích, hầu đặng sự an vui. Này chu Phíc-khú, 
con đuờng nuớc tức là phuớc, con đuờng nuớc tức là thiện; bốn cách này vậy nó đua 
đến sự an vui có cảnh giói tốt đẹp, có dị thục quả lạc, còn làm cho chúng sanh đi Thiên 
đuờng, vẫn đồng đều đặng quả đáng mong mỏi, đặng quả đáng ua thích, đặng quả 
đáng vừa lòng, đặng lợi ích hầu đặng sự an vui”. Nhu đây là bài Kinh vẫn thật có phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì phuớc cũng thành tựu từ noi cách huởng dùng tiến hóa đặng 
chớ gì. 

1151 . 

* Tự ngôn: Phuớc thành tựu từ noi cách huởng dụng tiến hóa đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trẻ em bố thí đến bực đáng thọ huởng rồi không huởng dùng mà hủy bỏ 
thành phuớc đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà trẻ nhỏ bố thí cho hạng đáng thọ rồi không huởng dùng mà hủy bỏ 
hu hao mất cũng thành phuớc đặng thời không nên nói phuớc thành tựu từ noi cách 
huởng dụng tiến hóa đặng. 

1152 . 

* Tự ngôn: Phuớc thành tựu từ cách huởng dụng tiến hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trẻ nhỏ bố thí trong khi kẻ đáng thọ, rồi bị vua, quan thâu đi mất, hoặc bị 
cuóp giựt đi mất hoặc lửa cháy tiêu, hoặc nuớc cuốn đi mất, hoặc nguời thừa kế không 
ua thích đem đi mất rồi cũng thành phuớc đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà trẻ nhỏ bố thí đến hạng đáng thọ rồi bị vua, quan thâu đi mất hoặc 
bị trộm cuớp mất, hoặc lửa cháy tiêu, hoặc nuớc cuốn đi mất, hoặc kẻ thừa kế không 
ua thích đem đi mất cũng thành phuớc đặng thời không nên nói phuớc thành tựu chỉ có 
cách huởng dụng mới tiến hóa đặng. 

Dứt Hưởng dụng thành tựu phước ngữ 


Tự THỬ THÍ NGỮ (ITODINNAKA THA) 


1153 . 

* Tự ngôn: Những nguòi đi đến đời khác còn cho thân thể hiện hành đặng trong đời 
khác đó do nguời ấy bố thí trong đời này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi bố thí y từ đời này thì huởng dụng y đó trong đời sau phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi để bát từ đời này ... khi dâng tọa cụ từ đời này ... khi dâng thuốc ngừa 
bệnh từ đời này ... khi cho đồ nhai từ đời này ... khi cho đồ ăn từ đời này ... khi cho đồ 
uống từ đời này cũng huởng đồ uống đó trong đời sau phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 


1154. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


255 


* Tự ngôn: Những người đi đến đời khác đặng còn thân thể hiện hành đặng trong đời 
khác do người đã bố thí từ đời này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người khác thành người làm cho người khác vui và khổ, người khác làm 
cho người khác hưởng quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1155 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng những người đi đến đời khác còn thân thể hiện hành đặng 
trong đời khác đó do người ấy đã bố thí từ đời này phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Loài Ngạ quỉ thấy họ bố thí hầu lợi ích cho mình vẫn tùy hỷ, vẫn làm cho 
tâm tín ngưỡng, vẫn còn làm cho hỷ phát sanh vẫn đặng vui phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà Ngạ quỉ thấy họ bố thí hầu lợi ích cho mình, vẫn có tâm trong sạch, 
vẫn phát sanh mừng, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng những người đi đến đời 
khác còn thân thể hiện hành đi đặng trong đời khác đó do người đã bố thí từ đời này. 

1156 . 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng những người đi đến đời khác còn thân thể hiện hành trong đời 
khác đó do người đã bố thí từ đời này phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Mưa rót xuống noi gò vẫn chảy đến 
xuống chồ hững như thế nào thì người đã bố thí từ đời này vẫn vào đến thành tựu cho 
những người đã quá vãng chính như thế vậy. Đường nước đầy đủ chảy luôn đến biển 
cho đầy đủ đặng như thế nào thì người đã bố thí từ đời này vẫn vào đến thành tựu cho 
những người đã quá vãng như thế đó vậy. Nông nghiệp không có trong thế giới Ngạ 
quỉ đâu, chăn nuôi cũng không có noi đó, thưong nghiệp cũng như thế đó, cách mua 
bán bằng tiền bạc cũng không có với người khác rồi tức là người đã chết vẫn còn thân 
hiện hành trong thế giới Ngạ quỉ đó, do người đã bố thí từ đời này”. Như đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó những người đi vào đời khác cũng còn thân thể hiện hành trong 
đời khác đó do người đã bố thí từ đời này chớ gì! 

1157 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói những người đi đến đời khác còn thân thể cho hiện hành đặng 
trong đời khác đó, do người đã bố thí từ đời này phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, cha mẹ nhận thấy co 
nguyên năm cách mới hy vọng con thời sẽ sanh trong thân tộc. Năm nguyên sở như 
thế nào? (1) Ta đã nuôi y rồi y sẽ đáp lại nuôi ta; (2) y sẽ giúp làm việc cho ta; (3) tông 
tộc sẽ vẫn còn lâu dài; (4) y sẽ coi chừng của cải tài sản nối truyền; (5) hoặc khi ta đã 
qua đời thì y sẽ làm phước hồi hướng cho. Này chư Phíc-khú, cha mẹ ngó thấy năm 
cách sở nhân này đây mới hy vọng con thì sẽ sanh trong thân tộc. Trí thức nhìn thấy 
năm sở nhân mới hy vọng con như là ta nuôi y đã; rồi y sẽ nuôi ta đáp lại. Y sẽ giúp 
việc cho ta, thân tộc sẽ trường tồn vĩnh viễn, y sẽ chăm nom tài sản nối truyền, hoặc 
khi ta quá vãng rồi y sẽ làm phước hồi hướng cho; tất cả trí thức ngó thấy năm sở nhân 
này mới hy vọng con. 

Vì thế đó người hiền triết bực hoàn toàn mới thành người thi ân đáp nghĩa, khi nhớ 
đến ơn bảo vệ mà Ngài đã làm trước vẫn nuôi cha mẹ, làm việc của Ngài theo cơ sở 
mà Ngài là tổ tiên người con giữ chức ngôn thì cha mẹ đã nuôi rồi nuôi đáp lại, không 
làm cho giồng giống điêu tàn, có đức tin, đầy đủ giới, thành người con đáng khen 
ngợi. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 



256 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: Neu thế đó thì những người đi đến đời khác còn thân thể hiện hành đặng 
trong đời khác do người đã bố thí từ đời này chớ gì. 

Dứt Từ thứ thí ngữ 


ĐẠI ĐỊA NGHIỆP QUẢ NGỮ (PA THA VIKAMMA VIPAKA TIKA THA) 

1158 . 

* Tự ngôn: Đại địa là quả của nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đại địa có lạc thọ, có khổ thọ, có phi khổ phi lạc thọ, tưong ưng lạc thọ, 
tương ưng khổ thọ, tương ưng phi khổ phi lạc thọ, tương ưng Xúc, tương ưng Thọ, 
tương ưng Tưởng, tương ưng Tư, tương ưng Tâm, có biết cảnh, có nhớ tưởng, có sự 
bận lòng, sự lưu ý, sự để lòng, sự chú tâm, sự mong mỏi, sự cố tâm của Đại địa ấy vẫn 
có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đại địa không có lạc thọ, không có khổ thọ, không có phi khổ phi lạc thọ, 
bất tương ưng lạc thọ, bất tương ưng khổ thọ, bất tương ưng phi khổ phi lạc thọ, bất 
tương ưng Xúc, bất tương ưng Thọ, bất tương ưng Tưởng, bất tương ưng Tư (cetanã'), 
bất tương ưng Tâm, không biết cảnh, có sự nhớ tưởng, có sự bận lòng, có sự lưu tâm, 
có sự chứa để trong tâm, có sự chú ý, sự hy vọng, sự cố tâm, của Đại địa ấy đều không 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đại địa không có lạc thọ, không có khổ thọ ... không có biết cảnh, 
không có sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm của Đại địa ấy đều không có thời không nên 
nói Đại địa là quả của nghiệp. 

1159 . 

* Tự ngôn: Xúc là quả của nghiệp và Xúc có lạc thọ, có khổ thọ, có phi khổ phi lạc thọ, 
tương ưng lạc thọ, tương ưng khổ thọ, tương ưng phi khổ phi lạc thọ, tương ưng Xúc, 
tương ưng Thọ, tương ưng Tưởng, tương ưng Tư, tương ưng Tâm, biết cảnh, sự nhớ 
tưởng ... sự cố ý của Xúc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đại địa là quả của nghiệp và Đại địa có lạc thọ, có khổ thọ, có phi khổ phi 
lạc thọ, tương ưng lạc thọ, tương ưng khổ thọ, tương ưng phi khổ phi lạc thọ, tương 
ưng Xúc, tương ưng Thọ, tương ưng Tưởng, tương ưng Tư ( Cetanã), tương ưng Tâm, 
có biết cảnh, sự nhớ tưởng, sự bận lòng, sự lưu ý, sự để ý, sự chú ý, sự mong mỏi, sự 
cố tâm của Đại địa vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1160 . 

* Tự ngôn: Đại địa là quả của nghiệp, nhưng Đại địa không có lạc thọ, không có khổ 
thọ ... không biết cảnh, không có sự nhớ tưởng ... sự cố ý của Đại địa ấy đều không có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc là quả của nghiệp, nhưng Xúc không có lạc thọ, không có khổ thọ ... 
không biết cảnh, không nhớ tưởng ... sự cố ý của Xúc ấy đều không có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1161 . 

* Tự ngôn: Đại địa thành nghiệp quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đại địa cử động đặng, bước đạp đặng, chặc đặng, phá hoại đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp quả cử động đặng, dậm bước đặng, chặc đặng, phá hoại đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


257 


1162 . 

* Tự ngôn: Đại địa sẽ tăng gia, sẽ gia bội, sẽ đa lượng, kẻ kiến trúc, sẽ tăng cường cũng 
làm đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp quả người sẽ gia tăng, sẽ gia bội, sẽ chế tạo, sẽ kiến trúc, sẽ tăng 
cường cũng làm đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1163 . 

* Tự ngôn: Đại địa đi khắp cho mọi người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp quả đi khắp cho mọi người phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1164 . 

* Tự ngôn: Nghiệp quả đi khắp cho mọi người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Hầm của tức là phước không đi khắp mọi 
người, trộm cướp không đặng, người có nó sẽ nên chết thành thật tướng, đáng làm 
phước, người ấy phải thành thiện”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thòi không nên nói nghiệp quả đi khắp cho mọi người. 

1165 . 

* Tự ngôn: Đại địa thành nghiệp quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đại địa sẵn có trước, vững vàng sau rồi tất cả chúng sanh mới sanh ra phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quả phát sanh trước, qua sau tất cả chúng sanh mới làm nghiệp để đặng quả 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1166 . 

* Tự ngôn: Đại địa thành quả noi nghiệp của tất cả chúng sanh phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh hưởng dụng Đại địa phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh hưởng dụng Đại địa phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có thứ hưởng dụng Đại địa rồi viên tịch vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Có thứ chưa hết nghiệp quả cũng viên tịch vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1167 . 

* Tự ngôn: Đại địa thành quả noi nghiệp của chúng sanh bực sẽ thành Chuyển luân 
thánh vưong phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Mồi chúng sanh hưởng dụng Đại địa phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Mồi chúng sanh hưởng dụng quả noi nghiệp của bực sẽ thành Chuyển luân 
thánh vưong phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Mồi chúng sanh hưởng dụng quả noi nghiệp của bực sẽ thành Chuyển luân 
thánh vưong phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Mồi chúng sanh hưởng dụng Xúc, Thọ, Tư, Tâm, Tín, cần, Niệm, Định, 
Tuệ của bực sẽ thành Chuyển luân thánh vưong phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1168 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói Đại địa thành nghiệp quả phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 



258 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: Nghiệp có thể làm cho chúng sanh đều đồng đặng thành lớn lao, nghiệp có 
thể làm cho chúng sanh đều đồng đặng, sự thành Đại chủ vẫn có phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà nghiệp có thể làm cho chúng sanh đều đồng đặng lớn lao, nghiệp 
có thể làm cho chúng sanh đều đồng đặng thành Đại chủ vẫn có, chính do nhân đó, 
Ngài mới nói rằng Đại địa thành nghiệp quả. 

Dứt Đại địa nghiệp quả ngữ 


LÃO TỬ QUẢ NGỮ (JARAMARANA VIPAKOTIKA THA) 

1169 . 

* Tự ngôn: Lão tử thành quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Lão tử có lạc thọ, có khổ thọ, có phi khổ phi lạc thọ, tuong ung lạc thọ, 
tuong ung khổ thọ, tuong ung phi khổ phi lạc thọ, tuong ung Xúc, tuong ung Thọ, 
tuong ung Tuởng, tuong ung Tu, tuong ung Tâm, có biết cảnh, có sự nhớ tuởng, có 
bận lòng, sự luu ý, sự để ý, sự chú ý, sự mong mỏi, sự quyết tâm của Lão tử đó vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Lão tử không có lạc thọ, không có khổ thọ ... không biết cảnh, không có sự 
nhớ tuởng ... sự cố ý của Lão tử đó đều có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Lão tử không có lạc thọ, không có khổ thọ ... không có biết cảnh, 
không có nhớ tuởng ... và sự cố ý của Lão tử đó đều không có thời không nên nói rằng 
Lão tử thành quả. 

1170 . 

* Tự ngôn: Xúc thành quả và Xúc có lạc thọ, có khổ thọ ... có biết cảnh, có nhó tuởng 
... sự quyết tâm của Xúc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Lão tử thành quả và Lão tử có lạc thọ, có khổ thọ ... có biết cảnh, có sự nhớ 
tuởng ... và sự cố ý của Lão tử vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1171 . 

* Tự ngôn: Lão tử thành quả nhung Lão tử không có lạc thọ, không có khổ thọ ... không 
biết cảnh, không có nhó tuởng ... và có sự quyết tâm của Lão tử đó đều không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc thành quả nhung Xúc không có lạc thọ, không có khổ thọ ... không biết 
cảnh, không có nhớ tuởng ... sự cố tâm của Lão tử ấy đều không có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó? 

1172 . 

* Tự ngôn: Lão tử noi nghiệp bất thiện thành quả của nghiệp bất thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Lão tử noi nghiệp thiện thành quả của nghiệp thiện phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1173 . 

* Tự ngôn: Lão tử noi nghiệp thiện không nên nói thành quả của nghiệp thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Lão tử noi nghiệp bất thiện không nên nói thành quả của nghiệp bất thiện 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1174 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


259 


* Tự ngôn: Lão tử nơi nghiệp bất thiện thành quả của nghiệp bất thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Lão tử nơi nghiệp thiện thành quả của nghiệp bất thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1175 . 

* Tự ngôn: Lão tử nơi nghiệp bất thiện không thể nói thành quả của nghiệp thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Lão tử nơi nghiệp thiện không thể nói thành quả của nghiệp bất thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1176 . 

* Tự ngôn: Lão tử nơi nghiệp thiện và nghiệp bất thiện thành quả của nghiệp bất thiện 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Lão tử nơi nghiệp thiện và nghiệp bất thiện thành quả của nghiệp thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1177 . 

* Tự ngôn: Lão tử nơi nghiệp thiện và nghiệp bất thiện không thể nói thành quả của 
nghiệp thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Lão tử của nghiệp thiện và nghiệp bất thiện không thể nói thành quả của 
nghiệp bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1178 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng Lão tử thành quả phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nghiệp có thể làm cho chúng sanh thành nguời màu da xấu xa, nghiệp có 
thể làm cho chúng sanh thành nguời chết yểu vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà nghiệp có thể làm cho chúng sanh thành nguời nuớc da xấu xa, 
nghiệp có thể làm cho chúng sanh thành nguời đoản thọ; chính do nhân đó, Ngài mới 
nói rằng Lão tử thành quả. 

Dứt Lão tử quả ngữ 


THÁNH NGHIỆP QUẢ NGỮ (ARIYADHAMMA VIPAKA KA THA) 

1179 . 

* Tự ngôn: Quả nơi Thánh nghiệp không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sa Môn quả có quả nhiều, Phạm Thiên quả có quả nhiều phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Sa Môn quả có quả nhiều, Phạm Thiên quả có quả nhiều thời không 
nên nói rằng quả nơi Thánh nghiệp không có. 

1180 . 

* Tự ngôn: Quả của Thánh nghiệp không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quả Dự Luu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà quả Dự Luu vẫn có thời không nên nói quả của Thánh nghiệp 
không có. 

* Tự ngôn: Quả Nhứt Lai ... quả Bất Lai, quả La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà quả La Hán vẫn có thời không nên nói quả của Thánh nghiệp không 
có. 



260 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1181 . 

* Tự ngôn: Quả Dự Lưu không thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quả của bố thí không thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Quả Dự Lưu không thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quả của giới ... quả của tu tiến không thành dị thục quả phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Quả Nhứt Lai ... quả Bất Lai ... quả La Hán không thành dị thục quả phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quả của bố thí không thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Quả La Hán không thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quả của giới ... quả của tu tiến không thành dị thục quả phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1182 . 

* Tự ngôn: Quả của bố thí thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quả Dự Lưu thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Quả của bố thí thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quả Nhứt Lai ... quả Bất Lai ... quả La Hán thành dị thục quả phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Quả của giới ... quả của tu tiến thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quả Dự Lưu thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Quả của tu tiến thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quả Nhứt Lai ... quả Bất Lai ... quả La Hán thành dị thục quả phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1183 . 

* Tự ngôn: Thiện Dục giới có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thiện siêu thế có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thiện sắc giới, Thiện Vô sắc giới có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thiện siêu thế có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1184 . 

* Tự ngôn: Thiện siêu thế không có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thiện Dục giới không có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Thiện siêu thế không có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thiện sắc giới ... Thiện Vô sắc giới không có dị thục quả phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1185 . 

* Phản ngữ: Thiện Dục giới có dị thục quả thành nhân sanh tử (ãcayagãmino) phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


261 


* Phản ngữ: Thiện siêu thế thành pháp có dị thục quả thành nhân sanh tử phải chăng? 
Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Thiện sắc giới ... Thiện Vô sắc giới thành pháp có dị thục quả thành nhân 
sanh tử (ãcayagãmỉno) phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thiện siêu thế thành pháp có dị thục quả thành nhân sanh tử phải chăng? 
Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

1186 . 

* Phản ngữ: Thiện siêu thế thành pháp có dị thục quả nhung thành nhân đến Níp-bàn 
(Apacayagamino) phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thiện Dục giới thành pháp có dị thục quả nhung thành nhân có đến Níp-bàn 
phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Thiện siêu thế thành pháp có dị thục quả nhung thành nhân đến Níp-bàn 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thiện sắc giới ... Thiện Vô sắc giới thành pháp có dị thục quả mà thành 
nhân đến Níp-bàn phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Dứt Thánh nghiệp quả ngữ 


PHÁP DỊ THỤC QUẢ NHÂN NGỮ 
(VIPẪKO VIPẴKADHAMMADHAMMOTIKA THÃ) 

1187 . 

* Tự ngôn: Dị thục quả thành pháp mà làm nhân của quả phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Dị thục quả cũng thành pháp mà làm nhân của quả phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Dị thục quả đó cũng thành pháp mà làm nhân của quả phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi thành nhu thế dị thục quả đó cũng không có cách làm nơi tột khổ, 
không có sự đứt đoạn của luân hồi, không có phi y sinh nhập Níp-bàn phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1188 . 

* Tự ngôn: Dị thục quả thành pháp mà làm nhân của quả phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Nói rằng dị thục quả hay là pháp mà thành nhân của quả cũng vậy, nói rằng 
pháp mà thành nhân của quả hay là dị thục quả cũng vậy, hai câu này cũng một cách 
nhu nhau, đồng nhau, bằng nhau, giống nhau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1189 . 

* Tự ngôn: Dị thục quả thành pháp mà làm nhân của quả phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Dị thục quả với pháp mà làm nhân của quả; pháp làm nhân của quả với dị 
thục quả đồng sanh chung nhau, hòa nhau, tuơng ung nhau, đồng sanh, đồng diệt, 
đồng vật, đồng cảnh với nhau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1190 . 



262 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Dị thục quả thành pháp mà làm nhân của quả phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Bất thiện cái đó, dị thục quả của bất thiện cũng cái đó vậy. Thiện cái đó, dị 
thục quả của thiện cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1191 . 

* Tự ngôn: Dị thục quả thành pháp mà làm nhân của quả phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Nguời sát sanh bằng cái tâm nào cũng cháy trong Địa ngục bằng cái tâm ấy 
vậy, nguời bố thí bằng cái tâm nào cũng vui vầy trong Thiên đuờng bằng cái tâm đó 
vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1192 . 

* Phản ngữ: Không nên nói dị thục quả thành pháp mà làm nhân của quả phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Dị thục quả tức là Tứ uẩn, phần pháp danh (nãmadhamma) thành Hổ tuong 
duyên (Ahỉĩamanhapaccaya) phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà dị thục quả tức là Tứ uẩn, phần pháp danh thành Hổ tuong duyên, 
chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng dị thục quả thành pháp mà làm nhân của quả. 

Dứt Pháp dị thục quả, dị thục nhân ngữ 
Dứt Phãm thứ bảy 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


263 


PHẨM THỨ TÁM 


LỤC THÚ HƯỚNG NGỮ 

1193 . 

* Tự ngôn: Lục đạo (gati) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài phán: “Có năm, tức là Địa ngục, Bàng sanh, Ngạ quỉ, 
Nhân loại và Chư thiên” phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài có phán: “Có năm, tức là Địa ngục, Bàng sanh, 
Ngạ quỉ, Nhân loại và Chư thiên” thời không nên nói rằng có lục đạo (gati). 

1194 . 

* Tự ngôn: Lục đạo (gati) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thứ A Tu La thứ nhĩ thính (kãlakanjikã), A Tu La thứ nhĩ thính có hình 
dáng như nhau, có cách hưởng cảnh đồng một thứ, có vật thực đồng một thứ, tuổi bằng 
nhau với thứ Ngạ quỉ, gả cưới với Ngạ quỉ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà thứ A Tu La nhĩ thính có hình vóc giống nhau, có cách hưởng cảnh 
đồng một thứ, có vật thực đồng một thứ, có tuổi thọ bằng với Ngạ quỉ, cưới gả với Ngạ 
quỉ thời không nên nói là lục đạo (gati). 

1195 . 

* Tự ngôn: Lục đạo (gati) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đám A Tu La thuộc dân chúng A Tu La Vương (Vepacitti) có thân thể 
giống nhau, có cách hưởng cảnh đồng nhau, vật thực đồng nhau, tuổi thọ bằng nhau 
với Chư thiên, cưới gả với hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà thứ A Tu La đám Thiên Vương có hình vóc giống nhau, cách 
hưởng cảnh đồng nhau, vật thực đồng nhau, tuổi thọ bằng nhau với Chư thiên, cưới gả 
với Chư thiên thời không nên nói rằng có lục đạo (gati). 

1196 . 

* Tự ngôn: Lục đạo (gati) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thứ A Tu La dân chúng A Tu La Vương từng làm Chư thiên phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà thứ A Tu La dân chúng A Tu La Vương từng làm Chư thiên thời 
không nên nói là lục đạo ịgati). 

1197 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói lục đạo (gati) phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Có A Tu La phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu nói có A Tu La, chính do nhân đó, Ngài mới nói có lục đạo (gati). 

Dứt Lục đạo ngữ 



264 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


TRUNG HỮU NGỮ (ANTẢRABHA VA KATHA) 

1198 . 

* Tự ngôn: Trung hữu (antarãbhava) vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Dục hữu (kamabhava) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Vô sắc hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1199 . 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn có trong chặng giữa của Dục hữu và sắc hữu phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn có trong chặng giữa của sắc hữu và Vô sắc hữu phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1200. 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn không có trong chặng giữa của Dục hữu và sắc hữu phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Trung hữu vẫn không có trong Dục hữu và sắc hữu thời không nên 
nói Trung hữu vẫn có. 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn không có trong chặng giữa của sắc hữu với Vô sắc hữu phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Trung hữu vẫn không có trong chặng giữa sắc hữu với Vô sắc hữu 
thời không nên nói Trung hữu vẫn có. 

1201. 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trung hữu đó thành sanh noi trước, thành noi lục đạo, thành thức trụ thứ 
tám, thành chúng sanh cư trụ thứ mười phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trung hữu thành hữu, thành đạo (gati), thành chúng sanh cư trụ, thành luân 
hồi, thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nghiệp mà làm cho chúng sanh đến Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, đang già, đang chết, đang thác, đang tái tục, 
trong Trung hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức có trong Trung hữu phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trung hữu thành Ngũ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


265 


1202. 

* Tự ngôn: Dục hữu vẫn có, Dục hữu thành hữu, thành đạo, thành chúng sanh nuơng ở, 
thành luân hồi, thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn có, Trung hữu thành hữu, thành đạo, thành chúng sanh 
nuơng ở, thành luân hồi, thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nghiệp mà làm cho chúng sanh vào đến Dục hữu vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp mà cho chúng sanh vào đến Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chúng sanh, bực vào đến Dục hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, đang già, đang chết, đang tử, đang tái tục 
trong Dục hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, đang già, đang chết, đang tử, đang tái tục 
trong Trung hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc, Thọ, Tuởng, Hành, Thức vẫn có trong Dục hữu phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc, Thọ, Tuởng, Hành, Thức vẫn có trong Trung hữu phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Dục hữu thành Ngũ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trung hữu thành Ngũ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1203 . 

* Tự ngôn: sắc hữu vẫn có, sắc hữu thành hữu, thành đạo (gati) thành chúng sanh cu 

trụ, thành luân hồi, thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải chăng? 

Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn có, Trung hữu thành hữu, thành đạo, thành chúng sanh 
nuơng ở, thành luân hồi, thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nghiệp mà làm cho chúng sanh vào đến sắc hữu vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp mà làm cho chúng sanh vào đến Trung hữu vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến sắc hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không 

nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, đang lão, đang tử, đang chết, đang tái tục 
trong Sắc hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, đang lão, đang tử, đang chết, đang tái tục 
trong Trung hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc, Thọ, Tuởng, Hành, Thức vẫn có trong sắc hữu phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 



266 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong Trung hữu phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc hữu thành Ngũ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trung hữu thành Ngũ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1204 . 

* Tự ngôn: Vô sắc hữu vẫn có, Vô sắc hữu thành hữu, thành đạo, thành chúng sanh 
nưong ở, thành luân hồi, thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn có, Trung hữu thành hữu, thành đạo, thành chúng sanh 
nưong ở, thành luân hồi, thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nghiệp làm cho chúng sanh vào đến Vô sắc hữu vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp mà làm cho chúng sanh vào đến Trung hữu vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến Vô sắc hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, đang lão, đang tử, đang chết, đang tái tục 
trong Vô sắc hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, đang lão, đang tử, đang chết, đang tái tục 
trong Trung hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong Vô sắc hữu phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong Trung hữu phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô sắc hữu thành Tứ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trung hữu thành Tứ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1205 . 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn có chỉ về phần tất cả chúng sanh phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn không có chỉ về phần tất cả chúng sanh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Trung hữu vẫn không có chỉ về phần tất cả chúng sanh thời không 
nên nói Trung hữu vẫn có. 

1206 . 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn có riêng cho những người tạo vô gián nghiệp phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn không có về phần những người tạo nghiệp vô gián phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Trung hữu vẫn không có về phần những người tạo nghiệp vô gián 
thời không nên nói Trung hữu vẫn có. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


267 


1207 . 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn có về phần những nguời không tạo nghiệp vô gián phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn có thuộc về những nguời tạo nghiệp vô gián phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn không có về phần những nguời tạo nghiệp vô gián phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn không có thuộc về phần những nguời không tạo nghiệp vô 
gián phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn có về phần những nguời vào Địa ngục ... về phần những 
nguời đến vô tuởng ... về phần những nguời đến Vô sắc hữu phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn không có về phần những nguời đến Vô sắc hữu phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Trung hữu vẫn không có về phần những nguời đến Vô sắc hữu thời 
không nên nói Trung hữu vẫn có. 

1208 . 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn có thuộc về những nguời không đến Vô sắc hữu phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn có dành riêng những nguời vào đến Vô sắc hữu phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn không có dành riêng những nguời đến Vô sắc hữu phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trung hữu vẫn có dành riêng những nguời không đến Vô sắc hữu phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1209 . 

* Phản ngữ: Chẳng nên nói Trung hữu vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bực nguời Trung bang bất huờn (antarãparinibbãỵĩ) vẫn có phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà bực nguời Trung bang bất huờn vẫn có, chính do nhân đó, Ngài 
mới nói Trung hữu vẫn có. 

* Tự ngôn: Nói rằng Trung hữu (Antarãbhava) vẫn có do giải rằng bực nguòi Trung 
bang bất huòn ịAntarãparinibbãỵĩ) vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do giải rằng: “Bực nguời Sanh bang bất huờn (Upahacca parinibbayi) vẫn 
có, Sanh Bang Hữu (Upahaccabhava) cũng là vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trung hữu nói là vẫn có do giải rằng: “Bực nguời Trung bang bất huờn vẫn 
có” phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do giải rằng: “Bực nguời Vô hành bang bất huờn (Asankhãraparinibbãyĩ) 
vẫn có ... Bực nguời Hữu hành bang bất huờn (Sasankharaparinibbãyĩ) vẫn có thời 
cũng là Hữu hành hữu (sasankharabhava) vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 


Dứt Trung hữu ngữ 



268 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


DỤC LẠC NGỮ (KAMAGUNA KATHA) 


1210. 

* Tự ngôn: Bao nhiêu ngũ dục lạc đó thành Dục giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vừa lòng liên quan với ngũ dục lạc đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sự vừa lòng liên quan với ngũ dục lạc đó vẫn có thời không nên nói 
bao nhiêu ngũ dục lạc đó thành Dục giới. 

* Tự ngôn: Sự dục vọng liên quan với ngũ dục lạc, sự dục vọng do mãnh lực của sự vừa 
lòng với ngũ dục lạc đó, sự nghĩ ngợi liên quan với ngũ dục lạc đó, sự dục vọng liên 
quan với ngũ dục lạc đó, sự dục vọng bằng mãnh lực của sự nghĩ ngợi liên quan với 
ngũ dục lạc đó, pháp Hỷ liên quan với ngũ dục lạc đó, Hỷ thọ liên quan với ngũ dục 
lạc đó, pháp Hỷ và Hỷ thọ liên quan với ngũ dục lạc đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà pháp Hỷ và Hỷ thọ liên quan với ngũ dục lạc đó vẫn có thời không 
nên nói chỉ có ngũ dục lạc đó là Dục giới (Kãmadhãtu). 

1211 . 

* Tự ngôn: Chỉ có ngũ dục lạc đó là Dục giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn của tất cả nhân loại không thành Dục giới (Kãmadhãtu) phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý của tất cả nhân loại không thành Dục giới phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ý của tất cả nhân loại không thành Dục giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Ngũ dục lạc trong đời có ý (mano) là thứ 
sáu, Chu Phật đã bố cáo rồi, nguời mửa ói sự vừa lòng trong ngũ dục lạc và ý ấy rồi 
vẫn xa lìa khổ đặng bằng tánh cách này”. Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói ý của tất cả nhân loại không thành Dục giới. 

1212. 

* Tự ngôn: Chỉ có ngũ dục lạc đó thành Dục giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngũ dục lạc thành hữu ịbhava), thành đạo ịgati), thành chúng sanh nuơng 
ở, thành luân hồi, thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nghiệp có thể làm cho chúng sanh vào đến dục lạc vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chúng sanh kẻ vào đến dục lạc vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, đang lão, đang tử, đang chết, đang tái tục 
trong dục lạc (kãmaguna) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc, Thọ, Tuởng, Hành, Thức vẫn có trong dục lạc phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Dục Lạc thành Ngũ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chu Phật vẫn ra đời, tất cả Chu Phật Độc Giác vẫn ra đời, đôi Thinh Văn 
vẫn ra đời trong dục lạc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


269 


* Tự ngôn: Dục giới thành hữu, thành đạo (gati), thành chồ ở chúng sanh, thành luân 
hồi, thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Dục lạc thành hữu, thành đạo ịgati), thành chồ ở chúng sanh, thành luân hồi, 
thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nghiệp có thể làm cho chúng sanh vào đến Dục giới vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp có thể làm cho chúng sanh vào đến dục lạc vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó.... 

* Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến Dục giới cũng có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chúng sanh vào đến dục lạc vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh sanh, lão, tử, chết, tái tục trong 1 giới phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh sanh, lão, tử, chết, tái tục trong 1 lạc phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong Dục giới phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong dục lạc phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Dục giới thành Ngũ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dục Lạc thành Ngũ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chư Phật ra đòi, Chư Phật Độc Giác ra đời và đôi Thinh Văn ra đời trong 
Dục giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chư Phật ra đòi, Chư Phật Độc Giác ra đời và đôi Thinh Văn ra đời trong 
dục lạc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1213 . 

* Phản ngữ: Chẳng nên nói chỉ có ngũ dục lạc ấy thành Dục giới phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, dục lạc đây có năm 
thứ, mà năm thứ chi? (1) sắc nó thành cảnh noi Nhãn thức mà đáng mong mỏi, đáng 
ưa mến, đáng mừng lòng, đáng thưong, động dục, thành chồ trụ của sự vọng dục. (2) 
Thinh là cảnh của Nhĩ thức. (3) Khí là cảnh của Tỷ thức. (4) Vị là cảnh của Thiệt thức, 
(5) Xúc là cảnh của Thân thức mà đáng mong mỏi, đáng mến, đáng vừa lòng, đáng 
thưong, động dục, là chồ nưong đõ của sự vọng dục. Này chư Phíc-khú, dục lạc chỉ có 
năm thứ như vậy”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thời chỉ có ngũ dục lạc đó thành Dục giới chớ gì. 

Dứt Dục lạc ngữ 



270 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


DỤC NGỮ (KAMAKATHA) 


1214 . 

* Tự ngôn: Chỉ có Ngũ xứ đó thành dục phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vừa lòng liên quan với Ngũ xứ đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sự vừa lòng liên quan với xứ đó vẫn có thời không nên nói chỉ có 
năm xứ đó thành dục. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục liên quan với Ngũ xứ đó, sự vọng dục do mãnh lực vừa lòng 
liên quan với Ngũ xứ đó, sự nghĩ ngợi liên quan với Ngũ xứ đó, sự dục vọng liên quan 
với Ngũ xứ đó, sự vọng dục bằng mãnh lực vui mừng liên quan với Ngũ xứ đó, pháp 
Hỷ liên quan với Ngũ xứ đó, Hỷ thọ liên quan với Ngũ xứ đó, pháp Hỷ và Hỷ thọ liên 
quan với Ngũ xứ đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà pháp Hỷ và Hỷ thọ liên quan với Ngũ xứ đó vẫn có thời không nên 
nói chỉ có Ngũ xứ đó thành dục. 

1215 . 

* Phản ngữ: Chẳng nên nói chỉ có năm thứ đó thành dục phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chu Phíc-khú, dục lạc đây có năm 
thứ. Năm thứ nhu thế nào? sắc là cảnh của Nhãn thức ... Xúc là cảnh của Thân thức 
mà đáng mong mỏi, đáng ua thích, đáng vừa lòng, đáng thương, động dục, thành sở trụ 
của sự vui mừng. Này chư Phíc-khú, dục lạc có năm thứ như thế vậy”. Đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thời chỉ có Ngũ xứ ấy thành dục chớ gì! 

1216 . 

* Tự ngôn: Chỉ có Ngũ xứ ấy thành dục phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, dục lạc đây có năm 
thứ. Năm thứ ra sao? sắc mà thành cảnh của Nhãn thức ... Xúc mà thành cảnh của 
Thân thức chồ đáng mong mỏi, đáng ưa thích, đáng vừa lòng, đáng thương, động dục, 
thành sở trụ của sự vui mừng. Này chư Phíc-khú, đây là năm thứ ngũ dục. Còn một 
nửa, cả bốn thứ này không phải dục (nhưng) cả năm thứ này gọi trong luật của bực 
Thánh là ngũ dục. Sự vọng dục do mãnh lực, sự nghĩ ngợi thành dục của trượng phu, 
sự vật tốt đẹp trong đời không phải dục, sự ham muốn do mãnh lực, sự nghĩ ngợi thành 
dục của truợng phu, sự vật tốt đẹp vẫn đình trụ trong đời. Chính thế đó, trượng phu, sự 
vật tốt đẹp vẫn đình trụ trong đời. Chính thế đó, nhưng mà bực trí thức vẫn hạn chế sự 
vừa lòng trong sự vật tốt đẹp này”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói chỉ có Ngũ xứ ấy thành dục. 

Dứt Dục ngữ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


271 


SẮC GIỚI NGỮ (RUPADHATU KATHA) 


1217 . 

* Tự ngôn: sắc Pháp thành sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành hữu (bhãva), thành đạo ịgati), thành chúng sanh sở trụ, thành luân 
hồi, thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nghiệp có thể làm cho chúng sanh vào đến sắc giới vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến sắc vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, lão, tử, đang chết, đang tái tục trong sắc phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc thành Ngũ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1218 . 

* Tự ngôn: sắc giới thành hữu, thành đạo ... thành cách đặng thân thể phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành hữu, thành đạo ... thành cách đặng thân thể phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nghiệp còn làm cho chúng sanh vào đến sắc giới (rũpadhãtu) vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp còn làm cho chúng sanh vào đến sắc vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến sắc giới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến sắc vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, lão, tử, đang chết, đang tái tục trong sắc giới 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, lão, tử, đang chết, đang tái tục trong sắc phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong sắc giới phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc giới thành Ngũ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành Ngũ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc pháp thành sắc giới, sắc vẫn có trong Dục giới phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dục giới cái đó, sắc giới cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Dục giới cái đó, sắc giới cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người hiệp với Dục hữu thành người hiệp với cả hai hữu Tức là Dục hữu và 
Sắc hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Sắc giới ngữ 



272 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


VÔ SẮC GIỚI NGỮ (ARUPADHATUKATHA) 

1219 . 

* Tự ngôn: Vô sắc pháp thành Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ thành hữu, thành đạo ịgati), thành sở trụ chúng sanh, thành luân hồi, 
thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nghiệp còn làm cho chúng sanh vào đến Thọ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chúng sanh bục vào đến Thọ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, lão, tử, đang chết, đang tái tục trong Thọ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ, Tuởng, Hành, Thức vẫn có trong Thọ phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ thành Tứ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1220. 

* Tự ngôn: Vô sắc giới thành hữu, thành đạo, thành cách đặng thân thể phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ thành hữu, thành đạo ịgati) ... thành cách đặng thân thể phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nghiệp còn cho chúng sanh vào đến Vô sắc hữu vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp còn cho chúng sanh vào đến Thọ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến Vô sắc giới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chúng sanh bục vào đến Thọ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, lão, tử, đang chết, đang tái tục trong Vô sắc 
giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, lão, tử, đang chết, đang tái tục trong Thọ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ Tuởng Hành Thức vẫn có trong Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ Tuởng Hành Thức vẫn có trong Thọ phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô sắc giới thành Tứ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ thành Tứ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô sắc Pháp thành Vô sắc giới, Thọ, Tuởng, Hành, Thức vẫn có trong Dục 
giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dục giới cái đó, Vô sắc giới cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Dục giới cái đó, Vô sắc giới cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Bục nguời hiệp với Dục hữu thành nguời hiệp với Nhị hữu Tức là Dục hữu 
và Vô sắc hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


273 


* Tự ngôn: sắc Pháp thành sắc giới, Vô sắc Pháp thành Vô sắc giới, sắc, Thọ, Tưởng, 
Hành, Thức vẫn có trong Dục giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dục giới cái đó, sắc giới cũng cái đó vậy, Vô sắc giới cũng cái đó vậy phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Dục giới cái đó, sắc giới cũng cái đó vậy, Vô sắc giới cũng cái đó vậy phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người hiệp với Dục hữu thành người hiệp với Tam hữu Tức là Dục 
hữu, Sắc hữu và Vô sắc hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Vô sắc giới ngữ 

SẮC GIỚI LỤC XỨ NGỮ {RŨPADHẪTUYẪ ẴYATANA KATHẪ) 

1221. 

* Tự ngôn: Thân thể mà đặng lục xứ vẫn có trong sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Thân thể đó có Tỷ xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Khí xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Thiệt xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Vị xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Thân xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Xúc xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1222. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó không có Khí xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó không có Tỷ xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó không có Vị xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó không có Thiệt xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 

thế đó... 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó không có Xúc xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó không có Thân xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 

thế đó... 

1223 . 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Nhãn xứ và luôn sắc xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Tỷ xứ và luôn Kh í xứ phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Nhãn xứ và luôn sắc xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Thiệt xứ và luôn Vị xứ ... Trong sắc giới đó Thân xứ 
và luôn Xúc xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1224 . 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Nhĩ xứ và luôn Thinh xứ ... trong sắc giới đó có Ý xứ 
và luôn Pháp xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Tỷ xứ và luôn Khí xứ phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 



274 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có có Ý xứ và luôn Pháp xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Thiệt xứ và luôn Vị xứ ... trong sắc giới đó có Thân 
xứ và luôn Xúc xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1225 . 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Tỷ xứ nhưng không có Khí xứ phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Nhãn xứ nhưng không có sắc xứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Tỷ xứ nhưng không có Khí xứ phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Nhĩ xứ nhưng không có Thinh xứ ... trong sắc giới đó 
có Ý xứ nhưng không có Pháp xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1226 . 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Thiệt xứ nhưng không có Vị xứ ... trong sắc giới đó có 
Thân xứ nhưng không có Xúc xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Nhãn xứ nhưng không có sắc xứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Thân xứ nhưng không có Xúc xứ phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Nhĩ xứ nhưng không có Thinh xứ ... trong sắc giới đó 
có Ý xứ nhưng không có Pháp xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1227 . 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Nhãn xứ, có sắc xứ và thấy sắc ấy đặng bằng nhãn đó 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Tỷ xứ, có Khí xứ và ngửi hơi ấy bằng mũi đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Nhãn xứ, có sắc xứ và thấy sắc đó đặng bằng mắt ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Thiệt xứ, có Vị xứ và nếm vị đó đặng bằng lưỡi ấy ... 
trong Sắc giới đó có Thân xứ, có Xúc xứ và đụng chạm cảnh xúc đó đặng bằng thân ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1228 . 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Nhĩ xứ, có Thinh xứ ... trong sắc giới đó có Ý xứ, có 
Pháp xứ và hiểu rõ pháp đó đặng bằng ý ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Tỷ xứ, có Khí xứ và ngửi hơi ấy đặng bằng mũi ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Ý xứ, có Pháp xứ và hiểu rõ pháp đó đặng bằng ý ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Thiệt xứ, có Vị xứ ... trong sắc giới đó có Thân xứ có 
Xúc xứ và đụng chạm cảnh xúc đó đặng bằng thân đó phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1229 . 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Tỷ xứ, có Khí xứ nhưng ngửi hơi ấy bằng mũi ấy 
không đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


275 


* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Nhãn xứ, có sắc xứ nhưng thấy sắc đó bằng mắt ấy 
không đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Tỷ xứ, có Khí xứ nhưng ngửi hơi đó bằng mũi ấy 
không đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Nhĩ xứ, có Thinh xứ ... trong sắc giới đó có Ý xứ, có 
Pháp xứ nhưng hiểu biết pháp đó bằng ý ấy không đặng phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1230 . 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Thiệt xứ, có Vị xứ ... trong sắc giới đó có Thân xứ, có 
Xúc xứ nhưng đụng chạm xúc đó bằng thân ấy không đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Nhãn xứ, có sắc xứ nhưng thấy sắc đó bằng con mắt 
ấy không đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Thân xứ, có Xúc xứ nhưng đụng chạm đó bằng thân 
ấy không đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Nhĩ xứ, có Thinh xứ ... trong sắc giới đó có Ý xứ, có 
Pháp xứ nhưng hiểu biết pháp đó bằng ý ấy không đặng phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1231 . 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Tỷ xứ, có Khí xứ hửi hơi đó đặng bằng mũi ấy phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có hơi sanh ra từ rễ cây, hơi sanh ra từ lõi cây, hơi sanh ra 
từ vỏ cây, hơi sanh ra từ lá cây, hơi sanh ra từ bông cây, hơi sanh ra từ trái cây, hơi 
sống, hơi độc, hơi thơm, hơi hôi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1232 . 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Thiệt xứ, có Vị xứ và nếm vị đó đặng bằng lưỡi ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có vị sanh từ rễ cây, vị sanh từ thân cây, vị sanh từ vỏ 
cây, vị sanh từ lá cây, vị sanh từ cây, vị sanh từ trái cây, vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị 
cay, vị mặn, vị dở, vị nhẩn, vị tốt, vị không tốt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1233 . 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có Thân xứ, có Xúc xứ và người đụng chạm xúc đó bằng 
thân ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sắc giới đó có xúc cứng, xúc mềm, xúc tế, xúc thô, xúc lạc, xúc khổ, 
nặng, nhẹ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1234 . 

* Phản ngữ: Chẳng nên nói rằng thân thể mà có lục xứ vẫn có trong sắc giới phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Trong sắc giới đó có Tỷ điềm (Nimitta) có Thiệt điềm, có Thân điềm phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà trong sắc giới đó có Tỷ điềm, Thiệt điềm, Thân điềm. Chính do 
nhân đó, Ngài mới nói thân thể mà có Lục xứ vẫn có trong sắc giới. 

Dứt Sắc giới (lục) xứ ngữ 



276 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


VÔ SẮC Hữu SẮC NGỮ (ARUPE RUPAKATHA) 

1235. 

* Tự ngôn: sắc vẫn có trong tất cả chúng sanh vô sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc hữu, thành sắc đạo (rupagati), thành sắc chúng sanh trụ, thành 
sắc luân hồi, thành sanh của sắc chúng sanh, thành cách đặng thân thể của sắc chúng 
sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô sắc hữu thành vô sắc đạo (gati), vô sắc chúng sanh trụ, vô sắc luân hồi, 
thành sanh của chúng sanh vô sắc, thành cách đặng thân thể chúng sanh vô sắc phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà thành Vô sắc hữu ... thành cách đặng thân thể của chúng sanh vô 
sắc thời không nên nói sắc vẫn có trong tất cả chúng sanh vô sắc. 

1236. 

* Tự ngôn: sắc vẫn có trong tất cả chúng sanh vô sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành hữu, thành đạo, thành chúng sanh trụ, thành luân hồi, thành sanh, 
thành thức trụ, thành cách đặng thân thể của chúng sanh Ngũ uẩn phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành hữu ... thành cách đặng thân thể của chúng sanh có Tứ uẩn phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà thành hữu, thành đạo ... thành cách đặng thân thể của chúng sanh 
Tứ uẩn thời không nên nói sắc vẫn có trong tất cả chúng sanh vô sắc. 

1237. 

* Tự ngôn: sắc vẫn có trong sắc giới và sắc giới đó thành sắc hữu, thành sắc đạo, thành 
sắc chúng sanh trụ, thành sắc luân hồi, thành sắc sanh của chúng sanh hữu sắc, thành 
cách đặng thân thể của chúng sanh hữu sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc vẫn có trong chúng sanh vô sắc và chúng sanh vô sắc đó thành sắc hữu, 
thành sắc đạo ... thành cách đặng thân thể của chúng sanh hữu sắc phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc vẫn có trong sắc giới và sắc giới ấy thành Ngũ uẩn hữu, thành đạo 
ịgati), thành cách đặng thân thể của chúng sanh Ngũ uẩn phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: sắc vẫn có trong tất cả chúng sanh vô sắc và Vô sắc ấy thành Ngũ uẩn hữu, 
thành đạo ... thành cách đặng thân thể của chúng sanh Ngũ uẩn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1238. 

* Tự ngôn: sắc vẫn có trong tất cả chúng sanh vô sắc và chúng sanh vô sắc ấy thành vô 
sắc hữu, thành Vô sắc đạo, thành Vô sắc chúng sanh trụ, thành Vô sắc luân hồi, thành 
sanh của chúng sanh vô sắc, thành cách đặng thân thể của chúng sanh vô sắc phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc vẫn có trong Vô sắc giới và Vô sắc giới đó thành Vô sắc hữu, thành Vô 
sắc đạo ịgati) ... thành cách đặng thân thể của chúng sanh vô sắc phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1239. 

* Tự ngôn: sắc vẫn có trong tất cả chúng sanh vô sắc và chúng sanh vô sắc đó thành Tứ 
uẩn hữu, thành đạo (gati) ... thành cách đặng thân thể của chúng sanh Tứ uẩn phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


277 


* Tự ngôn: sắc vẫn có trong Vô sắc giới và Vô sắc giới đó thành Tứ uẩn hữu, thành đạo 
(gati) ... thành cách đặng thân thể của chúng sanh Tứ uẩn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1240 . 

* Tự ngôn: sắc vẫn có trong tất cả chúng sanh vô sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài phán cách xuất đi của tất cả sắc là vô sắc phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn có phán cách ra đi của tất cả sắc là vô sắc thời không 
nên nói sắc vẫn có trong tất cả chúng sanh vô sắc. 

1241 . 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài phán cách xuất đi của tất cả sắc là vô sắc, nhung sắc 
cũng còn vẫn có trong tất cả chúng sanh vô sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán cách xuất đi của tất cả dục là ly dục, nhung tất 
cả dục cũng còn vẫn có trong đám ly dục; tất cả lậu cũng còn vẫn có trong đám nguời 
không có lậu; pháp hiệp thế cũng vẫn còn có trong tất cả pháp siêu thế phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Vô sắc hữu, sắc hữu. 


SẮC HÀNH ĐỘNG NGỮ (RUPAM KAMMANTIKATHA) 

1242 . 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà phát triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp biết cảnh có sự nhớ tuởng, có sự bận lòng, có sự lưu ý, có sự để ý, có 
sự chú ý, sự mong mỏi, sự cố tâm của thân nghiệp đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thân nghiệp có thành pháp không biết cảnh, không nhớ tưởng, không bận 
lòng, không lưu ý, không để ý, không chú ý, sự mong mỏi và sự cố tâm của thân 
nghiệp đó đều không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà thân nghiệp đó thành pháp không biết cảnh, không nhớ tưởng ... sự 
cố ý của thân nghiệp đó đều không có thòi không nên nói rằng thân nghiệp mà tiến 
triển bằng tâm thiện, thành sắc, thành thiện. 

1243 . 

* Tự ngôn: Xúc noi tiến triển với tâm thiện thành thiện, thành pháp biết cảnh, có nhớ 
tưởng ... sự cố tâm của Xúc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện, thành pháp 
biết cảnh, có nhớ tưởng ... và sự cố tâm của thân nghiệp đó vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ ... Tưởng, Tư, Tín, cần, Niệm, Định ... Tuệ mà tiến triển bằng tâm 
thiện, thành thiện, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng và sự cố tâm của Tuệ đó vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện, thành pháp 
biết cảnh, sự nhớ tưởng ... và sự cố tâm của thân nghiệp đó vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó.. 



278 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1244 . 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc thành thiện nhưng thành 
pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của pháp đó không có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc mà tiến triển bằng tâm thiện thành thiện, nhưng thành pháp không biết 
cảnh, không nhớ tưởng ... và sự cố tâm của Xúc ấy không có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện, nhưng 
thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của thân nghiệp đó không có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ ... Tưởng, Tư, Tín, cần, Niệm, Định ... Tuệ mà tiến triển bằng tâm 
thiện thành thiện, nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của 
Tuệ đó không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1245 . 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc mà tiến triển bằng tâm thiện không kể thứ nào tất cả thành thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1246 . 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc xứ mà tiến triển bằng tâm thiện thành thiện phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất, Phong 
chất mà tiến triển bằng tâm thiện thành thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1247 . 

* Tự ngôn: sắc xứ thành chỗ tiến triển bằng tâm thiện thành vô ký phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện, thành sắc, thành vô ký phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất, Phong 
chất mà tiến triển bằng tâm thiện thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc thành vô ký phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1248 . 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện, không biết 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc xứ mà tiến triển bằng tâm thiện thành thiện mà không biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện mà không 
biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


279 


* Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất ... 
Phong chất mà tiến triển bằng tâm thiện thành thiện mà không biết cảnh phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1249 . 

* Tự ngôn: sắc xứ tiến triển bằng tâm thiện thành vô ký và không có biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành vô ký và không 
có biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất, Phong 
chất mà tiến triển bằng tâm thiện thành vô ký không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành vô ký không biết 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1250 . 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện, thành bất 
tưong ưng Xúc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc xứ mà tiến triển bằng tâm thiện thành thiện, bất tưong ưng Xúc phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện bất tưong 
ưng Xúc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thinh xứ ... Kh í xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất ... 
Phong chất mà tiến triển bằng tâm thiện thành bất tưong ưng Xúc phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1251 . 

* Tự ngôn: sắc xứ mà tiến triển bằng tâm thiện thành vô ký bất tưong ưng Xúc phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành vô ký bất tưong 
ưng Xúc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thinh xứ ... Kh í xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất ... 
Phong chất mà tiến triển bằng tâm thiện thành vô ký bất tưong ưng Xúc phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành vô ký bất tưong 
ưng Xúc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1252 . 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện bất tưong 
ưng Xúc luôn cả không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc xứ mà tiến triển bằng tâm thiện thành thiện, bất tưong ưng Xúc và 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện bất tưong 
ưng Xúc luôn cả không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thinh xứ ... Kh í xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa Chất, Thủy Chất .. Phong Chất 
mà tiến triển bằng tâm thiện thành thiện, bất tưong ưng Xúc, đều không biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1253 . 

* Tự ngôn: sắc xứ mà tiến triển bằng tâm thiện, thành vô ký, bất tưong ưng Xúc đều 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



280 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành vô ký, bất tương 
ưng Xúc đều không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất ... 
Phong chất mà tiến triển bằng tâm thiện thành vô ký bất tương ưng Xúc đều không 
biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành vô ký, bất tương 
ưng Xúc đều không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1254 . 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành hữu tri cảnh (sãrammana), sự nhớ ... sự cố tâm của khẩu nghiệp đó 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp thành bất tri cảnh, sự nhớ ... sự cố tâm của khẩu nghiệp ấy 
không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà khẩu nghiệp đó thành bất tri cảnh, sự nhớ ... và sự cố tâm của khẩu 
nghiệp đó không có thời không nên nói khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành 
sắc, thành thiện. 

1255 . 

* Tự ngôn: Xúc mà tiến triển bằng tâm thiện thành thiện, thành hữu tri cảnh và sự nhớ 
... sự cố tâm của Xúc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện, thành hữu 
tri cảnh, sự nhớ ... và sự cố tâm của khẩu nghiệp vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ ... Tưởng, Tư, Tín, cần, Niệm, Định ... Tuệ mà tiến triển với tâm thiện 
thành thiện, thành hữu tri cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của Tuệ đó vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện, thành hữu 
tri cảnh, sự nhớ tưởng ... và sự cố tâm của khẩu nghiệp đó vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1256 . 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện nhưng bất 
tri cảnh, sự nhớ tưởng ... và sự cố tâm của khẩu nghiệp ấy không có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc mà tiến triển bằng tâm thiện thành thiện nhưng bất tri cảnh, sự nhớ 
tưởng và sự cố tâm của Xúc ấy đều không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện nhưng 
không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của khẩu nghiệp đó không có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ ... Tưởng, Tư, Tín, cần, Niệm, Định ... Tuệ mà tiến triển với tâm thiện 
thành thiện nhưng không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của Tuệ đó không có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1257 . ^ 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


281 


* Tự ngôn: sắc mà tiến triển bằng tâm thiện chẳng hạng thứ nào tất cả thành thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Khâu nghiệp không rộng như cách thân nghiệp. 

1258 . 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành hữu tri cảnh, sự nhớ tưởng, sự buộc lòng, sự lưu ý, sự để ý, sự chú ý, 
sự mong mỏi và sự cố tâm của thân nghiệp đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thân nghiệp đó thành pháp bất tri cảnh, sự nhớ tưởng, sự buộc lòng, sự lưu 
tâm, sự để ý, sự chú ý, sự mong mỏi và sự cố tâm của thân nghiệp ấy không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà thân nghiệp ấy thành pháp bất tri cảnh, sự nhớ tưởng, sự buộc lòng, 
sự lưu ý, sự để tâm, sự chú ý, sự mong mỏi và sự cố tâm của thân nghiệp ấy không có 
thòi không nên nói thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất 
thiện. 

1259 . 

* Tự ngôn: Xúc mà tiến triển với tâm bất thiện, thành bất thiện, thành pháp tri cảnh, sự 
nhớ tưởng ... và sự cố tâm của xúc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện, 
thành tri cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của thân nghiệp đó không có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ, Tưởng, Tư, Ái, Sân, Si, Ngã mạn, Tà kiến, Hoài nghi, Hôn trầm, Điệu 
cử, Vô tàm ... Vô úy mà tiến triển với tâm bất thiện thành bất thiện, thành pháp hữu tri 
cảnh, sự nhớ tưởng và sự cố tâm của Vô úy ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện, thành sắc, thành bất thiện, 
thành hữu tri cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của thân nghiệp ấy vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1260 . 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện 
nhưng bất tri cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của thân nghiệp ấy không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc mà tiến triển với tâm bất thiện thành bất thiện, nhưng bất tri cảnh, sự 
nhớ tưởng ... sự cố tâm của Xúc đó không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển thành tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện 
nhưng bất tri cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của thân nghiệp đó không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ ... Tưởng, Tư, Ái, Sân, Si, Ngã mạn, Tà kiến, Hoài nghi, Hôn trầm, 
Điệu cử, Vô tàm ... Vô úy mà tiến triển với tâm bất thiện thành bất thiện, nhưng bất tri 
cảnh, sự nhớ tưởng, sự cố tâm của Vô úy đó không có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1261 . 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



282 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: sắc mà tiến triển bằng tâm bất thiện chẳng hạng thứ nào tất cả thành bất 
thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1262 . 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành pháp hữu tri cảnh, sự nhớ tuởng ... sự cố tâm của khẩu nghiệp đó 
không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp đó thành pháp bất tri cảnh, sự nhớ tuởng, sự cố tâm của khẩu 
nghiệp ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà khẩu nghiệp ấy thành pháp bất tri cảnh, sự nhớ tuởng ... sự cố tâm 
của khẩu nghiệp ấy không có thời chớ nên nói khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất 
thiện, thành sắc, thành bất thiện. 

1263 . 

* Tự ngôn: Xúc mà tiến triển với tâm bất thiện thành bất thiện, thành pháp hữu tri cảnh, 
sự nhớ tuởng ... sự cố tâm của Xúc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc thành bất thiện, 
thành tri cảnh, sự nhớ tuởng ... sự cố tâm của khâu nghiệp đó vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ ... Tuởng, Tu, Ái, Sân, Si, Ngã mạn, Tà kiến, Hoài nghi, Hôn trầm, 
Điệu cử, Vô tàm ... Vô úy mà tiến triển với tâm bất thiện thành bất thiện, thành pháp 
hữu tri cảnh, sự nhớ tuởng ... sự cố tâm của Vô úy đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc thành bất thiện, 
thành hữu tri cảnh, sự nhớ tuởng ... sự cố tâm của khẩu nghiệp đó vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1264 . 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện, thành sắc, thành bất thiện, 
nhung không biết cảnh, sự nhớ tuởng ... sự cố tâm của khẩu nghiệp đó không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc mà tiến triển với tâm bất thiện thành bất thiện nhung thành pháp bất tri 
cảnh, sự nhớ tuởng ... sự cố tâm của Xúc ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện, 
nhung không biết cảnh, sự nhớ tuởng ... sự cố tâm của khẩu nghiệp đó không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ ... Tuởng, Tu, Ái, Sân, Si, Ngã mạn, Tà kiến, Hoài nghi, Hôn trầm, 
Điệu cử, Vô tàm ... Vô úy mà tiến triển với tâm bất thiện thành bất thiện nhung không 
biết cảnh, sự nhớ tuởng, sự cố tâm của Vô úy đó không có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1265 . 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc mà tiến triển bằng tâm bất thiện chẳng hạng thứ nào tất cả thành bất 
thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


283 


1266 . 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc xứ mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành bất thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thinh xứ ... Kh í xứ, Vị xứ, Xúc xứ, Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất, Phong 
chất, nuớc tinh, nuớc mắt, máu ... mồ hôi mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành bất 
thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1267 . 

* Tự ngôn: sắc xứ mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành vô ký phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất, Phong 
chất, nuớc tinh, nuớc mắt, máu ... mồ hôi mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành vô ký 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc thành vô ký phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1268 . 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện mà 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc xứ mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện mà không 
biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện mà 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thinh xứ ... Kh í xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất ... 
Phong chất, nuớc tinh, nuớc mắt, máu ... mồ hôi mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành 
bất thiện không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1269 . 

* Tự ngôn: sắc xứ mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành vô ký không biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành vô ký mà 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ, Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất ... Phong 
chất, nuớc tinh, nuớc mắt, máu ... mồ hôi mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành vô ký 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành vô ký không 
biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1270 . 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện, mà 
bất tuong ung Xúc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc xứ mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành bất thiện mà bất tuong ung 
Xúc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



284 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện mà 
bất tương ưng Xúc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ, Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất .. Phong 
chất, nước tinh, nước mắt, máu ... mồ hôi mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành bất 
thiện mà bất tương ưng Xúc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1271 . 

* Tự ngôn: sắc xứ mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành vô ký mà bất tương ưng Xúc 
đều không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện, thành sắc, thành vô ký mà 
bất tương ưng Xúc đều không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Thinh xứ ... Kh í xứ, Vị xứ, Xúc xứ, Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất, Phong 
chất, nước tinh, nước mắt, máu ... mồ hôi mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành vô ký 
mà bất tương ưng Xúc không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành vô ký đều bất 
tương ưng Xúc luôn không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1272 . 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện mà 
bất tương ưng Xúc đều không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc xứ mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành bất thiện mà bất tương ưng 
Xúc đều không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện, mà 
bất tương ưng Xúc đều không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất, Phong 
chất, nước tinh, nước mắt, máu ... mồ hôi mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành bất 
thiện mà bất tương ưng Xúc luôn không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

1273 . 

* Tự ngôn: sắc xứ mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành vô ký mà bất tương ưng Xúc 
luôn không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành vô ký đều bất 
tương ưng Xúc luôn không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thinh xứ, Kh í xứ, Vị xứ, Xúc xứ, Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất, Phong 
chất, nước tinh, nước mắt, máu, mồ hôi mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành vô ký 
mà bất tương ưng Xúc đều không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành vô ký mà bất 
tương ưng Xúc luôn không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1274 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng sắc cũng thành thiện, cũng thành bất thiện phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thân nghiệp, khẩu nghiệp cũng thành thiện, cũng thành bất thiện phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà thân nghiệp, khẩu nghiệp cũng thành thiện, cũng thành bất thiện, 
chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng sắc cũng thành thiện, cũng thành bất thiện 

1275 . 

* Tự ngôn: sắc cũng thành thiện, cũng thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


285 


* Tự ngôn: Nhãn xứ cũng thành thiện, cũng thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc cũng thành thiện, cũng thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhĩ xứ ... Tỷ xứ, Thiệt xứ, Thân xứ, sắc xứ, Thinh xứ, Khí xứ, Vị xứ, Xúc 
xứ, Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất, Phong chất, nước tinh, nước mắt, máu ... mồ hôi 
cũng thành thiện, cũng thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1276 . 

* Tự ngôn: Thân thành sắc, thân nghiệp cũng thành sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ý thành sắc, ý nghiệp cũng thành sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1277 . 

* Tự ngôn: Ý thành phi sắc, ý nghiệp cũng thành phi sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Thân thành phi sắc, thân nghiệp cũng thành phi sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1278 . 

* Tự ngôn: Thân thành sắc, nhưng thân nghiệp thành phi sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ý thành sắc, nhưng ý nghiệp thành phi sắc phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1279 . 

* Tự ngôn: Ý thành phi sắc, ý nghiệp cũng thành phi sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Thân thành phi sắc, thân nghiệp cũng thành phi sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1280 . 

* Tự ngôn: Do thân thành sắc, vì thế thân nghiệp mới thành sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do Nhãn xứ thành sắc vì thế Nhãn thức mới thành sắc phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do thân thành sắc bởi thế thân nghiệp mới thành sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do Nhĩ xứ thành sắc vì thế Nhĩ thức mới thành sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn:. Do thân thành sắc vì thế thân nghiệp mới thành sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do Tỷ xứ thành sắc vì thế Tỷ thức mới thành sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do thân thành sắc vì thế thân nghiệp mới thành sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do Thiệt xứ thành sắc vì thế Thiệt thức mới thành sắc phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do thân thành sắc vì thế thân nghiệp mới thành sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 



286 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Do Thân xứ thành sắc vì thế Thân thức mới thành sắc phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1281 . 

* Tự ngôn: sắc thành nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Như Lai tường thuật 
Tư (Cetanã) thành nghiệp, người tính rồi mới làm nghiệp bằng thân khẩu ý”. Như đây 
là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói sắc thành nghiệp. 

1282 . 

* Tự ngôn: sắc thành nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Ãnanda, khi thân vẫn có khổ, lạc mà 
thành bên trong vẫn sanh ra do Thân tư (Kãyasahcetanã) làm nhân hoặc khi nói năng 
vẫn có lạc khổ mà thành bên trong vẫn phát sanh do Khẩu tư làm nhân hoặc khi tâm 
tính vẫn có lạc, khổ mà thành bên trong vẫn sanh ra do Ý tư làm nhân”. Như đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói sắc thành nghiệp. 

1283 . 

* Tự ngôn: sắc thành nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Thân tư ba thứ thành 
thân nghiệp phía bất thiện có khổ làm lời, có khổ thành dị thục quả. Khẩu tư có bốn 
thứ thành khẩu nghiệp phía bất thiện có khổ làm lời, có khổ thành quả. Ý tư ba thứ 
thành ý nghiệp phía bất thiện có khổ làm lời, có khổ thành quả. Này chư Phíc-khú, 
Thân tư ba thứ thành thân nghiệp phía thiện có lạc làm lời, có lạc thành quả. Khẩu tư 
bốn thứ thành khẩu nghiệp phía thiện có lạc làm lời, có vui thành quả. Ý tư ba thứ 
thành ý nghiệp phía thiện có vui làm lời, có lạc thành quả”. Như đây là bài Kinh vẫn 
thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói sắc thành nghiệp. 

1284 . 

* Tự ngôn: sắc thành nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Ãnanda, nếu thành tựu kẻ phi trượng 
phu đây bị Thâm Giang Tử ngoại giáo hỏi cách này nên giải thế này rằng Em Thâm 
Giang Tử, người làm nghiệp mà hiện hành với Tư bằng thân khẩu ý thành nghiệp mới 
sẽ cho đặng hưởng vui. Ý vẫn sẽ đặng hưởng sự vui, người làm nghiệp hiện hành với 
Tư bằng thân khẩu ý, thành nghiệp mà sẽ cho đặng hưởng sự khổ, họ vẫn sẽ đặng 
hưởng sự khổ, người làm nghiệp hiện hành theo Tư bằng thân khẩu ý thành nghiệp mà 
sẽ cho đặng hưởng phi khổ phi lạc, họ vẫn sẽ đặng hưởng phi khổ phi lạc. Này 
Ãnanda, thành tựu kẻ phi trượng phu khi giải như đây gọi là đáng giải theo đúng với 
Thâm Giang Tử Ngoại giáo ( Moghapuriso). Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói sắc thành nghiệp. 

Dứt Sắc hành động ngữ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu■■) - (Cảo bản) 


287 


MẠNG QUYÈN NGỮ ỰIVITINDRIYAKA THA) 

1285 . 

* Tự ngôn: sắc mạng quyền không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: số thọ, sự vững còn, sự đang hiện hành, thái độ đang hiện hành, cách đang 
liên tiếp, phẩm hạnh đang hành vi, sự đang dinh dưỡng, không có với tất cả sắc phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: số thọ, sự vững còn, sự đang hiện hành, thái độ đang hiện hành, tư cách 
đang liên tiếp, đang hành vi, sự đang dinh dưỡng có với tất cả sắc phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà tuổi thọ, sự đang vững còn, sự đang hiện hành, thái độ đang hiện 
hành, sự đang liên tiếp nhau, sự đang hành vi, sự đang dinh dưỡng có với tất cả sắc 
thời không nên nói sắc mạng quyền không có. 

1286 . 

* Tự ngôn: Tuổi thọ, sự đang còn, sự đang hiện hành, thái độ đang hiện hành, tánh cách 
liên tiếp nhau, sự đang hành vi, sự dinh dưỡng có với tất cả danh pháp và Phi sắc 
mạng quyền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: số thọ, sự đang còn, sự đang hiện hành, thái độ đang hiện hành, cách đang 
liên tiếp nhau, sự đang hành vi, sự đang dinh dưỡng có với tất cả sắc pháp và sắc 
mạng quyền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1287 . 

* Tự ngôn: Tuổi thọ, sự đang còn, sự đang hiện hành, thái độ đang hiện hành, tánh cách 
liên tiếp nhau, sự đang hành động, sự đang dinh dưỡng có với tất cả sắc pháp, nhưng 
Sắc mạng quyền không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: số thọ, sự đang còn, sự đang hiện hành, thái độ đang hiện hành, tánh cách 
đang liên tiếp nhau, sự đang hành vi, sự đang dinh dưỡng vẫn có với tất cả danh pháp, 
nhưng Phi sắc mạng quyền vẫn không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1288 . 

* Tự ngôn: số thọ của tất cả danh pháp thành Phi sắc mạng quyền phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: số thọ của tất cả sắc pháp thành sắc mạng quyền phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1289 . 

* Tự ngôn: số thọ của tất cả sắc pháp chớ nói là thành sắc mạng quyền phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: số thọ của tất cả danh pháp chẳng nên nói rằng thành Phi sắc mạng quyền 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1290 . 

* Tự ngôn: số thọ của tất cả sắc pháp thành Phi sắc mạng quyền phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: số thọ của tất cả danh pháp thành sắc mạng quyền phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1291 . 

* Tự ngôn: số thọ của tất cả danh pháp chẳng nên nói thành sắc mạng quyền phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



288 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: số thọ của tất cả sắc pháp chớ nên nói thành Phi sắc mạng quyền phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1292 . 

* Tự ngôn: số thọ của sắc pháp và tất cả danh pháp thành Phi sắc mạng quyền phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: số thọ của sắc pháp và tất cả danh pháp thành sắc mạng quyền phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1293 . 

* Tự ngôn: số thọ của sắc pháp và tất cả danh pháp chớ nên nói thành sắc mạng quyền 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: số thọ của sắc pháp và tất cả danh pháp không thể nói thành Phi sắc mạng 
quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1294 . 

* Tự ngôn: sắc mạng quyền không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời nhập thiền Diệt không có sắc mạng quyền phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1295 . 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền Diệt có sắc mạng quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực nhập thiền Diệt có sắc mạng quyền thời không nên nói sắc 
mạng quyền không có. 

1296 . 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền Diệt có sắc mạng quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Liên quan trong uẩn nào? Phản ngữ: Liên quan trong Hành uẩn. 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền Diệt có Hành uẩn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền Diệt có Hành uẩn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền Diệt có Thọ uẩn ... Tuởng uẩn ... Thức uẩn phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1297 . 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền Diệt có Thọ uẩn ... Tuởng uẩn ... Thức uẩn phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phi bực nhập thiền Diệt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1298 . 

* Tự ngôn: sắc mạng quyền không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh vô tuởng không có Mạng quyền phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh vô tuởng có Mạng quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà chúng sanh vô tưởng có Mạng quyền thời không nên nói sắc mạng 
quyền không có. 

1299 . 

* Tự ngôn: Chúng sanh vô tưởng có Mạng quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Liên hệ với uẩn nào? Phản ngữ: Liên hệ với Hành uẩn. 

* Tự ngôn: Chúng sanh vô tưởng có Hành uẩn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Chúng sanh vô tưởng có Hành uẩn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


289 


* Tự ngôn: Chúng sanh vô tưởng có Thọ uẩn ... Tưởng uẩn ... Thức uẩn phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chúng sanh vô tưởng có Thọ uẩn ... Tưởng uẩn ... Thức uẩn phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Ngũ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1300 . 

* Tự ngôn: Mạng quyền mà tiến triển bằng cái tâm tìm kiếm, tái tục diệt đi một phần, 
trong khi cái tâm tìm kiếm tái tục diệt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc mà tiến triển bằng cái tâm tìm kiếm tái tục diệt đi một phần trong khi 
cái tâm tìm kiếm tái tục phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1301 . 

* Tự ngôn: Xúc mà tiến triển bằng cái tâm tìm kiếm tái tục diệt đi hết trong khi cái tâm 
tìm kiếm tái tục diệt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Mạng quyền mà tiến triển bằng cái tâm tìm kiếm tái tục diệt đi hết trong khi 
cái tâm tìm kiếm tái tục diệt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1302 . 

* Phản ngữ: Mạng quyền thành hai thứ phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Người đang sống với hai thứ Mạng quyền, chết bằng hai thứ chết phải 
chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Dứt Mạng quyền ngữ 


NGHIỆP NHÂN NGỮ (KAMMA HETUKATHA) 

1303 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng do nhân của nghiệp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu hoại lìa quả Dự Lưu đặng do nhân của nghiệp phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng do nhân của nghiệp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai ... Bực Bất Lai hoại lìa quả Bất Lai đặng do nhân của nghiệp 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1304 . 

* Tự ngôn: Bực Dự Lưu không hoại lìa quả Dự Lưu do nhân của nghiệp phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán không hoại lìa quả La Hán do nhân của nghiệp phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai... Bực Bất Lai chẳng hoại lìa quả Bất Lai do nhân của nghiệp 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán chẳng hoại lìa quả La Hán do nhân của nghiệp phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1305 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng do nhân của nghiệp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 



290 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Do nhân của nghiệp là sát sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Do nhân của nghiệp tức là trộm cưóp ... do nhân của nghiệp tức là tà dâm, 
do nhân của nghiệp tức là vọng ngôn, do nhân của nghiệp tức là lưỡng thiệt, do nhân 
của nghiệp tức là ác khẩu, do nhân của nghiệp tức là ỷ ngữ, do nhân của nghiệp tức là 
giết mẹ, do nhân của nghiệp tức là giết cha, do nhân của nghiệp tức là giết La Hán, do 
nhân của nghiệp tức là chích máu thân Phật, do nhân của nghiệp tức là phá hòa họp 
Tăng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do nhân của nghiệp thế nào? Phản ngữ: Do bày lời ăn hiếp chư La Hán. 

* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng do nhân của nghiệp tức là cách nói ăn 
hiếp chư La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chẳng hạng người nào mà nói ăn hiếp La Hán vẫn làm cho rõ quả La Hán 
đặng mồi người phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Nghiệp nhân ngữ 
Hoàn tất phấm thứ tám 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


291 


PHẨM THỨ CHÍN 


THÀNH QUẢ NGỮ (ANISAMSA KATHA) 


1306 . 

* Tự ngôn: Bực thấy thành quả (trong Níp-bàn) trừ triền đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người đang tác ý đối chư hành theo sự thành của vô thường trừ triền đặng 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà người vẫn tác ý với chư hành theo sự thành của vô thường trừ triền 
đặng thời không nên nói người thấy thành quả (trong Níp-bàn) trừ triền đặng ... Người 
vẫn tác ý với chư hành theo sự thành khổ não ... theo sự thành bệnh, theo sự thành mụt 
nhọt, theo sự thành mũi tên, theo sự thành khó khăn, theo sự thành tật nguyền, theo sự 
thành như người khác, theo sự thành của gạt gẫm, theo sự thành của hẹp hòi, theo sự 
thành đồ ép uổng, theo sự thành nạn, theo sự thành trở ngại, theo sự thành đồ lay động, 
theo sự thành đồ mụt lở, theo sự thành đồ không bền vững, theo sự không thành chồ 
chống cự, theo sự không thành chồ ẩn trốn, theo sự không thành chỗ nương tựa, theo 
sự không thành chồ hạn chế nạn, theo sự không thành đồ trống, theo sự thành đồ 
không, theo sự thành đồ tiêu mất, theo sự thành vô ngã, theo sự thành lỗi ... theo sự 
thành đồ có đổi thay lẽ thường trừ triền đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà người vẫn tác ý với chư hành bằng sự thành đồ thay đổi thông 
thường trừ triền đặng thời không nên nói người thấy thành quả (trong Níp-bàn) trừ 
triền đặng. 

* Tự ngôn: Người vẫn tác ý với chư hành theo sự thành đồ không bền luôn, thành bực 
thấy, thành quả trong Níp-bàn luôn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người vẫn tác ý với chư hành theo sự thành đồ vô thường luôn, thành bực 
thấy kết quả trong Níp-bàn luôn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của hai thứ xúc ... của hai thứ tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người vẫn tác ý với chư hành theo sự thành khổ ... theo sự thành bịnh ... 
theo sự thành của cách biến đi thông thường luôn thấy kết quả trong Níp-bàn luôn phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người vẫn tác ý với chư hành bằng sự thành đồ biến đi thông thường luôn, 
thành bực thấy kết quả trong Níp-bàn luôn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của hai thứ xúc ... của hai thứ tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1307 . 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng người thấy kết quả (trong Níp-bàn) trừ triền đặng phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Phíc-khú trong pháp 
luật này thành bực quán thấy lạc biết là lạc, có sự ghi nhớ là lạc, chăm chú theo thường 
thường luôn luôn, không lộn xộn, vẫn để tuệ vào trong Níp-bàn”. Như đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 



292 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: Neu thế đó bực thấy kết quả (trong Níp-bàn) cũng trừ triền đặng chớ gì. 

Dứt Thành quả ngữ 


BẤT TỬ CẢNH NGỮ (AMA TARAMMANAKA THA) 

1308 . 

* Tự ngôn: triền có bất tử (amata) làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bất tử (amata) thành cảnh của triền, thành cảnh của phược, thành cảnh của 
bộc, thành cảnh của phối, thành cảnh của cái, thành cảnh của khinh thị, thành cảnh của 
thủ, thành cảnh của phiền não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bất tử không thành cảnh của triền, không thành cảnh của phược ... không 
thành cảnh của phiền não phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bất tử không thành cảnh của triền ... không thành cảnh của phiền 
não thời không nên nói triền có bất tử là cảnh. 

1309 . 

* Tự ngôn: Ái (rãga) mong mỏi bất tử phát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bất tử noi trụ của ái, cái tâm đáng vui phải ua mến, phải say mê, phải buộc 
trói, đáng vẫn lún sụp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bất tử không thành noi trụ của ái mà tâm không đáng vui, không đáng ua, 
không đáng say mê, không bị ràng buộc, không phải vẫn lún sụp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bất tử không thành noi trụ của ái mà tâm không đáng vui, không 
đáng ua thích, không đáng say mê, không đáng ràng buộc, không phải vẫn lún sụp thời 
không nên nói ái mong mỏi bất tử phát sanh đặng. 

1310 . 

* Tự ngôn: Sân mong mỏi bất tử (amata) phát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Bất tử thành sở trụ của sanh, thành sở trụ của sự giận duỗi, thành sở trụ của 
sự quở trách phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bất tử không thành sở trụ của sân, không thành sở trụ của sự giận, không 
thành sở trụ của sự quở trách phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bất tử không thành sở trụ của sân, không thành sở trụ của sự giận, 
không thành sở trụ của sự quở trách thời không nên nói sân mong mỏi bất tử sanh 
đặng. 

1311 . 

* Tự ngôn: Si mong mỏi bất tử sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bất tử thành sở trụ của si, làm sự không biết, làm sự không thấy liên quan 
với sự diệt mất của tuệ, hành động trong phía phá tuệ, không hành động hầu đặng Níp- 
bàn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bất tử không thành chồ trụ của si, không làm sự bất tri liên quan với sự tiến 
hóa của tuệ, không hiện hành trong phía phá tuệ, hành động để đặng Níp-bàn phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bất tử không thành sở trụ của si, không làm sự bất tri ... hành động 
để đặng Níp-bàn thời không nên nói si mong mỏi bất tử phát sanh đặng. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


293 


1312 . 

* Tự ngôn: triền mong mỏi sắc phát sanh đặng và sắc làm cảnh của triền, làm cảnh của 
phược ... làm cảnh của phiền não phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: triền mong mỏi bất tử sanh ra đặng và bất tử thành cảnh của triền, thành 
cảnh của phược ... thành cảnh của phiền não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1313 . 

* Tự ngôn: Ái mong mỏi sắc phát sanh đặng, sắc thành sở trụ của ái mà tâm phải vui 
phải ưa, phải say mê, phải ràng buộc, phải hằng lún sụp phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Ái mong mỏi bất tử sanh đặng và bất tử thành sở trụ của ái mà tâm phải vui 
... phải hằng lún sụp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1314 . 

* Tự ngôn: Sân mong mỏi sắc phát sanh đặng và sắc là noi trụ của sân, thành noi trụ 
của sự giận hòn, thành noi trụ của sự quở trách phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sân mong mỏi bất tử sanh ra đặng và bất tử thành sở trụ của sân, thành sở 
trụ của sự giận hòn, thành sở trụ của sự quở trách phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

1315 . 

* Tự ngôn: Si mong mỏi sắc sanh ra đặng và sắc thành sở trụ của si, làm sự bất tri ... 
không hành động để đặng Níp-bàn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Si mong mỏi bất tử sanh ra đặng và bất tử thành sở trụ của si, làm sự bất tri 
... không hành động để đặng Níp-bàn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1316 . 

* Tự ngôn: triền mong mỏi bất tử sanh ra đặng, nhưng bất tử không thành cảnh của 
triền, không thành cảnh của phược, không thành cảnh của bộc, không thành cảnh của 
phối, không thành cảnh của cái, không thành cảnh của khinh thị, không thành cảnh của 
thủ, không thành cảnh của phiền não phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: triền mong mỏi sắc sanh ra đặng, nhưng sắc không thành cảnh của triền, 
không thành cảnh của phược ... không thành cảnh của phiền não phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1317 . 

* Tự ngôn: Ái mong mỏi bất tử sanh ra đặng, nhưng bất tử không thành sở trụ của ái mà 
tâm không phải vui mừng, không phải ưa thích, không phải say mê, không đáng ràng 
buộc, không phải hằng lún sụp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ái mong mỏi sắc sanh ra đặng nhưng sắc không thành sở trụ của ái mà tâm 
không đáng vui mừng ... không hay thường lún sụp phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

1318 . 

* Tự ngôn: Sân mong mỏi bất tử sanh ra đặng và bất tử không thành sở trụ của sân, 
không thành sở trụ của sự giận hờn, không thành sở trụ của sự quở trách phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sân mong mỏi sắc sanh ra đặng, nhưng sắc không thành sở trụ của sân, 
không thành sở trụ của sự giận hờn, không thành sở trụ của sự quở trách phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



294 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1319 . 

* Tự ngôn: Si mong mỏi bất tử (amata) sanh ra đặng nhưng bất tử không thành sở trụ 
của Si, không làm sự bất tri... hành động để đặng Níp-bàn phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Si mong mỏi bất tử ịamata) sanh ra đặng, nhưng bất tử không thành sở trụ 
của si, không làm sự bất tri ... hành động để đặng Níp-bàn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1320 . 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng triền có bất tử làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “(Phàm phu...) tưởng tượng biết Níp-bàn 
theo sự thành Níp-bàn, khi tưởng tượng biết Níp-bàn thành Níp-bàn rồi, vẫn quan 
trọng Níp-bàn, vẫn quan trọng trong Níp-bàn, vẫn quan trọng thành sự biết Níp-bàn ... 
vẫn quan trọng biết Níp-bàn là của ta, vẫn thỏa thích Níp-bàn”. Như đây là bài Kinh 
vẫn có thật phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì triền cũng có bất tử làm cảnh chớ gì. 

Dứt Bất tử cảnh ngữ 

SẮC HỮU TRI CẢNH NGỮ (RŨPAMSẴRAMMANANTIKATHẴ) 

1321 . 

* Tự ngôn: sắc thành pháp có biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng, sự buộc lòng, sự lưu ý, sự để ý, sự chú ý, sự mong mỏi, sự cố 
tâm của Sắc đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng, sự buộc lòng ... sự cố tâm của sắc đó không có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu sự nhớ tưởng, sự buộc lòng ... sự cố tâm của sắc đó không có thời 
không nên nói sắc thành pháp có biết cảnh. 

1322 . 

* Tự ngôn: Xúc thành pháp có biết cảnh, sự nhớ tưởng, sự buộc lòng ... sự cố tâm của 
Xúc đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành pháp có cảnh, sự nhớ tưởng, sự buộc lòng, ... sự cố tâm của sắc 
đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1323 . 

* Tự ngôn: Thọ ... Tưởng, Tư, Tầm, Tín, cần, Niệm, Định, Tuệ, Ái, Sân, Si, Ngã mạn, 
Tà kiến, Hoài nghi, Hôn trầm, Điệu cử, Vô tàm ... Vô úy thành pháp có biết cảnh, sự 
nhớ tưởng, sự buộc lòng ... sự cố tâm của Vô úy đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành pháp có biết cảnh, sự nhớ tưởng, sự buộc lòng ... sự cố tâm của 
Sắc đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1324 . 

* Tự ngôn: sắc thành pháp có biết cảnh nhưng sự nhớ tưởng, sự buộc lòng ... sự cố tâm 
của Sắc đó không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc thành pháp có biết cảnh, nhưng sự nhớ tưởng, sự buộc lòng ... sự cố 
tâm của Xúc ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


295 


1325 . 

* Tự ngôn: sắc thành pháp có biết cảnh nhưng sự nhớ tưởng, sự buộc lòng ... sự cố tâm 
của Sắc đó không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ, Tưởng ... Vô úy thành pháp có biết cảnh, nhưng sự nhớ tưởng, sự buộc 
lòng ... sự cố tâm của Vô úy đó không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1326 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng sắc thành pháp có biết cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: sắc thành pháp hữu duyên (sapaccaya) phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà sắc thành pháp hữu duyên, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng 
Sắc thành pháp có biết cảnh. 

Dứt Sắc hữu tri cảnh ngữ 


TÙY MIÊN VÔ HỮU CẢNH NGỮ (ANUSA YA ANARAMMANATIKATHA) 

1327 . 

* Tự ngôn: tùy miên thành pháp không có biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc, thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ ... thành Xúc xứ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1328 . 

* Tự ngôn: Dục ái tùy miên thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Dục ái che đậy ( kãmarãgapariyutthãna), Dục ái triền, Dục bộc, Dục phối, 
Dục dục cái thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Dục ái, Dục ái che đậy, Dục ái triền, Dục bộc, Dục phối, Dục dục cái thành 
pháp có biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dục ái tùy miên thành pháp có biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

1329 . 

* Tự ngôn: Dục ái tùy miên thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Liên hệ trong uẩn nào? Phản ngữ: Liên hệ trong Hành uẩn. 

* Tự ngôn: Hành uẩn thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hành uẩn thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Thức uẩn thành pháp không biết cảnh phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1330 . 

* Tự ngôn: Dục ái tùy miên liên quan trong Hành uẩn nhưng thành pháp không biết 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dục ái liên quan trong Hành uẩn nhưng thành pháp không biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



296 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Dục ái liên quan trong Hành uẩn và thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dục ái tùy miên liên quan trong Hành uẩn và thành pháp biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1331 . 

* Tự ngôn: Dục ái tùy miên liên quan trong Hành uẩn nhưng thành pháp không biết 
cảnh, phần Dục ái liên quan trong Hành uẩn và thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hành uẩn một phần thành pháp biết cảnh, nhưng một phần nữa thành pháp 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hành uẩn một phần thành pháp biết cảnh, nhưng một phần thành pháp 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Thức uẩn một phần thành pháp biết cảnh nhưng một 
phần nữa thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1332 . 

* Tự ngôn: Phẩn tùy miên, Ngã mạn tùy miên, Tà kiến tùy miên, Hoài nghi tùy miên, 
Hữu ái tùy miên, Vô minh tùy miên thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô minh, Vô minh bộc, Vô minh phối, Vô minh tùy miên, Vô minh che 
ngăn, Vô minh triền, Vô minh cái thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô minh, Vô minh bộc, Vô minh phối ... Vô minh cái thành pháp biết cảnh 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô minh tùy miên thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

1333 . 

* Tự ngôn: Vô minh tùy miên thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Liên quan trong uẩn nào? Phản ngữ: Liên quan trong Hành uẩn. 

* Tự ngôn: Hành uẩn thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hành uẩn thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Thức uẩn thành pháp không biết cảnh phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1334 . 

* Tự ngôn: Vô minh tùy miên liên quan trong Hành uẩn nhưng thành pháp không biết 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô minh liên quan trong Hành uẩn, nhưng thành pháp không biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô minh liên quan trong Hành uẩn, nhưng thành pháp biết cảnh phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô minh tùy miên liên quan trong Hành uẩn và thành pháp biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


297 


1335 . 

* Tự ngôn: Vô minh tùy miên liên quan trong Hành uẩn nhưng thành pháp không biết 
cảnh, còn phần Vô minh liên quan trong Hành uẩn và thành pháp biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hành uẩn một phần thành pháp biết cảnh nhưng một phần nữa thành pháp 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hành uẩn một phần thành pháp biết cảnh nhưng một phần nữa thành pháp 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Thức uẩn một phần thành pháp biết cảnh, nhưng một 
phần nữa thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1336 . 

* Phản ngữ: Chẳng nên nói tùy miên thành pháp không biết cảnh phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Phàm phu khi tâm thành thiện và vô ký đang hiện hành có thể nói đặng rằng 
thành người có tùy miên phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Cảnh của tùy miên ấy vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó tùy miên cũng thành pháp không biết cảnh chớ gì. 

1337 . 

* Tự ngôn: Phàm phu khi tâm thành thiện và vô ký đang hiện hành nên nói đặng rằng 
thành người hữu ái phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cảnh của ái đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Neu thế đó ái cũng thành pháp không biết cảnh chớ gì. 

Dứt tùy miên bất tri cảnh ngữ 


TRÍ BẤT TRI CẢNH NGỮ (NANAM ANARAMMANANTIKA THA) 

1338 . 

* Tự ngôn: Trí là pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc, thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ ... thành Xúc xứ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trí thành pháp bất tri cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tuệ, Tuệ quyền, Tuệ lực, Chánh kiến, Trạch pháp Giác chi thành pháp 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tuệ, Tuệ quyền, Tuệ lực, Chánh kiến, Trạch pháp Giác chi thành pháp biết 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1339 . 

* Tự ngôn: Trí thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Liên quan trong uẩn nào? Phản ngữ: Liên quan trong Hành uẩn. 

* Tự ngôn: Hành uẩn thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hành uẩn thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Thức uẩn thành pháp không biết cảnh phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1340 . 



298 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Trí liên quan trong Hành uẩn, nhưng thành pháp không biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tuệ liên quan trong Hành uẩn, nhưng thành pháp không biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tuệ liên quan trong Hành uẩn và thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí liên quan trong Hành uẩn thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1341 . 

* Tự ngôn: Trí liên quan trong Hành uẩn nhưng thành pháp không biết cảnh, phần tuệ 
liên quan trong Hành uẩn và thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hành uẩn một phần thành pháp biết cảnh nhưng một phần nữa thành pháp 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

* Tự ngôn: Hành uẩn một phần thành pháp biết cảnh nhưng một phần nữa thành pháp 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Thức uẩn một phần thành pháp biết cảnh, nhưng một 
phần nữa thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1342 . 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng trí thành pháp không biết cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Bực La Hán, người đáo bỉ ngạn bằng Nhãn thức mới nên nói rằng có trí 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Cảnh của trí đó có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó, trí cũng thành pháp không biết cảnh chớ gì. 

* Tự ngôn: Bực La Hán người đáo bỉ ngạn bằng Nhãn thức mới nên nói có tuệ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cảnh của tuệ đó có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Neu thế đó tuệ cũng thành pháp không biết cảnh chớ gì. 

Dứt Trí bất tri cảnh ngữ 


QUÁ KHỨ CẢNH NGỮ (A TITARAMMANAKA THA) 

1343 . 

* Tự ngôn: Tâm mà biết cảnh quá khứ thành pháp bất tri cảnh phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có cảnh quá khứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà có cảnh quá khứ thời không nên nói tâm biết cảnh quá khứ thành 
pháp không biết cảnh và thế đó cách tường thuật rằng tâm biết cảnh quá khứ thành 
pháp không biết cảnh mới sai, hoặc nếu mà tâm thành pháp không biết cảnh thời 
không nên nói có cảnh quá khứ và thế đó cách tường thuật rằng tâm mà thành pháp 
không biết cảnh, thành pháp biết cảnh quá khứ mới sai. 

1344 . 

* Tự ngôn: Tâm mà biết cảnh quá khứ thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


299 


* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cố tâm và mong mỏi quá khứ vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sự nhớ tưởng ... sự cố tâm và sự mong mỏi quá khứ vẫn có thời 
không nên nói tâm biết cảnh quá khứ thành pháp không biết cảnh. 

Dứt Quá khứ cảnh ngữ 


VỊ LAI CẢNH NGỮ (ANAGATARAMMANA KATHA) 

1345 . 

* Tự ngôn: Tâm biết cảnh vị lai thành pháp bất tri cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có cảnh vị lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà có cảnh vị lai thời không nên nói tâm biết cảnh vị lai là pháp bất tri 
cảnh và như thế cách tường thuật rằng tâm biết cảnh vị lai là pháp không biết cảnh mới 
sai! Hoặc nếu mà tâm là pháp không biết cảnh thời không nên nói tâm biết cảnh vị lai 
và như thế cách tường thuật rằng tâm thành pháp không biết cảnh là pháp biết cảnh vị 
lai mới sai. 

1346 . 

* Tự ngôn: Tâm mà biết cảnh vị lai thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cố tâm và mong mỏi vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sự nhớ tưởng ... sự cố tâm và sự mong mỏi vị lai vẫn có thời không 
nên nói tâm biết cảnh vị lai là pháp không biết cảnh. 

1347 . 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cố tâm, sự mong mỏi hiện tại vẫn có và tâm biết cảnh 
hiện tại thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cố tâm, sự mong mỏi quá khứ vẫn có và tâm biết cảnh 
quá khứ thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1348 . 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cố tâm hy vọng hiện tại vẫn có và tâm biết cảnh hiện tại 
thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cố tâm, hy vọng vị lai vẫn có và tâm biết cảnh vị lai 
thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1349 . 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cố tâm, sự mong mỏi quá khứ vẫn có, nhưng tâm biết 
cảnh quá khứ thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cố tâm, sự hy vọng hiện tại vẫn có nhưng tâm biết cảnh 
hiện tại thành pháp bất tri cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1350 . 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cố tâm, sự mong mỏi vị lai vẫn có, nhưng tâm biết cảnh 
vị lai thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cố tâm, sự mong mỏi hiện tại vẫn có nhưng tâm biết 
cảnh hiện tại thành pháp bất tri cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 




300 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1351 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng tâm biết cảnh quá khứ vị lai là pháp bất tri cảnh phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Quá khứ và vị lai vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà quá khứ và vị lai vẫn không có, chính do nhân đó, Ngài mới nói 
rằng tâm biết cảnh quá khứ và vị lai thành pháp không biết cảnh ... 

Dứt Vị lai cảnh ngữ 


TÀM LIÊN QUAN NGỮ (VITAKKANUPATITA KATHA) 

1352 . 

* Tự ngôn: Mồi cái tâm đều liên quan với Tầm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Mồi cái tâm đều liên quan với Tứ, liên quan với (pháp) hỷ, liên quan với 
lạc, liên quan với khổ, liên quan với Hỷ thọ, liên quan với ưu thọ, liên quan với Xả 
thọ, liên quan với Tín, liên quan với cần, liên quan với Niệm, liên quan với Định, liên 
quan với Tuệ, liên quan với Ái, liên quan với Sân ... liên quan với Vô úy phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1353 . 

* Tự ngôn: Mồi cái tâm đều liên quan với Tầm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Định mà không có Tầm, chỉ có Tứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu định mà không có Tầm chỉ có Tứ vẫn có, thời không nên nói rằng mồi 
cái tâm đều liên quan với Tầm. 

1354 . 

* Tự ngôn: Mồi cái tâm đều liên quan với Tầm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Định mà không có Tầm, không có Tứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà định không có Tầm không có Tứ vẫn có thời không nên nói mồi cái 
tâm đều liên quan với Tầm. 

1355 . 

* Tự ngôn: Mồi cái tâm liên quan với Tầm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán: “Định có ba thứ nhu là: định có Tầm có Tứ, 
định không Tầm có Tứ, định không Tầm không Tứ” thời không nên nói rằng mồi cái 
tâm đều liên quan với Tầm. 

Dứt Tầm liên quan ngữ 


TÀM BÁ THINH NGỮ (VITAKKA VIPPHARASADDA KATHA) 

1356 . 

* Tự ngôn: Trong mồi khi suy xét, đang nghĩ ngợi sự Tầm phún ra phát sanh tiếng (nói) 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Mồi khi đang đụng chạm Xúc bủa ra mới sanh tiếng, mồi khi huởng cảnh, 
mồi khi nhớ cảnh, trong khi chú ý, trong khi nghĩ ngợi, trong khi nhớ tuởng, trong khi 
hiểu rõ sự phún ra của Thọ, Tuởng, Tu, Tâm, Niệm, Tuệ mới sanh ra tiếng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


301 


1357. 

* Tự ngôn: Mồi khi nghĩ ngợi, đang suy xét thời sự phún ra của Tầm phát sanh thành 
tiếng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự phún ra của Tầm thành tiếng mà phải biết đặng với Nhĩ thức, chạm nhĩ 
vào đến suối của nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự phún ra của Tầm không thành tiếng mà phải biết đặng với Nhĩ thức, 
không đối chiếu với nhĩ, không vào đến suối của nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sự phún ra của Tầm không thành thinh mà phải biết đặng với Nhĩ 
thức, không xúc chạm với nhĩ, không đến vào suối của nhĩ thòi không nên nói trong 
mồi khi suy xét, mỗi khi nghĩ ngợi thì sự phún ra của Tầm phát sanh thành thinh. 

Dứt Tầm bá thinh ngữ 


DẪN TÂM NGÔN NGỮ (NA YATHACITTASSA VACATIKATHA) 

1358. 

* Tự ngôn: Nguòi không có nghĩ ngợi chi cũng có nói năng đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời không có Xúc, không có Thọ, không có Tuởng, không có Tu, không 
có Tâm cũng nói năng đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nguời có Xúc, có Thọ, có Tuởng, có Tu, có Tâm mới nói năng đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà nguời có Xúc ... có Tâm mới nói năng đặng thòi không nên nói 
nguời không có nghĩ ngợi chi cũng nói năng đặng. 

1359. 

* Tự ngôn: Nguời không có nghĩ ngợi chi cũng nói năng đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời trong khi không nghĩ ngợi, không bận lòng ... không cố ý cũng nói 
năng đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nguời đang nghĩ ngợi, đang bận lòng, đang cố tâm mới nói năng đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà nguời đang nghĩ ngợi, đang bận lòng mới nói năng đặng thòi không 
nên nói nguòi không có sự nghĩ ngợi chi có nói năng đặng. 

1360. 

* Tự ngôn: Nguòi không có sự nghĩ ngợi chi cũng nói năng đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nói năng có tâm làm nhân sở sanh chung với tâm, sanh đồng sát-na với tâm 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà nói năng có tâm làm nhân sở sanh đồng với tâm sanh chung sát-na 
với tâm thời không nên nói rằng nguời không có sự nghĩ ngợi chi cũng nói năng đặng. 

1361. 

* Tự ngôn: Nguòi không có sự nghĩ ngợi chi cũng nói năng đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời không có mong mỏi sẽ nhắc cũng nhắc đặng, không mong mỏi sẽ 
trình bày cũng trình bày đặng, không mong mỏi sẽ kêu cũng kêu đặng, không mong 
mỏi sẽ nói cũng nói đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



302 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Người mong mỏi sẽ tường thuật mới tường thuật đặng, mong mỏi sẽ trình 
bày mới trình bày đặng, mong mỏi sẽ kêu mới kêu đặng, mong mỏi sẽ nói mới nói 
đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu người mong mỏi sẽ tường thuật mới tường thuật đặng, mong mỏi sẽ 
trình bày mới trình bày đặng, mong mỏi sẽ kêu mới kêu đặng, tính nói mới nói đặng 
thời không nên nói rằng người không có sự nghĩ ngợi chi cũng nói năng đặng. 

1362 . 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng người không có sự nghĩ ngợi chi cũng nói năng đặng 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Cũng có người tính sẽ nói tường thuật cách này rồi tường thuật sai cách 
khác, tính sẽ kêu bằng cách này rồi kêu sai cách khác, tính sẽ kêu cách này rồi kêu sai 
cách khác, tỉnh sẽ nói cách này rồi nói sai cách khác vẫn có phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà cũng có người tính sẽ trình bày cách này mà trình bày sai cách khác 
... tính sẽ nói cách này mà nói sai cách khác vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói 
rằng người có sự nghĩ ngợi chi cũng nói năng đặng. 

Dứt Tâm ngôn ngữ 


TÂM DẪN THÂN NGHIỆP NGỮ 
(NA YATHÃ CITTASSA KẪYAKAMMANTIKATHÃ) 

1363 . 

* Tự ngôn: Người không có sự nghĩ ngợi chi cũng có thân nghiệp đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người không có Xúc ... không có Tâm cũng có thân nghiệp đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người có Xúc ... có Tâm mới có thân nghiệp đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà người có Xúc ... có Tâm mới có thân nghiệp đặng thời không nên 
nói người không có sự nghĩ ngợi chi cũng có thân nghiệp đặng. 

1364 . 

* Tự ngôn: Người không có sự nghĩ ngợi chi cũng có thân nghiệp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người đang không nghĩ ngợi ... đang không cố tâm cũng có thân nghiệp 
đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người đang nghĩ ngợi... đang cố tâm mới có thân nghiệp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà người đang nghĩ ngợi, đang cố tâm mới có thân nghiệp thời không 
nên nói rằng người không có sự nghĩ ngợi chi cũng có thân nghiệp đặng. 

1365 . 

* Tự ngôn: Người không có sự nghĩ ngợi chi cũng có thân nghiệp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân nghiệp có tâm làm nhân sở sanh chung với tâm, sanh đồng sát-na với 
tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


303 


* Tự ngôn: Neu mà thân nghiệp có tâm làm nhân sở sanh chung với tâm, sanh đồng sát- 
na với tâm thời không nên nói người không có sự nghĩ ngợi chi cũng có thân nghiệp 
đặng. 

1366 . 

* Tự ngôn: Người không có sự nghĩ ngợi chi cũng có thân nghiệp đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người không hy vọng, người không tính sẽ bước đi tới cũng bước đi tới 
đặng, không tính sẽ thối lui cũng thối lui đặng, không tính sẽ dòm ngó cũng dòm ngó 
đặng, không tính nghiêng xem cũng nghiêng xem đặng, không tính sẽ co tay cũng sẽ 
co tay đặng, không tính sẽ ngay tay cũng ngay tay đặng phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người tính sẽ bước tới mới bước tới đặng, tính sẽ thối lui mới thối lui đặng, 
tính sẽ dòm ngó mới dòm ngó đặng, tính sẽ nghiêng xem mới nghiêng xem đặng, tính 
sẽ co tay mới co tay đặng, tính sẽ ngay tay mới ngay tay đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà người tính sẽ bước tới mới bước tới đặng ... tính sẽ ngay tay mới 
ngay tay đặng thời không nên nói người không có sự nghĩ ngợi chi cũng có thân 
nghiệp đặng. 

1367 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng người không có sự nghĩ ngợi chi cũng có thân nghiệp phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Cũng có người tính sẽ đi một noi rồi đi sai một nẻo ... tính sẽ ngay tay một 
phía rồi ngay tay sai phía khác vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà cũng có người tính đi một noi rồi đi sai một nẻo khác ... tính sẽ 
ngay tay một phía rồi ngay tay sai phía khác vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói 
rằng người không có sự nghĩ ngợi chi cũng có thân nghiệp đặng. 

Dứt Dan tâm thân nghiệp ngữ 


QUÁ KHỨ VỊ LAI HIỆN TẠI NGỮ (ATITANAGATAPACCUPANNA KATHA) 

1368 . 

* Tự ngôn: Người thành bực hiệp với quá khứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quá khứ diệt rồi, lìa khỏi rồi, biến mất rồi, trời lặn rồi, tiêu mất đi rồi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà quá khứ đã diệt đi rồi, lìa mất rồi, biến mất rồi, trôi lặn rồi, đã tiêu 
diệt rồi thời không nên nói người thành bực hiệp với quá khứ. 

1369 . 

* Tự ngôn: Người thành bực hiệp với vị lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vị lai chưa đặng sanh, chưa đặng thành, chư đặng sanh đủ, chưa đặng sanh 
ra, chưa đặng sanh lên, chưa đặng hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà vị lai chưa sanh, chưa thành, chưa sanh đều, chưa đặng sanh ra, 
chưa đặng phát, chưa đặng hiện bày thời không nên nói người thành bực hiệp với vị 
lai. 



304 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1370 . 

* Tự ngôn: Người thành bực hiệp với sắc uẩn nơi quá khứ, thành bực hiệp với sắc uẩn 
nơi vị lai, thành bực hiệp với sắc uẩn nơi hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành bực hiệp với 3 sắc uẩn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Bực thành người hiệp với ngũ uẩn nơi quá khứ, thành người hiệp với ngũ 
uẩn nơi vị lai, thành người hiệp với ngũ uẩn nơi hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Thành người hiệp với 15 uẩn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1371 . 

* Tự ngôn: Bực thành người hiệp với Nhãn xứ nơi quá khứ, thành người hiệp với Nhãn 
xứ nơi vị lai, thành người hiệp với Nhãn xứ nơi hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Thành người hiệp với 3 Nhãn xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Bực thành người hiệp với Thập nhị xứ nơi quá khứ, thành người hiệp với 
Thập nhị xứ nơi vị lai, thành người hiệp với Thập nhị xứ nơi hiện tại phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành người hiệp với 16 xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1372 . 

* Tự ngôn: Bực thành người hiệp với Nhãn giới nơi quá khứ, thành người hiệp với 
Nhãn giới nơi vị lai, thành người hiệp với Nhãn giới nơi hiện tại phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành người hiệp với 3 Nhãn giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Bực thành người hiệp với Thập bát giới nơi quá khứ, thành người hiệp với 
Thập bát giới nơi vị lai, thành người hiệp với Thập bát giới nơi hiện tại phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành người hiệp với 54 giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1373 . 

* Tự ngôn: Bực thành người hiệp với Nhãn quyền nơi quá khứ, thành người hiệp với 
Nhãn quyền nơi vị lai, thành người hiệp với Nhãn quyền nơi hiện tại phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành người hiệp với 3 Nhãn quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Bực thành người hiệp với Nhị thập nhị quyền nơi quá khứ, thành người hiệp 
với hai Nhị thập nhị quyền nơi vị lai, thành người hiệp với Nhị thập nhị quyền nơi hiện 
tại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành người hiệp với 66 Quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1374 . 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng người hiệp với quá khứ và vị lai phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


305 


* Phản ngữ: Bực người có thường chăm chú Bát giải thoát (Bát thiền) người đặng theo 
mong mỏi là Tứ thiền, người có thường đặng Tùng tiền trụ cửu thiền vẫn có phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà bực người có thường chăm chú Bát giải thoát, người đặng theo 
mong mỏi là Tứ thiền, người có thường đặng Tùng tiền trụ cửu thiền vẫn có, chính do 
nhân đó, mới nói rằng bực người hiệp với quá khứ và vị lai. 

Dứt Quá khứ, vị lai, hiện tại ngữ 
Hetphấm thứ chỉn 



306 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


PHẨM THỨ MƯỜI 


DIỆT NGỮ (NIRODHA KATHA) 


1375 . 

* Tự ngôn: Khi Ngũ uẩn mà tìm kiếm tái tục còn chưa diệt kịp, Ngũ uẩn mà thành tố 
(kỉrỉyã) cũng sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của mười uẩn mà mười uẩn đến gặp nhau đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của mười uẩn mà mười uẩn đến gặp nhau đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của nhị xúc, của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1376 . 

* Tự ngôn: Khi Ngũ uẩn mà tìm kiếm tái tục chưa diệt kịp, Ngũ uẩn mà thành tố 
(kỉriyã) cũng sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của chín uẩn thời chín uẩn đến gặp nhau đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của chín uẩn thì chín uẩn đến gặp nhau đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của nhị xúc, của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1377 . 

* Tự ngôn: Khi Ngũ uẩn mà tìm kiếm tái tục còn chưa diệt kịp thời trí mà thành tố 
(kỉrỉyã) cũng sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của sáu uẩn thì sáu uẩn đến gặp nhau đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của sáu uẩn thì sáu uẩn đến gặp nhau đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1378 . 

* Tự ngôn: Khi Ngũ uẩn mà tìm kiếm tái tục diệt mất rồi, đạo cũng sanh ra đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người đã chết còn làm cho đạo sanh ra đặng, bực người thác rồi còn 
cho đạo phát sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Diệt ngữ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


307 


SẮC ĐẠO NGỮ (RUPAẠÍ MAGGOTIKATHA) 

1379 . 

* Tự ngôn: sắc của bực người có đầy đủ YỚi đạo thành đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: sắc đó thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng, sự bận lòng, sự lưu tâm, sự tác ý 
... sự chú ý, sự mong mỏi, sự cố tâm của sắc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc đó thành pháp không biết cảnh ... sự nhớ tưởng, sự cố tâm của sắc ấy 
không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sắc đó thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố ý của sắc 
ấy không có thời không nên nói sắc của bực người có sự đầy đủ với đạo thành đạo. 

1380 . 

* Tự ngôn: Chánh ngữ là đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh ngữ đó là pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố ý của Chánh ngữ ấy 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh ngữ ấy là pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của 
Chánh ngữ ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Chánh ngữ đó thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố 
tâm của Chánh ngữ đó không có thời không nên nói Chánh ngữ là đạo... 

1381 . 

* Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng là đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh nghiệp đó thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của 
Chánh nghiệp ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh mạng đó là pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của 
Chánh mạng đó không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Chánh mạng ấy là pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng, sự cố tâm 
của Chánh mạng ấy không có thời không nên nói Chánh mạng là đạo. 

1382 . 

* Tự ngôn: Chánh kiến là đạo và Chánh kiến đó thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... 
sự cố tâm của Chánh kiến ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh ngữ là đạo và Chánh ngữ ấy thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự 
cố tâm của Chánh ngữ ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh kiến là đạo và Chánh kiến ấy thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... 
sự cố tâm của Chánh kiến ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng là đạo và Chánh mạng đó thành pháp biết 
cảnh, sự nhớ tưởng và sự cố tâm của Chánh mạng đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh tư duy ... Chánh tinh tấn ... Chánh niệm ... 

1383 . 

* Tự ngôn: Chánh định là đạo và Chánh định ấy thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... 
sự cố tâm của Chánh định ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh ngữ là đạo và Chánh ngữ ấy thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự 
cố tâm của Chánh ngữ ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh định là đạo và Chánh định ấy thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... 
sự cố tâm của Chánh định ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi 



308 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng là đạo và Chánh mạng ấy thành pháp biết 
cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của Chánh mạng ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1384 . 

* Tự ngôn: Chánh ngữ là đạo và Chánh ngữ ấy thành pháp không biết cảnh, sự nhớ 
tưởng ... sự cố tâm của Chánh ngữ ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh kiến là đạo và Chánh kiến ấy thành pháp không biết cảnh, sự nhớ 
tưởng ... sự cố tâm của Chánh kiến ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh ngữ là đạo và Chánh ngữ ấy thành pháp không biết cảnh, sự nhớ 
tưởng ... sự cố tâm của Chánh ngữ ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi 

* Tự ngôn: Chánh tư duy ... Chánh tinh tấn ... Chánh niệm ... Chánh định là đạo và 
Chánh định ấy thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của Chánh định 
ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1385 . 

* Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng là đạo và Chánh mạng ấy thành pháp không 
biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của Chánh mạng ấy không có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh kiến ... Chánh tư duy, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, ... Chánh định là 
đạo và Chánh định ấy thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của 
Chánh định ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1386 . 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng sắc của bực người có sự đầy đủ với đạo là đạo phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng là đạo phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng là đạo, chính do nhân đó, 
Ngài mới nói rằng sắc của bực người có sự đầy đủ với đạo là đạo. 

Dứt Sắc đạo ngữ 


NGŨ THỨC HỘI ĐẠO TU NGỮ 
(PANCA VINNANASAMANỎIMÀGGABHA VANAKA tha ) 

1387 . 

* Tự ngôn: Bực người có đầy đủ với Ngũ thức có thể làm cho đạo phát sanh đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Năm Thức có pháp mà sanh ra rồi thành vật, có pháp mà sanh ra rồi thành 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Ngũ thức có pháp sanh ra rồi thành vật, có pháp sanh ra rồi thành 
cảnh thòi không nên nói bực người có sự đầy đủ với Ngũ thức có thể làm cho đạo phát 
sanh đặng. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


309 


1388 . 

* Tự ngôn: Ngũ thức có pháp mà sanh trước thành vật, có pháp mà sanh trước thành 
cảnh, có pháp bên trong thành vật, có pháp bên ngoài thành cảnh, có pháp chưa hư 
hoại thành vật, có pháp chưa hư hoại thành cảnh, có các vật, có các cảnh, không hưởng 
cảnh với nhau, không tác ý không sanh, không có tiếp thâu không sanh, sanh không 
trước không sau, sanh ra không liên tiếp nhau phải chăng? ... Ngũ thức không có sự 
buộc lòng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Ngũ thức không có sự ràng buộc lòng thời không nên nói bực người 
có sự đầy đủ Ngũ thức có thể làm cho đạo phát sanh đặng. 

1389 . 

* Tự ngôn: Người có bực đầy đủ với Ngũ thức còn cho đạo phát sanh đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn thức mở mối cho sự trống không sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhãn thức mở mối sự luống không sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nương nhãn và sự trống không mới sanh ra Nhãn thức phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do nương nhãn và sự thành của trống không mới sanh ra Nhãn thức phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nói rằng do nương nhãn và sự trống không mới sanh ra Nhãn thức. Đây là 
bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

* Tự ngôn: Nói rằng do nương nhãn và tất cả sắc thì Nhãn thức mới sanh ra. Đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà nói rằng “Do nương nhãn và tất cả sắc, Nhãn thức mới phát sanh”. 
Như đây là bài Kinh vẫn thật có thời không nên nói do nương nhãn và sự trống không 
mới sanh ra Nhãn thức. 

1390 . 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với Nhãn thức còn cho đạo sanh ra đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn thức mở mối quá khứ và vị lai sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với Nhãn thức còn cho đạo sanh ra đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn thức mở mối Xúc, mở mối Thọ, mở mối Tưởng, mở mối Tư, mở mối 
Tâm, mở mối Nhãn ... mở mối Thân, mở mối Thinh ... mở mối Xúc sanh ra phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với Ý thức còn cho đạo sanh đặng và Ý thức mở 
mối sự trống không sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với Nhãn thức còn cho đạo sanh đặng và Nhãn thức 
mở mối sự trống không sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với Ý thức còn cho đạo sanh đặng và Ý thức mở 
mối quá khứ và vị lai sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với Nhãn thức còn cho đạo sanh đặng và Nhãn thức 
mở mối quá khứ cùng vị lai sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



310 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với Ý thức còn cho đạo sanh đặng và Ý thức mở 
mối Xúc ... mở mối cảnh xúc sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với Nhãn thức còn cho đạo sanh đặng và Nhãn thức 
mở mối Xúc ... mở mối cảnh xúc sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1391 . 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng bực người có sự đầy đủ với Ngũ thức còn cho đạo sanh ra 
đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng “Này chư Phíc-khú, Phíc-khú trong pháp 
luật này đã thấy sắc bằng mắt thành người không chấp tướng, không chấp theo hình 
thức ... Tai đã nghe tiếng ... Mũi đã hưởi hoi... Lưỡi đã nếm vị... đụng chạm cảnh xúc 
bằng thân rồi thành người không chấp tướng, không chấp theo hình thể”. Như đây là 
bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì bực người có sự đầy đủ với Ngũ thức cũng còn cho đạo sanh 
đặng chớ gì. 

Dứt Ngũ thức hội đạo tu ngữ 


NGŨ THỨC THIỆN HỶ NGỮ ịPANCA VINNANA KUSALAPITIKATHA) 

1392 . 

* Tự ngôn: Ngũ thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngũ thức có pháp mà đã sanh ra thành vật, có pháp mà đã sanh ra thành 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Ngũ thức có pháp mà đã sanh ra thành vật, có pháp mà đã sanh ra 
thành cảnh, thời không nên nói Ngũ thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có. 

* Tự ngôn: Ngũ thức có pháp mà sanh ra trước thành vật, có pháp mà sanh ra trước 
thành cảnh, có pháp bên trong thành vật, có pháp bên ngoài thành cảnh, có pháp mà 
chưa hoại thành vật, có vật, có pháp mà chưa hoại thành cảnh, có các vật, có các cảnh, 
không hưởng cảnh thay nhau, không chú ý thời không sanh ra, không có tác ý sanh ra 
không đặng, không có tâm Tiếp thâu thời không sanh ra đặng, sanh không trước không 
sau, sanh liên tiếp của hồ tưong không đặng phải chăng? ... Ngũ thức không có sự 
buộc lòng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Ngũ thức không có sự buộc lòng thời không nên nói Ngũ thức 
thành thiện cũng đặng, thành bất thiện cũng đặng như đây. 

1393 . 

* Tự ngôn: Nhãn thức thành thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn thức mở mối sự trống không sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhãn thức mở mối sự trống không sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do nưong nhãn và sự trống không, Nhãn thức mới sanh ra phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do nưong nhãn và sự trống không, Nhãn thức mới sanh ra phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


311 


* Tự ngôn: Nói rằng do nương nhãn và sự trống không, Nhãn thức mới sanh. Như đây 
là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

* Tự ngôn: Nói rằng do nương nhãn và tất cả sắc, Nhãn thức mới sanh. Như đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà nói rằng do nương nhãn và tất cả sắc, Nhãn thức mới sanh. Như đây 
là bài Kinh thật có thời không nên nói do nương nhãn và sự trống không, Nhãn thức 
mới sanh ra. 

1394 . 

* Tự ngôn: Nhãn thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn thức mở mối quá khứ và vị lai sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhãn thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn thức mở mối xúc ... mở mối tâm ... mở mối nhãn ... mở mối thân ... 
mở mối thinh ... mở mối cảnh xúc sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Ý thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có và Ý thức mở mối sự 
trống không sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có và Nhãn thức mở 
mối sự trống không sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ý thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có, và Ý thức mở mối quá 
khứ và vị lai sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có, Nhãn thức mở mối 
quá khứ và vị lai sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ý thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có Ý thức mở mối xúc ... 
mở mối Tâm, mở mối nhãn ... mở mối thân ... mở mối thinh ... mở mối cảnh xúc sanh 
ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có, Nhãn thức mở mối 
xúc, mở mối cảnh xúc sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1395 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng Ngũ thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Phíc-khú trong pháp 
luật này thấy sắc bằng Nhãn thành người chấp tướng ... không thành người chấp tướng 
... nghe tiếng bằng tai ... đụng chạm cảnh xúc bằng thân thành người chấp tướng ... 
không thành người chấp tướng”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó Ngũ thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có chớ gì. 

Dứt Ngũ thức thiện hỷ ngữ 



312 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


NGŨ THỨC KIÉT PHƯỢC NGỮ (PANCAVINNANA SABHOGATIKATHA) 

1396 . 

* Tự ngôn: Ngũ thức có sự kiết phược phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngũ thức có pháp mà sanh ra rồi thành vật, có pháp mà sanh ra rồi thành 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Ngũ thức có pháp sanh ra rồi thành vật, có pháp sanh ra rồi thành 
cảnh thời không nên nói Ngũ thức có sự kiết phược. 

* Tự ngôn: Ngũ thức có pháp mà sanh ra rồi thành vật, có pháp mà sanh ra rồi thành 
cảnh, có pháp bên trong thành vật, có pháp bên ngoài thành cảnh, có pháp mà chưa 
hoại thành vật, có pháp mà chưa hoại thành cảnh, có những các vật, có những các 
cảnh, không thay nhau hưởng cảnh, không có sự chú ý không sanh ra đặng, không tác 
ý không sanh ra, chẳng gặp với tâm Tiếp thâu thời không sanh, sanh ra chẳng đặng 
không trước sau phải chăng? Ngũ thức hồ tưong liên tiếp sanh ra không đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Ngũ thức thay nhau sanh ra liên tiếp không đặng thời không nên nói 
Ngũ thức có sự kiết phược. 

1397 . 

* Tự ngôn: Nhãn thức có sự kiết phược phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn thức mở mối sự trống không sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhãn thức mở mối sự trống không sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Do nương nhãn và sự trống không mới sanh ra Nhãn thức phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do nương nhãn và sự trống không mới sanh ra Nhãn thức phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nói rằng do nương Nhãn thức và sự trống không mới sanh ra Nhãn thức. 
Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

* Tự ngôn: Nói rằng do nương nhãn và tất cả sắc, mới sanh ra Nhãn thức. Như đây là 
bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà nói rằng do nương nhãn và tất cả sắc, Nhãn thức mới phát sanh. 
Như đây là bài Kinh vẫn thật có thời không nên nói do nương nhãn và sự trống không 
mới phát sanh Nhãn thức. 

1398 . 

* Tự ngôn: Nhãn thức có sự kiết phược phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn thức mở mối quá khứ và vị lai sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhãn thức có sự kiết phược phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn thức mở mối Xúc ... mở mối cảnh xúc sanh ra phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ý thức có sự kiết phược và Ý thức mở mối sự trống không sanh ra phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn thức có sự kiết phược và Nhãn thức mở mối sự trống không sanh ra 
đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


313 


* Tự ngôn: Ý thức có sự kiết phược, Ý thức mở mối quá khứ và vị lai sanh ra đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn thức có sự kiết phược và Nhãn thức mở mối quá khứ và vị lai sanh ra 
đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ý thức có sự kiết phuợc, Ý thức mở mối xúc ... mở mối cảnh xúc sanh ra 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn thức có sự kiết phuợc, Nhãn thức mở mối xúc ... mở mối cảnh xúc 
sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1399 . 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng Ngũ thức có sự kiết phuợc phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn có phán rằng “Này chu Phíc-khú, Phíc-khú trong pháp luật 
này thấy sắc bằng nhãn thành nguời chấp tuớng ... thành nguời không chấp tuớng ... 
đụng chạm xúc bằng thân thành nguời chấp tuớng ... thành nguời không chấp tuớng”. 
Nhu đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó Ngũ thức cũng có sự kiết phuợc chớ gì. 

Dứt Ngũ thức kiết phược ngữ 


NHỊ GIỚI TÙY TÈ NGỮ (DVIHISILEHISAMANNAGATOTIKATHA) 

1400 . 

* Tự ngôn: Bực nguời có sự đầy đủ với đạo thành nguời hiệp với 2 thứ giới phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực nguời có sự đầy đủ với đạo thành nguời hiệp với 2 thứ Xúc, với 2 thứ 
Thọ, với 2 thứ Tuởng, với 2 thứ Tu, với 2 thứ Tâm, với 2 thứ Tín, với 2 thứ cần, với 2 
thứ Niệm, với 2 thứ Định, với 2 thứ Tuệ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1401 . 

* Tự ngôn: Bực nguời có sự đầy đủ với đạo, thành nguời hiệp với giới mà thành hiệp 
thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực nguời có sự đầy đủ với đạo, thành nguời hiệp với Xúc mà thành hiệp 
thế, với Thọ mà thành hiệp thế, với Tuởng mà thành hiệp thế, với Tu mà thành hiệp 
thế, với Tâm mà thành hiệp thế, với Tín mà thành hiệp thế, với cần mà thành hiệp thế, 
với Niệm mà thành hiệp thế, với Định mà thành hiệp thế, với Tuệ mà thành hiệp thế 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1402 . 

* Tự ngôn: Bực nguời có sự đầy đủ với đạo thành nguời hiệp với giới (sĩla) luôn cả 
thành hiệp thế và siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực nguời có sự đầy đủ với đạo là nguời hiệp với Xúc thành luôn cả hiệp 
thế và siêu thế ... thành nguời hiệp thế với Tuệ luôn cả hiệp thế và siêu thế phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực nguời có sự đầy đủ với đạo hiệp với giới mà thành hiệp thế phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực nguời có sự đầy đủ với đạo thành phàm phu phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 



314 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1403 . 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh ngữ mà thành 
hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh kiến mà thành 
hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh ngữ mà thành 
hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh tư duy mà 
thành hiệp thế ... với Chánh tinh tấn mà thành hiệp thế ... với Chánh niệm mà thành 
hiệp thế ... với Chánh định mà thành hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh nghiệp mà 
thành hiệp thế ... với Chánh mạng mà thành hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh kiến mà thành 
hiệp thế ... với Chánh định mà thành hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1404 . 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh ngữ, thành 
luôn hiệp thế và siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh kiến, thành 
luôn hiệp thế và siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh ngữ, thành 
luôn hiệp thế và siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh tư duy, thành 
luôn hiệp thế và siêu thế ... với Chánh tinh tấn thành luôn hiệp thế và siêu thế ... với 
Chánh niệm thành luôn hiệp thế và siêu thế ... với Chánh định thành luôn hiệp thế và 
siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh nghiệp thành 
luôn hiệp thế và siêu thế phải chăng? 

1405 . 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo, thành người hiệp với Chánh mạng, thành 
luôn cả hiệp thế và siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh kiến, thành 
luôn cả hiệp thế và siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh mạng, thành 
luôn cả hiệp thế và siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo, thành người hiệp với Chánh tư duy, thành 
luôn cả hiệp thế và siêu thế ... và Chánh định thành luôn cả hiệp thế và siêu thế phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1406 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với hai thứ 
Giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Khi giới mà thành hiệp thế đã diệt rồi, đạo mới phát sanh phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bực người thiếu giới, có giới (bị) đứt, có giới lủng, còn cho đạo sanh đặng 
phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


315 


* 


Phản ngữ: Neu thế đó bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với hai thứ 
giới chứ gì. 

Dứt Nhị giới tùy tề ngữ 


GIỚI PHI SỞ HỮU TÂM NGỮ (SILAM ACETASIKANTIKATHA) 

1407 . 

* Tự ngôn: Giới không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc, thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ ... thành Thân xứ ... thành sắc xứ 
... thành Xúc xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Giới không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Giới không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ ... Tưởng ... Tư ... Tín ... cần ... Niệm ... Định ... Tuệ không thành Sở 
hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1408 . 

* Tự ngôn: Xúc thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Giới thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ ... Tưởng ... Tư ... Tín ... cần ... Niệm ... Định ... Tuệ thành Sở hữu Tâm 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Giới thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1409 . 

* Tự ngôn: Giới không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Giới có quả không đáng mong mỏi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Giới có quả đáng mong mỏi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Giới có quả đáng mong mỏi thời không nên nói giới không thành 
Sở hữu Tâm. 

1410 . 

* Tự ngôn: Đức tin có quả đáng mong mỏi và đức tin thành Sở hữu Tâm phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Giới có quả đáng mong mỏi và giới thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: cần, Niệm, Định ... Tuệ có quả đáng mong mỏi và Tuệ thành Sở hữu Tâm 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Giới có quả đáng mong mỏi và giới thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1411 . 

* Tự ngôn: Giới có quả đáng mong mỏi, nhưng giới không thành Sở hữu Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Tin có quả đáng mong mỏi nhưng đức tin thành Sở hữu Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Giới có quả đáng mong mỏi nhưng giới không thành Sở hữu Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



316 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: cần, Niệm, Định, Tuệ có quả đáng mong mỏi nhung Tuệ không thành Sở 
hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1412 . 

* Tự ngôn: Giới không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Không có quả, không có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Giới có quả, có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà giới có quả, có dị thục quả thời không nên nói giới không thành Sở 
hữu Tâm... 

1413 . 

* Tự ngôn: Nhãn xứ không thành Sở hữu Tâm và không có dị thục quả phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Giới không thành Sở hữu Tâm và không có dị thục quả phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhĩ xứ ... Thân xứ ... sắc xứ ... Xúc xứ không thành Sở hữu Tâm và không 
có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Giới không thành Sở hữu Tâm và không có dị thục quả phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1414 . 

* Tự ngôn: Giới không thành Sở hữu Tâm nhung có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn xứ không thành Sở hữu Tâm, nhung có dị thục quả phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Giới không thành Sở hữu Tâm nhung có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhĩ xứ ... Thân xứ ... sắc xứ ... Xúc xứ không thành Sở hữu Tâm nhung có 
dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1415 . 

* Tự ngôn: Chánh ngữ không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh kiến không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 

thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh ngữ không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh tu duy ... Chánh tinh tấn ... Chánh niệm ... Chánh định không thành 

Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh kiến không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh mạng không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh tu duy ... Chánh tinh tấn ... Chánh niệm ... Chánh định không thành 
Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1416 . 

* Tự ngôn: Chánh kiến thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh ngữ thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


317 


* Tự ngôn: Chánh kiến thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh tu duy ... Chánh tinh tấn ... Chánh niệm ... Chánh định thành Sở hữu 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh ngữ thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Chánh định thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1417 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói giới không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Khi giới sanh ra rồi diệt mất, bục nguời có giới sanh ra rồi diệt đó, thành 
nguời thiếu giới phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó giới cũng không thành Sở hữu Tâm chớ gì. 

Dứt Giới phi sở hữu tâm ngữ 


GIỚI PHI TÙNG HÀNH TÂM NGỮ (SILAM NA CITTANUPARIVATTITIKATHA) 

1418 . 

* Tự ngôn: Giới không sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc, thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ ... thành Xúc xứ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Giới không sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc không sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Giới không sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ ... Tuởng ... Tu ... Tín, cần, Niệm, Định, Tuệ không sanh gần theo Tâm 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1419 . 

* Tự ngôn: Xúc sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Giới sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ ... Tuởng ... Tu, Tín, cần, Niệm, Định ... Tuệ sanh gần theo Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Giới sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1420 . 

* Tự ngôn: Chánh ngữ không sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh kiến không sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh ngữ không sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh tu duy ... Chánh tinh tấn ... Chánh niệm ... Chánh định không sanh 
gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng không sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 



318 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Chánh kiến không sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh mạng không sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh tư duy ... Chánh tinh tấn ... Chánh niệm ... Chánh định không sanh 
gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1421 . 

* Tự ngôn: Chánh kiến sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh ngữ sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Chánh kiến sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1422 . 

* Tự ngôn: Chánh tư duy ... Chánh tinh tấn ... Chánh niệm ... Chánh định sanh gần theo 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh ngữ sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Chánh định sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1423 . 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng giới không sanh gần theo Tâm phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Khi giới phát sanh rồi diệt đi, bực người có Giới diệt rồi đó thành người 
thiếu Giới phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó giới cũng không sanh theo Tâm chớ gì. 

Dứt Giới phi tùng hành Tâm ngữ 


NGUYỆN TRÌ NHÂN NGỮ (SAMADANAHETUKAKATHA) 

1424 . 

* Tự ngôn: Giới mà có cách nguyện trì làm nhân tiến hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Tâm, Tín, cần, Niệm, Định, Tuệ mà có cách nguyện 
trì thành nhân tiến hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1425 . 

* Tự ngôn: Giới mà có cách nguyện trì thành nhân tiến hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tiến hóa đặng như mây bò, tiến hóa đặng như dây mây leo, tiến hóa đặng 
như cây cối, tiến hóa đặng như cỏ, tiến hóa đặng như Đăng tâm thảo phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1426 . 

* Tự ngôn: Giới mà có nguyện trì thành nhân tiến hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


319 


* Tự ngôn: Khi người đã nguyện trì giới đang nghĩ ngợi dục tầm, đang nghĩ ngợi Sân 
độc tầm, đang nghĩ ngợi tàn hại tầm thì giới cũng tiến hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành cách hiệp nhau của hai thứ xúc ... của hai thứ tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành cách hiệp nhau của hai thứ xúc ... của hai thứ tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp mà thành thiện và bất thiện, có lồi và không lồi, hèn hạ và tinh vi, đen 
và trắng, đối lập, đến gặp nhau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Pháp mà thành thiện và bất thiện, có lỗi và không lồi, thô sơ và vi tế, đen và 
trắng, thành đối lập nhau, đến gặp nhau phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng “Này chư Phíc-khú, có bốn cách đây xa 
nhau rất xa nhau. Bốn cách chi? Cách thứ nhất trời và đất xa nhau rất xa nhau ... do 
nhân thế đó, pháp của hiền triết mới xa lìa phi hiền triết”. Như đây là bài Kinh vẫn thật 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói pháp mà thành thiện và bất thiện, có lồi và 
không lồi, thô thiển và vi tế, đen và trắng đối lập nhau, lại gặp nhau đặng. 

1427 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng giới mà có cách nguyện trì thành nhân tiến hóa đặng phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Hạng người nào đào tạo vườn, đào tạo 
rừng ... những người ấy đình trụ trong pháp đầy đủ với giới, vẫn sẽ đi đến Thiên 
đường”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì giới mà có cách nguyện trì thành nhân cũng tiến hóa đặng 
chớ gì. 

Dứt Nguyện trì nhân ngữ 


BIỂU TRI GIỚI NGỮ (VINNATTISILANTIKATHA) 

1428 . 

* Tự ngôn: Biểu tri (vinnatti) thành giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Tư ( Cetanã) cơ quan tránh xa sát sanh phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Tư cơ quan tránh xa trộm cướp phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Tư (Cetanã'.) cơ quan tránh xa tà dâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Tư cơ quan tránh xa vọng ngữ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Tư cơ quan tránh xa rượu và chất say phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cách lạy lục thành giới, cách ngước lên thọ giới, cách chấp tay xá thành 
giới, tôn kính thành giới, cách dưng tọa cụ thành giới, cách cho chỗ nằm thành giới, 
cách cho nước rửa chân thành giới, cách cho giầy thành giới, cách cho choàng tắm 
thành giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



320 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Thành Tư cơ quan tránh xa sát sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Tư cơ quan tránh xa rượu với các chất say phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1429 . 

* Phản ngữ: Chớ nói biểu tri thành giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thành sự thiếu giới phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó biểu tri cũng thành giới chớ gì! 

Dứt Biếu tri giới ngữ 


VÔ BIÉU TRI PHẠM GIỚI NGỮ (AVINNATTIDUSSIYANTIKATHA) 

1430 . 

* Tự ngôn: Vô biểu tri (avinnatti) thành sự phá giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sát sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành trộm cướp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành tà dâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành vọng ngữ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành uống rượu, dùng chất say phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Thành nguyện trì nghiệp tội rồi vẫn bố thí thì phước và tội cả hai thứ đều 
tiến hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Phước và tội cả hai thứ đều tiến hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành cách hiệp nhau của hai thứ xúc ... của hai thứ tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành cách hội nhau của hai thứ xúc ... của hai thứ tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp mà thành thiện và bất thiện, có lỗi và không lồi, ty hạ và tinh lương 
ịpanita), đen và trắng, thành đối lập nhau, đến gặp nhau đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Pháp mà thành thiện và bất thiện, có lồi và không có lồi, ty hạ và tinh lương, 
đen và trắng, thành đối lập nhau, đến gặp nhau đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng “Này chư Phíc-khú, bốn cách đây xa nhau 
rất xa nhau. Bốn cách chi? Một là trời và đất xa nhau rất xa nhau ... do thế đó pháp của 
hiền triết mới cách xa phi hiền triết”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói pháp mà thành thiện và bất thiện, có lồi và 
không lồi, ty hạ và tinh lương, đen và trắng, thành đối lập nhau, đến gặp nhau đặng. 

* Tự ngôn: Khi người nguyện tri nghiệp tội rồi mà vẫn dưng y, vẫn để bát, vẫn dưng tọa 
cụ, dưng thuốc ngừa bệnh, cùng vật dụng, vẫn lễ bái bực đáng lễ bái, vẫn tiếp đãi với 
bực đáng tiếp đãi, chấp tay cung kỉnh bực đáng cung kỉnh, tôn trọng bực đáng tôn 
trọng, cho tọa cụ bực đáng cho tọa cụ, giúp đường đi cho bực đáng giúp đường đi thì 
phước và tội cả hai thứ vẫn tiến hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


321 


* Tự ngôn: Phước và tội cả hai thứ đều tiến hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách hội nhau của hai thứ xúc ... của hai thứ tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành cách hội nhau của hai thứ xúc ... của hai thứ tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp mà thành thiện và thành bất thiện, có lỗi và không lỗi, ty hạ và tinh 
lương, đen và trắng, thành đối lập nhau, đến gặp nhau đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Pháp mà thành thiện và bất thiện, có lỗi và không lỗi ty hạ và tinh lương, 
đen và trắng, thành đối lập nhau, đến gặp nhau đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, bốn cách này xa nhau 
rất xa nhau. Bốn cách chi? Một là trời và đất xa nhau rất xa nhau ... do thế đó pháp của 
hiền triết xa phi hiền triết”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói pháp mà thành thiện và bất thiện, có lỗi và 
không lồi, ty hạ và tinh lương, đen và trắng, đối lập nhau đến gặp nhau đặng. 

1431 . 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng vô biểu tri thành sự phá giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Người thành kẻ nguyện trì nghiệp tội để rồi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà người thành kẻ nguyện trì nghiệp tội để rồi, chính do nhân đó, Ngài 
mới nói rằng vô biểu tri thành sự phá giới như vậy. 

Dứt Vô biêu tri phả giới ngữ 
Het phâm thứ mười 
Dứt 15.000 chữ phần thứ hai 



322 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


PHẨM THỨ MƯỜI MỘT 

TAM CHỦNG TIỀM THÙY NGỮ (TISSOPIANUSAYA KATHA) 

1432 . 

* Tự ngôn: Tiềm thùy thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành vô ký tức là dị thục quả, thành vô ký tức là tố ịkiriyã), thành sắc, 
thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ ... thành Xúc xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1433 . 

* Tự ngôn: Dục ái tiềm thùy thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dục ái, Dục ái già cái (che ngăn), Dục ái triền, Dục bộc, Dục phối, Dục dục 

cái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Dục ái, Dục ái già cái (che ngăn), Dục dục cái thành bất thiện phải chăng? 

Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dục ái tùy miên thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1434 . 

* Tự ngôn: Phẫn tùy miên thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phẫn, Phẫn già cái (che ngăn), Phẫn triền thành vô ký phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Phẫn, Phẫn già cái, Phẫn triền thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Phẫn tùy miên thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1435 . 

* Tự ngôn: Ngã mạn tùy miên thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngã mạn, Ngã mạn già cái, Ngã mạn triền thành vô ký phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ngã mạn, Ngã mạn già cái, Ngã mạn triền thành bất thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngã mạn tùy miên thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1436 . 

* Tự ngôn: Tà kiến tùy miên thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tà kiến, Tà kiến bộc, Tà kiến phối, Tà kiến già cái, Tà kiến triền thành vô 
ký phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tà kiến, Tà kiến bộc, Tà kiến phối, Tà kiến già cái, Tà kiến triền thành bất 
thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tà kiến tùy miên thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1437 . 

* Tự ngôn: Hoài nghi tùy miên thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


323 


* Tự ngôn: Hoài nghi, Hoài nghi già cái, Hoài nghi triền, Hoài nghi cái thành vô ký 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hoài nghi, Hoài nghi già cái, Hoài nghi triền, Hoài nghi cái thành bất thiện 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hoài nghi tùy miên thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1438 . 

* Tự ngôn: Hữu ái tùy miên thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hữu ái, Hữu ái già cái, Hữu ái triền thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hữu ái, Hữu ái già cái, Hữu ái triền thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hữu ái tùy miên thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1439 . 

* Tự ngôn: Vô minh tùy miên thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô minh, Vô minh bộc, Vô minh phối, Vô minh già cái, Vô minhtriền, Vô 
minh cái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô minh, Vô minh bộc, Vô minh phối, Vô minh già cái, Vô minh triền, Vô 
minh cái thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô minh tùy miên thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1440 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng tùy miên thành vô ký phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Phàm phu khi tâm mà thành thiện và vô ký đang hiện hành nên nói rằng 

nguời có tùy miên phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Pháp mà thành thiện và bất thiện đến gặp nhau phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó tùy miên cũng thành vô ký chớ gì. 

* Tự ngôn: Phàm phu khi tâm mà thành thiện và vô ký đang hiện hành nên nói rằng 

nguời có Ái phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp mà thành thiện và thành bất thiện đều gặp nhau phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Neu thế đó Ái cũng thành vô ký chớ gì. 

1441 . 

* Tự ngôn: tùy miên thành vô nhân (Ahetuka) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc, thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ ... thành Xúc xứ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Dục ái tùy miên thành vô nhân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dục ái, Dục ái già cái, Dục ái triền ... Dục dục cái thành vô nhân phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Dục ái, Dục ái già cái ... Dục dục cái thành hữu nhân (Sahetuka) phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dục ái tùy miên thành hữu nhân phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 



324 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Phẫn tùy miên, Ngã mạn tùy miên, Tà kiến tùy miên, Hoài nghi tùy miên, 
Hữu ái tùy miên, Vô minh tùy miên thành vô nhân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô minh, Vô minh bộc, Vô minh phối, Vô minh già cái, Vô minh triền, Vô 
minh cái thành vô nhân phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô minh, Vô minh bộc ... Vô minh cái thành hữu nhân phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô minh tùy miên thành hữu nhân phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1442 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói tùy miên thành vô nhân phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Phàm phu khi tâm mà thành thiện và vô ký đang hiện hành nên nói rằng 
nguời có tùy miên phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Tùy miên thành hữu nhân bằng nhân thứ đó phải chăng? Tự ngôn: Không 
nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó tùy miên cũng thành vô nhân chớ gì. 

* Tự ngôn: Phàm phu khi tâm mà thành thiện và thành vô ký đang hiện hành nên nói 

rằng nguời có Ái phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ái thành hữu nhân bằng nhân cái đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Neu thế đó Ái cũng là vô nhân chớ gì. 

1443 . 

* Tự ngôn: tùy miên bất tuơng ung Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc, thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ ... thành Xúc xứ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Dục ái tùy miên bất tuơng ung Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dục ái, Dục ái già cái, Dục ái triền, Dục bộc, Dục phối, Dục dục cái bất 

tuơng ung Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Dục ái, Dục ái già cái ... Dục dục cái tuơng ung với Tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dục ái tùy miên tuơng ung với Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1444 . 

* Tự ngôn: Dục ái tùy miên bất tuơng ung Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Liên quan trong uẩn nào? Phản ngữ: Liên quan trong Hành uẩn. 

* Tự ngôn: Hành uẩn bất tuông ung Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Hành uẩn bất tuong ung Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ uẩn, Tuởng uẩn bất tuong ung Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

1445 . 

* Tự ngôn: Dục ái tùy miên liên quan trong Hành uẩn nhung bất tuơng ung Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dục ái liên quan trong Hành uẩn nhung bất tuong ung Tâm phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


325 


* Tự ngôn: Dục ái liên quan trong Hành uẩn và tương ưng với Tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dục ái tùy miên liên quan trong Hành uẩn và tương ưng với Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1446 . 

* Tự ngôn: Dục ái tùy miên liên quan trong Hành uẩn nhưng bất tương ưng Tâm, phần 
Dục ái liên quan trong Hành uẩn và tương ưng với Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Hành uẩn một phần tương ưng với Tâm, một phần nữa bất tương ưng với 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hành uẩn một phần tương ưng với Tâm, một phần nữa bất tương ưng với 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ uẩn, Tưởng uẩn một phần tương ưng với Tâm, một phần nữa bất tương 
ưng với Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1447 . 

* Tự ngôn: Phẫn tùy miên, Ngã mạn tùy miên, Tà kiến tùy miên, Hoài nghi tùy miên, 
Hữu ái tùy miên, Vô minh tùy miên bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Vô minh, Vô minh bộc, Vô minh phối, Vô minh cái bất tương ưng Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô minh, Vô minh bộc, Vô minh phối, Vô minh cái bất tương ưng Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô minh tùy miên tương ưng với Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô minh tùy miên bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Liên quan trong uẩn nào? Phản ngữ: Liên quan trong Hành uẩn. 

* Tự ngôn: Hành uẩn bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Hành uẩn bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ uẩn, Tưởng uẩn bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô minh tùy miên liên quan trong Hành uẩn nhưng bất tương ưng Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô minh liên quan trong Hành uẩn nhưng bất tương ưng Tâm phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô minh liên quan trong Hành uẩn tương ưng tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô minh tùy miên liên quan trong Hành uẩn tương ưng với Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô minh tùy miên liên quan trong Hành uẩn nhưng bất tương ưng Tâm, 
phần Vô minh liên quan trong Hành uẩn và tương ưng tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Hành uẩn một phần tương ưng với Tâm, một phần nữa bất tương ưng với 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



326 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Hành uẩn một phần tương ưng YỚi Tâm, một phần nữa bất tương ưng với 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ uẩn, Tưởng uẩn một phần tương ưng với Tâm, một phần nữa bất tương 
ưng với Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1448. 

* Phản ngữ: Chẳng nên nói tùy miên bất tương ưng Tâm phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Phàm phu khi tâm mà thành thiện và thành vô ký đang hiện hành nên nói 
rằng người đó có tùy miên phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: tùy miên tương ưng với Tâm phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó, tùy miên cũng bất tương ưng Tâm chớ gì. 

* Tự ngôn: Phàm phu trong khi tâm mà thành thiện và thành vô ký đang hiện hành nên 
nói rằng người có Ái phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ái tương ưng với Tâm đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Neu thế đó, Ái cũng bất tương ưng Tâm chớ gì. 

Dứt Tam chủng tùy miên ngữ 


TRÍ NGỮ (NANA KATHA) 


1449. 

* Tự ngôn: Đen sự không biết sẽ lìa đi rồi khi tâm mà thành bất tương ưng trí đang hiện 
hành, không nên nói người có sự biết phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi Ái lìa đi rồi không nên nói rằng người đó xa lìa Ái phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đen sự không biết sẽ lìa đi rồi, khi tâm mà thành bất tương ưng trí đang 
hiện hành không nên nói người có sự biết phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi Sân lìa đi rồi... khi Si lìa đi rồi... khi phiền não lìa đi rồi không nên nói 
người hết phiền não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1450. 

* Tự ngôn: Khi Ái lìa đi rồi nên nói rằng người xa lìa Ái phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Khi sự không biết lìa đi rồi thời tâm mà thành bất tương ưng trí sẽ vẫn hiện 
hành thời nên nói rằng người có sự biết phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi Sân lìa đi rồi ... khi Si lìa đi rồi ... khi phiền não lìa đi rồi ... nên nói 
rằng người hết phiền não phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi sự không biết lìa đi rồi đến tâm mà thành bất tương ưng trí sẽ vẫn hiện 
hành thời không nên nói người có sự biết phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Phản ngữ: Khi sự không biết lìa đi rồi đến tâm mà thành bất tương ưng trí sẽ vẫn hiện 
hành thời không nên nói người có sự biết phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Gọi rằng người có sự biết thành quá khứ gọi là người có sự biết bằng sự biết 
mà diệt rồi, lìa đi rồi, đã vắng lặng phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Dứt Trí ngữ (Nãna kathã) 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


327 


TRÍ BẤT TƯƠNG ƯNG TÂM NGỮ (NANAM CITTA VIPPA YUTTANTIKA THA) 

1451 . 

* Tự ngôn: Trí bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc, thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ ... thành Xúc xứ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trí bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tuệ, Tuệ quyền, Tuệ lực, Chánh kiến, Trạch pháp Giác chi cũng bất tương 
ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tuệ, Tuệ quyền, Tuệ lực, Chánh kiến, Trạch pháp Giác chi tương ưng với 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí cũng tương ưng với tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1452 . 

* Tự ngôn: Trí bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Liên quan trong uẩn nào? Phản ngữ: Liên quan trong Hành uẩn. 

* Tự ngôn: Hành uẩn bất tương ưng tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hành uẩn bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ uẩn, Tưởng uẩn bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trí liên quan trong Hành uẩn nhưng bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tuệ liên quan trong Hành uẩn nhưng bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tuệ liên quan trong Hành uẩn và tương ưng với Tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí liên quan trong Hành uẩn và tương ưng với Tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trí liên quan trong Hành uẩn nhưng bất tương ưng Tâm, phần Tuệ liên quan 
trong Hành uẩn và tương ưng với Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hành uẩn một phần tương ưng với Tâm, một phần nữa bất tương ưng với 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hành uẩn một phần tương ưng với Tâm, một phần nữa bất tương ưng với 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ uẩn, Tưởng uẩn một phần tương ưng với Tâm, một phần nữa bất tương 
ưng với Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1453 . 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng trí bất tương ưng Tâm phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bực La Hán người đầy đủ Nhãn thức nên nói rằng người có trí phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Trí tương ưng với Tâm ấy phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó trí cũng bất tương ưng Tâm chớ gì. 

* Tự ngôn: Bực La Hán người đầy đủ với Nhãn thức nên nói rằng người có tuệ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tuệ tương ưng với Tâm ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Neu thế đó tuệ cũng bất tương ưng Tâm chớ gì. 

Dứt Trí bất tương ưng Tâm ngữ 



328 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


THỬ KHỔ NGỮ (IDAMDUKKHANTIKATHA) 

1454 . 

* Tự ngôn: Khi nhắc nói đây là Khổ, Trí gọi đây là khổ cũng hiện hành phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi nhắc nói đây là Tập, Trí gọi đây là Tập cũng hiện hành phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi nhắc nói đây là Khổ, Trí gọi đây là Khổ cũng hiện hành phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi nhắc nói đây là Diệt, Trí gọi đây là Diệt cũng hiện hành phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi bày nói đây là Khổ, Trí gọi đây là Khổ cũng hiện hành đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi bày nói đây là Đạo, Trí gọi đây là Đạo cũng hiện hành phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1455 . 

* Tự ngôn: Khi bày nói đây là Tập nhưng Trí không hiện hành rằng đây là Tập phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi bày nói đây là Khổ nhưng Trí không hiện hành rằng đây là Khổ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi bày nói đây là Diệt ... đây là Đạo nhưng Trí không hiện hành rằng đây 
là Đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi bày nói đây là Khổ, nhưng Trí không hiện hành rằng đây là Khổ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1456 . 

* Tự ngôn: Khi bày lời nói đây là Khổ, Trí gọi đây là Khổ cũng hiện hành phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi bày nói sắc Vô Thường, Trí gọi sắc Vô Thường cũng hiện hành phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi bày lời nói đây là Khổ, Trí gọi đây là Khổ cũng hiện hành phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi bày nói Thọ ... Tưởng, Hành ... Thức Vô Thường, Trí gọi Thức Vô 
Thường cũng hiện hành phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1457 . 

* Tự ngôn: Khi bày nói đây là Khổ, Trí gọi đây là Khổ cũng hiện hành phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi bày nói sắc là vô ngã, Trí gọi sắc là vô ngã cũng hiện hành phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi bày nói đây là Khổ, Trí gọi đây là Khổ cũng hiện hành phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi bày nói Thọ ... Tưởng ... Hành ... Thức là vô ngã, Trí gọi Thức là vô 
ngã cũng hiện hành phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1458 . 

* Tự ngôn: Khi bày nói sắc là vô thường, nhưng Trí không hiện hành rằng sắc là vô 
thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


329 


* Tự ngôn: Khi bày nói đây là khổ, nhưng Trí không hiện hành rằng đây là Khổ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi bày nói Thọ ... Tưởng ... Hành ... Thức là vô thường nhưng Trí không 
hiện hành rằng Thức là vô thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi bày nói đây là Khổ nhưng Trí không hiện hành rằng đây là Khổ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi bày nói sắc là vô ngã nhưng Trí không hiện hành rằng sắc là vô ngã 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi bày nói đây là Khổ nhưng Trí không hiện hành rằng đây là Khổ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi bày nói Thọ ... Tưởng ... Hành ... Thức là vô ngã nhưng Trí không hiện 
hành rằng Thức là vô ngã phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi bày nói đây là Khô nhưng Trí không hiện hành rằng đây là Khổ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1459 . 

* Tự ngôn: Khi bày nói đây là Khổ, Trí gọi rằng đây là Khổ cũng hiện hành phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí gọi “I”, Trí gọi “Dam”, Trí gọi “Du” và Trí gọi “Kham” cũng hiện hành 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Thứ khô ngữ (Idamdukkhanti kathã) 


THẦN THÔNG Lực NGỮ (IDDHIBÁLA KATHÃ) 

1460 . 

* Tự ngôn: Người hiệp với sức của thần thông phải sống đặng luôn đại kiếp phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: số thọ ấy thành tựu theo thần thông, cõi ấy thành tựu theo thần thông, cách 
đặng thân thể ấy thành tựu theo thần thông phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Bực hiệp với sức thần thông phải sống đặng luôn đại kiếp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phải sống luôn đại kiếp mà thành quá khứ, phải sống luôn đại kiếp mà thành 
vị lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực mà hiệp với thần thông phải sống luôn đại kiếp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phải sống luôn hai đại kiếp, phải sống luôn ba đại kiếp, phải sống luôn bốn 
đại kiếp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực hiệp với sức thần thông, phải sống luôn đại kiếp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phải sống trong khi sanh mạng tức là sanh mạng phần dư ra, vẫn còn có 
phải chăng? Hay là sống trong khi sanh mạng tức là sanh mạng phần dư ra vẫn không 
có. Phản ngữ: Phải sống trong khi sanh mạng tức là sanh mạng phần còn dư vẫn còn 
có. 



330 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Neu mà phải sống trong khi sanh mạng tức là sanh mạng phần dư ra vẫn còn 
có, thời không nên nói rằng bực hiệp với sức thần thông phải sống luôn đại kiếp như 
thế ... 

* Phản ngữ: Phải sống luôn trong khi sanh mạng tức là sanh mạng phần còn dư vẫn 
không có. Tự ngôn: Người chết rồi vẫn phải sống, người đã tử biệt vẫn phải sống phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1461 . 

* Tự ngôn: Bực hiệp với sức thần thông phải sống luôn cả kiếp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người phải đặng gìn giữ để bằng thần thông như vầy: “Xúc đã sanh đừng 
diệt đi như thế” phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người phải đặng để gìn giữ bằng thần thông như vầy “Thọ đã sanh ... 
Tưởng đã sanh ... Tư đã sanh ... Tâm đã sanh ... Tín đã sanh, cần đã sanh, Niệm đã 
sanh, Định đã sanh ... Tuệ đã sanh đừng diệt mất như thế” phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1462 . 

* Tự ngôn: Bực hiệp với sức thần thông phải sống luôn cả kiếp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực phải đặng gìn giữ để lại bằng thần thông như vầy: “Sắc phải thành đồ 
vĩnh viễn như thế” phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực phải đặng gìn giữ để lại bằng thần thông như vầy “Thọ ... Tưởng ... 
Hành ... Thức trọn thành vĩnh viễn như thế “phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1463 . 

* Tự ngôn: Bực hiệp với sức thần thông phải sống cả kiếp phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Bực phải đặng gìn giữ để lại bằng thần thông như vầy: “Tất cả chúng sanh 
lẽ thường phải sanh mà đừng cho sanh như thế” phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Bực duy trì để lại đặng bằng thần thông như vầy: “Tất cả chúng sanh lẽ 
thường phải sanh mà đừng cho sanh ... tất cả chúng sanh có bệnh hoạn là lẽ thường 
nhưng không cho bệnh hoạn ... tất cả chúng sanh có sự chết là lẽ thường nhưng đừng 
cho chết như thế” phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1464 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bực người hiệp với thần thông phải sống cả kiếp phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Ãnanda, Tứ như ý túc mồi một 
người nào trau dồi làm cho nhiều, làm cho thành như mũ, làm cho thành chồ nưong, 
làm cho kiên cố, đầy đúng nhuần nhãn, rành rẽ rồi, thời người ấy hy vọng phải sống 
luôn cả kiếp hoặc hon cả kiếp”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó bực người hiệp với sức thần thông cũng phải sống luôn cả kiếp 
chớ gì. 

1465 . 

* Tự ngôn: Bực hiệp với sức thần thông đặng sống luôn cả kiếp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


331 


* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng “Này chư Phíc-khú, bốn thứ pháp không có 
những ai dù cho Sa Môn hoặc Bà La Môn hay Chư thiên, Ma Vưong cùng Phạm Thiên 
cho đến tất cả người trong đời không ai bảo đảm đặng”. Bốn pháp chi? (1) Sự già của 
người, dĩ nhiên mà bảo đừng già như thế không có một ai dù cho Sa Môn, Bà La Môn, 
Chư thiên, Ma Vương cho đến Phạm Thiên luôn cả người trong đời không ai sẽ là 
người bảo đảm đặng. (2) Sự đau theo lẽ thường của người mà bảo đừng đau ... (3) Sự 
chết theo lẽ thường của người mà bảo đừng chết. (4) Những tội ác ẩn theo phiền não 
làm nhơn sanh đời mới có cái khổ làm lời, có dị thục quả thành khổ hiện hành để cho 
sanh, lão, tử sau này cũng do hành động của người khi trước mà đừng cho quả của tất 
cả nghiệp ấy sanh ra, như thế chẳng có một ai dù cho Sa Môn, Bà La Môn, Chư thiên, 
Ma Vương, Phạm Thiên luôn cả trong đời sẽ không ai bảo đảm đặng. Này chư Phíc- 
khú, chính bốn pháp này không có một ai dù Sa Môn, Bà La Môn, Chư thiên, Ma 
Vương, Phạm Thiên cho đến cả trong đời không ai sẽ là người bảo đảm đặng”. Đây là 
bài Kinh hẳn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó không nên nói người hiệp với sức thần thông đặng sống luôn cả 
kiếp chớ gì. 

Dứt Thần thông lực ngữ 


ĐỊNH NGỮ (SAMADHIKATHA) 

1466 . 

* Tự ngôn: Tâm liên tiếp thành định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tâm liên tiếp (santatỉ) phần quá khứ thành định phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tâm liên tiếp thành Định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tâm liên tiếp nơi vị lai thành định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Tâm liên tiếp thành Định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quá khứ cũng đã diệt, vị lai cũng sẽ sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà quá khứ đã diệt, vị lai sẽ sanh thời không nên nói tâm hên tiếp 
(Santati) thành Định. 

1467 . 

* Phản ngữ: Định hành vi trong mồi sát-na tâm phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bực người đầy đủ với Nhãn thức gọi là người nhập thiền phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Bực người đầy đủ với Nhĩ thức ... Người đầy đủ với Tỷ thức ... Người đầy 
đủ với Thiệt thức ... Người đầy đủ với Thân thức ... Người đầy đủ với tâm bất thiện ... 
Người đầy đủ với tâm đồng sanh Ái ... Người đầy đủ với tâm đồng sanh Sân ... Người 
đầy đủ với tâm đồng sanh Si ... Người đầy đủ với tâm đồng sanh Vô úy gọi là người 
nhập thiền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1468 . 

* Tự ngôn: Tâm liên tiếp (Santati) là định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự liên tiếp của tâm bất thiện là định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 



332 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Tâm liên tiếp đồng sanh YỚi Ái ... đồng sanh với Sân ... đồng sanh với Si ... 
đồng sanh với Vô úy thành định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1469 . 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng tâm liên tiếp thành định phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng “Này Pháp hiền đệ, Chư Ni Kiền Tử, Như 
Lai đây có thể sẽ làm cho thân không lay động, miệng không nói năng, thành người 
chỉ thọ lạc luôn 7 ngày đêm”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì tâm liên tiếp cũng là định chớ gì. 

Dứt Định ngữ 


PHÁP TRỤ NGỮ (DHAMMATTHITATA KATHA) 

1470 . 

* Tự ngôn: Pháp trụ là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự đình trụ của pháp đó cũng là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự đình trụ của pháp đó cũng là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự đình trụ đó hẳn không có cách làm cho tuyệt khổ, không có cách dứt 
tuyệt luân hồi, không có Níp-bàn Phi y sinh (Anupãdã) phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1471 . 

* Tự ngôn: Sự trụ của pháp là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự trụ, cách vững vàng của sắc đó cũng là trạng thái đã thành tựu phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự đình trụ là cách vững vàng của sắc đó cũng là trạng thái đã thành tựu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự đình trụ những đó vậy không có cách làm cho tuyệt khổ, không có cách 
dứt luân hồi, không có Níp-bàn phi y sinh (Anupãdã) phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự đình trụ của Thọ ... sự đình trụ của Tưởng ... sự đình trụ của Hành ... sự 
đình trụ của Thức là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự đình trụ cách vững vàng của Thức đó cũng là trạng thái đã thành tựu 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự đình trụ cách vững vàng của Thức đó cũng là trạng thái đã thành tựu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự đình trụ những đó vậy không thể làm cho tuyệt khổ, không có dứt luân 
hồi, chẳng có Níp-bàn phi thủ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Pháp trụ ngữ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu) - (Cảo bản) 


333 


VÔ THƯỜNG NGỮ (ANICCA TAKA THA) 


1472 . 

* Tự ngôn: Vô thường là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự không bền của vô thường đó cũng là trạng thái đã thành tựu phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự không bền của vô thường đó cũng là trạng thái đã thành tựu phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vô thường những đó vậy không có cách tuyệt khổ, không có dứt luân 
hồi, không có Níp-bàn phi y sinh (Anupãdã) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1473 . 

* Tự ngôn: Lão là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự già của lão đó cũng là thái độ đã thành tựu phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự già của lão đó cũng là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự già những đó vậy không có cách tuyệt khổ, chẳng có sự dứt luân hồi, 
không có Níp-bàn phi y sinh (anupãdã) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1474 . 

* Tự ngôn: Tử là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: cái chết của tử đó cũng là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: cái chết của tử đó cũng là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: cái chết những đó vậy không có cách tuyệt khổ, chẳng có sự dứt luân hồi, 
không có Níp-bàn phi y sinh ịanupãdã) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1475 . 

* Tự ngôn: sắc là trạng thái đã thành tựu nhưng sự vô thường của sắc cũng có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vô thường là trạng thái đã thành tựu, nhưng sự không bền của vô thường 
cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc là trạng thái đã thành tựu nhưng sự già của sắc cũng vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Lão là trạng thái đã thành tựu nhưng sự già của lão cũng vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc là trạng thái đã thành tựu nhưng sự bể, sự hư của sắc cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tử là trạng thái đã thành tựu nhưng sự bể, sự hư của tử cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ ... Tưởng ... Hành ... Thức là trạng thái đã thành tựu nhưng sự vô 
thường của Thức cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô thường là trạng thái đã thành tựu nhưng sự không thường của vô thường 
cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thức là trạng thái đã thành tựu nhưng sự lão của Thức cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



334 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Lão là trạng thái đã thành tựu nhưng sự già của lão cũng vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thức là trạng thái đã thành tựu nhưng sự bể, sự hư của Thức ấy cũng vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tử là trạng thái đã thành tựu nhưng sự bể, sự hư của tử cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Vô Thường ngữ 
Hetphắm thứ mười một 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


335 


PHẨM MƯỜI HAI 

THU THÚC NGHIỆP NGỮ (SAMVARO KAMMANTIKATHẦ) 

1476 . 

* Tự ngôn: Sự thu thúc thành nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự thu thúc trong Nhãn quyền thành nhãn nghiệp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự thu thúc trong Nhĩ quyền ... sự thu thúc trong Tỷ quyền ... sự thu thúc 
trong Thiệt quyền ... sự thu thúc trong Thân quyền thành thân nghiệp phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự thu thúc trong Thân quyền thành thân nghiệp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự thu thúc trong Nhãn quyền thành nhãn nghiệp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự thu thúc Thân quyền thành thân nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự thu thúc Nhĩ quyền ... sự thu thúc Tỷ quyền ... sự thu thúc Thiệt quyền 
thành thiệt nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự thu thúc Ý quyền thành ý nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Sự thu thúc Ý quyền thành ý nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự thu thúc Nhãn quyền thành nhãn nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự thu thúc Ý quyền thành ý nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự thu thúc Nhĩ quyền ... sự thu thúc Tỷ quyền ... sự thu thúc Thiệt quyền ... 
sự thu thúc Thân quyền thành thân nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1477 . 

* Tự ngôn: Sự không thu thúc thành nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự không thu thúc Nhãn quyền thành nhãn nghiệp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự không thu thúc Nhĩ quyền ... sự không thu thúc Tỷ quyền ... sự không 
thu thúc Thiệt quyền ... sự không thu thúc Thân quyền thành thân nghiệp phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự không thu thúc Thân quyền thành thân nghiệp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự không thu thúc Nhãn quyền thành nhãn nghiệp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự không thu thúc Thân quyền thành thân nghiệp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự không thu thúc Nhĩ quyền ... sự không thu thúc Tỷ quyền ... sự không 
thu thúc Thiệt quyền thành thiệt nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



336 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Sự không thu thúc Ý quyền thành ý nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự không thu thúc Ý quyền thành ý nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự không thu thúc Nhãn quyền thành nhãn nghiệp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự không thu thúc Ý quyền thành ý nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự không thu thúc Nhĩ quyền ... sự không thu thúc Tỷ quyền, sự không thu 
thúc Thiệt quyền ... sự không thu thúc Thân quyền thành thân nghiệp phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1478 . 

* Phản ngữ: Không nên nói rằng sự thu thúc hoặc không thu thúc đều thành nghiệp phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng “Này chu Phíc-khú, Phíc-khú trong pháp 
luật này đã thấy sắc bằng nhãn thành nguời chấp tuớng ... hay không thành nguời chấp 
tuớng ... đã nghe tiếng bằng nhĩ ... đã hiểu cảnh pháp bằng tâm thành nguời chấp 
tuớng ... không thành nguời chấp tuớng”. Nhu đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì sự thu thúc hoặc không thu thúc cũng thành nghiệp chớ gì. 

Dứt Thu thúc nghiệp ngữ 


NGHIỆP NGỮ (KAMMAKẢ THA) 


1479 . 

* Tự ngôn: Tất cả nghiệp đều có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả sở hữu Tu đều có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả Sở hữu Tu đều có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sở hữu Tu mà thành dị thục vô ký quả cũng có dị thục quả phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả Sở hữu Tu đều có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sở hữu Tu mà thành vô ký tố (kỉrỉyã) cũng có dị thục quả phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả Sở hữu Tu đều có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sở hữu Tu mà thành vô ký quả phần Dục giới cũng có dị thục quả phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả Sở hữu Tu đều có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sở hữu Tu mà thành vô ký quả thuộc sắc giới, thuộc Vô sắc giới, thuộc siêu 
thế cũng có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả Sở hữu Tu đều có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sở hữu Tu mà thành vô ký tố (kỉriyã) thuộc sắc giới, thuộc Vô sắc giới 
cũng có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1480 . 

* Tự ngôn: Sở hữu Tu mà thành vô ký quả không có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


337 


* Tự ngôn: Neu mà Sở hữu Tư thành vô ký quả không có dị thục quả thời không nên 
nói rằng tất cả sở hữu Tư đều có dị thục quả. 

1481 . 

* Tự ngôn: Sở hữu Tư mà thành vô ký tố (kiriyã) không có dị thục quả phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Sở hữu Tư thành vô ký tố không có dị thục quả cũng không nên nói 
rằng tất cả sở hữu Tư đều có dị thục quả. 

1482 . 

* Tự ngôn: Sở hữu Tư thành vô ký quả thuộc Dục giới, thuộc sắc giới, thuộc Vô sắc 
giới, thuộc siêu thế không có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Sở hữu Tư thành vô ký quả thuộc siêu thế không có dị thục quả 
cũng không nên nói tất cả sở hữu Tư đều có dị thục quả. 

1483 . 

* Tự ngôn: Sở hữu Tư thành vô ký tố thuộc Dục giới, thuộc sắc giới, thuộc Vô sắc giới 
không có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Sở hữu Tư thành vô ký tố thuộc Vô sắc giới không có dị thục quả 
thời không nên nói tất cả sở hữu Tư đều có dị thục quả. 

1484 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng tất cả nghiệp đều có dị thục quả phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng “Này chư Phíc-khú, Như Lai không nói tất 
cả nghiệp mà làm với sự cố ý mà người đã làm chất chứa rồi sẽ tiêu mất bằng cách 
không hưởng quả bởi vì nghiệp ấy vẫn cho quả trong hiện tại, hoặc thân sau hay thân 
luôn về sau”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó tất cả nghiệp cũng có dị thục quả chớ gì. 

Dứt Nghiệp ngữ 


THINH DỊ THỤC QUẢ NGỮ (SADDO VIPAKOTIKATHA) 

1485 . 

* Tự ngôn: Thinh là dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thinh là quả người hưởng lạc, thành quả của người hưởng khổ, thành quả 
của người hưởng phi khổ phi lạc, tưong ưng với lạc thọ, tưong ưng với khổ thọ, tuông 
ưng với phi khổ phi lạc thọ, tưong ưng với Xúc, tưong ưng với Thọ, tuông ưng với 
Tưởng, tưong ưng với Tư, tưong ưng với Tâm, có biết cảnh, có sự nhớ tưởng, có sự 
buộc lòng, có sự chú ý, có sự lưu ý, sự chăm chú, sự mong mỏi, sự cố tâm phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thinh không thành quả của người hưởng lạc, không thành quả của người 
hưởng khổ ... không biết cảnh, không nhớ tưởng ... không có sự cố quyết phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà thinh không thành quả của người hưởng lạc... không biết cảnh, 
không nhớ tưởng ... không cố quyết thòi không nên nói thinh thành dị thục quả. 

1486 . 

* Tự ngôn: Xúc thành dị thục quả, thành quả của người hưởng lạc ... biết cảnh, có sự 
nhớ tưởng, sự cố quyết phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



338 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Thinh thành dị thục quả, thinh thành quả của nguời huởng lạc ... có biết 
cảnh, có sự nhớ tuởng ... sự cố quyết phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1487 . 

* Tự ngôn: Thinh thành dị thục quả nhung thinh không thành quả của nguời thọ lạc ... 
không biết cảnh, không nhớ tuởng ... không có sự cố quyết phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc thành dị thục quả nhung Xúc không thành quả của nguời thọ lạc, không 
thành quả của nguời thọ khổ ... không biết cảnh, không nhớ tuởng ... không có sự cố 
quyết phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1488 . 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng thinh thành dị thục quả phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Nhu Lai đây là bực Hữu Thinh, tiếng 
nhu Phạm Thiên, tiếng nói có giọng hay nhu tiếng chim ca lăng tần già do nghiệp đã 
làm đặng chất chứa rồi, đã đặng tăng thêm thành nghiệp quảng huợt”. Nhu đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó, thinh cũng thành dị thục quả chớ gì. 

Dứt Thỉnh dị thục quả ngữ 


LỤC NHẬP NGỮ (SALAYATANA KATHA) 


1489 . 

* Tự ngôn: Nhãn nhập thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn nhập thành quả của nguời thọ lạc, thành quả của nguời thọ khổ ... biết 
cảnh, có sự nhớ tuởng... có sự quyết tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Nhãn nhập không thành quả của nguời thọ lạc ... không biết cảnh, không 
nhớ tuởng ... không cố quyết phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Nhãn nhập không phải quả của nguời thọ lạc ... không biết, không 
nhớ tuởng, không có sự cố quyết thời không nên nói Nhãn nhập thành dị thục quả... 

* Tự ngôn: Xúc thành dị thục quả, Xúc thành quả của nguời thọ lạc ... có biết cảnh, có 
sự nhớ tuởng ... có sự cố quyết phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn nhập thành dị thục quả, Nhãn nhập thành quả của nguời thọ lạc ... có 
biết cảnh, có sự nhớ tuởng ... có sự cố quyết phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Nhãn nhập thành dị thục quả, nhung Nhãn nhập không thành quả của nguời 
thọ lạc ... không biết cảnh, không nhớ tuởng, không có sự cố quyết phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc thành dị thục quả nhung Xúc không thành quả của nguời thọ lạc ... 
không biết cảnh, không nhớ tuởng ... không có sự cố quyết phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... Nhĩ nhập ... Tỷ nhập ... Thiệt nhập ... 

1490 . 

* Tự ngôn: Thân nhập thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân nhập thành quả của nguời thọ lạc ... biết cảnh, có sự nhớ tuởng ... có 
sự cố ý phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


339 


* Tự ngôn: Thân nhập không thành quả nơi người thọ lạc ... không biết cảnh, không nhớ 
tưởng ... không cố quyết phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Thân nhập không thành quả nơi người thọ lạc ... không biết cảnh, 
không nhớ tưởng ... sự cố tâm thời không nên nói Thân nhập thành dị thục quả... 

* Tự ngôn: Xúc thành dị thục quả, Xúc thành quả nơi người thọ lạc ... có biết cảnh, có 
sự nhớ tưởng ... có cố quyết phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân nhập thành dị thục quả, Thân nhập thành quả nơi người thọ lạc ... có 
biết cảnh, có nhớ tưởng ... có cố quyết phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thân nhập thành dị thục quả nhưng Thân nhập không thành quả nơi người 
thọ lạc ... không biết cảnh, không nhớ tưởng ... không cố quyết phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc thành dị thục quả nhưng Xúc không thành quả nơi người thọ lạc ... 
không biết cảnh, không nhớ tưởng ... không cố quyết phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1491 . 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng Lục nhập thành dị thục quả phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Lục nhập sanh do tạo nghiệp để lại phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà Lục nhập sanh do nghiệp để lại, chính do nhân đó mới nói rằng Lục 
nhập thành dị thục quả. 

Dứt Lục nhập ngữ 


THẤT LAI CHÍ THƯỢNG NGỮ (SA TTAKKHA TTUPARAMAKA THA) 

1492 . 

* Tự ngôn: Bực người Thất Lai Chí Thượng (Sattakkhattuparama) thành bực quyết 
định sanh bảy lần mới tột phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người Thất Lai Chí Thượng có thể sát phụ, sát mẫu, sát La Hán, chích 
Phật thân huyết và phá hòa hợp Tăng đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1493 . 

* Tự ngôn: Bực người Thất Lai Chí Thượng thành bực quyết định sanh bảy lần là tột 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người Thất Lai Chí Thượng là bực không đáng để cho đắc chứng nghiệp 
trong chặng giữa phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người Thất Lai Chí Thượng thành bực không đáng để đắc chứng pháp 
trong chặng giữa phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người Thất Lai Chí Thượng đó có thể sát phụ, sát mẫu, sát La Hán, 
chích Phật thân huyết, phá hòa hợp Tăng đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1494 . 

* Tự ngôn: Bực người Thất Lai Chí Thượng thành bực nhứt định sanh bảy lần là rất tột 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thông dụng nơi nhứt định bực người Thất Lai Chí Thượng sắp để sanh bảy 
lần rất tột vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



340 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Niệm xứ, Chánh cần, Như ý túc, Quyền, lực, Giác chi, mà nhứt định bực 
người Thất Lai Chí Thượng sắp đặt sanh bảy lần thành tột vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1495 . 

* Tự ngôn: Thông thường chồ nhứt định bực người Thất Lai Chí Thượng sắp đặt sanh 
bảy lần thành tột không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà chồ thông dụng nhứt định, bực người Thất Lai Chí Thượng sắp đặt 
sanh bảy lần thành tột không có thời không nên nói bực người Thất Lai Chí Thượng 
thành người quyết định sanh bảy lần mới tột. 

1496 . 

* Tự ngôn: Niệm xứ ... Giác chi mà nhứt định bực người Thất Lai Chí Thượng sắp đặt 
sanh bảy lần thành tột không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Giác chi nơi nhứt định bực người Thất Lai Chí Thượng sắp đặt sanh 
bảy lần thành tột không có thời không nên nói bực người Thất Lai Chí Thượng thành 
bực quyết định sanh bảy lần thành tột. 

1497 . 

* Tự ngôn: Bực người Thất Lai Chí Thượng thành bực quyết định sanh bảy lần là tột 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đối với Nhứt Lai có nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Đối với Bất Lai có nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đối với La Hán có nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đối với nhứt định chi? Phản ngữ: Đối với Dự Lưu nhứt định. 

1498 . 

* Tự ngôn: Bực người Thất Lai Chí Thượng thành bực nhứt định sanh bảy lần mới tột 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Mồi một người nào lướt đến Dự Lưu nhứt định thời tất cả người ấy thành 
bực nhứt định sanh bảy lần mới tột phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1499 . 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng bực người Thất Lai Chí Thượng thành bực nhứt định sanh bảy 
lần mới tột phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Người ấy thành Thất Lai Chí Thượng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà người ấy thành Thất Lai Chí Thượng, chính do nhân đó mới nói 
rằng bực người Thất Lai Chí Thượng thành bực nhứt định sanh bảy lần mới tột. 

Dứt Thất Lai Chỉ Thượng ngữ 


LỤC LAI NHỨT SANH NGỮ (KOLANKOLA EKA VUIKATHA) 

1500 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói bực người Lục Lai (Kolahkola) thành bực nhứt định sanh hai, 
ba lần nữa phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Người đó thành Lục Lai phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà người đó thành Lục Lai (Kolahkola), chính do nhân đó mới nói 
rằng bực người Lục Lai thành bực nhứt định sanh hai, ba lần nữa. 

1501 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


341 


* Phản ngữ: Chớ nói rằng bực người Nhứt Lai (Ekabịịĩ) là bực nhứt định sanh nữa chỉ 
một lần nữa chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Người đó thành Nhứt Lai (Ekabĩjĩ) phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà người đó thành bực Nhứt Lai (Ekabĩịĩ), chính do nhân đó mới nói 
rằng bực người nhứt sanh là bực nhứt định sanh chỉ một lần nữa. 

Dứt Lục Lai nhứt sanh ngữ 


MẠNG TUYỆT NGỮ (JIVITA VOROPANAKA THA) 

1502 . 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến ịDựthisampanno) có thể quyết giết mạng chúng 
sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến có thể cố giết cha ... có thể cố giết mẹ ... có thể 
quyết giết La hán ... có thể chích Phật thân huyết ... có thể phá hoà hợp Tăng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1503 . 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến có thể quyết giết mạng sống của chúng sanh 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến thành người không cung kỉnh Tông giáo phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành người không cung kỉnh trong ngôi Pháp ... thành người không cung 
kỉnh ngôi Tăng ... thành người không cung kỉnh trong điều học phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1504 . 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến thành người có sự cung kỉnh trong Tông giáo 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực người có tài sản tà kiến thành người cung kỉnh trong Tông giáo 
thời không nên nói bực người có tài sản tà kiến có thể cố giết chúng sanh. 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến thành người cung kỉnh trong ngôi Pháp ... trong 
ngôi Tăng ... trong điều học phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực người có tài sản tà kiến thành người cung kỉnh trong điều học 
thời không nên nói bực người có tài sản tà kiến có thể cố giết chúng sanh. 

1505 . 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến thành người không cung kỉnh trong Tông giáo 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến có thể ỉa có giọt, đái có giọt, khạc đàm có giọt 
nơi tháp Phật, có thể tạo tháp Phật để phía trái bên đường phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1506 . 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến có thể cố giết chúng sanh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, đại hải gìn giữ thật 
tướng vẫn không bờ mé như thế nào thì hàng Thinh Văn của ta không luống phạm điều 
học đó mà ta chế định để cho Chư Thinh Văn, dù cho vì nhân của mạng sống chính 
như thế đó vậy. Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



342 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* 


Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói bực người có tài sản Tà kiến có thể cố giết 
chúng sanh. 

Dứt Mạng tuyệt ngữ 


KHỔ THÚ NGỮ (DUGGA TIKA THA) 


1507 . 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến bài trừ khổ thú đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến phải vui thích trong sắc của chúng sanh mà 
sanh trong ác đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực người có tài sản tà kiến phải ưa thích trong sắc của chúng sanh 
mà sanh trong ác đạo thời không nên nói rằng bực người có tài sản tà kiến bài trừ khổ 
thú đặng. 

1508 . 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến bài trừ khổ thú đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến mới ưa thích trong thinh ... trong khí... trong vị 
... trong xúc của chúng sanh mới sanh trong ác đạo ... mới hành dâm với nàng phi 
nhân, với nàng bàng sanh, với nàng rồng, với dê, với gà, với heo, với tượng, với bò, 
với ngựa, với con la ... với chim chá cô, con công, con phụng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực người có tài sản tà kiến phải thương chim chá cô, chim công, 
chim phụng thời không nên nói bực người đến đầy đủ với Tà kiến bài trừ khổ thú 
đặng. 

1509 . 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến bài trừ khổ thú đặng nhưng bực người có tài 
sản Tà kiến nên ưa thích trong sắc của chúng sanh mà sanh trong ác đạo phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán bài trừ khổ thú đặng nhưng bực La Hán nên vui thích trong sắc 
của chúng sanh mà sanh trong ác đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản Tà kiến bài trừ khổ thú đặng nhưng bực người có tài 
sản Tà kiến phải vui thích trong thinh ... trong khí ... trong vị ... trong xúc của chúng 
sanh mà sanh trong ác đạo ... phải thọ chim chá cô, con công và con phụng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán bài trừ khổ thú đặng nhưng Bực La Hán phải thọ chim chá cô, 
con khỉ và con công phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1510 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán bài trừ khổ thú đặng và La Hán không phải vui thích trong sắc 
chúng sanh mà sanh trong ác đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến bài trừ khổ thú đặng và bực người có tài sản Tà 
kiến không thể vui thích trong sắc của chúng sanh mà sanh trong ác đạo phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán bài trừ khổ thú đặng và La Hán không thể vui thích trong thinh 
... trong khí... trong vị... trong xúc của chúng sanh mà sanh trong ác thú ... không thể 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


343 


hưởng pháp dục YỚi nàng phi nhân, với bàng sanh cái, với rồng cái, không thể thọ dê, 
không thể thọ gà và heo, không thể thọ voi, bò, ngựa và la ... không thể thọ chim chá 
cô, chim tri và chim công phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến bài trừ khổ thú đặng và bực người có tài sản Tà 
kiến không thể thọ chim chá cô, chim tri và chim công phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1511 . 

* Phản ngữ: Chó nói rằng bực người có tài sản Tà kiến bài trừ khổ thú đặng phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bực người có tài sản tà kiến phải vào đến Địa ngục ... phải vào đến Bàng 
sanh ... phải đến cõi Ngạ quỉ phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Neu thế đó bực người có tài sản Tà kiến cũng bài trừ khổ thú đặng chớ gì. 

Dứt khô thú ngữ 

THẤT SANH NGỮ (SA TTAMABHA VIKAKA THẴ) 

1512 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói bực người có bảy đời là tột, bài trừ khổ thú đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có bảy đời là tột phải vào Địa ngục, phải đến Bàng sanh, phải 
sanh Ngạ quỉ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Neu thế đó bực người Thất Sanh cũng bài trừ khổ thú đặng chớ gì. 

Dứt Thất sanh ngữ 
Het Phàm mười hai 



344 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


PHẤM MƯỜI BA 


BÁT KIÉP NGỮ (KAPPATTHA KATHA) 


1513 . 

* Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp (kappattha) phải sống còn đặng luôn cả kiếp phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Kiếp sống còn đặng luôn, Đức Phật ra đời đặng luôn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp phải sống còn đặng luôn cả kiếp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Kiếp sống còn đặng luôn, Tăng chia nhau đặng luôn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp phải sống còn đặng luôn cả kiếp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Kiếp sống còn đặng luôn, bực người Bát Kiếp tạo nghiệp mà thành nhân 
sống còn cả kiếp đặng luôn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp phải sống còn đặng luôn cả kiếp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Kiếp sống còn đặng luôn, bực người Bát Kiếp chết đặng luôn phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp phải sống còn đặng luôn cả kiếp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phải sống còn luôn kiếp thành phần quá khứ, phải sống còn luôn kiếp thành 
phần vị lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp phải sống còn đặng luôn cả kiếp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phải sống còn luôn 2 kiếp, phải sống còn luôn 3 kiếp, phải sống còn luôn 4 
Kiếp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp phải sống còn đặng luôn cả kiếp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp khi kiếp đang bị lửa cháy thời đi đâu? Phản ngữ: Đi 
đến thế giới khác. 

* Tự ngôn: Thành người đã chết mất hay là đi đến hư không đặng. Phản ngữ: Thành 
người đã chết mất. 

* Tự ngôn: Nghiệp mà thành nhân sống còn luôn kiếp là nghiệp cho quả đời sau sau 
luôn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đi đến hư không đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp là người có thần thông phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp là người có thần thông phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


345 


* Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp đặng tiến hóa Dục như ý túc, đặng tiến hóa cần như ý 
túc, đặng tiến hóa Tâm như ý túc, đặng tiến hóa Thẩm như ý túc phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1514 . 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng bực người Bát Kiếp phải sống còn đặng luôn cả kiếp phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Bực người Bát Kiếp tức là người phá hòa 
hợp Tăng, sẽ phải đi ác đạo, sẽ phải đi Địa ngục, người ưa thích trong cách chia bọn, 
không nưong đổ trong Pháp, vẫn tránh xa Pháp, thành biên cưong, thành cõi an 
khưong lìa hành giả, y đã còn làm cho Tăng hòa phân tán, sẽ chôn vùi trong lửa Địa 
ngục luôn cả kiếp”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó, bực người Bát Kiếp cũng phải sống còn đặng luôn cả kiếp chớ 

gì- 

Dứt Bát kiếp ngữ 


THIỆN TÂM PHẢN CHUYỂN NGỮ (KUSALACITTA PATILABHA KATHA) 

1515 . 

* Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp không thể trở đặng tâm thiện phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp có thể bố thí phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực người Bát Kiếp có thể bố thí thời không nên nói bực người Bát 
Kiếp không thể trở đặng tâm thiện. 

1516 . 

* Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp không thể trở đặng tâm thiện phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp có thể cho y ... có thể cho bát... có thể cho tọa cụ ... có 
thể cho y dược, vật dụng, có thể cho đồ nhai, có thể cho đồ ăn, có thể cho đồ uống, có 
thể lạy Pháp, có thể đem đến bông cây, đồ thom, đồ thoa noi tháp ... có thể sắp cách 
cúng dường bảo tháp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực người Bát Kiếp có thể sắp cách cúng dường bảo tháp thời 
không nên nói bực người Bát Kiếp không thể trở đặng tâm thiện. Như đây... 

1517 . 

* Phản ngữ: Bực người Bát Kiếp có thể trở đặng tâm thiện phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Bực người Bát Kiếp có thể phản chuyển đặng tâm thiện mà thành cách ra 
khỏi tâm bất thiện là nhân sống còn luôn cả kiếp đó phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Có thể trở đặng tâm thiện thành ra sắc giới... thành ra Vô sắc giới... thành 
ra siêu thế phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Dứt Tâm thiện phản chuyến ngữ 



346 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


VÔ GIÁN BẤT HIỆP NGỮ (ANANTARAPAYUTTA KATHA) 

1518 . 

* Phản ngữ: Bực người sai khiến làm nghiệp vô gián có thể lướt vào đến chánh nhứt 
định ịSammattanỉyãma') đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Có thể lướt vào đến tà nhứt định (Micchattanỉyãma) và chánh nhứt định 
đặng cả hai thứ phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Bực người sai khiến tạo nghiệp vô gián có thể lướt vào đến chánh nhứt định 
đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nghiệp đó đặng sai khiến cho làm rồi đã gây sự ép uổng tâm, đã cho sự 
buồn rầu sanh ra phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà nghiệp đó đặng sai cho làm rồi gây sự ép uổng tâm rồi và đã làm 
cho tâm buồn rầu sanh ra thời không nên nói bực người dạy cho tạo nghiệp vô gián có 
thể lướt vào đến chánh nhứt định đặng. 

1519 . 

* Tự ngôn: Bực người dạy cho tạo nghiệp vô gián thành người không đáng sẽ lướt đến 
chánh nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Họ đặng giết mẹ, đặng giết cha, đặng giết La Hán, đặng chích máu thân 
Phật, còn phá hòa hợp Tăng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người dạy cho tạo nghiệp vô gián đã nghĩ nghiệp ấy đã đặng bớt tâm ép 
uổng, hạn chế đặng ưu sầu thành người không đáng sẽ lướt đến chánh nhứt định phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Họ đặng giết mẹ, đặng giết cha ... còn làm cho Tăng chia rẽ nhau phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người dạy cho họ tạo nghiệp vô gián đã nghĩ nghiệp ấy rồi, đã bớt đặng 
tâm ép uổng, hạn chế sự sầu não rồi thòi thành người không đáng sẽ lướt đến chánh 
nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp đó đã đặng bỏ qua, sự ép uổng tâm cũng đã đặng bớt, sự sầu não 
cũng hạn chế rồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà nghiệp đó đã đặng dứt nghỉ, sự ép uổng tâm cũng đặng bớt rồi, sự 
buồn rầu cũng đã đặng hạn chế thời không nên nói rằng bực người sai cho kẻ khác tạo 
nghiệp vô gián, đã dứt nghỉ nghiệp ấy bớt tâm ép uổng rồi, đã hạn chế sự ưu sầu, đặng 
thành người không đáng để sẽ lướt đến chánh nhứt định. 

1520 . 

* Phản ngữ: Bực người sai cho nghiệp vô gián có thể lướt đến chánh nhứt định phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Họ đặng sai cho làm nghiệp đó rồi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà họ đặng sai cho làm nghiệp đó rồi thời không nên nói bực người sai 
cho làm nghiệp vô gián có thể lướt đến chánh nhứt định đặng. 

Dứt Vô gián bất hiệp ngữ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


347 


QUYÉT ĐỊNH SỞ NHỨT ĐỊNH NGỮ (NIYATASSA NIYAMA KATHA) 

1521 . 

* Tự ngôn: Bực người đã quyết định vẫn lướt đến lối nhứt định phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người đã nhứt định trong tà lướt đến chánh nhứt định đặng, bực người 
đã nhứt định trong chánh cũng lướt đến tà nhứt định đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người đã quyết định vẫn lướt đến lối nhứt định phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đã làm cho đạo phát sanh rồi mới lướt đến lối nhứt định sau phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đã làm cho Sơ đạo phát sanh rồi mới lướt đến Thất Lai Nhứt Định sau phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đã làm cho đạo Nhứt Lai ... Đạo Bất Lai ... Đạo La Hán đã sanh rồi mới 
lướt đến La Hán Nhứt Định sau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người làm cho Niệm xứ ... Chánh cần ... Như ý túc ... Quyền ... Lực ... 
Giác chi phát sanh ra rồi mới lướt đến lối nhứt định sau này phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1522 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bực người đã quyết định vẫn lướt đến lối nhứt định phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bồ tát không thành người đáng sẽ đắc chứng pháp trong đời đó phải chăng? 
Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó bực người đã quyết định cũng vẫn lướt đến lối nhứt định chớ gì. 

Dứt Quyết định sở nhứt định ngữ 


CÁI NGỮ (NIVUTAKATHA) 


1523 . 

* Tự ngôn: Người thành bực có Tâm mà cái (nĩvarana) đã che ngăn bài trừ cái phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thành bực đã có tâm Ái bài trừ Ái, thành bực đã có tâm Sân độc bài 
trừ Sân, thành bực đã có tâm Si bài trừ Si, thành bực đã có tâm phiền toái bài trừ phiền 
não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người bài trừ Ái bằng Ái, bài trừ Sân bằng Sân, bài trừ Si bằng Si, bài trừ 
phiền não bằng phiền não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ái cũng tương ưng với tâm, đạo cũng tương ưng với tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ái thành bất thiện, đạo thành thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp thành thiện và pháp thành bất thiện, pháp có lỗi và pháp không có lỗi, 
pháp thô sơ và pháp vi tế, pháp đen và pháp trắng nó thành đối lập nhau, đến gặp nhau 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



348 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Pháp thành thiện và pháp thành bất thiện, pháp có lồi và pháp không lồi, 
pháp thô sơ và pháp vi tế, pháp đen và pháp trắng mà thành cừu địch nhau, đến gặp 
nhau phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chu Phíc-khú, bốn cách này xa nhau 
rất xa nhau. Bốn cách đó là chi? Trời và đất là điều thứ nhứt xa nhau rất xa nhau ... bởi 
thế đó pháp của trí thức mới xa lìa phi trí thức”. Nhu đây là bài Kinh vẫn thật có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói pháp thành thiện và thành bất thiện ... đến 
gặp nhau chớ gì. 

1524 . 

* Tự ngôn: Nguời thành bục có Tâm cái đã che ngăn bài trừ cái phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Phíc-khú đó trong lúc tâm đã đình trụ 
thành tâm thanh tịnh trong sạch, không có phiền não là cơ quan nịnh hót, có Tùy phiền 
não đã lìa rồi thành tâm nhu nhuyến thích hợp với công chuyện, đình trụ đã dẫn đến 
pháp dĩ nhiên không lay động, thế này vẫn chong tâm đến để đặng trí thành cơ quan 
dứt hết tất cả lậu”. Nhu đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói nguời thành bục có cái mà đã trùm che rồi 
bài trừ cái. 

1525 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói nguời thành bục có Tâm cái đã che ngăn rồi bài trừ cái phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Phíc-khú ấy vẫn biết thế này, vẫn thấy 
thế này tâm giải thoát có thể lìa Dục lậu và tâm giải thoát có thể lìa Vô minh lậu”. Nhu 
đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó nguời cũng thành bực đã có tâm cái trùm che rồi mới bài trừ cái 
chớ gì. 

Dứt cái ngữ 


HỘI DIỆN NGỮ (SAMMUKHĨBHUTA KATHA) 

1526 . 

* Tự ngôn: Nguời thành bục có tâm hội hiệp với triền bài trừ triền đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời thành bục đã có tâm Ái rồi bài trừ Ái, thành bục đã có tâm Sân độc 
rồi bài trừ Sân độc, thành bục đã có tâm Si rồi bài trừ Si, thành bục đã có tâm phiền 
toái rồi bài trừ phiền não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nguời bài trừ Ái bằng Ái, bài trừ Sân bằng Sân, bài trừ Si bằng Si, bài trừ 
phiền não bằng Phiền não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ái cũng tuơng ung với tâm, đạo cũng tuơng ung với tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sụ hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ái thành bất thiện, đạo thành thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


349 


* Tự ngôn: Pháp thành thiện và pháp thành bất thiện, pháp có lồi và pháp không lồi, 
pháp thô sơ và pháp vi tế, pháp đen và pháp trắng mà thành cừu địch nhau lại gặp nhau 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Pháp thành thiện và pháp thành bất thiện, pháp có lỗi và pháp không có lồi, 
pháp thô sơ và pháp vi tế, pháp đen và pháp trắng mà thành cừu địch nhau, đến gặp 
nhau phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chu Phíc-khú, bốn cách này xa nhau 
rất xa nhau. Bốn cách đó là chi? Tức là trời và đất, đây là cách thứ nhứt xa nhau rất xa 
nhau ... vì thế đó nên pháp của trí thức mới xa lìa phi trí thức”. Nhu đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói pháp thành thiện và pháp thành bất thiện đến 
gặp nhau. 

1527 . 

* Tự ngôn: Nguời thành bực có tâm hội hiệp với triền mới bài trừ triền phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Phíc-khú đó trong lúc tâm đã đình trụ ... 
thế này tâm chăm chú để đặng trí thành cơ quan tuyệt dứt tất cả Lậu”. Nhu đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói bục nguời có tâm hiệp hội với triền bài trừ 
triền. 

1528 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói nguời có tâm hiệp hội với triền bài trừ triền phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Khi Phíc-khú đó đang biết thế này, đang 
thấy thế này tâm vẫn giải thoát hẳn lìa Dục lậu ... Tâm vẫn giải thoát hẳn lìa Vô minh 
lậu”. Nhu đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó nguời cũng thành bực có tâm hội hiệp với triền bài trừ triền chớ 

gì- 

Dứt Hội diện ngữ 


NHẬP THIÈN THÍCH THÀNH CẢNH NGỮ (SAMAPANNO ASSADETIKATHA) 

1529 . 

* Tự ngôn: Bục nhập thiền vẫn vui thích, sụ vui thích ua mến trong thiền là có thiền 
thành cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thiền đó thành cảnh của thiền đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Thiền đó thành cảnh của thiền đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời đụng chạm Xúc đó bằng Xúc đó, huởng Thọ đó bằng Thọ đó, nhớ 
Tuởng đó bằng Tuởng đó, Tu cố quyết đó bằng Tu đó, Tâm tính đó bằng Tâm đó, suy 
xét Tầm đó bằng Tầm đó, Tứ gìn giữ đó bằng Tứ đó, huởng Hỷ đó bằng Hỷ đó, nhớ 
Niệm đó bằng Niệm đó, tỏ ngộ Tuệ đó bằng Tuệ đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sụ vui mừng ua thích trong thiền cũng tuơng ung với tâm mà thiền cũng 
tuơng ung với tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



350 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự vui thích trong thiền thành bất thiện mà thiền là thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp thành thiện và thành bất thiện, pháp có lỗi và pháp không lồi, pháp thô 
sơ và pháp vi tế, pháp đen và pháp trắng mà thành cừu địch nhau, đến gặp nhau phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Pháp thành thiện và thành bất thiện, pháp có lỗi và pháp không lỗi, pháp thô 
sơ và pháp vi tế, pháp đen và pháp trắng mà thành cừu địch nhau, đến gặp nhau phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chu Phíc-khú, bốn cách này xa nhau 
rất xa nhau. Bốn cách đó là chi? Cách thứ nhứt trời và đất xa nhau rất xa nhau ... bởi 
thế đó nên pháp của trí thức mới xa lìa phi trí thức”. Nhu đây là bài Kinh vẫn thật có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói pháp thành thiện và pháp thành bất thiện, 
pháp có lỗi và pháp không lỗi, pháp thô sơ và pháp vi tế, pháp đen và pháp trắng mà 
thành cừu địch nhau, đến gặp nhau. 

1530 . 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng nguời nhập thiền vẫn vui mừng mà sự vui mừng ua thích 
trong thiền là có thiền làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chu Phíc-khú, Phíc-khú trong pháp 
luật này tĩnh ly chu dục đắc Sơ thiền, y vui mừng trong thiền ấy, ua thích thiền ấy và 
gặp sự vui mừng lòng với thiền ấy. Đắc chứng Nhị thiền bên trong thanh tịnh do vắng 
lặng Tầm, Tứ ... Đắc Tam thiền ... Đắc Tứ thiền ... y vui mừng với thiền ấy, ua thích 
thiền ấy và gặp sự mừng lòng với thiền ấy”. Nhu đây là bài Kinh vẫn thật có phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó bực nhập thiền cũng vui thích mà sự vui thích, ua mến trong 
thiền ấy cũng có thiền làm cảnh chớ gì! 

Dứt nhập thiền thích thành cảnh ngữ 


PHI CẢNH ÁI NGỮ (ASATARAGA KATHA) 

1531 . 

* Tự ngôn: Cách vui mừng trong sự vật không ua thích vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh thành nguời rất ua thích trong khổ vẫn có, cũng có thứ ua 
thích hy vọng tìm tòi kiếm khổ, chui vùi trong khổ sống còn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh thành bực nguời rất vui thích trong lạc, vẫn cũng có thứ 
ua hy vọng tìm kiếm tầm lạc, trầm miếng sống còn theo lạc phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà tất cả chúng sanh thành nguời rất ua thích lạc cũng có thứ ua hy 
vọng tìm kiếm tầm lạc, trầm miếng đình trụ trong lạc thời không nên nói cách vui 
thích trong sự vật không đáng ua mến vẫn có nhu đây. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


351 


1532. 

* Tự ngôn: Cách vui thích trong sự vật không ưa thích vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ái tùy miên nương trong khổ thọ, Phẫn tùy miên nương trong lạc thọ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ái tùy miên ngủ ngầm trong lạc thọ, Phẫn tùy miên ngủ ngầm trong khổ thọ 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Ái tùy miên ngủ ngầm trong lạc thọ, Phẫn tùy miên ngủ ngầm trong 
khổ thọ thời không nên nói cách vui thích trong sự vật không ưa vẫn có như đây. 

1533. 

* Phản ngữ: Chớ nên nói sự ưa thích trong sự vật không vừa lòng vẫn có phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Người đó gặp sự vui thích hoặc sự buồn 
bã thế này rồi thọ hưởng cách nào một cách, hoặc khổ hoặc lạc, hoặc phi khổ phi lạc, 
họ hớn hở dồi dào trầm miếng đình trụ theo thọ ấy”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó cách ưa thích trong sự vật không vừa lòng cũng vẫn có chớ gì. 

Dứt Phi cảnh ái ngữ 


PHÁP ÁI VÔ KÝ NGỮ (DHAMMATAMHA ABYAKATATIKATHA) 

1534. 

* Tự ngôn: Pháp ái là vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành vô ký quả, thành vô ký tố, thành sắc, thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ 
... thành Xúc xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1535. 

* Tự ngôn: Pháp ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Pháp ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thinh ái ... Khí ái, Vị ái ... Xúc ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1536. 

* Tự ngôn: sắc ái là bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp ái là bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thinh ái... Xúc ái thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp ái thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1537. 

* Tự ngôn: Pháp ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ái mà Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng là bất thiện phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu Ái mà Đức Thế Tôn Ngài có phán là bất thiện thời không nên nói pháp 
Ái là vô ký. 

1538. 

* Tự ngôn: Pháp ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



352 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Sự Tham, Đức Thế Tôn Ngài có phán là bất thiện và Pháp ái cũng là sự 
tham phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sự tham, Đức Thế Tôn Ngài có phán là bất thiện và pháp Ái cũng là 
sự tham thời không nên nói pháp Ái là vô ký. 

1539 . 

* Tự ngôn: Tham tức là pháp Ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tham tức là sắc ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Tham tức là pháp Ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tham tức là Thinh ái ... tức là Xúc ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1540 . 

* Tự ngôn: Tham là sắc ái thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tham tức là pháp Ái thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Tham tức là Thinh ái ... tức là Xúc ái thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tham tức là pháp Ái thành pháp bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1541 . 

* Tự ngôn: Pháp ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Ái nào làm sự sanh nữa hành động cùng 
với sự vọng dục với mãnh lực sự phơi phới, rất phơi phới trong cảnh ấy. Ái như trình 
bày đây tức là Dục ái, Hữu ái, Ly hữu ái”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói pháp Ái là vô ký. 

1542 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng pháp Ái là vô ký phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nó thành Ái trong pháp phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà nó thành Ái trong pháp, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng pháp 
Ái là vô ký. 

Dứt Pháp ái vô ký ngữ 


PHÁP ÁI PHI KHỒ TẬP NGỮ (DHAMMATANHA NA DUKKHASAMUDAYOTI 

KATHA) 

1543 . 

* Tự ngôn: Pháp ái không thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc ái không thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Pháp ái không thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thinh ái ... Khí ái ... Vị ái ... Xúc ái thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1544 . 

* Tự ngôn: sắc ái thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp ái thành Khô Tập phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


353 


* Tự ngôn: Thinh ái ... Khí ái ... Vị ái ... Xúc ái thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp ái thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Pháp ái không thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ái, Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Thành Khổ Tập” phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Ái, Đức Thế Tôn Ngài có nói: “là Khổ Tập” thời không nên nói 
pháp Ái không thành Khổ Tập. 

1545 . 

* Tự ngôn: Pháp ái không thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự tham, Đức Thế Tôn Ngài có nói là Khổ Tập và pháp Ái cũng là sự tham 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sự tham, Đức Thế Tôn Ngài có nói là Khổ Tập và pháp Ái cũng là 
tham thời không nên nói pháp Ái không thành Khổ Tập. 

1546 . 

* Tự ngôn: Tham tức là pháp Ái không thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tham tức là sắc ái không thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tham tức là pháp Ái không thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tham tức là Thinh ái, tức là Khí ái ... tức là Vị ái ... tức là Xúc ái không 
thành Khô Tập phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1547 . 

* Tự ngôn: Tham tức là sắc ái thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tham tức là pháp Ái thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Tham tức là Thinh ái ... tức là Xúc ái thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tham tức là pháp Ái thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1548 . 

* Tự ngôn: Pháp ái không thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Ái nào làm cho sanh nữa hành vi với sự 
vọng dục, với mãnh lực hớn hở, rất hớn hở trong cảnh đó. Ái như nói đây tức là Dục 
ái, hữu Ái, Ly hữu Ái”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Nếu thế đó thòi không nên nói pháp Ái không thành Khổ Tập như đây. 

1549 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng pháp Ái không thành Khổ Tập phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nó thành Ái trong pháp phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà nó thành Ái trong pháp thời không nên nói pháp Ái không thành 
Khổ Tập như đây. 

Dứt Pháp ái phi khô tập ngữ 
Dứt Phàm thứ mười ba 



354 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


PHẨM MƯỜI BỐN 

THIỆN, BẤT THIỆN LIÊN KÉT NGỮ 
(KUSALÃKUSALAPA ỊISANDAHANA KA THẪ) 

1550 . 

* Tự ngôn: Thiện căn nối theo Bất thiện căn đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cố tâm khi nào phát sanh của bất thiện, sự nhớ tưởng ... 
chính sự cố tâm ấy để đặng phát sanh của thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Căn Thiện nối theo căn Bất thiện đặng nhưng không nên nói sự nhó tưởng 
... sự cố tâm chi để đặng phát sanh của bất thiện, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm, chính cái 
đó để đặng sự phát sanh của thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thiện phát sanh cho người không nhớ tưởng ... không cố tâm phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thiện phát sanh cho người đang nhớ tưởng ... Người đang cố tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Thiện phát sanh cho những người đang nhó tưởng đang cố tâm thời 
không nên nói căn Thiện nối theo căn Bất thiện. 

1551 . 

* Tự ngôn: Căn Thiện nối theo căn Bất thiện đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bất thiện vẫn sanh ra cho người tác ý không khéo phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thiện sanh ra với người tác ý không khéo (ayoniso manasikãra) phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thiện sanh ra cho người tác ý khéo ịyoniso manasỉkãra) phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà thiện sanh ra cho người tác ý khéo thời không nên nói căn Thiện 
nối theo căn Bất thiện đặng như đây. 

1552 . 

* Tự ngôn: Căn Thiện vẫn nối theo căn Bất thiện đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ly dục tưởng (Nekkhammasannã) sanh đặng theo thứ lớp của dục tưởng 
(kãmasannã), phi Sân độc tưởng phát sanh theo thứ lớp của Sân độc tưởng, bất hại 
tưởng phát sanh theo thứ lớp của độc hại tưởng, Từ phát sanh theo thứ lớp của Sân 
độc, Bi phát sanh theo thứ lớp của độc hại, Tùy hỷ phát sanh theo thứ lớp của ganh tỵ, 
Xả phát sanh theo thứ lớp của phẫn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1553 . 

* Tự ngôn: Căn Bất thiện nối tiếp căn Thiện đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cố tâm nào để làm cho sanh của thiện sự nhớ tưởng ... sự 
cố tâm ấy hầu để sanh ra cho căn Bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


355 


* Tự ngôn: Căn Bất thiện nối căn Thiện đặng nhưng không nên nói sự nhớ tưởng ... sự 
cố tâm nào có thể phát sanh của thiện thì sự nhớ tưởng ... sự cố tâm ấy để đặng phát 
sanh của bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Căn Bất thiện sanh ra cho người không nhớ tưởng ... người không cố ý phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bất thiện phát sanh cho người đang nhớ tưởng ... người đang cố ý phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bất thiện sanh ra cho người đang nhó tưởng ... người đang cố ý thời 
không nên nói căn Bất thiện tiếp nối căn Thiện đặng. 

1554 . 

* Tự ngôn: Căn Bất thiện tiếp nối căn Thiện đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thiện sanh ra cho người tác ý khéo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bất thiện sanh ra cho người tác ý khéo phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bất thiện sanh ra cho người tác ý không khéo phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bất thiện sanh ra cho người tác ý không khéo thời không nên nói 
căn Bất thiện vẫn tiếp nối căn Thiện đặng như đây. 

1555 . 

* Tự ngôn: Căn Bất thiện tiếp nối căn Thiện đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dục tưởng sanh ra đặng theo thứ lóp của ly dục tưởng, Sân độc tưởng sanh 
ra đặng theo thứ lóp của vô Sân độc tưởng, độc hại tưởng sanh ra đặng theo thứ lóp 
của bất hại tưởng, Sân độc phát sanh đặng theo thứ lóp của Từ, độc hại phát sanh đặng 
theo thứ lóp của Bi, ganh tỵ phát sanh đặng theo thứ lóp của Tùy hỷ, phẫn phát sanh 
đặng theo thứ lóp của Xả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1556 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói căn Thiện nối tiếp căn Bất thiện đặng, căn Bất thiện nối tiếp 
căn Thiện đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Tâm vọng dục ngay vật chất đó cũng phải vọng dục ngay trong vật chất ấy. 
Phai lãng vọng dục ngay trong vật nào cũng vọng dục ngay trong vật ấy phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà tâm vọng dục ngay trong vật nào cũng dời đổi vọng dục ngay trong 
vật ấy; dời đổi vọng dục ngay trong vật nào thời vọng dục ngay trong vật ấy. Chính do 
nhân đó, Ngài mới nói rằng căn Thiện nối tiếp căn Bất thiện đặng, căn Bất thiện nối 
tiếp căn Thiện đặng. 


Dứt Thiện, bất thiện liên kết ngữ 



356 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


LỤC NHẬP SANH NGỮ (SALAYATANUPPATTIKATHA) 

1557 . 

* Tự ngôn: Lục nhập sanh trong thai mẹ không trước không sau phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có thân thể lớn nhỏ đều đủ, có quyền mà không đều đồng vào 
trong thai mẹ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1558 . 

* Tự ngôn: Nhãn nhập phát sanh đồng với cái tâm tìm kiếm tái tục phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tay, chân, đầu, lồ tai, lồ mũi, miệng, răng cũng sanh ra đồng đều với cái 
tâm tìm kiếm tái tục phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhĩ nhập ... Tỷ nhập ... Thiệt nhập sanh ra đồng với cái tâm tìm kiếm tái tục 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tay, chân, đầu, lồ tai, lồ mũi, miệng, răng cũng lập thành đồng với cái tâm 
tìm kiếm tái tục phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1559 . 

* Phản ngữ: Nhãn nhập phát sanh cho chúng sanh những người ở trong thai mẹ nơi phía 
sau phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Chúng sanh người ở trong thai mẹ tạo nghiệp để đặng nhãn trong bụng mẹ 
phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Nhĩ nhập ... Tỷ nhập ... Thiệt nhập sanh cho chúng sanh người ở trong thai 
mẹ nơi phía sau phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Chúng sanh người ở trong thai mẹ đó tạo nghiệp để đặng lưỡi trong thai mẹ 
phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Tóc, lông, móng, răng, xương sanh cho chúng sanh người ở trong bụng mẹ 
nơi phía sau phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Chúng sanh người ở trong bụng mẹ tạo nghiệp để đặng xương trong bụng 
mẹ phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

1560 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói tóc, lông, móng, răng, xương sanh cho chúng sanh người ở 
trong thai mẹ nơi phía sau phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Chúng sanh người sanh trong thai mẹ sơ 
khởi thành tinh trùng, từ nơi tinh trùng trên thành như bọt, từ nơi những bọt biến thành 
cục thịt nhỏ, từ nơi cục thịt nhỏ biến thành cục thịt lớn, từ nơi cục thịt lớn phát hiện ra 
ngũ chi cho đến tóc, lông và trong thời gian bà mẹ ăn vật chi như là cơm nước và đồ 
ăn với cơm thời con trẻ ở trong thai mẹ đó lớn lên do vật thực mẹ ăn như là cơm nước 
và đồ ăn với cơm của bà mẹ đứa trẻ ăn. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó tóc, lông, móng, răng, xương cũng sanh cho chúng sanh nương ở 
trong thai mẹ nơi phía sau chớ gì. 

Dứt Lục nhập sanh ngữ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


357 


VÔ GIÁN DUYÊN NGỮ (ANANTẢRAPA CCA YAKA THA) 

1561 . 

* Tự ngôn: Nhĩ thức sanh ra đặng trong thứ lớp của Nhãn thức phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cố ý cái chi để đặng sanh ra của Nhãn thức, sự nhớ 
tưởng ... sự cố ý ấy để đặng phát sanh ra Nhĩ thức phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bởi Nhĩ thức sanh ra đặng trong thứ lóp của Nhãn thức, thế đó mới không 
nên nói sự nhớ tưởng ... sự cố ý nào để đặng phát sanh ra Nhãn thức, sự nhớ tưởng ... 
sự cố ý để đặng phát sanh ra Nhĩ thức phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhĩ thức phát sanh cho người đang không nhớ tưởng ... Người không cố ý 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhĩ thức phát sanh cho người đang nhớ tưởng ... cho người đang cố ý phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Nhĩ thức vẫn sanh ra cho người đang nhớ tưởng ... Người đang cố ý 
thời không nên nói rằng Nhĩ thức sanh đặng trong thứ lớp của Nhãn thức. 

1562 . 

* Tự ngôn: Nhĩ thức sanh ra đặng trong thứ lóp của Nhãn thức phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn thức vẫn sanh cho người tác ý với ấn chứng là sắc phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhĩ thức sanh cho người tác ý với ấn chứng là sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1563 . 

* Tự ngôn: Nhãn thức chỉ có sắc làm cảnh, không có thứ khác làm cảnh phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhĩ thức chỉ có sắc làm cảnh, không có thứ khác làm cảnh phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhãn thức phát sanh do nưong nhãn và sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhĩ thức sanh ra do nưong nhãn và sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhĩ thức sanh ra do nưong nhãn và sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nói rằng Nhĩ thức sanh ra do nưong nhãn và sắc. Như đây là bài Kinh vẫn 
thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

* Tự ngôn: Nói rằng Nhãn thức sanh ra do nưong nhãn và sắc. Như đây là bài Kinh vẫn 
thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà nói rằng Nhãn thức sanh ra do nưong nhãn và sắc, như đây là bài 
Kinh vẫn thật có thời không nên nói rằng Nhĩ thức sanh ra do nưong nhãn và sắc. 

* Tự ngôn: Nhĩ thức sanh đặng trong thứ lóp của Nhãn thức phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn thức cái đó, Nhĩ thức cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1564 . 

* Tự ngôn: Thiệt thức sanh ra đặng trong thứ lóp của Nhĩ thức ... Thiệt thức sanh ra 
đặng trong thứ lóp của Tỷ thức ... 



358 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1565 . 

* Tự ngôn: Thân thức sanh ra đặng trong thứ lớp của Thiệt thức phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cố ý cái nào để đặng sanh ra của Thiệt thức, sự nhớ 
tưởng ... sự cố ý đó để đặng phát sanh cho Thân thức phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do Thân thức sanh ra đặng trong thứ lóp của Thiệt thức thế đó mới không 
nên nói sự nhớ tưởng ... sự cố ý cái nào để đặng sanh ra của Thiệt thức, sự nhó tưởng 
... sự cố ý đó để đặng sanh ra của Thân thức phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân thức sanh ra cho người khi không nhớ tưởng ... người khi không cố ý 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thân thức vẫn phát sanh cho người đang nhớ tưởng ... người đang cố ý phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Thân thức vẫn phát sanh cho người bực đang nhớ tưởng ... bực 
đang cố ý thời không nên nói Thân thức sanh ra đặng trong thứ lóp của Thiệt thức. 

1566 . 

* Tự ngôn: Thân thức sanh ra đặng trong thứ lóp của Thiệt thức phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thiệt thức vẫn sanh ra cho bực người tác ý với ấn chứng là vị phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân thức sanh ra do bực người tác ý với ấn chứng là vị phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thiệt thức chỉ có vị làm cảnh, còn thứ khác làm cảnh không đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân thức chỉ có vị làm cảnh, không có thứ khác làm cảnh phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thiệt thức sanh ra đặng do nhờ miếng ăn và vị phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Thân thức sanh ra đặng do nưong miếng ăn và vị phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thân thức sanh ra đặng do nưong đồ ăn và vị phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Nói rằng Thân thức sanh ra đặng do nưong đồ ăn và vị. Như đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

* Tự ngôn: Nói rằng Thiệt thức sanh ra đặng do nưong đồ ăn và vị. Như đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà nói rằng: “Thiệt thức sanh ra do nưong đồ ăn và vị, như đây là bài 
Kinh vẫn thật có thời không nên nói Thân thức sanh ra do nưong vật ăn và vị. 

* Tự ngôn: Thân thức sanh ra đặng trong thứ lóp của Thiệt thức phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thiệt thức cái đó, Thân thức cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1567 . 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng Ngũ thức sanh ra trong thứ lóp cùng nhau với nhau phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


359 


* Phản ngữ: Cũng có người múa hát đờn ca, thấy sắc luôn, nghe tiếng luôn, hửi hơi luôn, 
nếm vị luôn, đụng chạm xúc luôn vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà có người múa hát, nổi nhạc thấy sắc luôn, nghe tiếng luôn, hửi hơi 
luôn, nếm vị luôn, đụng chạm xúc luôn vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng 
Ngũ thức sanh ra trong thứ lớp cùng nhau vậy. 

Dứt Vô Giản duyên ngữ 


THÁNH SẮC NGỮ (ARIYARUPA KATHA) 


1568 . 

* Tự ngôn: Thánh sắc nương sắc tử đại sung phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thánh sắc thành thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc tứ đại sung thành thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc tứ đại sung thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc Thánh thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc Thánh nương sắc Tứ đại sung phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc Thánh thành phi cảnh lậu (anãsava), thành phi cảnh triền 
(asannojaniya), thành phi cảnh phược ịanoganthanĩya), thành phi cảnh bộc 
(anoghanĩya), thành phi cảnh phối (ayoganĩya), thành phi cảnh cái (anĩvaranĩya), 
thành phi cảnh khinh thị (aparãmattha), thành phi cảnh thủ (anupãdãniya), thành phi 
cảnh phiền não (asahkilesika) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc tứ đại sung thành phi cảnh lậu ... thành phi cảnh phiền não phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc tứ đại sung thành cảnh lậu, thành cảnh triền ... thành cảnh phiền não 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc Thánh thành cảnh lậu, thành cảnh triền ... thành cảnh phiền não phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1569 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói sắc Thánh nương sắc Tứ đại sung phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, sắc mồi thứ nào như 
là sắc Tứ đại sung và sắc mà nương Tứ đại sung”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó sắc Thánh cũng nương sắc Tứ đại sung chớ gì. 

Dứt sẳc Thánh ngữ 



360 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


BẤT ĐỒNG TÙY MIÊN NGỮ (ANNO ANUSAYOTIKATHA) 

1570 . 

* Tự ngôn: Dục ái tùy miên là một thứ, Dục ái già cái (Kamaragapariyutthana) cũng là 
một thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dục ái là một thứ, Dục ái già cái cũng là một thứ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Dục ái cái đó, Dục ái già cái cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Dục ái tùy miên cái đó, Dục ái già cái cũng cái đó vậy phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1571 . 

* Tự ngôn: Phẫn tùy miên là một thứ, Phẫn già cái cũng là một thứ phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phẫn là một thứ, Phẫn già cái cũng là một thứ phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Phẫn là cái đó, Phẫn già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Phẫn tùy miên là cái đó, Phẫn già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1572 . 

* Tự ngôn: Ngã mạn tùy miên là một thứ, Ngã mạn già cái cũng là một thứ phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngã mạn là một thứ, Ngã mạn già cái cũng là một thứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ngã mạn là cái đó, Ngã mạn già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngã mạn tùy miên là cái đó, Ngã mạn già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1573 . 

* Tự ngôn: Tà kiến tùy miên là một thứ, Tà kiến già cái cũng là một thứ phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tà kiến là một thứ, Tà kiến già cái cũng là một thứ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tà kiến là cái đó, Tà kiến già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tà kiến tùy miên là cái đó, Tà kiến già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1574 . 

* Tự ngôn: Hoài nghi tùy miên là một thứ, Hoài nghi già cái cũng là một thứ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hoài nghi là một thứ, Hoài nghi già cái cũng là một thứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hoài nghi là cái đó, Hoài nghi già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


361 


* Tự ngôn: Hoài nghi tùy miên là cái đó, Hoài nghi già cái cũng là cái đó vậy phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1575 . 

* Tự ngôn: Hữu ái tùy miên là một thứ, hữu Ái già cái cũng là một thứ phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: hữu Ái là một thứ, hữu Ái già cái cũng là một thứ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: hữu Ái là cái đó, hữu Ái già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hữu ái tùy miên là cái đó, hữu Ái già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1576 . 

* Tự ngôn: Vô minh tùy miên là một thứ, Vô minh già cái cũng là một thứ phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô minh là một thứ, Vô minh già cái cũng là một thứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô minh là cái đó, Vô minh già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô minh tùy miên là cái đó, Vô minh già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1577 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói tùy miên là một thứ, già cái cũng là một thứ phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Phàm phu trong khi tâm thành thiện hoặc vô ký đang hành động có thể nói 
rằng nguời ấy có tùy miên phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Có thể nói nguời ấy có tâm do già cái trùm che phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó tùy miên cũng một thứ, già cái cũng là một thứ chớ gì. 

* Tự ngôn: Phàm phu trong khi tâm thành thiện hoặc vô ký đang hành vi có thể nói rằng 
nguời ấy có ái phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nên nói có tâm mà già cái trùm che phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Neu thế đó ái cũng một thứ, già cái cũng một thứ chớ gì. 

Dứt Bất đồng tùy miên ngữ 



362 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


GIÀ CÁI BẤT TƯƠNG ƯNG TÂM NGƯ ( PARIYUTTHANA 
CITTA VIPPA YUTTANTIKA THA) 


1578 . 

* Tự ngôn: già cái (Pariyutịhãna) bất tương ưng tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc, thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ ... thành Xúc xứ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: già cái bất tương ưng tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tâm có Ái, tâm có Sân, tâm có Si ... Tâm thành bất thiện, tâm phiền toái 
không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tâm hữu Ái, tâm hữu Sân, tâm hữu Si ... Tâm thành bất thiện, tâm phiền 
toái vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà tâm có Ái, tâm có Sân, tâm có Si ... Tâm thành bất thiện, tâm phiền 
toái vẫn có thời không nên nói già cái bất tương ưng tâm như đây. 

Dứt già cái bất tương ưng tâm ngữ 


LIÊN QUAN LUÂN HỒI NGỮ (PARIYAPANNA KATHA) 

1579 . 

* Tự ngôn: sắc ái vẫn ngủ ngầm trong sắc giới, liên quan trong sắc giới phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc ái thành pháp tìm tòi tài sản, thành pháp tìm tòi đi sanh, thành pháp cơ 
quan trụ lạc trong hiện đời (dựthadhamma) đồng đáo, sanh chung, điều hòa, tương 
ưng, đồng sanh, đồng diệt, đồng cảnh, đồng căn với tâm, tìm tòi tài sản với tâm, tìm tòi 
đi sanh với tâm, thành cơ quan trụ lạc kiến pháp (dựthadhamma) phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Dục ái không thành pháp tìm tòi tài sản, không thành pháp tìm tòi đi sanh, 
không thành pháp cơ quan trụ lạc trong hiện đời, sẽ đồng đáo, sanh chung, điều hòa, 
tương ưng, đồng sanh, đồng diệt, đồng vật, đồng cảnh với cái tâm phi tìm tòi tài sản, 
với cái tâm phi tìm tòi đi sanh, với cái tâm phi cơ quan trụ lạc trong hiện đời phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Dục ái không thành pháp tìm tòi tài sản, không thành pháp tìm tòi 
đi sanh, không thành pháp cơ quan trụ lạc trong hiện đời ... sẽ đồng cảnh ... với tâm 
Phi cơ quan trụ lạc hiện đời thời không nên nói sắc ái vẫn ngủ ngầm trong sắc giới, 
liên quan trong sắc giới. 

1580 . 

* Tự ngôn: sắc ái ngủ ngầm trong sắc giới, liên quan trong sắc giới phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thinh ái ngủ ngầm trong Thinh giới, liên quan trong Thinh giới phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc ái ngủ ngầm trong sắc giới, liên quan trong sắc giới phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khí ái... Vị ái ... Xúc ái ngủ ngầm trong Xúc giới, hên quan trong Xúc giới 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1581 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


363 


* Tự ngôn: Thinh ái ngủ ngầm trong Thinh giới, nhưng không nên nói liên quan trong 
Thinh giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc ái ngủ ngầm trong sắc giới, nhưng không nên nói liên quan trong sắc 
giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khí ái... Vị ái... Xúc ái ngủ ngầm trong Xúc giới, nhưng không nên nói liên 
quan trong Xúc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc ái ngủ ngầm trong sắc giới, nhưng không nên nói liên quan trong sắc 
giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1582 . 

* Tự ngôn: Vô sắc ái ngủ ngầm trong Vô sắc giới, liên quan trong Vô sắc giới phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô sắc ái thành pháp tìm tòi tài sản, thành pháp tìm tòi đi sanh, thành pháp 
co quan trụ lạc hiện đời, đồng đáo, sanh chung, điều hòa, tương ưng, đồng sanh, đồng 
diệt, đồng vật, đồng cảnh với cái tâm tim tòi tài sản, với cái tâm tim tòi đi sanh, với cái 
tâm thành cơ quan trụ lạc trong hiện thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Vô sắc ái sẽ thành pháp tìm tòi tài sản, sẽ thành pháp tìm tòi đi sanh, sẽ 
thành pháp cơ quan trụ lạc trong hiện đời... sẽ đồng cảnh ... với tâm thành cơ quan trụ 
lạc hiện đời cũng chẳng phải đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sắc ái không thành pháp tim tòi tài sản, không thành pháp tìm tòi đi 
sanh ... phi đồng cảnh ... chẳng phải với tâm thành cơ quan trụ pháp lạc trong hiện đời 
thời không nên nói Vô sắc ái ngủ ngầm trong Vô sắc giới, liên quan trong Vô sắc giới. 

1583 . 

* Tự ngôn: Vô sắc ái ngủ ngầm trong Vô sắc giới, liên quan trong Vô sắc giới phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thinh ái ngủ ngầm trong Thinh giới, liên quan trong Thinh giới phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô sắc ái ngủ ngầm trong Vô sắc giới, liên quan trong Vô sắc giới phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khí ái... Vị ái ... Xúc ái ngủ ngầm trong Xúc giới, liên quan trong Xúc giới 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1584 . 

* Tự ngôn: Thinh ái ngủ ngầm trong Thinh giới, nhưng không nên nói liên quan trong 
Thinh giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô sắc ái ngủ ngầm trong Vô sắc giới nhưng không nên nói liên quan trong 
Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khí ái... Vị ái ... Xúc ái ngủ ngầm trong Xúc giới nhưng không nên nói liên 
quan trong Xúc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô sắc ái ngủ ngầm trong Vô sắc giới nhưng không nên nói liên quan trong 
Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1585 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng sắc ái ngủ ngầm trong sắc giới, liên quan trong sắc giới; 
Vô sắc ái ngủ ngầm trong Vô sắc giới liên quan trong Vô sắc giới phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Dục ái ngủ ngầm trong Dục giới, liên quan trong Dục giới phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 



364 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: Neu mà Dục ái ngủ ngầm trong Dục giới, liên quan trong Dục giới, chính 
do nhân đó, Ngài mới nói rằng sắc ái ngủ ngầm trong sắc giới, liên quan trong sắc 
giới; Vô sắc ái ngủ ngầm trong Vô sắc giới liên quan trong Vô sắc giới. 

Dứt Liên quan luân hồi ngữ 


VÔ KÝ NGỮ (ABYẦKATA KATHA) 

1586 . 

* Tự ngôn: Tà kiến là vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành vô ký, thành vô ký tố, thành sắc, thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ ... 
thành Xúc xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tà kiến là vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc mà tưong ưng với Tà kiến thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tà kiến thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ ... Tưởng ... Tư ... Tâm mà tưong ưng với Tà kiến thành vô ký phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1587 . 

* Tự ngôn: Xúc mà tưong ưng với Tà kiến thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Tà kiến thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ ... Tưởng, Tư, Tâm mà tưong ưng với Tà kiến thành bất thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tà kiến thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1588 . 

* Tự ngôn: Tà kiến thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tà kiến không có quả, không có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tà kiến có quả, có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Tà kiến có quả, có dị thục quả thời không nên nói Tà kiến là vô ký. 

1589 . 

* Tự ngôn: Tà kiến là vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả lồi, Đức Thế Tôn Ngài phán là có Tà kiến thành thứ rất hon hết phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà tất cả lỗi, Đức Thế Tôn Ngài nói có Tà kiến rất hon hết, thời không 
nên nói Tà kiến là vô ký. 

1590 . 

* Tự ngôn: Tà kiến là vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Vaccha, chính Tà kiến là bất thiện, 
Chánh kiến là thiện”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thòi không nên nói Tà kiến là vô ký. 

1591 . 

* Tự ngôn: Tà kiến là vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


365 


* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Punna, ta nói thú hướng (gati) của 
bực người thành Tà kiến chỉ một thứ nào trong hai thứ là địa ngục hoặc bàng sanh”. 
Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói Tà kiến là vô ký như đây. 

1592 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói Tà kiến là vô ký phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Vaccha, nói rằng đời này bên đây, ta 
không đặng dự ngôn, nói rằng đời này tiêu mất đây ta cũng không đặng dự ngôn, nói 
rằng đòi này có chồ tột nói rằng đời này không có chỗ tột, nói rằng linh hồn cái đó 
khác mạng sống cũng cái đó, nói rằng linh hồn khác mạng sống khác, nói rằng chúng 
sanh sau khi chết vẫn còn, nói rằng chúng sanh sau khi chết không còn, nói rằng chúng 
sanh sau khi chết còn cũng có, không còn cũng có, nói rằng chúng sanh sau khi chết 
còn cũng không phải, không còn cũng không phải, như đây Ta cũng không đặng dự 
ngôn”. Thế này là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó Tà kiến cũng là vô ký chớ gì. 

1593 . 

* Tự ngôn: Tà kiến là vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, hoặc thân nghiệp nào 
mà thành Tà kiến nguyện vọng cho đầy đủ theo Tà kiến ... hoặc khẩu nghiệp nào ... 
hoặc ý nghiệp nào ... mà người Tà kiến nguyện vọng cho đầy đủ theo Tà kiến, hoặc Tư 
(cetanã) nào, hoặc hy vọng nào, hoặc sự quyết tâm nào, hoặc những hành (Sahkhãra) 
nào của người Tà kiến, tất cả những pháp ấy vẫn hành vi đều để quả mà không đáng 
mong mỏi, không đáng ưa, không đáng thích ý, hầu để đồ mà không thành liên quan 
lợi ích để đặng khổ”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thòi không nên nói Tà kiến là vô ký chớ gì. 

Dứt Vô kỷ ngữ 


BẤT LIÊN QUAN LUÂN HỒI NGỮ (APARIYAPANNA KATHA) 

1594 . 

* Tự ngôn: Tà kiến thành bất liên quan luân hồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành đạo, thành quả, thành Níp-bàn, thành đạo Dự Lưu, thành quả Dự 
Lưu, thành đạo Nhứt Lai, thành quả Nhứt Lai, thành đạo Bất Lai, thành quả Bất Lai, 
thành đạo La Hán, thành quả La Hán, thành Niệm xứ, thành Chánh cần, thành Như ý 
túc, thành Quyền, thành Lực, thành Giác chi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1595 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói Tà kiến là bất liên quan luân hồi phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Phàm phu có thể nói rằng người xa lìa vọng dục trong tất cả dục phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nên nói rằng người xa lìa Tà kiến phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế 
đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó Tà kiến thành bất liên quan luân hồi chớ gì. 

Dứt Bất liên quan luân hồi ngữ 
Het Phàm mười bốn 



366 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


PHẨM MƯỜI LĂM 


DUYÊN KHỞI NGỮ (PACCAYA KATHA) 

1596 . 

* Tự ngôn: Sự thành duyên (paccaya) Ngài sắp hạn chế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thẩm (vimansã) thành nhân và thành trưởng luôn phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà thẩm thành nhân (hetu) và thành trưởng (adhipati) luôn, chính do 
nhân đó, Ngài mới nói rằng thành duyên bằng Nhân duyên (Hetupaccaya) và thành 
duyên bằng Trưởng duyên ịadhipatipaccaya). 

1597 . 

* Tự ngôn: Dục trưởng thành trưởng của pháp đồng sanh (sahạịãtadhamma) phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Dục trưởng (chandãdhipati) thành trưởng nơi pháp đồng sanh, 
chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng thành duyên bằng Trưởng duyên và thành duyên 
bằng Đồng Sanh duyên. 

1598 . 

* Tự ngôn: cần trưởng (Viriyadhipati) thành trưởng nơi pháp đồng sanh phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà cần trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh, chính do nhân đó, 
Ngài mới nói rằng thành duyên bằng Trưởng duyên và thành duyên bằng Đồng Sanh 
duyên. 

* Tự ngôn: cần trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành quyền luôn phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà cần trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành quyền luôn, 
chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng thành duyên bằng Trưởng duyên và thành duyên 
bằng Quyền duyên. 

1599 . 

* Tự ngôn: cần trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành chi của đạo luôn phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà cần trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành chi của đạo 
luôn, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng thành duyên bằng Trưởng duyên và thành 
duyên bằng Đạo duyên (Maggapaccaya). 

1600 . 

* Tự ngôn: Tâm trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Tâm trưởng (Cittãdhipati) thành trưởng nơi pháp đồng sanh, chính 
do nhân đó, Ngài mới nói rằng thành duyên bằng Trưởng duyên và thành duyên bằng 
Đồng Sanh duyên (Sahajãtapaccaya). 

1601 . 

* Tự ngôn: Tâm trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành thực (ãhãra) luôn 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


367 


* Tự ngôn: Neu mà Tâm trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành thực luôn, 
chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng thành duyên bằng Trưởng duyên và thành duyên 
bằng Thực duyên (Ẩhãrapaccaya). 

1602 . 

* Tự ngôn: Tâm trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành quyền luôn phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Tâm trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành quyền luôn, 
chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng thành duyên bằng Trưởng duyên 
(Adhipatipaccaya) và thành duyên bằng Quyền duyên (Indrĩyapaccaya). 

1603 . 

* Tự ngôn: Thẩm trưởng (Vỉmansãdhipati) thành trưởng nơi pháp đồng sanh phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Thẩm trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh, chính do nhân đó, 
Ngài mới nói rằng thành duyên bằng Trưởng duyên và thành duyên bằng Đồng Sanh 
duyên. 

1604 . 

* Tự ngôn: Thẩm trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành quyền luôn phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Thẩm trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành quyền 
luôn, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng thành duyên bằng Trưởng duyên và thành 
duyên bằng Quyền duyên. 

1605 . 

* Tự ngôn: Thẩm trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành chi của đạo luôn 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Thẩm trưởng làm Trưởng nơi pháp đồng sanh và thành chi của đạo 
luôn, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng thành duyên bằng Trưởng duyên và thành 
duyên bằng Đạo duyên. 

1606 . 

* Tự ngôn: Sát-na phản khán làm Pháp Thánh (ariyadhamma ) cho nặng, phát sanh ra và 
làm Pháp Thánh ấy cho thành cảnh luôn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sát-na phản khán (paccavekkhanã) làm Thánh Pháp (ariyadhamma) 
cho đặng phát sanh ra và làm Thánh Pháp đó cho thành cảnh luôn, chính do nhân đó, 
Ngài mới nói rằng (Thánh Pháp) thành duyên bằng Trưởng duyên và thành duyên 
bằng Cảnh duyên (ãrammanapaccaya). 

1607 . 

* Tự ngôn: Pháp thiện trước kia thành duyên bằng Vô Gián duyên (Anantarapaccaya) 
nơi pháp đồng sanh sau sau và thành cố hưởng (ãsevana) luôn đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà pháp thiện trước trước thành duyên bằng Vô Gián duyên của pháp 
thiện sau sau và thành cố hưởng luôn, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng thành 
duyên bằng Vô Gián duyên và thành duyên bằng cố Hưởng duyên (Ẫsevanapaccaya). 

1608 . 

* Tự ngôn: Pháp bất thiện trước trước thành duyên bằng Vô Gián duyên của pháp bất 
thiện sau sau và thành cố hưởng luôn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



368 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Neu mà pháp bất thiện trước trước thành duyên bằng Vô Gián duyên của 
pháp bất thiện sau sau và thành cố hưởng luôn, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng 
thành duyên bằng Vô Gián duyên và thành duyên bằng cố Hưởng duyên 5 . 

1609 . 

* Tự ngôn: Pháp vô ký tố (kirỉyã) sanh trước trước thành duyên bằng Vô Gián duyên 
cho pháp vô ký tố sanh sau sau mà thành cố hưởng luôn phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà pháp vô ký tố trước trước thành duyên bằng Vô Gián duyên của 
pháp vô ký tố sau sau và thành cố hưởng luôn, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng 
thành duyên bằng Vô Gián duyên và thành duyên bằng cố Hưởng duyên 
(Ẩsevanapaccaya). 

1610 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói sự thành duyên Ngài hạn chế phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thành duyên bằng Nhân duyên cũng đặng, thành duyên bằng Cảnh duyên 
cũng đặng, thành duyên bằng Vô Gián duyên cũng đặng, thành duyên bằng Liên Tiếp 
duyên cũng đặng phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì sự thành duyên Ngài cũng hạn chế chớ gì. 

Dứt Duyên khởi ngữ 


HỔ TƯƠNG DUYÊN NGỮ (ANNAMANNAPA CCA YAKA THA) 

1611 . 

* Tự ngôn: Hành sanh do Vô minh làm duyên trọn đó không nên nói hẳn do Hành làm 
duyên mới sanh ra Vô minh đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô minh sanh chung với Hành phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Vô minh sanh chung với Hành, chính do nhân đó, Ngài mới nói 

rằng tuy nhiên do Vô minh làm duyên mới sanh Hành đặng, tuy nhiên do Hành làm 
duyên mới sanh Vô minh đặng. 

1612 . 

* Tự ngôn: Thủ sanh do Ái làm duyên trọn đó không nên nói hẳn do Thủ làm duyên 
mới sanh Ái đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ái sanh đồng với Thủ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Ái sanh chung với Thủ, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng hẳn 
do Ái làm duyên mới sanh ra Thủ đặng, hẳn do Thủ làm duyên thời Ái sanh đặng. 

1613 . 

* Phản ngữ: Lời nói: “Này chư Phíc-khú, do Lão và Tử làm duyên mới sinh ra Sanh 

(jãti), do Sanh làm duyên mới có Hữu”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? 

Tự ngôn: Không có. 

* Phản ngữ: Neu thế đó Hành cũng sanh do Vô minh làm duyên trọn đó không nên nói 
hẳn bởi Hành làm duyên Vô minh mới sanh đặng; Thủ sanh do Ái làm duyên trọn đó 
không nên nói hẳn do Thủ làm duyên mới sanh ra Ái đặng. 


5 “Cố Hưởng duyên” sau này được Trưởng Lão Tịnh Sự điều chinh thành “Trùng Dụng duyên” 




Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


369 


1614 . 

* Tự ngôn: Lời nói: “Này chư Phíc-khú, do Thức làm duyên mới sanh ra Danh sắc, hẳn 
do Sanh sắc làm duyên thời mới sanh Thức đặng”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó Hành cũng sanh ra hẳn do Vô minh làm duyên,Vô minh cũng 
sanh ra hẳn do Hành làm duyên, Thủ cũng sanh ra hẳn do Ái làm duyên, Ái cũng sanh 
ra hẳn do Thủ làm duyên chớ gì. 

Dứt Hô tương duyên ngữ 


KỲ GIAN NGỮ (ADDHAKA THA) 


1615 . 

* Tự ngôn: Kỳ gian (Addhã) đã thành tựu thật tướng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Thọ ... thành Tưởng ... thành Hành ... thành Thức phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Kỳ gian quá khứ thật tướng thành tựu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Thọ ... thành Tưởng ... thành Hành ... thành Thức phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Kỳ gian (Addhã) vị lai thành tựu thật tướng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Thọ ... thành Tưởng ... thành Hành ... thành Thức phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Kỳ gian hiện tại là thành tựu thật tướng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Thọ ... thành Tưởng ... thành Hành ... thành Thức phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức nơi quá khứ thành Kỳ gian phần quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Kỳ gian phần quá khứ thành năm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức chồ thành vị lai thành Kỳ gian phần vị lai 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Kỳ gian phần vị lai thành năm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức nơi thành hiện tại là Kỳ gian phần hiện tại 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Kỳ gian phần hiện tại thành năm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Ngũ uẩn mà thành quá khứ là Kỳ gian phần quá khứ; Ngũ uẩn mà thành vị 
lai là Kỳ gian phần vị lai, Ngũ uẩn mà thành hiện tại là Kỳ gian phần hiện tại phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Kỳ gian thành mười lăm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



370 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Thập nhị xứ mà thành quá khứ là Kỳ gian phần quá khứ, Thập nhị xứ mà 
thành vị lai là Kỳ gian phần vị lai, Thập nhị xứ mà thành hiện tại là Kỳ gian phần hiện 
tại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Kỳ gian có ba muơi sáu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thập bát giới mà thành quá khứ là Kỳ gian phần quá khứ, Thập bát giới mà 
thành vị lai là Kỳ gian phần vị lai, Thập bát giới mà thành hiện tại là Kỳ gian phần 
hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Kỳ gian thành năm muơi bốn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Nhị thập nhị quyền mà thành quá khứ là Kỳ gian phần quá khứ, Nhị thập 
nhị quyền mà thành vị lai là Kỳ gian phần vị lai, Nhị thập nhị quyền mà thành hiện tại 
là Kỳ gian phần hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Kỳ gian (addhã) thành lục thập lục (66) phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

1616 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng: “Kỳ gian (addhã) là thật tuớng thành tựu phải 
chăng?” Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chu Phíc-khú, Ngữ Tông 
(kathãvatthu) có ba thứ. Ba thứ ra sao? Nguời nên thuật lời mở mối Kỳ gian phần quá 
khứ nhu vầy: “Kỳ gian mà đã luống qua thành rồi thế này” hoặc nhu đây nên tuờng 
thuật 1Ĩ1Ở mối Kỳ gian phần vị lai nhu vầy: “Kỳ gian phần vị lai sẽ là thế này” hoặc 
nhu đây nên tuờng thuật mở mối Kỳ gian phần hiện tại hiện nay nhu vầy: “Hiện tại 
vẫn là trong hiện nay thế này” hoặc nhu đây. Này chu Phíc-khú, Ngữ Tông 
(kathãvatthu) có ba thứ nhu thế vậy”. Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó Kỳ gian cũng là chân tuớng thành tựu chớ gì. 

Dứt Kỳ gian ngữ 


SÁT-NA KỲ GIAN ĐIỂM ĐIỂM NGỮ (KHANALA YAMUHUTTA KATHA) 

1617 . 

* Tự ngôn: Sát-na (khana) thành thật tuớng thành tựu, Kỳ gian ịlaya) là thật tuớng 
thành tựu, Điểm điểm (muhutta) là thật tuớng thành tựu phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Thọ ... thành Tuởng ... thành Hành ... thành Thức phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1618 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng Điểm điểm (muhutta) là thật tuớng thành tựu phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chu Phíc-khú, Ngữ Tông 
(Kathãvatthu) có 3 thứ. Ba thứ ra sao? Nguòi nên nói mở mối Kỳ gian (addhã) phần 
quá khứ nhu vầy “Kỳ gian mà đã qua đặng thành rồi thế này”, hoặc nhu đây nên nói 
mởi mối Kỳ gian phần vị lai như vầy: “Kỳ gian phần vị lai sẽ là thế này”, hoặc như 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


371 


đây nên tường thuật mở mối Kỳ gian hiện tại nơi bây giờ như vầy: “Hiện Tại vẫn có 
nơi bây giờ thế này”, hoặc như đây. Này chư Phíc-khú, Ngữ Tông ba thứ như thế này 
vậy. Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó Điểm điểm (chút xíu) cũng là thật tướng thành tựu chớ gì. 

Dứt Sát-na kỳ gian ddiếm điềm ngữ 


LẬU NGỮ (ASA VA KA THA) 


1619 . 

* Tự ngôn: Tứ lậu không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành đạo, thành quả, thành Níp-bàn, thành Sơ đạo, thành Sơ quả ... thành 
Giác chi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chớ nên nói Tứ lậu không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Những lậu ấy thành cảnh của lậu bằng những lậu nào thì những lậu ấy vẫn 
có một phần khác nửa phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Neu thứ đó thì Tứ lậu cũng không thành cảnh của lậu chớ gì. 

Dứt Lậu ngữ 


LÃO TỬ NGỮ (MRAMARANA KATHA) 


1620. 

* Tự ngôn: Lão tử của pháp siêu thế cũng thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Thành đạo, thành quả, thành Níp-bàn, thành Sơ đạo, thành Sơ quả ... thành 
Giác chi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Lão tử của Sơ đạo cũng thành Sơ đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Lão tử của Sơ đạo cũng thành Sơ đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Lão tử Sơ quả cũng thành Sơ quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Lão tử của đạo Nhứt Lai ... của quả Nhứt Lai... của đạo Bất Lai ... của quả 
Bất Lai ... của đạo La Hán cũng thành đạo La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Lão tử của đạo La Hán cũng thành đạo La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Lão tử của quả La Hán cũng thành quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Lão tử của Niệm xứ, của Chánh cần, của Như ý túc, của Quyền, của lực ... 
Lão tử của Giác chi cũng thành Giác chi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1621. 

* Phản ngữ: Chớ nên nói Lão tử của pháp siêu thế cũng thành siêu thế phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 



372 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: Thành hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó cũng thành siêu thế chớ gì. 

Dứt Lão tử ngữ 


TƯỞNG HƯỞNG NGỮ (SANNA VEDAYITA KATHA) 

1622 . 

* Tự ngôn: Tưởng hưởng nhập thiền Diệt thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Thành đạo, thành quả, thành Níp-bàn, thành Sơ đạo, thành Sơ quả ... thành 
Giác chi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng Tưởng hưởng (Sanhãvedayita) nhập thiền Diệt thành siêu thế 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thành hiệp thế phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó cũng thành siêu thế chớ gì. 

Dứt Tưởng hưởng ngữ 


TƯỞNG HƯỞNG NGỮ THỨ HAI (DUTIYASANNA VEDA YITAKA THA) 

1623 . 

* Tự ngôn: Tưởng hưởng nhập thiền Diệt thành hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Thọ ... thành Tưởng ... thành Hành ... thành Thức phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Dục giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1624 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói Tưởng hưởng nhập thiền Diệt thành hiệp thế phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó cũng là hiệp thế chớ gì. 

Dứt Tưởng hưởng ngữ thứ hai 


TƯỎNG HƯỞNG NGỮ THỨ BA (TATIYA SANNA VEDAYITA KATHA) 

1625 . 

* Tự ngôn: Bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng đáng chết phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Xúc mà sanh trong khi chết lần chót, Thọ mà sanh trong khi chết lần chót, 
Tưởng mà sanh trong khi chết lần chót, Tư mà sanh trong khi chết lần chót, Tâm mà 
sanh trong khi chết lần chót của bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


373 


* Tự ngôn: Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Tâm mà sanh trong khi chết lần chót của người nhập 
thiền Diệt thọ tưởng không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Tâm sanh trong khi chết lần chót của người 
nhập thiền Diệt thọ tưởng không có, thời không nên nói người nhập thiền Diệt thọ 
tưởng đáng chết như đây. 

1626 . 

* Tự ngôn: Bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng đáng chết phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Tâm của người nhập thiền Diệt thọ tưởng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Tâm của người nhập thiền Diệt thọ tưởng không có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người không có Xúc có cách đáng làm cho chết, bực người không có 
Thọ có cách làm cho chết ... bực người không có Tâm có cách làm cho chết phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người có Xúc có cách đáng làm cho chết ... bực người có Tâm có cách 
làm cho chết phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực người có Xúc có cách làm cho chết ... bực người có Tâm có 
cách làm cho chết thời không nên nói bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng đáng làm 
cho chết như đây. 

1627 . 

* Tự ngôn: Bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng đáng làm cho chết phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thuốc độc đáng vào rồi, gưom bén đáng vào rồi, lửa đáng vào rồi trong thân 
của người nhập thiền Diệt thọ tưởng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thuốc độc không thể vào, gưom bén không thể vào, lửa không thể vào trong 
thân thể của bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó, thuốc độc không thể vào, gươm đao không thể vào, lửa không 
thể vào trong thân thể của bực Diệt thọ tưởng thời không nên nói bực nhập thiền Diệt 
thọ tưởng có thể làm cho chết... 

1628 . 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền Diệt thọ tưởng có thể làm cho chết phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thuốc độc có thể đem vào, gươm đao có thể đem vào, lửa có thể đem vào 
trong thân của bực nhập thiền Diệt thọ tưởng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Không đặng nhập Diệt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng không thể làm cho chết phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Dĩ nhiên là thành nhân thông dụng là bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng 
không thể làm cho chết vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không có. 

* Phản ngữ: Neu nói dĩ nhiên vẫn thành nhân thông dụng rằng bực người nhập thiền 
Diệt thọ tưởng không thể làm cho chết không có thời không nên nói bực nhập thiền 
Diệt thọ tưởng không thể làm cho chết... 



374 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1629 . 

* Tự ngôn: Bực người đầy đủ với Nhãn thức không thể làm cho chết phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dĩ nhiên mà thành nhân thông dụng rằng bực đầy đủ với Nhãn thức không 
thể làm cho chết vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

* Tự ngôn: Nói rằng dĩ nhiên mà thành nhân thông dụng như vầy: “Bực đầy đủ với 
Nhãn thức không thể làm cho chết không có, thời không nên nói người đầy đủ Nhãn 
thức không thể làm cho chết”. 

Dứt Tưởng hưởng ngữ thứ ba 


VÔ TƯỞNG Hĩ l NGỮ (ASANNASATTUPIKA KATHA) 

1630 . 

* Tự ngôn: Nhập thiền Diệt thọ tưởng là nhân cho vào đến Vô tưởng hữu phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Căn Thiện tức là Vô tham, căn Thiện tức là Vô sân, căn Thiện tức là Vô si, 
Tín, Cần, Niệm, Định, Tuệ của bực nhập thiền Diệt thọ tưởng vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Căn Thiện tức là căn Vô tham, căn Thiện tức là Vô sân ... Tuệ bực người 
nhập thiền không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà căn Thiện tức là Vô tham, căn Thiện tức là Vô sân, căn Thiện tức là 
Vô si, Tín, Cần, Niệm, Định, Tuệ của bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng không có 
thời không nên nói nhập thiền Diệt thọ tưởng là nhân làm cho đến Vô tưởng hữu. 

1631 . 

* Tự ngôn: nhập thiền Diệt thọ tưởng là nhân cho vào đến Vô tưởng hữu phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Tâm của bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Tâm của bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng không 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người không có Xúc cũng có cách tiến hóa đạo đặng ... bực người 
không có Tâm cũng có cách tiến hóa đạo đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người có Xúc có cách tiến hóa đạo đặng ... bực người có Tâm có cách 
tiến hóa đạo đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực người có Xúc có cách tiến hóa đạo đặng ... bực người có Tâm 
có cách tiến hóa đạo đặng thời không nên nói nhập thiền Diệt thọ tưởng là nhân làm 
cho đến Vô tưởng hữu. 

1632 . 

* Tự ngôn: nhập thiền Diệt thọ tưởng là nhân cho đến Vô tưởng hữu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Mồi một người nào nhập thiền Diệt thọ tưởng tất cả những người ấy thành 
người vào đến Vô tưởng hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


375 


1633 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói nhập thiền Diệt thọ tưởng là nhân làm cho đến Vô tưởng hữu 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Dù trong lúc nhập Diệt này, bực nhập cũng không có Tưởng dĩ nhiên người 
vào đến Vô tưởng hữu ấy cũng không có Tưởng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Dù rằng trong lúc nhập thiền Diệt này người vào cũng không có Tưởng, dĩ 
nhiên bực vào đến Vô tưởng hữu đó cũng không có Tưởng, chính do nhân đó, Ngài 
mới nói rằng nhập Diệt thọ tưởng là nhân làm cho đến Vô tưởng hữu. 

Dứt Vô tưởng hữu ngữ 


NGHIỆP TẠO CHỨA NGỮ (KAMMUPACAYA KATHA) 

1634 . 

* Tự ngôn: Nghiệp là một thứ, sự chất chứa của nghiệp cũng là một thứ phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc là một thứ, sự chất chứa của Xúc cũng là một thứ? Thọ là một thứ, sự 
chất chứa của Thọ cũng là một thứ? Tưởng là một thứ, sự chất chứa của Tưởng cũng là 
một thứ? Tư là một thứ, sự chất chứa của Tư cũng là một thứ? Tâm là một thứ, sự chất 
chứa của Tâm cũng là một thứ? Tín là một thứ, sự chất chứa của Tín cũng là một thứ? 
Cần là một thứ, sự chất chứa của cần cũng là một thứ? Niệm là một thứ, sự chất chứa 
của Niệm cũng là một thứ? Định là một thứ, sự chất chứa của Định cũng là một thứ? 
Tuệ là một thứ, sự chất chứa của Tuệ cũng là một thứ? Ái là một thứ, sự chất chứa của 
Ái cũng là một thứ? ... Vô úy là một thứ, sự chất chứa của Vô úy cũng là một thứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1635 . 

* Tự ngôn: Nghiệp là một thứ, sự chất chứa của nghiệp cũng là một thứ phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp sanh chung với nghiệp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp sanh chung với nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp mà thành thiện đồng sanh với nghiệp mà thành 
thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp mà thành thiện, đồng sanh với nghiệp mà thành 
thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp mà tưong ưng với lạc thọ đồng sanh với nghiệp 
tưong ưng lạc thọ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự chất chứa nghiệp mà tưong ưng với khổ thọ ... mà tưong ưng với phi khổ 
phi lạc đồng sanh với nghiệp mà tưong ưng với phi khổ phi lạc thọ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp đồng sanh với nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp mà thành bất thiện đồng sanh với nghiệp thành bất 
thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



376 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp mà thành bất thiện đồng sanh với nghiệp thành bất 
thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp mà đồng sanh với lạc thọ, đồng sanh với nghiệp 
tương ưng lạc thọ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp mà tương ưng với khổ thọ ... mà tương ưng với phi 
khổ phi lạc thọ đồng sanh với nghiệp tương ưng với phi khổ phi lạc thọ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1636. 

* Tự ngôn: Nghiệp đồng sanh với Tâm và tâm biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp đồng sanh với Tâm và sự chất chứa của nghiệp biết 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp đồng sanh với Tâm nhưng sự chất chứa của nghiệp 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp đồng sanh với Tâm nhưng nghiệp không biết cảnh phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1637. 

* Tự ngôn: Nghiệp đồng sanh với Tâm và khi tâm diệt, nghiệp cũng hư hoại phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp đồng sanh với Tâm và khi tâm diệt cách chất chứa 
của nghiệp cũng hư hoại phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1638. 

* Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp đồng sanh với Tâm nhưng khi tâm diệt thời sự chất 
chứa của nghiệp không hư hoại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp đồng sanh với Tâm, nhưng khi tâm diệt nghiệp không hư hoại phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nghiệp có sự chất chứa của nghiệp cũng có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp cái đó, sự chất chứa của nghiệp cũng cái đó vậy phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nghiệp có cách chất chứa của nghiệp cũng có, và dị thục quả cũng sanh từ 
sự chất chứa của nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp cái đó, sự chất chứa của nghiệp cũng cái đó vậy, dị thục quả của 
nghiệp cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi nghiệp có sự chất chứa của nghiệp cũng có và dị thục quả cũng sanh từ 
sự chất chứa của nghiệp luôn cả dị thục quả cũng biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp có biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp không có biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dị thục quả không có biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Nghiệp là một thứ, sự chất chứa của nghiệp cũng là một thứ phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Punna, cũng có người trong đời này 
tạo chứa thân hành mà hoặc có sự ép uổng, hoặc không có sự ép uổng; tạo chứa khẩu 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


377 


hành ... Ý hành mà có sự ép uổng hoặc không có sự ép uổng. Nguời ấy khi tạo chứa 
thân hành mà hoặc có sự ép uổng hoặc không ép uổng; tạo chứa khẩu hành ... Ý hành 
mà hoặc đã có sự ép uổng hoặc không ép uổng vẫn vào đến thế giới hoặc ép uổng hoặc 
không ép uổng; tất cả xúc hoặc có ép uổng hoặc không ép uổng, vẫn đụng chạm bực 
nguời vào thế giới hoặc có ép uổng hoặc không ép uổng, nguời ấy là bực mà tất cả xúc 
chồ có ép uổng hoặc không ép uổng đã đụng chạm vẫn hứng chịu hoặc có ép uổng 
hoặc không ép uổng vui và khổ trộn lẫn nhau nhu noi nhân loại, có hạng Chu thiên và 
cỏ thứ trong đuờng ác đạo bị hình phạt vẫn còn. Này Punna sự đua đến của chúng sanh 
lớn nhỏ thành nhu thế này, họ làm nghiệp chi thời họ đến theo nghiệp ấy, tất cả xúc 
vẫn đụng chạm nguời đã vào đến ấy. Này Punna, ta nói rằng tất cả chúng sanh thành 
nguời huởng thừa kế, tất cả chúng sanh là nguời lãnh di sản của nghiệp vẫn có bằng 
cách thế này”. Nhu đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói nghiệp là một thứ, sự chứa để của nghiệp 
cũng là một thứ. 

Dứt Nghiệp tạo chứa ngữ 
Hêt Phàm mười lăm 
Dứt 15.000 chữ phần thứ ba 



378 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


PHẨM MƯỜI SÁU 


CHINH LỆ NGỮ (NIGGAHA KATHA) 

1639 . 

* Tự ngôn: Người khác đè nén tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Người khác đè nén đặng tâm của người khác đừng vọng dục, đừng độc hại, 
đừng tối mê, đừng phiền muộn như đây phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người khác đè nén tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Người khác đè nén đặng như là Xúc mà đã sanh ra cho người khác đừng 
diệt mất đi như đây phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người khác đè nén đặng như là Thọ mà đã sanh ra ... Tưởng mà đã sanh ra 
... Tư mà đã sanh ra, Tâm mà đã sanh ra, Tín mà đã sanh ra, cần mà đã sanh ra, Niệm 
mà đã sanh ra, Định mà đã sanh ra ... Tuệ mà đã sanh ra cho người khác đừng diệt mất 
đi như thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1640 . 

* Tự ngôn: Người khác đè nén tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Người khác bài trừ Ái, bài trừ Sân ... bài trừ Vô úy hầu lợi ích cho người 
khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1641 . 

* Tự ngôn: Người khác đè nén tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Người khác tiến hóa Đạo, tiến hóa Niệm xứ ... tiến hóa Giác chi hầu lợi ích 
cho người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1642 . 

* Tự ngôn: Người khác vẫn đè nén tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người khác chăm chú biết Khổ, bài trừ Tập, làm cho rõ Diệt, còn làm cho 
Đạo phát sanh hầu lợi ích cho người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1643 . 

* Tự ngôn: Người khác đè nén tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Người khác thành người làm cho người khác vui và khổ, người khác làm 
cho một người khác nửa hưởng quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1644 . 

* Tự ngôn: Người khác đè nén tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Người tạo tội với tự mình vẫn sầu khổ 
với chính mình, tự mình không làm tội chính mình vẫn sạch sẽ, sự sạch sẽ hay không 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


379 


sạch sẽ thành của phần mình, người khác sẽ làm cho người khác trong sạch không 
đặng”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cũng không nên nói người khác đè nén tâm đặng cho người khác 
như thế vậy. 

1645 . 

* Phản ngữ: Chó nên nói người khác đè nén tâm của người khác đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Người bực đắc chứng sự thành người có sức mạnh vẫn có, người mà thành 
bực có sự chuyên môn vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà người bực đắc chứng sự thành người có sức mạnh vẫn có, người 
mà thành bực có sự chuyên môn vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng người 
khác đè tâm của người khác đặng. 

Dứt Chỉnh lệ ngữ 


PHÒ TRÌ NGỮ (PAGGAHA KATHA) 


1646 . 

* Tự ngôn: Người khác phò trì (paggaha) tâm của người khác đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người khác phò trì đặng như vầy: “Tâm của người khác đừng vọng dục, 
đừng độc hại, đừng tối mê, đừng phiền muộn như thế phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1647 . 

* Tự ngôn: Người khác phò trì tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Người khác còn làm cho căn thiện là Vô tham sanh ra, còn làm cho căn 
thiện là Vô sân sanh ra, còn làm cho căn thiện là Vô si sanh ra, còn làm cho Tín sanh 
ra, còn làm cho cần sanh ra, còn cho Niệm sanh ra, còn cho Định sanh ra, còn làm cho 
Tuệ sanh ra cho người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1648 . 

* Tự ngôn: Người khác phò trì tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Người khác phò trì để đặng như vầy: “Xúc mà đã sanh ra cho người khác 
đừng diệt mất như thế” phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người khác phò trì để đặng như vầy: “Thọ mà đã sanh ra ... Tuệ mà đã sanh 
ra cho người khác đừng diệt mất như thế” phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1649 . 

* Tự ngôn: Người khác phò trì tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Người khác bài trừ Ái, bài trừ Sân, bài trừ Si ... bài trừ Vô úy hầu lợi ích 
cho người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



380 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1650 . 

* Tự ngôn: Người khác phò trì tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Người khác tiến hóa Đạo, tiến hóa Niệm xứ ... tiến hóa Giác chi hầu lợi ích 
cho người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1651 . 

* Tự ngôn: Người khác phò trì tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Người khác chăm chú biết Khổ ... còn cho Đạo phát sanh hầu lợi ích cho 
người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1652 . 

* Tự ngôn: Người khác phò trì tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Người khác thành bực làm cho người khác lạc, khổ; người khác làm cho 
một người khác nữa hưởng quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người khác phò trì tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Người tự mình ... người khác làm cho 
người khác trong sạch không đặng”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói người khác phò trì tâm của người khác đặng. 
Phản ngữ: Phải rồi. 

1653 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói người khác phò trì tâm của người khác đặng phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bực người đắc chứng thành người sức mạnh vẫn có, mà thành bực chuyên 
môn vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà bực người đắc chứng thành kẻ sức mạnh vẫn có, người mà thành 
bực chuyên môn vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng người khác phò trì tâm 
của người khác đặng. 

Dứt Phò trì ngữ 


LẠC PHÚ NGỮ (SUKHANUPYADANA KATHA) 

1654 . 

* Tự ngôn: Người khác giao sự vui cho người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Người khác giao sự khổ cho người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người khác giao sự khổ cho người khác không đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người khác giao sự vui cho người khác không đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người khác giao sự vui cho người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


381 


* Tự ngôn: Người khác giao sự vui của mình cho người khác, giao sự vui của người 
khác khác, hoặc giao sự vui của người hưởng đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người khác giao sự vui của mình cho người khác cũng chẳng phải, giao sự 
vui của người khác khác cũng chẳng phải, giao sự vui của bực người hưởng đó cũng 
chẳng phải phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà người khác giao sự vui của mình cho người khác cũng không phải, 
giao sự vui của người khác khác cũng không phải, giao sự vui của bực người hưởng đó 
cũng không phải thời không nên nói người khác giao sự vui cho người khác đặng. 

1655 . 

* Tự ngôn: Người khác giao sự vui cho người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Người khác thành bực làm cho người khác lạc và khổ, người khác làm cho 
một người khác nữa hưởng quả đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1656 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói người khác giao sự vui cho người khác đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngài Udãyĩ có nói như vầy: “Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài hạn chế tất cả 
pháp khổ cho người đặng nhiều ư? Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài bố thí tất cả pháp 
lạc cho người rất nhiều ư? Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài ban bố pháp lành cho tất 
cả rất nhiều ư”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó người khác cũng giao sự vui cho người khác đặng chớ gì. 

Dứt Lạc phú ngữ 


TẬP ĐỈNH TÁC Ý NGỮ (ADHIGGAYHAMANASIKARA KATHA) 

1657 . 

* Tự ngôn: Tác ý gom vót (adhiggayha) đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hiểu rõ noi Tâm ấy bằng Tâm ấy đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hiểu rõ noi Tâm ấy bằng Tâm ấy đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hiểu rõ noi Tâm ấy bằng Tâm ấy, nói tâm như thế đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hiểu rõ noi Tâm ấy bằng Tâm ấy, nói Tâm như thế đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tâm ấy thành cảnh của Tâm ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Tâm ấy thành cảnh của Tâm ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đụng chạm Xúc ấy bằng Xúc ấy ... bằng Thọ ấy ... bằng Tưởng ấy ... bằng 
Tư ấy ... bằng Tâm ấy, bằng Tầm ấy ... bằng Tứ ấy ... bằng Hỷ ấy ... bằng Niệm ấy ... 
hiểu rõ Tuệ ấy bằng Tuệ ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đang tác ý quá khứ như vầy, quá khứ vẫn như đây. Cũng tác ý vị lai như 
vầy, vị lai như đây đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đang tác ý quá khứ như vầy, quá khứ vẫn như đây. Cũng tác ý vị lai như 
vầy, vị lai vẫn như đây đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



382 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Thành cách hội hợp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đang tác ý quá khứ như vầy, quá khứ vẫn như đây, cũng tác ý hiện tại như 
vầy, hiện tại như đây đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đang tác ý quá khứ như vầy, quá khứ vẫn như đây, cũng tác ý hiện tại như 
vầy, hiện tại như đây đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đang tác ý quá khứ như vầy, quá khứ vẫn như đây, cũng tác ý vị lai như 

vầy, vị lai như đây, cũng tác ý hiện tại như vầy, hiện tại như đây đặng phải chăng? 

Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đang tác ý quá khứ như vầy, quá khứ vẫn như đây, cũng tác ý vị lai như 

vầy, vị lai như đây đặng, tác ý hiện tại như vầy, hiện tại như đây đặng phải chăng? 

Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của tam Xúc ... của tam Tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đang tác ý vị lai như vầy, vị lai vẫn như đây, cũng tác ý quá khứ như vầy, 
quá khứ như đây đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đang tác ý vị lai như vầy, vị lai vẫn như đây, cũng tác ý quá khứ như vầy, 
quá khứ như đây đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đang tác ý vị lai như vầy, vị lai vẫn như đây, cũng tác ý hiện tại như vầy, 
hiện tại như đây đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đang tác ý vị lai như vầy, vị lai vẫn như đây, cũng tác ý hiện tại như vầy, 
hiện tại như đây đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đang tác ý vị lai như vầy, vị lai vẫn như đây, cũng tác ý quá khứ như vầy, 
quá khứ như đây, tác ý hiện tại như vầy, hiện tại như đây đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đang tác ý vị lai như vầy, vị lai vẫn như đây, cũng tác ý quá khứ như vầy, 
quá khứ đặng như đây, tác ý hiện tại như vầy, hiện tại như đây đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của tam Xúc ... của tam Tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đang tác ý hiện tại như vầy, hiện tại vẫn như đây, cũng tác ý vị lai như vầy, 
vị lai đặng như đây phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đang tác ý hiện tại như vầy, hiện tại vẫn như đây, cũng tác ý quá khứ như 
vầy, quá khứ đặng như đây phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đang tác ý hiện tại như vầy, hiện tại vẫn như đây, cũng tác ý vị lai như vầy, 
vị lai đặng như đây phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


383 


* Tự ngôn: Đang tác ý hiện tại như vầy, hiện tại vẫn như đây, cũng tác ý vị lai như vầy, 
vị lai đặng như đây phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đang tác ý hiện tại như vầy, hiện tại vẫn như đây, cũng tác ý quá khứ như 
vầy, quá khứ đặng như đây, cũng tác ý vị lai như vầy, vị lai đặng như đây phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đang tác ý hiện tại như vầy, hiện tại vẫn như đây, cũng tác ý quá khứ như 
vầy, quá khứ đặng như đây, cũng tác ý vị lai như vầy, vị lai đặng như đây phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của tam Xúc ... của tam Tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1658 . 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng tác ý gom vót đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Khi nào thấy bằng tuệ như vầy, chư hành 
vô thường khi đó vẫn chán khổ. Đây là con đường trong sạch. Khi nào thấy bằng trí 
tuệ như vầy, chư hành là khổ, khi đó mới chán nản khổ, đây là con đường trong sạch. 
Khi nào thấy bằng tuệ như vầy: tất cả pháp vô ngã. Khi đó mới chán trong khổ. Đây là 
con đường thanh tịnh”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thời tác ý gom vót (adhiggayha manasikãra) đặng chớ gì. 

Dứt Tập đỉnh tác ý ngữ 


SẮC THÀNH NHÂN NGỮ (RUPAMHETUTIKATHA) 

1659 . 

* Tự ngôn: sắc thành nhân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành nhân tức là Vô tham phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành nhân tức là Vô sân ... thành nhân tức là Vô si, thành nhân tức là 
Tham, thành nhân tức là Sân, thành nhân tức là Si phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc thành nhân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của sắc đó vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của sắc đó 
không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sắc thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của sắc 
đó không có thời không nên nói sắc thành nhân. 

1660 . 

* Phản ngữ: Vô tham thành nhân, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của 
Vô tham ấy vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: sắc thành nhân, thành pháp biết cảnh, sự nhó tưởng, sự cố ý của sắc ấy vẫn 
có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 



384 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Vô sân thành nhân, Vô si thành nhân, Tham thành nhân, Sân thành nhân, Si 
thành nhân, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của Si ấy vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành nhân, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của sắc ấy 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1661. 

* Tự ngôn: sắc thành nhân, thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của 
sắc ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô tham thành nhân, nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự 
cố tâm của Vô tham ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc thành nhân nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố 
tâm của sắc ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô sân thành nhân, Vô si thành nhân, Tham thành nhân, Sân thành nhân, Si 
thành nhân, nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của Si ấy 
không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1662. 

* Phản ngữ: Chớ nên nói sắc thành nhân phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Tất cả sắc tứ đại sung thành nhân, thành nơi nương tựa của tất cả sắc Y 
sinh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà sắc tứ đại sung thành nhân bằng cách nương đỡ của tất cả sắc Y 
sinh, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng sắc thành nhân. 

Dứt Sắc thành nhân ngữ 


SẮC HỮU NHÂN NGỮ (R UPASAHETUKANTIKA THA) 

1663 . 

* Tự ngôn: sắc thành pháp hữu nhân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành pháp hữu nhân bằng nhân Vô tham phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc thành pháp hữu nhân bằng nhân Vô sân ... bằng nhân là Vô si ... bằng 
nhân là Tham ... bằng nhân là Sân ... bằng nhân là Si phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1664 . 

* Tự ngôn: sắc thành pháp hữu nhân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của sắc ấy vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của sắc ấy 
không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sắc thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của sắc 
ấy không có thời không nên nói sắc thành pháp hữu nhân. 

1665 . 

* Tự ngôn: Vô tham thành pháp hữu nhân, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố 
tâm của Vô tham ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành pháp hữu nhân, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm 
của sắc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


385 


* Tự ngôn: Vô sân thành pháp hữu nhân ... Vô si, Tín, cần, Niệm, Định, Tuệ, Tham, 
Sân, Si, Ngã mạn, Tà kiến, Hoài nghi, Hôn trầm, Điệu cử, Vô tàm, Vô úy thành pháp 
hữu nhân, thành pháp biết cảnh, sụ nhớ tuởng ... sự cố ý của Vô úy ấy vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành pháp hữu nhân, thành pháp biết cảnh, sụ nhớ tuởng ... sụ cố tâm 
của sắc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1666 . 

* Tự ngôn: sắc thành pháp hữu nhân, nhung thành pháp không biết cảnh, sụ nhớ tuởng 
... sụ cố tâm của sắc ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô tham thành pháp hữu nhân, nhung thành pháp không biết cảnh, sụ nhớ 
tuởng ... sụ cố tâm của Vô tham ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: sắc thành pháp hữu nhân, nhung thành pháp không biết cảnh, sụ nhớ tuởng 
... sụ cố tâm của pháp ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô sân thành pháp hữu nhân ... Vô úy thành pháp hữu nhân nhung thành 
pháp không biết cảnh, sụ nhớ tuởng ... sự cố tâm của Vô úy ấy không có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1667 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng sắc thành pháp hữu nhân phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: sắc thành pháp hữu duyên (sappaccaya) phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà sắc thành pháp hữu duyên, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng 
Sắc thành pháp hữu nhân. 

Dứt sẳc hữu nhân ngữ 


SẮC THÀNH THIỆN, BẤT THIỆN NGỮ (RUPAMKUSALAKUSALANTIKATHA) 

1668 . 

* Tự ngôn: sắc thành thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành pháp biết cảnh, sự nhớ tuởng ... sụ cố tâm của sắc ấy vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tuởng ... sụ cố tâm của sắc ấy 
không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sắc thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tuởng ... sụ cố tâm của sắc 
ấy không có thời không nên nói sắc thành thiện. 

1669 . 

* Tự ngôn: Vô tham thành thiện, thành pháp biết cảnh, sụ nhớ tuởng ... sụ cố tâm của 
Vô tham ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành thiện, thành pháp biết cảnh, sụ nhớ tuởng ... sự cố tâm của sắc ấy 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô sân thành thiện ... Vô si thành thiện ... Tín, cần, Niệm, Định ... Tuệ 
thành thiện, thành pháp biết cảnh, sụ nhớ tuởng ... sự cố tâm của Tuệ đó vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành thiện, thành pháp biết cảnh, sụ nhớ tuởng ... sự cố tâm của sắc ấy 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



386 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1670 . 

* Tự ngôn: sắc thành thiện nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố ý 
của sắc ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô tham thành thiện nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự 
cố tâm của Vô tham ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc thành thiện nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố 
tâm của sắc ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô sân thành thiện ... Tuệ thành thiện, nhưng thành pháp không biết cảnh, 
sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của Tuệ ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1671 . 

* Tự ngôn: sắc thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của sắc ấy vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của sắc ấy 
không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sắc thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của sắc 
ấy không có thời không nên nói sắc thành bất thiện. 

1672 . 

* Tự ngôn: Tham thành bất thiện, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của 
Tham ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành bất thiện, thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm 
của sắc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sân, Si, Ngã mạn ... Vô úy thành bất thiện, thành pháp biết cảnh, sự nhớ 
tưởng ... sự cố tâm của Vô úy ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành bất thiện, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của sắc 
ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1673 . 

* Tự ngôn: sắc thành bất thiện nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự 
cố tâm của sắc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tham thành bất thiện nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự 
cố tâm của Tham ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc thành bất thiện nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự 
cố tâm của sắc ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sân, Si, Ngã mạn ... Vô úy thành bất thiện nhưng thành pháp không biết 
cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của Vô úy ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1674 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói sắc hoặc thành thiện hoặc thành bất thiện phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thân nghiệp, khẩu nghiệp hoặc thành thiện, hoặc thành bất thiện phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà thân nghiệp, khẩu nghiệp hoặc thành thiện, hoặc thành bất thiện, 
chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng sắc hoặc thành thiện hoặc thành bất thiện. 

Dứt Sắc thành thiện, bất thiện ngữ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


387 


SẮC THÀNH DỊ THỤC QUẢ NGỮ (RUPAM VIPAKOTIKATHA) 

1675 . 

* Tự ngôn: sắc thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành chồ trụ của lạc thọ, thành chồ trụ của khổ thọ, thành chồ trụ của 
phi khổ phi lạc thọ, tương ưng với lạc thọ, tương ưng với khổ thọ, tương ưng với phi 
khổ phi lạc thọ, tương ưng với Xúc ... tương ưng với Tâm thành pháp biết cảnh, sự nhớ 
tưởng ... sự cố tâm của sắc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc không thành sở trụ của lạc thọ, không thành sở trụ của khổ thọ ... thành 
pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của sắc ấy không có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sắc không thành sở trụ của lạc thọ, không thành sở trụ của khổ thọ 
... thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của sắc ấy không có thời 
không nên nói sắc thành dị thục quả. 

1676 . 

* Tự ngôn: Xúc thành dị thục quả, Xúc thành sở trụ của lạc thọ, thành sở trụ của khổ 
thọ ... thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của Xúc ấy vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành dị thục quả, sắc thành sở trụ của lạc thọ, thành sở trụ của khổ thọ 
... thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của sắc ấy vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1677 . 

* Tự ngôn: sắc thành dị thục quả nhưng sắc không thành sở trụ của lạc thọ, không 
thành sở trụ của khổ thọ ... thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của 
sắc ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc thành dị thục quả nhưng Xúc không thành sở trụ của lạc thọ, không 
thành sở trụ của khổ thọ ... thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của 
sắc ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1678 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói sắc thành dị thục quả phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: sắc tức là Tâm và Sở hữu Tâm mà phát sanh ra do người tạo nghiệp để 
thành dị thục quả phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà pháp tức là Tâm và Sở hữu Tâm nơi sanh ra do người tạo nghiệp để 
thành dị thục quả, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng sắc mà sanh ra do người tạo 
nghiệp để thành dị thục quả. 

Dứt Sắc thành dị thục quả ngữ 



388 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


SẮC THÀNH SẮC GIỚI, VÔ SẮC GIỚI NGỮ 
(R ŨPAM R ŨPẤ VA CARẴR ŨPA VA CARANTIKA THÃ) 

1679 . 

* Tự ngôn: sắc thành sắc giới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành pháp tim kiếm tài sản, thành pháp tim kiếm đi sanh, thành pháp 
cơ quan trụ, thành lạc hiện đời ịditthadhammasukha) đồng đáo, sanh chung, hòa hợp, 
tuơng ung, đồng sanh, đồng diệt, đồng vật, đồng căn với cái tâm tìm tòi tài sản, với cái 
tâm tìm tòi đi sanh, với cơ quan trụ thành lạc trong hiện đời phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc không thành pháp tìm tòi tài sản, không thành pháp tìm kiếm đi sanh, 
không thành pháp cơ quan trụ, thành lạc trong hiện thế, sẽ thành pháp đồng đáo, hiệp 
sanh, điều hòa, tuơng ung, đồng sanh, đồng diệt, đồng vật, đồng cảnh với cái tâm tìm 
tòi tài sản cũng không có với cái tâm tìm kiếm đi sanh cũng không có, với cơ quan trụ 
thành lạc trong hiện tại cũng không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sắc không thành pháp tìm tòi tài sản, không thành pháp tìm tòi đi 
sanh, không thành pháp cơ quan trụ thành lạc trong hiện đời, sẽ thành pháp đồng đáo, 
đồng cảnh với tâm cơ quan trụ thành lạc trong hiện đời cũng không có, thời không nên 
nói sắc thành sắc giới vẫn có. 

1680 . 

* Tự ngôn: sắc thành Vô sắc giới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành pháp tìm tòi tài sản, thành pháp tìm tòi đi sanh, thành pháp cơ 
quan trụ, thành lạc trong đời này, đồng đáo, sanh chung, điều hòa, tuơng ung, đồng 
sanh, đồng diệt, đồng vật, đồng cảnh với cái tâm tìm tòi tài sản, với cái tâm tìm tòi đi 
sanh, với cái tâm cơ quan trụ thành lạc trong đời này phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc không thành pháp tìm tòi tài sản, không thành pháp tìm kiếm đi sanh, 
không thành pháp cơ quan trụ, thành lạc trong đời này sẽ thành pháp đồng đáo ... đồng 
cảnh ... với tâm cơ quan trụ, thành lạc trong đời này cũng không có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sắc không thành pháp tìm tòi tài sản, không thành pháp tìm kiếm đi 
sanh, không thành pháp cơ quan trụ, thành lạc trong đời này, sẽ thành pháp đồng đáo 
... đồng vật, đồng cảnh ... với tâm cơ quan trụ thành lạc trong đời này cũng không có 
đặng thời không nên nói sắc thành Vô sắc giới vẫn có. 

1681 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói sắc thành sắc giới vẫn có, sắc thành Vô sắc giới vẫn có phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: sắc mà sanh ra do sự nơi nguời đặng làm nghiệp thuộc Dục giới để lại, 
thành Dục giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà sắc phát sanh ra do sự nơi nguời đặng làm nghiệp thuộc Dục giới 
để lại thành Dục giới, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng sắc mà sanh ra do nơi 
nguời tạo nghiệp thuộc sắc giới để lại thành sắc giới, sắc mà sanh ra do nơi nguời tạo 
nghiệp thuộc về Vô sắc giới để lại thành Vô sắc giới. 

Dứt Sắc thành sắc giới, Vô sắc giới ngữ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


389 


SẮC ÁI SẮC GIỚI, VÔ SẮC ÁI VÔ SẮC GIỚI LIÊN QUAN LUÂN HỒI NGỮ 
(RỮPARẴGO RỮPADHÃTU PARIYÃPANNOTIẴDIKATHÃ) 

1682 . 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong sắc liên quan trong sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong sắc thành pháp tìm tòi tài sản, thành pháp tìm kiếm đi 
sanh, thành pháp co quan trụ, thành lạc trong đời này, đồng đáo, sanh chung, điều hòa, 
tưong ưng, đồng sanh, đồng diệt, đồng vật, đồng cảnh với cái tâm tìm tòi tài sản, với 
cái tâm tìm kiếm đi sanh, với cái tâm co quan trụ thành lạc trong đời này phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong sắc không thành pháp tìm tòi tài sản, không thành pháp 
tìm kiếm đi sanh, không thành pháp cơ quan trụ, thành lạc trong đời này, sẽ thành pháp 
đồng đáo ... đồng vật, đồng cảnh ... cùng với tâm cơ quan trụ, thành lạc trong đời này 
cũng chẳng có đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sự vọng dục trong sắc không thành pháp tìm tòi tài sản, không 
thành pháp tìm kiếm đi sanh, không thành pháp cơ quan đình trụ, thành lạc trong đời 
này, sẽ thành pháp đồng đáo, ... đồng vật, đồng cảnh ... với tâm cơ quan trụ thành lạc 
trong đời này cũng chẳng đặng thời không nên nói sự vọng dục trong sắc liên quan 
trong Sắc giới. 

1683 . 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong sắc liên quan trong sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong thinh, liên quan trong Thinh giới phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong sắc liên quan trong sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong khí... sự vọng dục trong vị... sự vọng dục trong xúc liên 
quan trong Xúc giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1684 . 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong thinh không nên nói liên quan trong Thinh giới phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong sắc không nên nói liên quan trong sắc giới phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong khí ... sự vọng dục trong vị ... sự vọng dục trong xúc 
không nên nói liên quan trong Xúc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong sắc không nên nói liên quan trong sắc giới phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1685 . 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong vô sắc liên quan trong Vô sắc giới phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong vô sắc không nên nói liên quan trong Vô sắc giới phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong vô sắc liên quan trong Vô sắc giới phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 



390 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Sự vọng dục trong vô sắc thành pháp tim tòi tài sản, thành pháp tìm tòi đi 
sanh, thành pháp cơ quan trụ, thành lạc trong đời này, đồng đáo, sanh chung, điều hòa, 
tuơng ung, đồng sanh, đồng diệt, đồng vật, đồng cảnh với cái tâm tìm tòi tài sản, với 
cái tâm tim kiếm đi sanh, với cái tâm cơ quan trụ thành lạc trong đời này phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong vô sắc không thành pháp tìm tòi tài sản, không thành 
pháp tìm kiếm đi sanh, không thành pháp cơ quan trụ, thành lạc trong đời này mà 
thành pháp đồng đáo, ... đồng vật, đồng cảnh ... với tâm cơ quan trụ thành lạc trong đời 
này cũng không có đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sự vọng dục trong sắc không thành pháp tìm tòi tài sản, không 
thành pháp tìm kiếm đi sanh, không thành pháp cơ quan trụ, thành lạc trong đời này, sẽ 
thành pháp đồng đáo, hiệp sanh, điều hòa, tuơng ung, đồng sanh, đồng diệt, đồng vật, 
đồng cảnh với cái tâm tìm tòi tài sản cũng chẳng có đặng, với cái tâm tìm tòi đi sanh 
cũng chẳng có đặng, với tâm cơ quan trụ thành lạc trong đời này cũng chẳng có đặng 
thời không nên nói sự vọng dục trong Vô sắc liên quan trong Vô sắc giới. 

1686 . 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong vô sắc liên quan Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong Thinh liên quan trong Thinh giới phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong vô sắc liên quan trong Vô sắc giới phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong khí... sự vọng dục trong vị... sự vọng dục trong xúc liên 
quan trong Xúc giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1687 . 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong thinh không nên nói liên quan trong Thinh giới phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong vô sắc không nên nói liên quan trong Vô sắc giới phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong khí ... sự vọng dục trong vị ... sự vọng dục trong xúc 
không nên nói liên quan trong Xúc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong vô sắc không nên nói liên quan trong Vô sắc giới phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1688 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói sự vọng dục trong sắc liên quan trong sắc giới, sự vọng dục 
trong vô sắc liên quan trong Vô sắc giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Sự vọng dục trong dục liên quan trong Dục giới phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà sự vọng dục trong dục liên quan trong Dục giới, chính do nhân đó, 
Ngài mới nói rằng sự vọng dục trong sắc liên quan trong sắc giới, sự vọng dục trong 
vô sắc liên quan trong Vô sắc giới. 

Dứt Sắc ái Sắc giới, Vô sắc ải Vô sắc giới liên quan luân hồi ngữ 

Het phấm mười sáu 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


391 


PHẨM MƯỜI BẢY 


LA HÁN KHÍ PHƯỚC NGỮ (ATTHIARAHATO PUNNUPACAYOTIKATHA) 

1689 . 

* Tự ngôn: La Hán có cách bỏ hết phước (punnũpacayo) phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: La Hán có cách bỏ hết tội ( apunnũpacayo) phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: La Hán không có cách bỏ hết tội phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán không có cách bỏ hết phước phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1690 . 

* Tự ngôn: La Hán có cách bỏ hết phước phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán còn tạo đủ phước hành (punnãbhisankhãra), còn tạo đủ bất động 
hành (ãnenjãbhỉsankhãra) còn tạo nghiệp mà thành để đi chồ sanh để hậu hữu, để 
đặng thành đại, để đặng thành trưởng (adhipati), để đặng tài sản lớn, để đặng bè đảng 
nhiều, để đặng sự đẹp trong tiên, để đặng sự đẹp trong nhân loại phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1691 . 

* Tự ngôn: La Hán có cách bỏ hết phước phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán còn đang bỏ hết phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: La Hán đang nghỉ bỏ hết phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: La Hán đang bỏ tuyệt phải chăng? ... La Hán còn đang chấp cứng phải 
chăng? ... La Hán đang chùi rửa phải chăng? ... La Hán đang vùi lấp phải chăng? ... La 
Hán đang hạn chế phải chăng? ... La Hán đang thom đầy phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: La Hán đang chất chứa cũng chẳng phải, đang nghỉ chất chứa cũng chẳng 
phải, nhưng La Hán là người đã nghỉ trừ bỏ, đang bảo trì phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà La Hán chẳng phải đang chấp chứa, chẳng phải đang nghỉ chấp 
chứa nhưng thành người đã nghỉ chừa bỏ, đang bảo trì thời không nên nói La Hán có 
cách bỏ hết phước. 

1692 . 

* Tự ngôn: La Hán đang bỏ dứt cũng chẳng phải, đang chấp chứa cũng chẳng phải 
nhưng là bực đã bỏ dứt, đang bảo trì, chẳng phải đang chùi rửa, chẳng phải đang vùi 
lấp nhưng thành bực đã chùi rửa, đang bảo trì, chớ chẳng phải đang hạn chế, chẳng 
phải đang thom đầy nhưng thành người đã hạn chế đang bảo trì phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà La Hán chẳng phải đang hạn chế, chẳng phải đang thơm đầy nhưng 
là bực đã hạn chế, đang bảo trì thời không nên nói La Hán có cách bỏ hết phước. 

1693 . 

* Phản ngữ: La Hán không có cách bỏ hết phước phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 



392 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: La Hán phải bố thí phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu La Hán phải bố thí, thời không nên nói La Hán không có cách bỏ hết 
phước. 

1694 . 

* Phản ngữ: La Hán phải cho y ... phải cho bát, phải cho tọa cụ, phải cho thuốc men và 
vật dụng, phải cho đồ nhai, phải cho đồ ăn, phải cho đồ uống, phải lạy tháp, phải dưng 
đồ trang điểm, phải dưng đồ thơm thoa xức, phải dưng đồ thoa chà nơi tháp, phải cúng 
dường bảo tháp phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà La Hán phải cúng dường tháp, thời không nên nói La Hán không có 
cách bỏ hết phước. 

Dứt La Hán khí phước ngữ 


LA HÁN VÔ PHI THỜI TỬ NGỮ (NATTHIARAHATO AKALAMACCUTIKATHA) 

1695 . 

* Tự ngôn: La Hán không có tử phi thời phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán không có chết phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: La Hán có chết phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán có chết phi thời phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: La Hán không có chết phi thời phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người mà giết mạng sống La Hán đó giết trong khi mạng sống như là mạng 
sống phần mà còn dư vẫn có, hoặc giết trong khi mạng sống như là mạng sống nơi 
phần không dư vẫn có. Phản ngữ: Giết trong khi mạng sống tức là mạng sống phần mà 
còn dư vẫn có. 

* Tự ngôn: Neu mà giết trong khi mạng sống như là mạng sống phần mà còn dư cũng 
có, thời không nên nói La Hán không có chết phi thời. Phản ngữ: Giết trong khi mạng 
sống tức là mạng sống phần mà không dư vẫn có. 

* Tự ngôn: La Hán không chết phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1696 . 

* Tự ngôn: La Hán không có chết phi thời phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thuốc độc, gươm đao, lửa, không thể vào đến thân của La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thuốc độc, gươm đao, lửa có thể vào trong thân của La Hán đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà thuốc độc, gươm đao, lửa có thể vào trong thân của La Hán đặng 
thời không nên nói La Hán chẳng chết phi thời. 

1697 . 

* Tự ngôn: Thuốc độc, gươm đao, lửa không có thể vào đến trong thân thể của La Hán 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: La Hán không chết phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1698 . 

* Phản ngữ: La Hán có thể chết phi thời phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Như Lai không nói 
cách mà nghiệp nó hành vi bằng cố quyết mà người đã làm, đã chừa bỏ, sẽ hết đi, vì 
không đặng hưởng quả nhưng chỉnh nghiệp ấy sẽ cho quả chỉ trong hiện đời hoặc 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


393 


trong đời sau này, hay trong đời sau này luôn luôn”. Nhu đây là bài Kinh vẫn thật có 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì La Hán cũng không có chết phi thời chớ gì. 

Dứt La Hán vô phi thời tử ngữ 


NHỨT THÉ THỬ THÀNH DO NGHIỆP NGỮ 


1699 . 


(SABBAMIDAM KAMMA TOTI KA THA) 


* Tự ngôn: Tất cả vật đây đều thành do nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dù cho nghiệp cũng thành do nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả vật đây thành đều do nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vật tất cả đây thành đều do nhân tạo để trong khi truớc phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả vật đây thành đều do nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả vật đây thành do dị thục quả của nghiệp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả vật đây thành do dị thục quả của nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Nguời phải sát sanh do dị thục quả của nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Sát sanh có quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dị thục quả của nghiệp có quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


* Tự ngôn: Dị thục quả của nghiệp không có quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sát sanh không có quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nguời phải trộm cuóp ... phải vọng ngôn, phải luõng thiệt, phải ác khẩu, 
phải ỷ ngữ, phải cắt vách lén trộm, phải đại cuóp, phải cuớp nhà lẻ, phải đón đuờng 
vắng, phải lấy vợ nguời, phải giết lối xóm, phải giết dân chúng do nghiệp dị thục quả 
phải chăng? Phải bố thí, phải cho y áo, phải cho bát, phải cho tọa cụ, phải cho thuốc 
men và vật dùng bởi nghiệp dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thuốc men, vật dụng có quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp dị thục có quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nghiệp dị thục không có quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thuốc men, vật dụng không có quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 


1700 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói tất cả vật đây thành do nghiệp phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Đời hành vi do nghiệp, chúng sanh hành 
vi do nghiệp, tất cả chúng sanh có nghiệp là co quan mật thiết nhu khía trái khế của xe 
noi đang chạy, như thế người đặng chức phận ngợi khen do nghiệp và gặp sự suy đồi 
cho đến bị giết bị cầm tù cũng do nghiệp, người biết rõ cái nghiệp đó là co quan làm 
cho khác nhau, như vậy rồi làm sao mà dám nói rằng nghiệp không có trong đời”. Như 
đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 



394 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: Neu thế đó tất cả vật đây cũng là nghiệp chớ gì. 

Dứt Nhứt thế thử thành do nghiệp ngữ 

QUYÈN LIÊN QUAN NGỮ (INDRIYABADDHA KATHẴ) 

1701 . 

* Phản ngữ: Sự vật chỉ liên quan với quyền ấy thành khổ phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vật chỉ liên quan với quyền đó vô thuờng thành hữu vi, nuơng duyên 
sanh ra, có sự mất là thuờng, có sự hủy hoại là thuờng, có sự tan rã là thuờng, có sự 
diệt mất là thuờng, có sự biến đổi là thuờng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Sự vật không liên quan với quyền cũng vô thuờng, thành hữu vi nuơng 
duyên sanh ra, có sự mất đi dĩ nhiên, có sự hu hao dĩ nhiên, có sự tan rã dĩ nhiên, có sự 
diệt mất dĩ nhiên, có sự biến đổi dĩ nhiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sự vật không liên quan với quyền cũng vô thuờng thành hữu vi, 
nuong duyên sanh ra, có sự mất đi dĩ nhiên, có sự hu hoại dĩ nhiên, có sự tan rã dĩ 
nhiên, có sự diệt mất dĩ nhiên, có sự biến đổi dĩ nhiên thời không nên nói sự vật chỉ 
liên quan với quyền đó thành khổ. 

1702 . 

* Tự ngôn: Sự vật không liên quan với quyền cũng vô thuờng thành hữu vi nuơng 
duyên sanh ra ... có sự biến đổi là lẽ thuờng nhung nó không thành khổ phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vật liên quan với quyền cũng vô thuờng, thành hữu vi ... có sự biến đổi 
là lẽ dĩ nhiên, nhung nó không thành khổ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Sự vật liên quan với quyền cũng vô thuờng thành hữu vi, có sự biến đổi là 
dĩ nhiên và nó thành khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vật không liên quan với quyền vô thuờng, thành hữu vi... có sự biến đổi 
là dĩ nhiên và nó thành khổ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1703 . 

* Tự ngôn: Sự vật chỉ liên quan với quyền đó thành khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Sự vật nào vô thuờng, sự vật ấy Đức Thế Tôn Ngài phán rằng là khổ, sự vật 
không liên quan với quyền cũng vô thuờng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà thứ nào vô thuờng, thứ ấy Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng là khổ, 
thứ vật nào không liên quan với quyền cũng vô thuờng, thời không nên nói sự vật chỉ 
liên quan với quyền đó thành khổ. 

1704 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói sự vật chỉ liên quan với quyền đó mới thành khổ phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nguòi giữ hạnh tốt trong Phật Giáo hầu chăm chú biết khổ mà liên quan với 
quyền thế nào thời vẫn hành phạm hạnh trong Phật Giáo hầu chăm chú biết khổ noi 
không liên quan với quyền nhu thế đó phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


395 


* Phản ngữ: Khổ liên quan với quyền mà bực Thánh đã chăm chú rõ vẫn không sanh 
nữa nhu thế nào thì khổ mà không liên quan với quyền của bực Thánh đã chăm chú 
hiểu thời không sanh nữa thế đó phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó thời sự vật chỉ liên quan với quyền ấy thành khổ chớ gì. 

Dứt Quyền liên quan ngữ 


TRỪ RA THÁNH ĐẠO NGỮ (ỊHAPETVA ARIYAMA GGANTIKA THA) 

1705 . 

* Tự ngôn: Trừ ra Thánh Đạo, hành mà ngoài ra thành khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Dù Khổ Tập cũng là khổ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Dù là Khổ Tập cũng là khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thánh đế chỉ có ba đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thánh đế chỉ có ba đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài thuyết để Tứ Thánh đế tức là: Khổ, Khổ tập 
(dukkhasamudaya), Khô diệt (dukkhanirodha), Khô diệt Tiên hành (dukkhanirodha- 
gãminĩpatĩpadã) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết để bốn Thánh đế là Khổ, Khổ tập, Khổ 
diệt, Khổ diệt Tiến hành thời không nên nói Thánh đế chỉ có ba đó. 

1706 . 

* Tự ngôn: Dĩ nhiên Khổ tập cũng là khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Theo ý nghĩa nói cách nào? Phản ngữ: Theo ý nghĩa vô thuờng. 

* Tự ngôn: Thánh Đạo vô thuờng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thánh Đạo thành khổ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thánh Đạo vô thuờng nhung Thánh Đạo đó không thành khổ phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khổ Tập vô thuờng nhung Khổ tập đó không thành khổ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khổ Tập vô thuờng và Khổ tập đó thành khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Thánh Đạo vô thuờng và Thánh Đạo đó thành khổ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1707 . 

* Phản ngữ: Chó nên nói trừ Thánh Đạo, hành ngoài ra thành khổ phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thánh Đạo đó thành Tiến hành diệt khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Thánh Đạo đó thành Tiến hành diệt khổ, chính do nhân đó, Ngài 
mới nói rằng trừ Thánh Đạo, hành mà ngoài ra thành khổ. 

Dứt Trừ ra Thánh Đạo ngữ 



396 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


BẤT ƯNG NGÔN TẢNG THỌ CÚNG DƯỜNG NGỮ 
(NA VA TTABBAM SANGHO D UKKHINAM PA TIGGANHA TITIKA THA) 

1708 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói Tăng bảo thọ của làm phước đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Tăng bảo là bực đáng cúng dường, thành bực đáng nghinh tiếp, thành bực 
đáng với của làm phước, thành bực đáng chấp tay cung kỉnh, thành phước điền cao 
thượng của đời phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Tăng bảo thành bực đáng với của cúng dường, thành bực đáng 
nghinh tiếp, thành bực đáng làm phước, thành bực đáng kỉnh xá, thành phước điền cao 
thượng của đời, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tăng bảo thọ của làm phước 
đặng. 

1709 . 

* Tự ngôn: Không nên nói Tăng bảo thọ của làm phước đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài phán bốn đôi của trượng phu, tám bực người trượng phu 
là thành bực đáng của làm phước phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài phán bốn đôi trượng phu, 8 bực người trượng 
phu là thành bực đáng của làm phước, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tăng bảo 
thọ của làm phước đặng. 

1710 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói Tăng bảo thọ của làm phước đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có bọn người noi dưng cúng đến Tăng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà có bọn người noi dưng cúng cho Tăng vẫn có, chính do nhân đó, 
Ngài mới nói rằng Tăng bảo thọ của làm phước đặng. 

* Tự ngôn: Hoặc có người mà dưng y ... dưng bát, dưng tọa cụ, dưng y dược, vật dụng, 
dưng đồ nhai, dưng đồ hưởng ... dưng nước uống đến Tăng vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà hoặc bọn người dưng nước uống đến chư Tăng vẫn có, chính do 
nhân đó, Ngài mới nói rằng Tăng bảo thọ của làm phước đặng. 

1711 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói Tăng bảo thọ của làm phước đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Tăng bảo bực đến đầy đủ với định vẫn 
thọ của làm phước như lửa thọ cách cúng dường, như Đại địa chứa nước mưa từ mây 
lớn”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó Tăng bảo cũng thọ của làm phước đặng chớ gì. 

1712 . 

* Phản ngữ: Tăng bảo thọ của làm phước đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đạo thọ đặng phải chăng? Quả thọ đặng phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thế đó... 

Dứt Bất tmg ngôn Tăng thọ cúng dường ngữ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


397 


BẤT NGÔN TẢNG ƯNG THỌ THÍ NGỮ 
(NA VATTABBAMSANGHODAKKHINAM VISODHETĨTIKATHÃ) 

1713 . 

* Tự ngôn: Không nên nói Tăng còn làm của phước cho trong sạch đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tăng bực người đáng cúng dường, bực người đáng nghinh tiếp, bực người 
đáng làm phước, bực người đáng chấp tay cung kỉnh, thành phước điền cao thượng 
của đòi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Tăng thành bực đáng cúng dường ... thành phước điền cao thượng 
của đời thì chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tăng có thể làm cho phước trong 
sạch. 

1714 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói rằng Tăng còn làm cho bố thí trong sạch đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài nói bốn đôi trượng phu, tám người trượng phu là thành 
người đáng làm phước phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài có nói bốn đôi trượng phu, tám người trượng 
phu là thành người đáng làm phước, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tăng có thể 
làm phước trong sạch đặng. 

1715 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói rằng Tăng còn làm cho phước trong sạch đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có bọn người mà dưng cúng bố thí cho Tăng rồi thỏa thích phước vẫn 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà cũng có số người đã dưng cúng, bố thí đến Tăng rồi thỏa thích 
phước vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tăng còn cho làm phước trong 
sạch đặng. 

1716 . 

* Tự ngôn: Cũng có người dưng y ... dưng bát, dưng tọa cụ, dưng y dược vật dụng, 
dưng đồ nhai, dưng đồ độ (thực), dưng nước uống đến Tăng rồi thỏa thích phước vẫn 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà cũng có số người khi đã dưng nước, đồ uống đến Tăng thỏa thích 
phước vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tăng có thể cho phước trong sạch 
đặng. 

1717 . 

* Phản ngữ: Tăng có thể cho phước trong sạch đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đạo có thể cho phước trong sạch đặng phải chăng? Quả có thể cho phước 
trong sạch phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Dứt Bất ngôn Tàng ưng thọ thí ngữ 



398 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


BẤT NGÔN TẢNG Độ THựC NGỮ 
(NÁ VA TTABBAM SANGHO BHUNJA TĨTIKA THẪ) 

1718 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói Tăng độ uống nhai liếm đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có số người làm Yết ma, diễn giảng, nấu cháo và nấu nước phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà có người là yết ma, diễn giảng, nấu cháo và nấu nước vẫn có, chính 
do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tăng độ, uống nhai, liếm đặng. 

1719 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói Tăng độ uống nhai liếm đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài nói đoàn thể thực phẩm, đáo biệt thực phẩm, quá đa thực 
phẩm, bất đa thực phẩm sắp để phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài đặt để đoàn thể thực phẩm, đáo biệt thực phẩm, 
quá đa thực phẩm, bất đa thực phẩm chính do nhân đó mới nói rằng Tăng độ uống nhai 
liếm đặng. 

1720 . 

* Tự ngôn: Không nên nói Tăng độ uống nhai liếm đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có chế tám thứ nước uống như là: nước trái xoài 
(ambapãnam), nước trái trâm (jambũpãnam), nước trái chuối có hột (cocapãnam), 
nước trái chuối không hột (mocapãnam), nước trái viết (madhupãnam), nước trái thị 
(muddikapãnam), nước củ sen (sãlukapãnam), nước trái thanh trà (phãrusakapanam) 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu Đức Thế Tôn Ngài có chế để tám thứ nước uống như là nước trái xoài, 
nước trái trâm, nước trái chuối có hột, nước trái chuối không hột, nước trái viết, nước 
trái thị, nước củ sen, nước trái thanh trà thì chính do nhân đó mới nói rằng Tăng độ 
nhai liếm đặng. 

1721 . 

* Phản ngữ: Tăng độ nhai liếm đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đạo (magga) nhai liếm đặng phải chăng? Quả độ nhai liếm đặng phải 
chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Dứt Bất ngôn Tăng độ thực ngữ 


BẤT NGÔN CÚNG TĂNG ĐA QUẢ NGỮ 
(NA VATTABBAMSANGHASSA DINNAMMAHAPPHALANTIKATHÃ) 

1722 . 

* Tự ngôn: Chó nên nói bố thí cúng dường đến Tăng có quả phước phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tăng thành bực đáng cúng dường, thành bực đáng nghinh tiếp, thành bực 
đáng làm phước, thành bực đáng xá kỉnh, thành phước điền cao thượng của đòi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Tăng thành bực đáng cúng dường, thành bực đáng nghinh tiếp ... 
thành phước điền cao thượng của đời, chính do nhân đó mới có nói rằng bố thí cúng 
dường Tăng có quả nhiều. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


399 


1723 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói bố thí cúng dường đến Tăng có quả nhiều phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có nói bốn đôi trượng phu, tám người trượng phu thành 
bực đáng làm phước phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài nói bốn đôi trượng phu, tám người trượng phu 
là thành bực đáng làm phước, chính do nhân đó mới nói có nói rằng bố thí cúng dường 
đến Tăng có quả nhiều. 

1724 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói bố thí đến Tăng có quả nhiều phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Gotami, người nên dưng đến Tăng, 
khi người dưng đến Tăng rồi sẽ đặng gọi là cúng dường Như Lai tức là cúng dường 
Tăng luôn”. Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cúng dường đến Tăng cũng có quả nhiều chớ gì. 

1725 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói cúng dường đến Tăng có quả nhiều phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Đe Thích là chúa của Chư thiên cầu hỏi với Phật như vầy: “Tất cả nhân 
loại người sẽ cúng dường là người tìm phước khi sẽ làm phước phần đạt luân hồi, bố 
thí nơi đâu mới sẽ có quả nhiều? Đức Thế Tôn Ngài phán rằng: “Bực người đình trụ 
trong bốn quả và bực người đình trụ trong bốn đạo, đây gọi là Tăng thành người chon 
chánh, gìn giữ Giới, Định, Tuệ. Tất cả nhân loại người sẽ cúng dường bực làm phước 
hầu sẽ làm phước phần đạt luân hồi bố thí đến Tăng đây mới sẽ có quả nhiều như vậy. 
Kỳ thật Tăng đây rộng rãi to tát không bờ mé cũng như biển cả, những Ngài ấy là bực 
rất đặc biệt thành đệ tử của Phật, thành anh hùng của dũng nhân, thành bực làm cho 
sáng suốt vẫn truyền bá pháp. Người nào bố thí hồi hướng Tăng, những người ấy gọi 
là đã bố thí tốt, đã cúng dường tốt, đã cúng tế tốt, bố thí mà đã quyết ngay trong Tăng 
đó có quả nhiều thì Đức Phật Ngài khen ngợi, những người nào nhớ đến cách cúng 
dường thế này thành bực có sự vui mừng dạo đi trong đời, hạn chế trần uế tức là sự 
bỏn xẻn luôn cả gốc rễ, thành bực mà trí thức không chê trách vào đến cơ sở (thãna) 
tức là Thiên đường”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó, bố thí cúng dường đến Tăng thời có quả nhiều chớ gì. 

Dứt Bắt ngôn củng Tăng đa quả ngữ 


BẤT NGÔN CÚNG PHẬT ĐA QUẢ NGỮ 
(NA VATTABBAMBUDDHASSA DINNAMMAHAPPHALANTIKATHÃ) 

1726 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói cúng dường đến Phật có quả nhiều phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Phật là chúa của nhân thiên, thành bực rất đặc biệt, thành trưởng, thành bực 
Chí Thượng, thành bực Chí Tôn của nhân thiên không ai so, không ai sánh, không ai 
bằng, không ai tương đương, không ai giống phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Phật là chúa của Nhân Thiên thành người rất đặc biệt, thành trưởng, 
thành bực Chí Thượng, thành bực Chí Tôn của Nhân Thiên không có ai so, không có 



400 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


ai sánh, không ai bằng, không ai tương đương, không ai giống. Chính do nhân đó mới 
có nói rằng cúng dường đến Phật có quả nhiều. 

1727 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói cúng dường đến Phật có quả nhiều phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Ai ai mà tương đương Đức Phật bằng Giới, bằng Định, bằng Tuệ vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

* Tự ngôn: Neu mà ai ai đặng như Đức Phật bằng Giới, bằng Định, bằng Tuệ không có. 
Chính do nhân đó mới nói rằng cúng dường đến Phật có quả nhiều. 

1728 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói cúng dường đến Phật có quả nhiều phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Hoặc đời này hay đời khác không có 
người sẽ đặc biệt hơn, hoặc sẽ sánh kịp Phật người đã đến sự tột của bực đáng cúng 
dường với đám người cần dùng phước tìm tòi quả rộng lớn”. Như đây là bài Kinh vẫn 
thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó cúng dường đến Phật thời có quả nhiều chớ gì. 

Dứt Bất ngôn cúng Phật đa quả ngữ 


BỐ THÍ THANH TỊNH NGỮ (DAKKHINA VISUDDHIKATHA) 

1729 . 

* Tự ngôn: Bố thí trong sạch chỉ thuộc phần người cúng, không trong sạch đặng thuộc 
phần người thọ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có hạng người thọ mà thành bực đáng cúng dường, thành bực đáng 
nghinh tiếp, thành bực đáng làm phước, thành bực đáng chấp tay kỉnh xá, thành phước 
điền cao thượng của đời vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà có bực thọ thí thành người đáng cúng dường, thành người đáng 
nghinh tiếp, thành người đáng làm phước, thành người đáng chấp tay kỉnh xá, thành 
phước điền cao thượng của đời vẫn có thời không nên nói bố thí trong sạch chỉ đặng 
nơi phía cúng, không đặng trong sạch nơi phía thọ. 

1730 . 

* Tự ngôn: Bố thí trong sạch đặng chỉ nơi phía thí, không trong sạch đặng nơi phía thọ 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài nói bốn cặp trượng phu, tám người trượng phu là thành 
bực đáng làm phước phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn nói bốn cặp trượng phu, tám người trượng phu là bực 
đáng làm phước thời không nên nói bố thí trong sạch chỉ đặng bên cúng, không đặng 
trong sạch bên thọ. 

1731 . 

* Tự ngôn: Bố thỉ trong sạch chỉ đặng bên cúng, không trong sạch đặng về bên thọ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có hạng người cúng dường đến Sơ quả rồi thỏa thích phước vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu■■) - (Cảo bản) 


401 


* Tự ngôn: Neu mà cũng có hạng người cúng dường đến Dự Lưu rồi thỏa thích phước 
vẫn có thời không nên nói bố thí trong sạch chỉ đặng về phần cúng, không trong sạch 
đặng về phần thọ. 

* Tự ngôn: Cũng có hạng người cúng dường đến bực Nhứt Lai ... đến bực Bất Lai, đến 
bực La Hán rồi thỏa thích vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà có hạng người cúng dường đến La Hán rồi thỏa thích phước vẫn có 
thời không nên nói bố thí trong sạch chỉ đặng phía thí, không trong sạch đặng theo 
phía thọ. 

1732. 

* Tự ngôn: Bố thí trong sạch chỉ đặng phía thọ, không trong sạch với phía thí phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người khác thành kẻ làm cho người khác khổ, lạc, mà người khác làm cho 
một người làm, nhưng một người khác nửa hưởng quả phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bố thí trong sạch đặng chỉ về phần thí, không trong sạch đặng về phần thọ 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Ãnanda, bố thí trong sạch cho bốn 
thứ. Bốn thứ ra sao? Bố thí mà trong sạch phía người thí, không trong sạch về phía 
người thọ vẫn có. Bố thí mà trong sạch về phía người thọ, nhưng không trong sạch về 
phía người thí vẫn có. Bố thí mà không trong sạch cả kẻ thí và người thọ vẫn có. Bố 
thí mà trong sạch cả kẻ thí luôn người thọ cũng có. Vậy bố thí mà trong sạch phần 
người thí, nhưng không trong sạch về phần người thọ ra sao? Người thí trong đòi này 
là bực có giới, có pháp lưong hảo (kãlyãna) nhưng người thọ là bực phá giới có pháp 
tội; đây là bố thí trong sạch về phần người thí mà không trong sạch về phần người thọ. 

Còn bố thí trong sạch bên người thọ mà không trong sạch về phần người thí ra sao? 
như là người bố thí trong đời này là kẻ phá giới, có pháp tội nhưng bực thọ thí có giới 
và có pháp lưong hảo (kãlyãna), thế này là bố thí trong sạch bên người thọ nhưng 
không trong sạch phía người thí. 

Còn bố thí trong sạch cả người thí và người thọ ra sao? như người bố thí trong đời 
này là kẻ phá giới có pháp tội và bực thọ thí cũng là người phá giới có pháp tội; cách 
này gọi là bố thí không trong sạch cả kẻ thí luôn người thọ. 

Còn bố thí trong sạch cả kẻ thí luôn người thọ ra sao? Như người bố thí trong đời 
này là bực có giới, có pháp lưong hảo ịkãlyãna) và người thọ thí cũng là bực có giới 
có pháp lưong hảo; cách này là bố thí trong sạch cả bên bố thí luôn phần thọ thí. Này 
Ananda, bố thí có bốn cách như thế này vậy”. Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói bố thí trong sạch chỉ đặng về phần thí, không 
trong sạch đặng về phần thọ thí. 

Dứt Bố thí thanh tịnh ngữ 
Dứt phâm thứ mười bảy 



402 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


PHẨM MƯỜI TÁM 

THÉ GIỚI NHÂN LOẠI NGỮ (MANUSSA LOKA KATHẴ) 

1733 . 

* Tự ngôn: Không nên nói Đức Thế Tôn Ngài vẫn đang bảo trì trong thế giới nhân loại 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tòng lâm, chùa, nhà hội, đô thành, tỉnh, thôn quê noi Phật Ngài từng ngự 
mà thành pháp vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà tòng lâm, chùa, nhà hội, đô thành, tỉnh, thôn quê mà Đức Phật Ngài 
đã từng ngự mà thành pháp vẫn có, chính do nhân đó mới có nói rằng Đức Phật đã 
từng vẫn bảo trì trong thế giới Nhân loại. 

1734 . 

* Tự ngôn: Không nên nói Đức Thế Tôn Ngài vẫn từng bảo trì trong thế giới nhân loại 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn đản sanh noi vườn Lâm Tì Ni, đắc chứng noi cội cây Bồ đề, 
chuyển Pháp Luân noi thành Ba La Nại, dự tịch noi tháp Ba-van (Paval), viên tịch noi 
thành Kusinãrã phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn đản sanh noi vườn Lumbini ... viên tịch noi thành 
Kusinãrã, chính do nhân đó mới có nói rằng Đức Thế Tôn Ngài vẫn đặng bảo trì trong 
thế giới nhân loại. 

1735 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói Đức Thế Tôn Ngài đã đặng bảo trì trong thế giới nhân loại phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, một thuở nọ Như Lai 
ngự noi cây sala lớn trong xứ Mỹ Yên (Subhagavana) gần thành Tối Cao (Ukkattha). 
Này chư Phíc-khú, lúc nọ, Như Lai vừa đắc chứng tạm trụ noi cây dưong dung thọ 
ịAjapãlanigrodha) làng Thượng Thời (Uruvelã). Này chư Phíc-khú, lúc nọ, Như Lai 
tạm trụ nơi vườn Trúc Lâm (VeỊuvana) ở nơi Tòng Thử (KaỊandaka) gần thành Vương 
Xá. Này chư Phíc-khú, lúc nọ, Như Lai tạm trụ nơi chùa Kỳ Viên của cấp Cô Độc 
Trưởng Giả gần thành Xá Vệ. Này chư Phíc-khú, lúc nọ, Như Lai ngự nơi nhà khách 
đỉnh (sãla) Đại Tòng Lâm gần thành Vesãlĩ”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thì Đức Thế Tôn Ngài cũng vẫn đặng bảo trì trong thế giới nhân 
loại chớ gì. 

1736 . 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài vẫn đã đặng bảo trì trong thế giới nhân loại phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn ra đời, Ngài tiến hóa trong đời nhưng Ngài là bực không ô 
cấu trầm miếng trong đời, Ngài vẫn giá lâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài sanh trong đời, Ngài tiến hóa trong đời nhưng 
Ngài là bực mà đời không ô cấu chi phối, vẫn giá lâm đời thời không nên nói Đức Thế 
Tôn Ngài đã vẫn bảo trì trong thế giới nhân loai. 

Dứt Thế giới nhân loại ngữ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


403 


THUYÉT PHÁP NGỮ (DHAMMA DESANA KATHA) 

1737 . 

* Tự ngôn: Không nên nói Pháp bảo mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vậy chớ ai thuyết để lại? Phản ngữ: Do Đức Phật hóa hiện thành bực Chiến 
Thắng, thành bực Tông giáo, thành bực Chánh Đẳng Chánh Giác, thành bực Toàn 
Giác, thành bực Chánh Biến Tri, thành bực Pháp Chủ, thành bực Pháp Quy Y phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chó nên nói Pháp bảo mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vậy chớ ai thuyết để? Phản ngữ: Đức Ãnanda thuyết để. 

* Tự ngôn: Đức Ãnanda là bực Chiến Thắng, bực Tông giáo, bực Chánh Đẳng Chánh 
Giác, bực Toàn Giác, bực Chánh Biến Tri, bực Pháp Chủ, bực Pháp Quy Y phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1738 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói Pháp bảo mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Xá Lợi Phất, Nhu Lai phải thuyết 
pháp hoặc yếu luợc, hoặc quảng khoát, hay cả yếu luợc và quảng khoát do nguời hiểu 
vừa đến pháp khó tìm”. Nhu đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời Pháp bảo mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết chớ gì. 

1739 . 

* Tự ngôn: Chớ nên nói Pháp bảo mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chu Phíc-khú, Nhu Lai thuyết pháp 
để đặng sự rất hiểu chớ không thuyết để đặng sự rất không hiểu. Nhu Lai thuyết pháp 
đi đôi với huyền áo (pãtihãriya), không thuyết khuyết điểm huyền áo (patihariya) và 
theo lối mà Nhu Lai thuyết pháp để đặng sự rất hiểu, không thuyết để cho sự rất không 
hiểu, thuyết pháp có nhân, không thuyết pháp khuyết điểm nhân, thuyết pháp có huyền 
áo, không thuyết pháp khuyết điểm huyền áo ịpãtỉhãrỉya), lời giáo huấn của Nhu Lai 
mới làm theo thời các nguoi đáng mà vui thích, đáng mà sẽ ua thích, đáng sẽ vui, Đức 
Thế Tôn là bực tự chứng bằng cách chon thật, Pháp bảo mà Ngài thuyết đã rành, Tăng 
bảo đã thật hành tốt, thế vậy Đức Thế Tôn đang thuyết giáo mới đặng muôn vũ trụ 
chuyển động”. Nhu đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó, thời Pháp bảo mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết chớ gì. 

Dứt Thuyết Pháp ngữ 



404 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


BI NGỮ (KARUNA KẢTHA) 

1740 . 

* Tự ngôn: Bi của Đức Thế Tôn không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Từ của Đức Thế Tôn không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Bi của Đức Thế Tôn không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tùy hỷ ... Xả của Đức Thế Tôn không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

1741 . 

* Tự ngôn: Bi của Đức Thế Tôn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bi của Đức Thế Tôn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tùy hỷ ... Xả của Đức Thế Tôn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bi của Đức Thế Tôn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1742 . 

* Tự ngôn: Bi của Đức Thế Tôn không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn chẳng phải hiệp với đức bi phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài hiệp với đức bi, Ngài hên quan đời, Ngài tế độ đời, Ngài 
hành động lợi ích cho đời phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài hiệp với đức bi, Ngài liên quan đời, Ngài tế độ 
đời, Ngài làm lợi ích cho đời thời không nên nói là bi của Đức Thế Tôn không có. 

1743 . 

* Tự ngôn: Bi của Đức Thế Tôn không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn đã nhập thiền Đại bi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài đã nhập thiền Đại Bi thời không nên nói bi của 
Đức Thế Tôn không có. 

1744 . 

* Phản ngữ: Bi của Đức Thế Tôn vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn có ái phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó, bi của Đức Thế Tôn không có chớ gì. 

Dứt Bi ngữ 


KHÍ XUẤT NGỮ (GANDHAJATIKATHA) 

1745 . 

* Tự ngôn: Đại tiểu của Đức Thế Tôn thom hon hoi khác phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài độ đồ thom phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài độ com và bánh đậu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn độ com và bánh đậu, thời không nên nói đại tiểu của 
Ngài thom hon các hoi khác. 

1746 . 

* Tự ngôn: Đại tiểu của Ngài thom hon các hoi khác phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


405 


* Tự ngôn: Cũng có hạng người tắm, thoa, chấm đại tiểu của Đức Thế Tôn cất để trong 
hộp, nhét vào chai bày bán noi chợ, làm việc bằng đồ thom với hoi ấy vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Khỉ xuất ngữ 


NHỨT ĐẠO NGỮ (EKAMAGGA KATHA) 


1747 . 

* Tự ngôn: Bốn quả thông thường làm cho rõ đặng bằng Thánh Đạo phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của Tứ Xúc ... Tứ Tuệ phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bốn đạo phổ thông làm cho rõ đặng chỉ bằng Thánh Đạo phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bằng đạo Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bằng đạo Nhứt Lai ... bằng đạo Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bằng đạo nào? Phản ngữ: Bằng đạo La Hán. 

* Tự ngôn: Bài trừ Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ bằng đạo La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trừ Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ bằng đạo La Hán phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn nói cách trừ tam triền là So quả phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn nói cách trừ tam triền là quả Dự Lưu thời không nên 
nói trừ Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ, khinh thị bằng đạo La Hán đặng. 

* Tự ngôn: Trừ Dục ái thứ thô (Kãmarãga oịãrika), Sân độc thứ thô đặng bằng đạo La 
Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trừ Dục ái thứ thô, Sân độc thứ thô đặng bằng đạo La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn nói sự nhẹ nhàng của Dục ái và Sân độc là quả Nhứt Lai phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn nói sự nhẹ nhàng của Dục ái và Sân độc là quả Nhứt 
Lai thời không nên nói trừ Dục ái thứ thô, Sân độc thứ thô đặng bằng đạo La Hán. 

* Tự ngôn: Trừ Tham ái thứ vi tế, Sân độc thứ vi tế đặng bằng đạo La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trừ Dục ái thứ vi tế, Sân độc thứ vi tế đặng bằng đạo La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn nói cách trừ Dục ái và Sân độc bằng cách không còn sót là 
quả Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài nói cách trừ Dục ái, Sân độc bằng cách không 
còn sót là quả Bất Lai thời không nên nói trừ Dục ái thứ vi tế, Sân độc thứ vi tế đặng 
bằng đạo La Hán. 

1748 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói tứ quả thông thường làm cho rõ đặng chỉ với Thánh Đạo phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 



406 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: Đạo Dự Lưu, Đức Thế Tôn Ngài đã cho sanh phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài thành bực Dự Lưu phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thế đó... 

* Phản ngữ: Đạo Nhứt Lai ... Đạo Bất Lai, Đức Thế Tôn Ngài đã cho sanh phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài thành bực Bất Lai phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói 
thế đó... 

1749 . 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài làm cho rõ tứ quả phổ thông chỉ với Thánh Đạo, nhưng 
tất cả bực Thinh Văn làm cho rõ tử quả phổ thông bằng tứ Thánh Đạo phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Thinh Văn thấy pháp mà Đức Thế Tôn không đặng thấy chứng pháp 
mà Đức Thế Tôn không đặng chứng, làm cho rõ pháp mà Đức Thế Tôn không đặng 
làm cho rõ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Đạo ngữ 


THIỀN ĐÀ NGỮ (MANASANKANTIKATHA) 

1750 . 

* Tự ngôn: Hành giả lướt đến từ bực thiền, khỏi từ bực thiền phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Lướt đến Tam thiền từ So thiền đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Hành giả lướt đến từ bực thiền, lìa từ bực thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Lướt đến Tứ thiền từ Nhị thiền đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1751 . 

* Tự ngôn: Lướt đến Nhị thiền từ So thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cố tâm nào đặng sự sanh ra của So thiền, sự nhớ tưởng 
... sự cố tâm ấy để đặng sanh ra của Nhị thiền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Hành giả lướt đến Nhị thiền chính từ So thiền nhưng không nên nói sự nhớ 
tưởng ... sự cố ý nào để đặng phát sanh của So thiền, sự nhớ tưởng ... chỉnh sự cố ý ấy 
để phát sanh ra của Nhị thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhị thiền sanh ra đặng với hành giả người vẫn không nhớ đến ... phát sanh 
ra của hành giả người vẫn không cố ý phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhị thiền vẫn sanh ra cho hành giả người nhớ tưởng vẫn sanh ra cho hành 
giả người cố ý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Nhị thiền vẫn sanh ra cho hành giả người đang nhớ đến ... sanh ra 
cho hành giả người đang cố ý, thời không nên nói hành giả lướt đến Nhị thiền từ So 
thiền. 

* Tự ngôn: Hành giả lướt đến Nhị thiền từ So thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


407 


* Tự ngôn: Sơ thiền phát sanh cho hành giả bực tác ý với tất cả dục bằng sự thành đồ có 
lỗi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhị thiền cũng phát sanh cho hành giả bực tác ý với tất cả dục bằng sự 
thành đồ có lỗi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sơ thiền có Tầm có Tứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhị thiền cũng có Tầm có Tứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Hành giả lướt đến Nhị thiền từ Sơ thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sơ thiền cái đó Nhị thiền cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

1752 . 

* Tự ngôn: Hành giả lướt đến Tam thiền từ Nhị thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cố ý nào để đặng sanh ra của Nhị thiền, sự nhớ tưởng ... 
chính sự cố ý ấy để đặng sanh ra của Tam thiền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Hành giả lướt đến Tam thiền chính từ Nhị thiền, nhưng không nên nói sự 
nhớ tưởng, sự cố ý nào để đặng phát sanh của Nhị thiền, sự nhớ tưởng ... chính sự cố ý 
ấy để đặng phát sanh của Tam thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tam thiền vẫn phát sanh cho hành giả người vẫn không nhớ đến ... phát 
sanh cho hành giả người vẫn không quyết tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Tam thiền vẫn phát sanh cho hành giả bực vẫn nhớ đến ... phát sanh cho 
hành giả bực vẫn quyết tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Nhị thiền phát sanh cho hành giả người vẫn nhớ đến ... phát sanh 
cho hành giả người vẫn quyết tâm thời không nên nói hành giả lướt đến Tam thiền từ 
Nhị thiền. 

* Tự ngôn: Hành giả lướt đến Tam thiền từ Nhị thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhị thiền phát sanh cho hành giả bực tác ý với Tầm và Tứ, thành sự thành 
pháp có lỗi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tam thiền phát sanh cho hành giả người tác ý với Tầm và Tứ bằng sự thành 
pháp có lỗi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhị thiền còn có Hỷ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tam thiền cũng còn có Hỷ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hành giả lướt đến Tam thiền từ Nhị thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhị thiền cái đó Tam thiền cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1753 . 

* Tự ngôn: Hành giả lướt đến Tứ thiền từ Tam thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm nào để đặng phát sanh của Tam thiền, sự nhớ 
tưởng ... sự quyết tâm, chính cái đó để đặng phát sanh của Tứ thiền phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hành giả lướt đến Tứ thiền chính từ Tam thiền, nhưng không nên nói sự 
nhớ tưởng ... sự quyết tâm nào để đặng phát sanh của Tam thiền, sự nhớ tưởng ... sự 
quyết tâm ấy để đặng phát sanh của Tứ thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



408 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Tứ thiền phát sanh cho hành giả người vẫn không nhớ đến ... phát sanh cho 
hành giả bực người vẫn không quyết tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Tứ thiền phát sanh cho hành giả người vẫn nhớ đến ... phát sanh cho hành 
giả bực người vẫn quyết tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Tứ thiền phát sanh cho hành giả bực người vẫn nhớ đến ... phát 
sanh cho hành giả bực người vẫn quyết tâm thời không nên nói hành giả lướt đến Tứ 
thiền từ Tam thiền. 

* Tự ngôn: Hành giả lướt đến Tứ thiền từ Tam thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tam thiền phát sanh cho hành giả bực người tác ý với Hỷ bằng sự thành 
pháp có lỗi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tứ thiền cũng phát sanh cho hành giả bực người tác ý với Hỷ bằng sự thành 
pháp có lỗi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tam thiền đồng đáo với Lạc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tứ thiền cũng đồng đáo với Lạc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Hành giả lướt đến Tứ thiền từ Tam thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tam thiền cái đó Tứ thiền cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1754 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói hành giả lướt đến mồi thứ thiền từ mồi thứ thiền phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Phíc-khú trong pháp 
luật này đã vắng lặng hẳn lìa dục vẫn vào đến Tứ thiền”. Như đây là bài Kinh vẫn thật 
có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó hành giả cũng lướt đến mồi thiền từ mồi thiền chớ gì. 

Dứt Thiền đà ngữ 


THIÈN HỮU GIÁN NGỮ (MANANTARIKA KATHA) 

1755 . 

* Tự ngôn: Thiền hữu gián ịjhãnantarìka) vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc hữu gián vẫn có phải chăng? ... Tuệ hữu gián vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thiền hữu gián vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thiền hữu gián vẫn có trong chặng giữa Nhị thiền và Tam thiền phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thiền hữu gián vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thiền hữu gián vẫn có trong chặng giữa Tam thiền và Tứ thiền phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1756 . 

* Tự ngôn: Thiền hữu gián vẫn có trong chặng giữa Nhị thiền và Tam thiền phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà thiền hữu gián không có trong chặng giữa Nhị thiền và Tam thiền 
thời không nên nói Thiền hữu gián vẫn có. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


409 


* Tự ngôn: Thiền hữu gián không có trong chặng giữa Tam thiền và Tứ thiền phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà thiền hữu gián không có trong chặng giữa Tam thiền và Tứ thiền 
thời không nên nói thiền hữu gián vẫn có. 


1757 . 

* Tự ngôn: Thiền hữu gián vẫn có trong chặng giữa So thiền và Nhị thiền phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thiền hữu gián vẫn có trong chặng giữa Nhị thiền và Tam thiền phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thiền hữu gián vẫn có trong chặng giữa So thiền và Nhị thiền phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thiền hữu gián vẫn có trong chặng giữa Tam thiền và Tứ thiền phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1758 . 

* Tự ngôn: Thiền hữu gián không có trong chặng giữa Nhị thiền và Tam thiền phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thiền hữu gián không có trong chặng giữa So thiền và Nhị thiền phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thiền hữu gián không có trong chặng giữa Tam thiền và Tứ thiền phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thiền hữu gián không có trong chặng giữa So thiền và Nhị thiền phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1759 . 

* Tự ngôn: Định không có Tầm chỉ có Tứ thành thiền hữu gián phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Định có Tầm có Tứ thành thiền hữu gián phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Định mà không có Tầm chỉ có Tứ thành thiền hữu gián phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Định mà vô Tầm vô Tứ thành thiền hữu gián phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1760 . 

* Tự ngôn: Định hữu Tầm hữu Tứ không thành thiền hữu gián phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Định vô Tầm hữu Tứ không thành thiền hữu gián phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Định vô Tầm vô Tứ không thành thiền hữu gián phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Định vô Tầm hữu Tứ không thành thiền hữu gián phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1761 . 

* Tự ngôn: Định vô Tầm hữu Tứ có trong chặng giữa thiền cả hai mà phát sanh thành 
khối phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



410 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Khi Định vô Tầm hữu Tứ vẫn hành vi Sơ thiền đã diệt, Nhị thiền cũng chưa 
sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà khi Định vô Tầm hữu Tứ vẫn hành vi Sơ thiền đã diệt rồi, Nhị thiền 
cũng chưa phát sanh thời không nên nói Định vô Tầm hữu Tứ thành thiền hữu gián 
vẫn có trong chặng giữa thiền cả hai mà phát sanh thành khối. 


1762 . 

* Phản ngữ: Định vô Tầm hữu Tứ không thành thiền hữu gián phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Định vô Tầm hữu Tứ thành Sơ thiền ... thành Nhị thiền ... thành Tam thiền 
... thành Tứ thiền phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó, Định vô Tầm hữu Tứ cũng thành thiền hữu gián chớ gì. 

1763 . 

* Tự ngôn: Định vô Tầm hữu Tứ thành thiền hữu gián phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có thuyết ba thứ Định là Định hữu Tầm hữu Tứ, Định vô 
Tầm hữu Tứ, Định vô Tầm vô Tứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài có phán Định có ba thứ như là Định hữu Tầm 
hữu Tứ, Định vô Tầm hữu Tứ, Định vô Tầm vô Tứ, thời không nên nói Định vô Tầm 
hữu Tứ thành thiền hữu gián. 

Dứt Thiền hữu gián ngữ 


NHẬP THIỀN THÍNH THINH NGỮ (SAMAPANNO SADDAMSUNATITIKATHA) 

1764 . 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền nghe tiếng đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền thấy sắc bằng nhãn ... nghe tiếng bằng nhĩ ... hủi hơi bằng tỷ 
... nếm vị bằng thiệt ... đụng chạm bằng thân đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền nghe tiếng đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền thành bực đầy đủ với Nhĩ thức phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Định có với người mà đầy đủ bằng Ý thức phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Định có cho người đầy đủ với Ý thức thời không nên nói người 
nhập thiền nghe tiếng đặng. 

1765 . 

* Tự ngôn: Định có với người đầy đủ Ý thức, người mà đầy đủ Ý thức nghe tiếng đặng 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Định có với người đều đủ Ý thức, người đều đủ với Nhĩ thức nghe 
tiếng đặng thời không nên nói bực nhập thiền nghe tiếng đặng. 

* Tự ngôn: Định có với người đều đủ với Ý thức, người đều đủ với Nhĩ thức nghe tiếng 
đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1766 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


411 


* Phản ngữ: Chớ nên nói bực nhập thiền nghe tiếng đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài nói: “Tiếng là đối lập với Sơ thiền” phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài có nói: “Tiếng là đối lập với Sơ thiền, chính do 
nhân đó mới có nói rằng bực nhập thiền nghe tiếng đặng”. 

* Tự ngôn: Bởi Đức Thế Tôn Ngài nói tiếng là đối lập với Sơ thiền bởi thế người nhập 
thiền mới nghe tiếng đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài nói rằng: “Tầm, Tứ là cừu địch với Nhị thiền thì Tầm, 
Tứ mới vẫn có với Nhị thiền ấy” phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bởi Đức Thế Tôn Ngài nói thinh là đối lập với Sơ thiền như thế người mà 
nhập thiền mới nghe tiếng đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có nói: “Hỷ là cừu địch Tam thiền, nói hơi thở ra vô là 
cừu địch với Tứ thiền, nói sắc tưởng là cừu địch với người nhập thiền Không vô biên 
xứ, nói tưởng Không vô biên xứ là cừu địch với người nhập thiền Thức vô biên xứ, nói 
tưởng Thức vô biên xứ là cừu địch với người nhập thiền Vô sở hữu xứ, nói tưởng Vô 
sở hữu xứ là cừu địch với người nhập thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nói tưởng và 
Thọ là cừu địch với người nhập thiền Diệt thọ tưởng, Tưởng và Thọ mới vẫn có với 
người nhập thiền Diệt thọ tưởng đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt nhập thiền thính thinh ngữ 


NHÃN KIÉN SẮC NGỮ (CAKKHUNA RUPAMPASSATĨTIKATHA) 

1767 . 

* Tự ngôn: Người thấy sắc bằng nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thấy sắc bằng sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thấy sắc bằng sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thâu biết sắc bằng sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thâu biết sắc bằng sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành Ý thức phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người thấy sắc bằng nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm của nhãn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm của nhãn không có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm của nhãn không có thời không nên nói 
người thấy sắc bằng nhãn. 

1768 . 

* Tự ngôn: Người nghe tiếng bằng nhĩ ... Người hửi hơi bằng tỷ ... Người nếm vị bằng 
thiệt phải chăng? .... 

1769 . 

* Tự ngôn: Người đụng chạm bằng thân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đụng chạm sắc bằng sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đụng chạm sắc bằng sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thâu biết sắc bằng sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



412 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Thâu biết sắc bằng sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc thành Ý thức phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người đụng chạm xúc bằng thân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm của thân vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cố ý của thân không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sự nhớ tưởng ... sự cố ý của thân không có thời không nên nói 
người đụng chạm bằng thân ... 

1770 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói người thấy sắc bằng nhãn ... đụng chạm xúc bằng thân phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Phíc-khú trong pháp 
luật này thấy sắc bằng nhãn ... đụng chạm xúc bằng thân”. Như đây là bài Kinh vẫn 
thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời người cũng thấy sắc bằng nhãn, đụng chạm xúc bằng thân 
chớ gì. 


Dứt Nhân kiến sắc ngữ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


413 


PHẨM MƯỜI CHÍN 

TRỪ PHIÈN NÃO NGỮ (KILESAJAHANA KATHA) 

1771 . 

* Tự ngôn: Người trừ phiền não nơi thành quá khứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Còn làm cho pháp diệt rồi diệt mất đi, làm cho pháp lìa rồi lìa mất đi, làm 
cho pháp hết rồi hết đi, còn làm cho pháp rơi rồi rơi mất đi, còn làm cho pháp rơi 
khuất rồi rơi khuất mất đi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người trừ phiền não quá khứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quá khứ đã diệt rồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà quá khứ đã diệt thời không nên nói người trừ phiền não quá khứ. 

* Tự ngôn: Trừ phiền não nơi quá khứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quá khứ vẫn không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà quá khứ vẫn không có thời không nên nói người trừ phiền não quá 
khứ. 

1772 . 

* Tự ngôn: Người trừ phiền não vị lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có thể làm cho pháp chưa sanh không cho sanh, còn làm cho pháp chưa 
sanh đầy đủ không đặng sanh đầy đủ, còn làm cho pháp chưa sanh không cho sanh, 
còn làm cho pháp không hiện không cho hiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Người trừ phiền não vị lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp mà thành vị lai chưa sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà pháp vị lai chưa sanh thời không nên nói người trừ phiền não vị lai. 

* Tự ngôn: Người trừ phiền não vị lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vị lai vẫn không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà vị lai không có thời không nên nói người trừ phiền não vị lai. 

1773 . 

* Tự ngôn: Người trừ phiền não hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thành bực vọng dục rồi trừ Ái, thành người Sân độc ác rồi trừ Sân, 
thành người si rồi trừ Si, thành người phiền toái rồi trừ phiền não phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người trừ ái bằng ái, trừ sân bằng sân, trừ si bằng si, trừ phiền não bằng 
phiền não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ái tương ưng với tâm, đạo cũng tương ưng với tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ái thành bất thiện, đạo thành thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp thiện và pháp bất thiện, pháp có lỗi và pháp không có lỗi, pháp thô 
thiển và pháp tinh vi, pháp đen và trắng, thành đối lập nhau đến gặp nhau phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



414 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Pháp thành thiện và pháp thành bất thiện ... pháp đen và pháp trắng mà 
thành cừu địch nhau đến gặp nhau phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chu Phíc-khú, nền tảng bốn cách này 
xa nhau rất xa nhau. Bốn cách ra sao? Trời và đất, đây là cách thứ nhứt mà xa nhau rất 
xa nhau ... bởi thế đó pháp của hiền triết mới xa lìa pháp phi hiền triết”. Nhu đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói pháp thiện và pháp bất thiện ... đến gặp nhau 
chớ gì. 

1774 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói nguời trừ phiền não noi quá khứ, trừ phiền não noi vị lai, trừ 
phiền não noi hiện tại phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nguời mà trừ phiền não đặng không có phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó nguời cũng trừ phiền não quá khứ, trừ phiền não vị lai, trừ phiền 
não hiện tại chớ gì. 

Dứt Trừ phiền não ngữ 


TIÊU DIỆT NGỮ (SUNNATA KATHA) 


1775 . 

* Tự ngôn: Sụ trống (sunnatã) liên quan trong Hành uẩn phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Pháp Vô chứng (Animitta) cũng liên quan trong Hành uẩn phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự trống liên quan trong Hành uẩn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp Vô chứng cũng liên quan trong Hành uẩn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Pháp Vô chứng không nên nói liên quan trong Hành uẩn phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sụ trống cũng không nên nói liên quan trong Hành uẩn phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Pháp Vô chứng (Animitta) không nên nói liên quan trong Hành uẩn phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sụ trống không ịsuũũatã) cũng không nên nói liên quan trong Hành uẩn 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sụ trống không liên quan trong Hành uẩn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hành uẩn Phi pháp vô thuờng, Phi pháp hữu vi, Phi pháp y tuong sinh 
ịpaticcasamuppãda), Phi pháp cùng tận ịkhayadhamma), Phi pháp suy đồi (vaya- 
dhamma), Phi pháp ly ái (virãga), Phi pháp diệt (nirodha), Phi pháp biến đổi 
(viparinãma) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hành uẩn thành pháp vô thuờng, thành pháp hữu vi, thành pháp y tuông 
sinh, thành pháp cùng tận, thành pháp suy đồi, thành pháp ly ái, thành pháp diệt, thành 
pháp biến đổi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Hành uẩn vô thuờng ... có sự đổi thay thời không nên nói sụ trống 
liên quan trong Hành uẩn. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


415 


1776 . 

* Tự ngôn: Sự trống của sắc uẩn liên quan trong Hành uẩn phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Sự trống của Hành uẩn liên quan trong sắc uẩn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự trống của Thọ uẩn ... sự trống của Tuởng uẩn ... sự trống của Thức uẩn 
liên quan trong Hành uẩn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự trống của Hành uẩn liên quan trong Thức uẩn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1777 . 

* Tự ngôn: Sự trống của Hành uẩn không nên nói liên quan trong sắc uẩn phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự trống của sắc uẩn không nên nói liên quan trong Hành uẩn phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự trống của Hành uẩn không nên nói liên quan trong Thọ uẩn ... liên quan 
trong Tuởng uẩn ... liên quan trong Thức uẩn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự trống của Thức uẩn không nên nói liên quan trong Hành uẩn phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1778 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói sự trống liên quan trong Hành uẩn phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chu Phíc-khú, Hành đây trống 
(sunũata) tự lìa hoặc lìa cái ngã ( atta)”. Nhu đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì sự Trống (sunnatã) cũng liên quan trong Hành uẩn chớ gì. 

Dứt Tiên diệt ngữ 


PHỒ THÔNG QUẢ NGỮ (SÁMANNA PHALA KATHA) 

1779 . 

* Tự ngôn: Phổ Thông Quả là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Níp-bàn, thành chồ chống cự ịtãnam), thành chồ tàn nặc (che dấu) 
(lenam), thành sở y ịsaranam), thành trình tự (parãyana), thành cơ sở (thãna), mà 
không uyển chuyển (accuta), thành bất tử (amata) phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Quả thông thuờng thành vô vi, Níp-bàn cũng thành vô vi phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chồ chống cự (tãnam) thành hai thứ ... chồ tàn nặc (Ịenam) cũng thành hai 
thứ, sở y (saranam) cũng thành hai thứ, trình tự (parãỵana) cũng thành hai thứ, bất tử 
(amata) cũng thành hai thứ, Níp-bàn cũng thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1780 . 

* Tự ngôn: Quả Phổ Thông thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phổ Thông thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 



416 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Phổ Thông thành hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quả Phổ Thông thành hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Quả Dụ Luu thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đạo Dụ Luu thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đạo Dụ Luu thành hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quả Dụ Luu thành hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Quả Nhứt Lai ... Quả Bất Lai ... Quả La Hán thành vô vi phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đạo La Hán thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đạo La Hán thành hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quả La Hán thành hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Quả Dụ Luu thành vô vi, Quả Nhứt Lai... Quả Bất Lai... Quả La Hán thành 

vô vi, Níp-bàn thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành năm thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành năm thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chồ chống cụ thành năm thứ, noi tàn nặc cũng thành năm thứ, sở y cũng 

thành năm thứ, trình tự cũng thành năm thứ, co sở mà không uyển chuyển cũng thành 
năm thứ, bất tử cũng thành năm thứ, Níp-bàn cũng thành năm thứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Quả Phô Thông ngữ 


ÂN ĐỨC NGỮ (PATTIKATHA) 


1781 . 

* Tự ngôn: Cách đặng (patti) thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Níp-bàn, thành chồ chống cụ, thành chồ tàn nặc, thành sở y, thành 
trình tự, thành co sở mà bất di động, thành bất tử phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cách đặng thành vô vi, Níp-bàn cũng thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chồ để kháng (chống cự) thành hai thứ, chồ tàn nặc (che dấu) cũng thành 
hai thứ, sở y cũng thành hai thứ, noi trình tự cũng thành hai thứ, co sở bất di động 
cũng thành hai thứ, bất tử cũng thành hai thứ, Níp-bàn cũng thành hai thứ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1782 . 

* Tự ngôn: Cách đặng y (cĩvara) thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Níp-bàn ... thành bất tử phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Cách đặng y thành vô vi, Níp-bàn cũng thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


417 


* Tự ngôn: Nơi để kháng (chống cự) thành hai thứ, nơi tàn nặc cũng thành hai thứ, sở y 
cũng thành hai thứ, nơi trình tự cũng thành hai thứ, cơ sở mà bất di động cũng thành 
hai thứ, bất tử cũng thành hai thứ, Níp-bàn cũng thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cách đặng bát ... tọa cụ, y dược, vật dụng thành vô vi phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Níp-bàn ... thành bất tử phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Cách đặng y dược, vật dụng thành vô vi, Níp-bàn cũng thành vô vi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nơi để kháng (chống cự) thành hai thứ ... Níp-bàn cũng thành hai thứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cách đặng y thành vô vi, cách đặng bát... tọa cụ, cách đặng y dược vật dụng 
cũng thành vô vi, Níp-bàn cũng thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành năm thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành năm thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chồ để kháng (chống cự) thành năm thứ ... Níp-bàn cũng thành năm thứ 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1783 . 

* Tự ngôn: Cách đặng Sơ thiền thành vô vi phải chăng? (nên phân rộng như mỗi thứ), 
cách đặng Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, thiền Không vô biên xứ, thiền Thức vô biên 
xứ, thiền Vô sở hữu xứ, thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ ... Sơ đạo Sơ quả, Nhị đạo 
Nhị quả, Tam đạo Tam quả, La Hán đạo La Hán quả thành vô vi phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Níp-bàn ... thành cơ sở bất di động, thành bất tử phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cách đặng quả La Hán thành vô vi, Níp-bàn cũng thành vô vi phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nơi để kháng (chống cự) thành hai thứ ... Níp-bàn cũng thành hai thứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cách đặng Sơ đạo thành vô vi, cách đặng Sơ quả thành vô vi ... cách đặng 
La Hán đạo thành vô vi, cách đặng La Hán quả thành vô vi, Níp-bàn thành vô vi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành chín thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành chín thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nơi để kháng thành chín thứ ... Níp-bàn cũng thành chín thứ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1784 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói cách đặng thành vô vi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Cách đặng thành sắc, thành Thọ, thành Tưởng, thành Hành, thành Thức 
phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 



418 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: Neu thế đó cách đặng thành vô vi chớ gì. 

Dứt Ân đức ngữ 


CHÂN NGỮ (TATHATA KATHA) 

1785 . 

* Tự ngôn: Sự thành thứ đó (tathatã) của tất cả pháp là vô vi phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Níp-bàn ... thành bất tử phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Sự thành thứ đó ịtathatã) của tất cả pháp là vô vi, Níp-bàn cũng là vô vi 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nơi để kháng (chống cự) thành hai thứ ... Níp-bàn cũng thành hai thứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1786 . 

* Tự ngôn: sắc có sự thành sắc, sự thành sắc cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Thành Níp-bàn ... thành bất tử phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


* Tự ngôn: sắc có sự thành sắc, sự thành sắc cũng là vô vi, Níp-bàn cũng là vô vi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sở để kháng (Tãnam) thành hai thứ ... Níp-bàn cũng thành hai thứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ có sự thành (tathatã) Thọ, sự thành Thọ ... Tưởng có sự thành Tưởng, 
sự thành Tưởng ... Hành có sự thành Hành, sự thành Hành ... Thức có sự thành Thức, 
sự thành thức là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Níp-bàn ... thành bất tử phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


* Tự ngôn: sắc có sự thành sắc, sự thành sắc là vô vi ... Thức có sự thành Thức, sự 
thành Thức là vô vi... Níp-bàn cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành sáu thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành sáu thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chồ để kháng thành sáu thứ ... Níp-bàn cũng thành 6 thứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1787 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói sự thành thứ đó ( tathatã) của tất cả pháp là vô vi phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Sự thành thứ đó (tathatã) của tất cả pháp thành sắc, thành Thọ, thành 
Tưởng, thành Hành, thành Thức phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó sự thành thứ ấy (tathatã) của tất cả pháp cũng là vô vi chớ gì. 

Dứt Chân ngữ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


419 


THIỆN NGỮ (KUSALA KATHA) 

1788 . 

* Tự ngôn: Níp-bàn giới (Nibbãnadhãtu) thành thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Níp-bàn giới thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm của Níp- 
bàn ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Níp-bàn thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm của Níp- 
bàn ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Níp-bàn giới thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự quyết 
tâm của Níp-bàn giới đó không có thời không nên nói Níp-bàn giới là thiện. 

1789 . 

* Tự ngôn: Vô tham là thiện thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm của Vô 
tham ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Níp-bàn giới thành thiện, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự quyết 
tâm của Níp-bàn giới ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô sân thành thiện ... Vô si thành thiện ... Tín, cần, Niệm, Định ... Tuệ 
thành thiện, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm của Tuệ ấy vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Níp-bàn giới thành thiện, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng, sự cố tâm của 
Níp-bàn giới ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1790 . 

* Tự ngôn: Níp-bàn giới thành thiện, thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng, sự cố 
tâm của Níp-bàn giới ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô tham thành thiện nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự 
cố tâm của Vô tham ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Níp-bàn giới thành thiện nhưng thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự 
quyết tâm của Níp-bàn giới ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô sân thành thiện ... Vô si thành thiện ... Tín, cần, Niệm, Định ... Tuệ 
thành thiện nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm của Tuệ 
ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1791 . 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng Níp-bàn giới thành thiện phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Níp-bàn giới thành pháp không lỗi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà Níp-bàn giới thành pháp không lỗi, chính do nhân đó mới có nói 
rằng Níp-bàn giới thành thiện. 

Dứt Thiện ngữ 


cực THẬM CỐ NHIÊN NGỮ (ACCANTA NIYAMA KATHA) 

1792 . 

* Tự ngôn: Phàm phu chỉ có lỗi nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người sát mẫu thành người chỉ có lỗi nhứt định, người sát phụ ... Người 
sát La Hán ... Người chích Phật thân huyết... Người phá hòa hợp Tăng thành người chỉ 
thuộc về nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Phàm phu chỉ có lỗi nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



420 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Hoài nghi đáng sanh cho người chỉ có lỗi nhứt định phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Hoài nghi phải sanh cho người chỉ có lồi nhứt định thời không nên 
nói phàm phu chỉ có lỗi nhứt định. 

1793 . 

* Tự ngôn: Hoài nghi không phải sanh cho người chỉ có lỗi nhứt định phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trừ Hoài nghi đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trừ Hoài nghi đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trừ đặng do đạo Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trừ đặng do đạo Nhứt Lai... trừ đặng do đạo Bất Lai ... trừ đặng do đạo La 
Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trừ đặng do đạo nào? Phản ngữ: Bằng đạo phía bất thiện. 

* Tự ngôn: Đạo phía bất thiện thành pháp dẫn ra cho đến sự hết khổ, cho đến sự đắc 
chứng, cho đến Níp-bàn không thành cảnh của lậu ... không thành cảnh của phiền não 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đạo phía bất thiện không thành pháp dẫn ra ... thành cảnh của phiền não 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà đạo phía bất thiện không thành pháp dẫn ra ... thành cảnh của phiền 
não thời không nên nói Hoài nghi mà bực người nhứt định theo một lối trừ đặng bằng 
đạo phía bất thiện. 

1794 . 

* Tự ngôn: Đoạn kiến ịucchedaditthi) phải sanh cho người nhứt định bằng thường kiến 
ịsassasaditthi) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà đoạn kiến phải sanh cho bực người nhứt định bằng thường kiến thòi 
không nên nói phàm phu chỉ có nhứt định theo một lối. 

1795 . 

* Tự ngôn: Đoạn kiến không phải sanh cho những người nhứt định bằng thường kiến 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trừ đoạn kiến đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trừ đoạn kiến đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trừ đặng bằng đạo Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trừ đặng bằng đạo Nhứt Lai ... bằng đạo Bất Lai ... bằng đạo La Hán phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trừ đặng bằng đạo nào? Phản ngữ: Trừ đặng bằng đạo phía bất thiện. 

* Tự ngôn: Đạo phía bất thiện ... cũng không nên nói đoạn kiến mà người nhứt định với 
thường kiến trừ đặng bằng đạo phía bất thiện. 

1796 . 

* Tự ngôn: Thường kiến phải sanh cho những người nhứt định bằng đoạn kiến phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà thường kiến phải sanh cho bực người nhứt định với đoạn kiến thời 
không nên nói phàm phu chỉ có về phần lối nhứt định. 

1797 . 

* Tự ngôn: Thường kiến không phải sanh cho những người nhứt định với đoạn kiến 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


421 


* Tự ngôn: Thường kiến không phải sanh cho những người nhứt định với đoạn kiến 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trừ thường kiến đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trừ đặng bằng đạo Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trừ đặng bằng đạo Nhứt Lai ... bằng đạo La Hán phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bằng đạo nào? Phản ngữ: Bằng đạo phía bất thiện. 

* Tự ngôn: Bằng đạo phía bất thiện ... thời không nên nói thường kiến mà những người 
nhứt định với đoạn kiến trừ đặng bằng đạo phía bất thiện. 

1798 . 

* Phản ngữ: Không nên nói phàm phu có sự nhứt định bằng một phía phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, có người trong đời 
này là kẻ hiệp với pháp phe bất thiện, chỉ thành pháp theo phía đen, người ấy thành 
bực đã trầm miếng một lần thời cũng vẫn tự chìm đó”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó phàm phu cũng có sự nhứt định theo một phía chó gì. 

1799 . 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, có người trong đời 
này là kẻ hiệp với pháp phe bất thiện, chỉ thành pháp theo phía đen, người ấy thành 
bực đã trầm miếng một lần thời cũng vẫn tự chìm đó, do giải như vầy và theo nhân ấy 
Ngài mới xác định rằng phàm phu có sự nhứt định chỉ theo một phía ư”. Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, có người trong đời 
này đã trồi lên hụp xuống”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người trồi lên rồi trở hụp xuống mồi lần phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

1800 . 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, có người trong đời 
này thành kẻ hiệp với phần pháp bất thiện, chỉ theo phía đen, người ấy đã thành kẻ đã 
chìm một lần thời vẫn tự chìm. Do phân giải như đây và theo nhân đó Ngài mới xác 
định rằng phàm phu có sự nhứt định chỉ theo một phần phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, có người trong đời 
này đã trồi lên kềm vững thân, đã trồi lên thấy rõ xoay coi, lội qua, đã trồi lên đi đến 
noi chồ đặng”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người đã trồi lên mồi lần đi đến noi chồ đặng phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 


Dứt Cực thậm cô nhiên ngữ 



422 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


QUYÈN NGỮ (INDRIYA KATHA) 


1801 . 

* Tự ngôn: Tín quyền mà thành hiệp thế không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức tin thành hiệp thế không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: cần quyền, Tín quyền ... Định quyền ... Tuệ quyền mà thành hiệp thế không 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tuệ mà thành hiệp thế không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1802 . 

* Tự ngôn: Đức tin có thành hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tín quyền có thành hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: cần ... Niệm ... Định ... Tuệ có thành hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Tuệ quyền có thành hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1803 . 

* Tự ngôn: Ý mà thành hiệp thế vẫn có, Ý quyền mà thành hiệp thế cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức tin mà thành hiệp thế vẫn có, Tín quyền mà thành hiệp thế cũng vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ý mà thành hiệp thế vẫn có, Ý quyền mà thành hiệp thế cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tuệ mà thành hiệp thế vẫn có, Tuệ quyền mà thành hiệp thế cũng vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1804 . 

* Tự ngôn: Hỷ mà thành hiệp thế vẫn có, Hỷ quyền mà thành hiệp thế cũng vẫn có ... 
Mạng mà thành hiệp thế vẫn có, Mạng quyền mà thành hiệp thế cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức tin mà thành hiệp thế vẫn có, Tín quyền mà thành hiệp thế cũng vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Mạng mà thành hiệp thế vẫn có, Mạng quyền mà thành hiệp thế cũng vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tuệ thành hiệp thế vẫn có, Tuệ quyền thành hiệp thế cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1805 . 

* Tự ngôn: Đức tin thành hiệp thế vẫn có, nhung Tín quyền mà thành hiệp thế không có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ý thành hiệp thế vẫn có, nhung Ý quyền mà thành hiệp thế không có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tuệ thành hiệp thế vẫn có, nhung Tuệ quyền thành hiệp thế không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ý thành hiệp thế vẫn có, nhung Ý quyền thành hiệp thế không có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đức tin thành hiệp thế vẫn có, nhung Tín quyền thành hiệp thế không có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


423 


* Tự ngôn: Hỷ thành hiệp thế vẫn có, nhưng Hỷ quyền thành hiệp thế không có phải 
chăng? ... Mạng thành hiệp thế vẫn có, nhưng Mạng quyền thành hiệp thế không có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tuệ thành hiệp thế vẫn có, nhưng Tuệ quyền thành hiệp thế không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Mạng thành hiệp thế vẫn có, nhưng Mạng quyền thành hiệp thế không có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1806 . 

* Tự ngôn: Đức tin thành siêu thế vẫn có, Tín quyền thành siêu thế cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức tin thành hiệp thế vẫn có, Tín quyền thành hiệp thế cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: cần thành siêu thế vẫn có ... Tuệ thành siêu thế vẫn có Tuệ quyền thành siêu 
thế cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tuệ thành hiệp thế vẫn có, Tuệ quyền thành hiệp thế cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1807 . 

* Tự ngôn: Đức tin thành hiệp thế vẫn có, nhưng Tín quyền thành hiệp thế không có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức tin thành siêu thế vẫn có, nhưng Tín quyền thành siêu thế không có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: cần thành hiệp thế vẫn có ... Tuệ thành hiệp thế vẫn có nhưng Tuệ quyền 
thành hiệp thế không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tuệ thành siêu thế vẫn có, nhưng Tuệ quyền thành siêu thế không có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1808 . 

* Tự ngôn: Ngũ quyền thành hiệp thế không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Như Lai khi quan sát 
trong đời bằng Phật nhãn, chính đã đặng thấy nơi tất cả chúng sanh cũng có hạng 
người ít bụi trần trong nhãn, cũng có hạng người nhiều bụi trần trong nhãn, cũng có 
hạng người quyền đã già, cũng có hạng người quyền còn non, cũng có hạng người thái 
độ tốt, cũng có hạng người thái độ xấu, cũng có hạng người sẽ để cho tỏ ngộ, cũng có 
hạng người sẽ khó cho tỏ ngộ đặng, cũng có hạng người thấy lỗi và thấy nạn trong đời 
sau”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó Ngũ quyền thành hiệp thế cũng có chớ gì. 

Dứt Quyền ngữ 
Dứt Phàm thứ mười chỉn 



424 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


PHẨM HAI MƯƠI 


VÔ CỐ QUYÉT NGỮ (ASANCICCA KATHA) 

1809 . 

* Tự ngôn: Người sát mẫu bằng cách không phải cố tâm, bằng cách không phải cố 
quyết thời thành kẻ gọi là tạo nghiệp vô gián phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người sát sanh không phải bằng cách cố ý thành người gọi là sát sanh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người giết mẹ do không cố quyết thành người gọi là tạo nghiệp vô gián phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người lấy đồ đạc của họ không cho ... nói láo bằng cách không cố quyết 
thời thành người gọi là vọng ngữ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1810 . 

* Tự ngôn: Người sát sanh bằng cách chẳng phải cố quyết không thành người gọi là sát 
sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người sát phụ với cách không phải cố quyết không thành người gọi là tạo 
nghiệp vô gián phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người lấy của mà chủ không cho ... nói láo bằng cách không cố ý thì không 
gọi là người vọng ngữ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Kẻ sát phụ bằng cách không cố ý thì không gọi là người tạo nghiệp vô gián 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1811 . 

* Tự ngôn: Kẻ sát phụ bằng cách không cố quyết gọi là người tạo nghiệp vô gián phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Lời nói rằng: “Người sát mẫu bằng cách không ngoan cố gọi là người tạo 
nghiệp vô gián”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

* Tự ngôn: Nói rằng: “Người cố giết mẹ gọi là người tạo nghiệp vô gián”. Như đây là 
bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà nói rằng: “Người cố ý giết mẹ gọi là người tạo nghiệp vô gián”. 
Như đây là bài Kinh vẫn có thật thời không nên nói kẻ sát mẫu bằng cách không cố 
quyết gọi là người tạo nghiệp vô gián. 

1812 . 

* Phản ngữ: Không nên nói kẻ giết mẹ gọi là người tạo nghiệp vô gián phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Họ đã đặng sát mẫu phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà họ đã đặng sát mẫu, chính do nhân đó mới có nói rằng kẻ sát mẫu 
gọi là người tạo nghiệp vô gián. 

* Phản ngữ: Không nên nói kẻ sát phụ gọi là người tạo nghiệp vô gián phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Họ đã đặng sát phụ rồi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà họ đã đặng sát phụ, chính do nhân đó mới có nói rằng kẻ sát phụ 
gọi là người tạo nghiệp vô gián. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


425 


* Phản ngữ: Chớ nói rằng kẻ giết La Hán gọi là tạo nghiệp vô gián phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Họ đã đặng giết La Hán rồi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà họ đã đặng giết La Hán, chính do nhân đó mới có nói rằng kẻ giết 
La Hán mới gọi là người tạo nghiệp vô gián. 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng kẻ chích Phật thân huyết gọi là người tạo nghiệp vô gián phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Họ đã đặng chích Phật thân huyết rồi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà họ đã đặng chích Phật thân huyết rồi, chính do nhân đó mới có nói 
rằng kẻ chích Phật thân huyết gọi là người tạo nghiệp vô gián. 

* Tự ngôn: Kẻ phá hòa hợp Tăng gọi là người tạo nghiệp vô gián phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Kẻ phá hòa họp Tăng gọi là người tạo tất cả nghiệp vô gián phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Kẻ phá hòa họp Tăng gọi là người tạo tất cả nghiệp vô gián phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thành bực có sự trọng hệ là trúng pháp làm cho Tăng chia rẽ nhau gọi 
là người tạo nghiệp vô gián phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người thành bực có sự quan trọng rằng nhằm trúng pháp làm cho Tăng chia 
rẽ nhau gọi là người tạo nghiệp vô gián phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này u PãLĩ, kẻ phá hòa họp Tăng mà sẽ 
phải đi đường ác, sẽ phải đi Địa ngục, đình trụ luôn cả kiếp sửa đổi không đặng vẫn 
có, bực người phá hòa họp Tăng mà không phải đi vào ác đạo, không cần đi Địa ngục, 
không phải chịu luôn cả kiếp, chẳng phải người sửa đổi không đặng vẫn có”. Như đây 
là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói người thành bực có sự trọng hệ là trúng 
nhằm pháp làm cho Tăng chia rẽ gọi là người tạo nghiệp vô gián ịanantarikakamma). 

1813 . 

* Phản ngữ: Không nên nói bực người có sự quan trọng rằng bị trúng pháp làm cho Tăng 
chia rẽ gọi là người tạo nghiệp vô gián phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Bực người phá hòa họp Tăng thành kẻ sẽ 
phải đi ác đạo, sẽ phải đi Địa ngục ở chịu luôn cả kiếp, họ thành người ưa thích cách 
chia rẽ, không gìn giữ theo pháp, vẫn xa lìa pháp, thành biên cưong xa lìa phối (yoga), 
họ phá hòa hợp Tăng, vẫn cháy trong Địa ngục luôn cả kiếp”. Như đây là bài Kinh vẫn 
thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì kẻ phá hòa họp Tăng cũng gọi là người tạo nghiệp vô gián 
chớ gì. 


Dứt Vô cô quyêt ngữ 



426 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


TRÍ NGỮ (NANAKATHA) 


1814. 

* Tự ngôn: Trí không có với phàm phu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tuệ, thái độ hiểu rõ, sự nghiên cứu, sự lựa chọn, sự trạch pháp, sự chăm chú 
tiêu chuẩn, sự vào chăm chú, sự vào chăm chú trong phần không có với phàm phu phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tuệ, thái độ hiểu rõ, sự nghiên cứu ... sự vào chăm chú biết phần của phàm 
phu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà tuệ, thái độ hiểu rõ, sự nghiên cứu ... sự vào chăm chú riêng phần 
của phàm phu vẫn có thời không nên nói trí không có với phàm phu. 

1815. 

* Tự ngôn: Trí không có với phàm phu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phàm phu có thể nhập So thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà phàm phu có thể nhập So thiền thời không nên nói trí không có với 
phàm phu. 

1816. 

* Tự ngôn: Phàm phu có thể nhập Nhị thiền ... Tam thiền ... Tứ thiền ... có thể nhập 
Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tuởng phi phi tuởng xứ. Phàm 
phu có thể bố thí, có thể dung y ... có thể cúng bát, có thể cúng tọa cụ ... có thể cúng Y 
duợc vật dụng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà phàm phu có thể cúng y duợc, vật dụng thời không nên nói trí 
không có với phàm phu. 

1817. 

* Phản ngữ: Trí của phàm phu vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Phàm phu chăm chú biết Khổ, trừ Tập, làm cho rõ Diệt, còn làm cho Đạo 
phát sanh bằng tuệ ấy phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Dứt Trí ngữ 


DIÊM VƯƠNG NGỮ ( NI RA YAPALAKA THA) 

1818. 

* Tự ngôn: Vua Diêm Vuong không có trong tất cả Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách tổ chức không có trong tất cả Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cách tổ chức vẫn có trong tất cả Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Diêm Vuong vẫn có trong tất cả Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1819. 

* Tự ngôn: Cách tổ chức vẫn có trong nhân loại và bực nguời tổ chức cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tổ chức vẫn có trong tất cả Địa ngục và bực nguòi tổ chức cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tổ chức vẫn có trong tất cả Địa ngục nhung bực nguời tổ chức không có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


427 


* Tự ngôn: Tổ chức vẫn có trong nhân loại nhưng bực người tổ chức không có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1820. 

* Phản ngữ: Vua Diêm Vưong vẫn có trong tất cả Địa ngục phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Pháp Chủ cũng không đặng giết Chúa 
Ngạ quỉ, không đặng giết Nguyệt Vưong, Diêm Vưong và Đa Văn Thiên Vưong, cũng 
không đặng giết nghiệp của người khác, giết người hết phước lìa đời này và vào đến 
đời khác trong Địa ngục những đó đó”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó vua Diêm Vưong cũng không có trong tất cả Địa ngục chớ gì. 

1821. 

* Tự ngôn: Vua Diêm Vưong không có trong tất cả Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, hàng Diêm Vưong có 
thể làm cho chúng sanh trong Địa ngục ấy thọ nghiệp sắp đặt mà gọi là co quan giam 
cầm năm cách như là đóng đinh, sắt nóng, một phía bên tay đóng đinh sắt nóng, một 
phía bên tay nữa đóng đinh sắt nóng, một phía chân đóng đinh sắt nóng, một phía chân 
nữa đóng đinh sắt nóng ngay giữa ngục. Chúng sanh trong Địa ngục ấy hưởng chịu 
khổ cay nóng ở trong Địa ngục ấy và sẽ còn chưa chết luôn thời gian mà nghiệp tội ấy 
chưa hết”. Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó vua Diêm Vưong cũng không có ở trong tất cả Địa ngục chớ gì. 

1822. 

* Tự ngôn: Vua Diêm Vưong không có trong tất cả Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, hàng Diêm Vưong bắt 
chúng sanh trong Địa ngục nằm sắp trải rồi dẫn nhau kéo bừa sắt... Chư Diêm Vưong 
dựng chúng sanh trong ngục đó chân trở lên đầu trở xuống rồi kéo bằng câu liêm ... 
chư Diêm Vưong chất chúng sanh trong ngục đó vào trong xe rồi chạy tới chạy lui trên 
mặt đất mà lửa đã cháy liên tiếp có ngọn bằng nhau sáng chói... Chư Diêm Vưong còn 
làm cho chúng sanh trong Địa ngục đó gạn lên gạn xuống với núi lửa to mà lửa đã 
khắp liền có ngọn thành như nhau, ánh sáng chói hừng ... Chư Diêm Vưong bắt chúng 
sanh trong Địa ngục đó dựng chân lên đầu xuống để vào trong nồi đồng nóng đỏ mà 
lửa đã liên tiếp đầy có ngọn đồng nhau, có ánh sáng suốt, họ vùi lửa có thân như bọt 
trong nồi đồng ấy và cả noi cháy lấp có thân thể như bọt ở trong nồi đồng ấy, có khi 
nổi phù lên phía trên, có khi chìm xuống phía dưới, có khi vụt quăng đi, họ hưởng chịu 
cái khổ ... Tất cả Diêm Vưong vẫn để vào noi chúng sanh Địa ngục đó trong Đại địa 
Ngục thời chính Địa ngục đó có bốn góc, bốn cửa chia phân định thành mồi phần có 
vách sắt giáp vòng toàn bằng sắt, nền của Đại Ngục đó cũng đều bằng sắt hiệp với sự 
nóng bốc lên thành ngọn tỏa đi cả trăm dặm đặt chung quanh trong mồi thời giờ”. Như 
đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thì Diêm Vưong cũng vẫn có trong tất cả Địa ngục chớ gì. 

Dứt Diêm Vương ngữ 



428 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


BÀNG SANH NGỮ (TIRA CCHANAKA THA) 

1823 . 

* Tự ngôn: Bàng sanh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chư thiên vẫn có trong loại bàng sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bàng sanh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cõi Trời là nơi sanh ra của bàng sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Bàng sanh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bò cào, châu chấu, muồi, ruồi, rắn, rít, bò kẹp, con lãi vẫn có trong hàng 
Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1824 . 

* Phản ngữ: Bàng sanh không có trong hàng Chư thiên phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thần tượng, xe tiên mà sánh bằng 1000 con ngựa vẫn có trong hàng Chư 
thiên phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà Tượng vóc đặc biệt gọi là thần mã, xe tiên mà sánh với 1000 con 
Ngựa vẫn có trong Chư thiên ấy, chính do nhân đó mới có nói rằng bàng sanh vẫn có 
trong hàng Chư thiên. 

1825 . 

* Tự ngôn: Bàng sanh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Những loại tượng, những loại ngựa, người cắt cỏ nuôi tượng, người quản lý 
bực làm đồ ăn cho chúng sanh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Neu thế đó loài bàng sanh cũng vẫn không có trong Chư thiên chớ gì. 

Dứt Bàng sanh ngữ 


ĐẠO NGỮ (MAGGAKATHA) 

1826 . 

* Tự ngôn: Đạo có năm chi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán: “Đạo có tám chi như là Chánh kiến ... Chánh 
định” phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài có phán đạo có tám chi tức là Chánh kiến ... 
Chánh định, thời không nên nói đạo có năm Chi. 

* Tự ngôn: Đạo có năm chi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Bao nhiêu đường (magga) mà con đường 
có tám chi đặc biệt cùng tột; bao nhiêu đế mà có Tứ đế đặc biệt cùng tột, bao nhiêu 
pháp mà có pháp ly dục cùng tột, bao nhiêu nhị cú (pada) Đức Thế Tôn Ngài có nhãn 
đặc biệt cùng tột”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thì đạo cũng có tám chi chớ gì. 

1827 . 

* Tự ngôn: Chánh ngữ là chi của đạo nhưng Chánh ngữ ấy không thành đạo phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


429 


* Tự ngôn: Chánh kiến là chi của đạo nhưng Chánh kiến ấy không thành đạo phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh ngữ là chi của đạo nhưng Chánh ngữ ấy không thành đạo phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh tư duy ... Chánh tinh tấn ... Chánh niệm ... Chánh định là chi của đạo 
nhưng Chánh định không thành đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng là chi của đạo nhưng Chánh mạng đó không 
thành đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh kiến ... Chánh định là chi của đạo nhưng Chánh định ấy không thành 
đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1828 . 

* Tự ngôn: Chánh kiến là chi của đạo và Chánh kiến ấy thành đạo phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh ngữ là chi của đạo và Chánh ngữ ấy thành đạo phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh kiến là chi của đạo và Chánh kiến ấy thành đạo phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng là chi của đạo và Chánh mạng ấy thành đạo 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh tư duy ... Chánh tinh tấn ... Chánh niệm ... Chánh định là chi của đạo 
và Chánh định ấy thành đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh ngữ ... Chánh nghiệp ... Chánh mạng thành chi của đạo và Chánh 
mạng ấy thành đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1829 . 

* Phản ngữ: Thánh Đạo có bát chi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Hoặc thân nghiệp, khẩu nghiệp, thân thể 
của người ấy thành tính cách trong sạch chỉ trong thuở trước đó. Thánh Đạo có 8 chi 
này vẫn đến sự đầy đủ bằng tu tiến của người ấy bằng cách thế này”. Đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì đạo cũng có ngũ chi chớ gì. 

1830 . 

* Tự ngôn: Đạo có năm chi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Subhadda, Thánh Đạo có tám chi 
không thể có trong pháp luật khác vậy, dù Sa Môn cũng kiếm không đặng trong pháp 
luật ấy, dù Sa Môn thứ hai cũng kiếm không đặng trong pháp luật ấy, dù Sa Môn thứ 
ba cũng kiếm không đặng trong pháp luật ấy, dù Sa Môn thứ tư cũng kiếm không đặng 
trong pháp luật ấy, thời Thánh Đạo chẳng phải có tám chi trong pháp luật nào đâu. 
Còn Bát Chi Đạo có trong pháp luật nào, thì Sa Môn cũng kiếm đặng trong pháp luật 
ấy, dù Sa Môn thứ hai ... dù Sa Môn thứ ba ... dù Sa Môn thứ tư cũng kiếm đặng trong 
pháp luật ấy. Này Subhadda, Thánh Đạo có tám chi vẫn kiếm đặng trong pháp luật này 
đây, Sa Môn thứ hai, Sa Môn thứ ba, Sa Môn thứ tư vẫn tìm đặng trong pháp luật này 
xử phạt bằng Giáo chủ khác khác, ngoài ra tất cả Sa Môn”. Đây là bài Kinh vẫn thật có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thì đạo cũng có tám chi chớ gì. 

Dứt Đạo ngữ 



430 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


TRÍ NGỮ (NANA KATHA) 


1831 . 

* Tự ngôn: Trí siêu thế có mười hai tông (vatthu) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Siêu thế Trí thành mười hai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trí siêu thế thành mười hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đạo Dự Lưu thành mười hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Đạo Dự Lưu thành mười hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Quả Dự Lưu thành mười hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Đạo Nhứt Lai thành mười hai thứ phải chăng ... Đạo Bất Lai... Đạo La Hán 
thành 12 thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đạo La Hán thành mười hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đạo La Hán thành mười hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1832 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói Trí siêu thế có mười hai tông (vatthu) phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, nhãn đã sanh ra, tuệ 
đã sanh ra, minh đã sanh ra, ánh sáng đã sanh ra cho Như Lai trong tất cả pháp mà 
Như Lai không từng đặng nghe trong thuở trước rằng đây là khổ, thành của thật thứ 
đặc biệt, như đây này chư Phíc-khú nhãn đã sanh ... ánh sáng đã phát ra cho Như Lai 
trong tất cả pháp mà Như Lai không từng đặng nghe trong khi trước. Đây cũng là khổ 
mà thành của thật thứ đặc biệt chính đây vậy mà Như Lai có thể chăm chú biết như 
đây ... cũng là khổ mà thành của thật thứ đặc biệt chính là đây vậy, mà Như Lai chăm 
chú đã biết như đây ... rằng đây là nhân sanh của khổ thành của thật thứ đặc biệt như 
đây ... rằng nhân phát sanh của khổ mà thành của thật thứ đặc biệt chính đây vậy mà 
Như Lai có thể trừ bỏ như đây ... rằng nhân phát sanh của khổ mà thành của thật thứ 
đặc biệt chỉnh thế này mà Như Lai đã trừ rằng đây phát hành chồ diệt khổ thành của 
thật thứ đặc biệt như đây ... rằng pháp thành chồ diệt khổ mà thành của thật thứ đặc 
biệt chính như thế đó, vậy mà Như Lai có thể làm cho rõ như đây ... rằng pháp thành 
chồ diệt khổ mà thành của thật thứ đặc biệt thế này mà Như Lai đã làm cho rõ như đây 
... rằng đây tiến hành cho đến pháp thành chồ diệt khổ thành của thật thứ đặc biệt như 
đây ... rằng tiến hành cho đến pháp thành chồ diệt mà thành của thật thứ đặc biệt chính 
như thế mà Như Lai có thể phát sanh như đây ... rằng tiến hành mà cho đến pháp thành 
chồ diệt khổ thành đồ thật thứ đặc biệt chính như thế mà Như Lai đã cho phát sanh”. 
Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì Trí siêu thế cũng có mười hai tông (vatthu) chớ gì. 

Dứt Trí ngữ 
Rồi Phàm thứ hai mươi 
Đủ ỉ5000 chữ phần thứ tư. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


431 


PHẨM HAI MƯƠI MỐT 

TÔNG GIÁO NGỮ (SASANAKATHA) 

1833 . 

* Tự ngôn: Tông giáo uyển chuyển mới đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Niệm xứ uyển chuyển mới đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Tông giáo uyển chuyển mới đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh cần ... Nhu ý túc ... Quyền ... Lực ... Giác chi uyển chuyển mới đặng 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tông giáo trong khi truớc thành bất thiện uyển chuyển cho đặng sau này 
thành thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tông giáo thành cảnh lậu ... thành cảnh triền, thành cảnh phuợc, thành cảnh 
bộc, thành cảnh phối, thành cảnh cái, thành cảnh khinh thị, thành cảnh thủ ... thành 
cảnh phiền não trong khi truớc uyển chuyển cho đặng thành phi cảnh phiền não sau 
này phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1834 . 

* Tự ngôn: Nguời thế nào mà uyển chuyển Tông giáo của Nhu Lai đặng mới vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nguời thế nào mà uyển chuyển Niệm xứ đặng mới vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hoặc có nguời uyển chuyển Chánh cần ... Nhu ý túc ... Quyền ... Lực ... 
Giác chi đặng mới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cũng có nguời uyển chuyển Tông giáo trong khi truớc đã thành bất thiện 
làm cho sau này thành thiện đặng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Cũng có nguời uyển chuyển Tông giáo vốn thành cảnh lậu ... vốn thành 
cảnh phiền não trong khi truớc mà làm cho đặng thành phi cảnh phiền não sau này vẫn 
có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1835 . 

* Tự ngôn: Tông giáo của Đức Thế Tôn sẽ uyển chuyển mới nữa đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Niệm xứ sẽ uyển chuyển mới nữa đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh cần, Nhu ý túc, Quyền, Lực ... Giác chi sẽ uyển chuyển mới nữa 
đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tông giáo mà trong khi truớc thành bất thiện sẽ uyển chuyển cho đặng 
thành thiện sau này phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tông giáo mà thành cảnh lậu ... mà thành cảnh phiền não trong khi truớc sẽ 
uyển chuyển cho thành phi cảnh lậu sau này đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 


Dứt Tông giáo ngữ 



432 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


BẤT NGHIÊM TỊNH NGỮ (A VIVITTA THA) 

1836 . 

* Tự ngôn: Phàm phu đã không vắng lặng lìa pháp có ba giới (dhãtu) phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phàm phu đã không vắng lặng lìa Xúc có ba giới ... lìa Thọ, lìa Tưởng, lìa 
Tư, lìa Tâm, lìa Tín, lìa cần, lìa Niệm, lìa Định, lìa Tuệ có ba giới ịdhãtu) phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Phàm phu đã không vắng lặng lìa pháp có ba giới phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong sát-na nào phàm phu cho y trong sát-na ấy cũng vẫn vào đến Sơ thiền 
... cũng vẫn vào đến nhập Không vô biên xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Trong sát-na nào phàm phu cho bát ... cho tọa cụ ... cho y dược, vật dụng 
trong sát-na ấy cũng vào đến Tứ thiền, cũng vẫn vào đến nhập Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1837 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói phàm phu đã không vắng lặng lìa pháp cho tam giới phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Pháp mà sẽ cho vào đến sắc giới và Vô sắc giới mà phàm phu chăm chú đã 
biết phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì phàm phu cũng đã không vắng lặng lìa pháp có tam giới 
ịdhatu) chớ gì. 

Dứt Bất nghiêm tịnh ngữ 


TRIỀN NGỮ (SANNOJANAKA THA) 


1838 . 

* Tự ngôn: Cách mà hành giả chưa đặng trừ triền thứ nào rồi chứng La Hán vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách mà hành giả chưa đặng trừ Thân kiến ... chưa đặng trừ Hoài nghi ... 
chưa đặng trừ Giới cấm thủ ... chưa đặng trừ Ai, chưa đặng trừ Sân, chưa đặng trừ Si 
... chưa đặng trừ Vô úy thứ nào rồi đắc chứng La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1839 . 

* Tự ngôn: Cách mà hành giả chưa đặng trừ triền thứ nào rồi đắc chứng La Hán quả vẫn 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán còn có Ái, còn có Sân, còn có Si, còn có Ngã mạn, còn có vong 
ân, còn có bực tức, còn có phiền não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán đã hết Ái, đã hết Sân, đã hết Si, đã hết Ngã mạn, đã hết vong 
ân, đã hết so sánh ịpaịasa), đã hết bực tức, đã hết phiền não phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực La Hán đã hết Ái ... đã hết phiền não thời không nên nói cách 
mà hành giả chưa trừ triền thứ nào rồi đắc quả La Hán vẫn có. 

1840 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


433 


* Phản ngữ: Không nên nói cách mà hành giả chưa đặng trừ triền thứ nào rồi đắc chứng 
quả La Hán vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bực La Hán biết tất cả bản tánh của Phật phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì cách mà hành giả chưa đặng trừ triền thứ nào rồi đắc chứng 
La Hán vẫn có chớ gì. 

Dứt triền ngữ 


THẦN THÔNG NGỮ (IDDHIKA THA) 


1841 . 

* Tự ngôn: Thần thông thành nhân, thành tựu sự mong mỏi của Đức Phật phải chăng? 
Của Thinh Văn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thần thông thành nhân thành tựu sự mong mỏi như vầy: “Cây trọn không có 
lá hằng thường như đây của Đức Phật? Của Thinh Văn vẫn có” phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thần thông thành nhân thành tựu sự mong mỏi là cây trọn không có lá hằng 
thường như đây của Đức Phật phải chăng? Của Thinh Văn vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thần thông thành nhân thành tựu sự mong mỏi của Đức Phật hoặc của 
Thinh Văn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thần thông thành nhân thành tựu sự mong mỏi như vầy: “Xúc đã phát sanh 
đừng diệt mất như đây của Đức Phật hoặc của Thinh Văn vẫn có” phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thần thông thành nhân thành tựu sự mong mỏi như vầy: “Thọ ... Tưởng ... 
Tư ... Tâm, Tín, cần, Niệm, Định ... Tuệ đã phát sanh đừng diệt mất đi như đây của 
Phật hoặc của Thinh Văn vẫn có” phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1842 . 

* Tự ngôn: Thần thông làm nhân thành tựu sự mong mỏi nhu yếu của Đức Phật hoặc 
của Thinh Văn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thần thông làm nhân thành tựu sự nhu yếu như vầy: “Sắc trọn thành đồ 
trường tồn, Thọ, Tưởng, Hành, Thức trọn thành đồ trường tồn như đây của Đức Phật 
hoặc của Thinh Văn vẫn có” phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1843 . 

* Tự ngôn: Thần thông làm nhân thành tựu sự nhu yếu của Đức Phật hoặc của Thinh 
Văn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thần thông làm nhân thành tựu sự nhu yếu như vầy: “Tất cả chúng sanh có 
sự sanh theo lẽ thường đừng sanh ghen như đây ... rằng tất cả chúng sanh vẫn có sự già 
là thường đừng cho già như đây ... rằng tất cả chúng sanh vẫn có sự đau là lẽ thường 
đừng đau ghen như đây ... rằng tất cả chúng sanh phải có sự chết theo lẽ thường đừng 
chết ghen như đây của Đức Phật hoặc của Thinh Văn vẫn có” phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1844 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói thần thông làm nhân thành tựu sự nhu yếu của Đức Phật hoặc 
của Thinh Văn vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 



434 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phản ngữ: Ngài Pilindavaccha có nguyện: “Hoàng cung của Đức vua bực Đại Nguyên 
Soái hiệu là Bimbĩsãra (Bình Sa Vuơng) rằng trọn thành vàng nhu thế và hoàng cung 
ấy cũng đặng thành vàng thật” phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà Ngài Pilindavaccha có nguyện Hoàng Cung của Đức vua Ma Khất 
bực Đại Nguyên Soái hiệu Bình Sa Vuơng rằng trọn thành vàng nhu thế và hoàng 
cung ấy cũng đặng thành vàng chắc chắn, chính do nhân đó mới có nói rằng thần 
thông làm nhân thành tựu sự nhu yếu của Đức Phật hoặc của Thinh Văn vẫn có. 

Dứt Thần thông ngữ 


PHẬT NGỮ (BUDDHAKATHA) 


1845 . 

* Tự ngôn: Phật cùng Phật với nhau còn có du thiếu khác nhau phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bằng Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bằng Chánh cần phải chăng? ... bằng Nhu ý túc, bằng Quyền, bằng Lực, 
bằng Giác chi, bằng sự chuyên môn ... bằng tri kiến Toàn Giác phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Dứt Phật ngữ 


CHƯ PHƯƠNG NGỮ (SABBAD DISAKATHA) 

1846 . 

* Tự ngôn: Phật Ngài ngự trong tất cả huớng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phật Ngài ngự huớng Đông phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đức Phật Ngài ngụ trong huớng Đông phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Phật vị ấy hiệu là chi? Sanh ra sao? Giòng giống chi? Mẹ cha của Đức 
Phật ấy có tên là chi? Đôi Thinh Văn của Phật ấy có tên là chi? Nguời ủng hộ của Đức 
Phật ấy tên là chi? Đức Phật vị ấy mặc y thế nào? Mang bát nhu thế nào? Ngự nơi nhà 
nào? Hoặc trong xã nào? Hoặc trong thành nào? Hoặc trong nuớc nào? Hoặc trong 
thôn quê nào? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đức Phật Ngài ngụ trong huớng Nam ... huớng Tây ... huớng Bắc ... huớng 
Duới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đức Phật Ngài ngụ ở huớng Duới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Phật ấy hiệu là chi? ... Ngự trong thôn quê nào? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đức Phật Ngài ngự trong huớng Trên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Đức Phật Ngài ngự trong huớng Trên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngự ở từng Tứ thiên vuơng phải chăng? Ngự ở trong từng Đao Lợi phải 
chăng? Ngự ở trong từng Dạ ma phải chăng? Ngự ở trong từng Đẩu xuất phải chăng? 
Ngự trong từng Hóa lạc phải chăng? Ngự trong từng Tha hóa tự tại phải chăng? ... 
Ngự trong cõi Phạm Thiên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Chư phương ngữ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


435 


PHÁP NGỮ (DHAMMAKA THA) 

1847 . 

* Tự ngôn: Tất cả pháp thành nhứt định (niyata) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành tà nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành chánh nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khối mà thành bất định không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Khối mà thành bất định vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà khối mà thành bất định vẫn có thời không nên nói pháp tất cả thành 
nhứt định. 

1848 . 

* Tự ngôn: Pháp tất cả thành nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Phật có thuyết ba khối ịrãsĩ): Một là khối tà nhứt định, hai là khối 
chánh nhứt định, ba là khối mà thành bất định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn có thuyết ba khối nhu là: Một là khối thành tà nhứt 
định, hai là khối thành chánh nhứt định, ba là khối thành bất định thời không nên nói 
pháp tất cả thành nhứt định. 

1849 . 

* Tự ngôn: sắc thành nhứt định theo nghĩa là sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành tà nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành chánh nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ ... Tuởng ... Hành ... Thức thành nhứt định theo ý nghĩa là Thức phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành tà nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành chánh nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1850 . 

* Phản ngữ: Chó nên nói sắc thành nhứt định theo ý nghĩa là sắc ... Thọ ... Tuởng ... 
Hành ... Thức thành nhứt định theo ý nghĩa Thức phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: sắc thành Thọ, thành Tuởng, thành Hành, thành Thức, Thọ, Tuởng, Hành 
... Thức thành sắc, thành Thọ, thành Tuởng, thành Hành phải chăng? Tự ngôn: Không 
nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì sắc cũng thành nhứt định theo ý nghĩa là sắc, Thọ ... Tuởng 
... Hành ... Thức thành nhứt định bằng ý nghĩa là Thức chớ gì. 

Dứt Pháp ngữ 



436 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


NGHIỆP NGỮ (KAMMAKA THA) 


1851 . 

* Tự ngôn: Nghiệp tất cả thành nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành tà nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành tà nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành chánh nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khối mà thành bất định không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Khối mà thành bất định vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu nói khối mà thành bất định vẫn có thời không nên nói nghiệp tất cả 
thành nhứt định. 

1852 . 

* Tự ngôn: Nghiệp tất cả thành nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn có nói ba khối là khối tà nhứt định, khối chánh nhứt định và 
khối bất định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài nói có ba khối như là khối tà nhứt định, khối 
chánh nhứt định và khối bất định thời không nên nói nghiệp tất cả thành nhứt định. 

1853 . 

* Tự ngôn: Kim thế hiện tại nghiệp ịditthadhammavedanĩya) thành nhứt định phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành tà nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành chánh nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hậu sanh nghiệp (Upapajjavedanĩyakamma) ... Hậu hậu thế nghiệp 
(aparãpariyavedanĩyakamma) thành nhút định bằng ý nghĩa Hậu hậu thế 
( aparãpariyavedanĩya ) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành tà nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành chánh nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1854 . 

* Phản ngữ: Chớ nên nói Kim thế hiện tại nghiệp ( ditthadhammavedanĩyakamma ) thành 
nhứt định bằng ý nghĩa Kim thế hiện tại, Hậu sanh nghiệp (diưhadhammavedanĩya 
uppajjavedanĩyakamma) ... Hậu thế nghiệp ( aparãpariyavedanĩyakamma ) thành nhứt 
định bằng ý nghĩa Hậu hậu thế (Aparãpariyavedanĩya) phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Kim thế hiện tại nghiệp thành Hậu sanh nghiệp (uppajjavedanĩya-kamma), 
thành Hậu hậu thế nghiệp ịaparãpariyavedanĩyakamma) ... Hậu sanh nghiệp thành 
Kim thế hiện tại nghiệp, thành Hậu hậu thế nghiệp (aparãpaniyavedanĩyakamma) ... 
Hậu hậu thế nghiệp thành Kim thế hiện tại nghiệp, thành Hậu sanh nghiệp phải chăng? 
Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó Kim thế hiện tại nghiệp cũng thành nhứt định bằng ý nghĩa Kim 
Thế hiện tại Hậu sanh nghiệp ... Hậu hậu thế nghiệp cũng thành nhứt định bằng ý 
nghĩa Hậu hậu thế chớ gì. 

Dứt Nghiệp ngữ 
Dứt Phấm thứ hai mươi mốt 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


437 


PHẨM HAI MƯƠI HAI 

TỊCH DIỆT NGỮ (PARINIBBẴNA KATHẴ) 

1855 . 

* Tự ngôn: Cách mà La Hán còn trừ triền thứ nào rồi tịch diệt vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách mà vị La Hán còn trừ Thân kiến ... còn trừ Vô úy thứ nào rồi tịch diệt 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1856 . 

* Tự ngôn: Cách mà La Hán còn trừ triền thứ nào rồi tịch diệt vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán còn có Ái ... vẫn còn có phiền não phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán đã dứt Ái... dứt phiền não rồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực La Hán đã dứt Ái ... hết phiền não rồi thời không nên nói cách 
mà bực La Hán còn trừ triền thứ nào rồi tịch diệt vẫn có. 

1857 . 

* Phản ngữ: Không nên nói cách mà La Hán còn trừ triền thứ nào rồi tịch diệt vẫn có 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bực La Hán hiểu tất cả bản tánh của Phật phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó thì cách mà bực La Hán còn trừ triền thứ nào rồi tịch diệt cũng 
vẫn có chớ gì. 

Dứt Tịch diệt ngữ 


THIỆN TÂM NGỮ (KUSALACITTA KATHA) 

1858 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán có tâm thành thiện tịch diệt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán vẫn tạo chứa phước hành ịpunnãbhisankhãra) vẫn tạo chứa bất 
động hành (ãneíyãbhisankhãra) vẫn tạo nghiệp mà hành vi để đặng thú hướng (gati), 
để đặng hữu (bhava), để đặng sự thành to lớn, để đặng sự thành trưởng, để đặng tài sản 
lớn, để đặng bè đảng nhiều, để đặng sự tốt đẹp noi tiên, để đặng sự tốt đẹp trong nhân 
loại tịch diệt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1859 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán có tâm thành thiện tịch diệt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán vẫn tích trữ, vẫn nghỉ tích trữ, vẫn trừ tuyệt, vẫn chấp cứng, 
vẫn rửa sạch, vẫn trầm miếng, vẫn hạn chế ... vẫn thom bừng tịch diệt phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán vẫn tích tụ cũng không phải, vẫn nghỉ tích tụ cũng không phải, 
nhưng thành bực đã nghỉ tích tụ, vẫn bảo trì phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



438 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Neu mà bực La Hán vẫn tích tụ cũng chẳng phải, vẫn nghỉ tích tụ cũng 
chẳng phải nhưng thành bực đã nghỉ tích tụ, vẫn bảo trì thời không nên nói bực La 
Hán có tâm thành thiện tịch diệt. 

* Tự ngôn: Bực La Hán đang trừ tuyệt cũng chẳng phải, đang chấp cứng cũng chẳng 
phải, nhưng thành bực đã trừ tuyệt, đang bảo trì mà đang rửa sạch cũng chẳng phải, 
đang trầm miếng cũng chẳng phải nhưng thành bực đã rửa sạch, vẫn bảo trì, mà đang 
hạn chế cũng chẳng phải, đang thom bừng cũng chẳng phải nhưng thành bực đã hạn 
chế vẫn bảo trì phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực La Hán đang hạn chế cũng chẳng phải, đang thom bừng cũng 
chẳng phải nhưng thành bực đã hạn chế đang bảo trì, nhưng không nên nói bực La 
Hán có tâm thành thiện tịch diệt. 

1860. 

* Phản ngữ: Không nên nói bực La Hán có tâm thành thiện tịch diệt phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bực La Hán có Chánh niệm vững vàng, có Chánh niệm Lưong Tri tịch diệt 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà bực La Hán có Chánh niệm vững vàng, có Chánh niệm Lưong Tri 
tịch diệt, chính do nhân đó mới có nói rằng bực La Hán có tâm thành thiện tịch diệt. 

Dứt Thiện tâm ngữ 


BẤT ĐỘNG NGỮ (ANENJA KATHA) 

1861 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán đình trụ trong sự thành người có tâm tự nhiên tịch diệt phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực La Hán đình trụ trong sự thành người có tâm tự nhiên ịpakati) 
Tịch Diệt (Parinibbãna) thời không nên nói bực La Hán đình trụ trong sự thành người 
không lay chuyển tịch diệt. 

1862 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán đình trụ trong sự thành người không lay động (ãnenja) tịch diệt 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán đình trụ trong tâm tố (kiriyã) tịch diệt phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán đình trụ trong tâm quả tịch diệt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực La Hán đình trụ trong tâm quả tịch diệt thời không nên nói bực 
La Hán đình trụ trong sự thành người bất động tịch diệt (ãneũịaparinibbãna) như thế. 

1863 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán đình trụ trong sự thành người bất động tịch diệt phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán đình trụ trong tâm mà thành vô ký tố (abyãkatakiriyã) tịch diệt 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán đình trụ trong tâm mà thành phần vô ký quả tịch diệt phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà bực La Hán đình trụ trong tâm mà thành vô ký quả tịch diệt thời 
không nên nói bực La Hán đình trụ trong sự thành người bất động tịch diệt 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


439 


1864 . 

* Tự ngôn: Bực La Hán đình trụ trong sự thành người bất động tịch diệt phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn xuất Tứ thiền rồi mới tịch diệt trong thứ lóp từ từng thời phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Đức Thế Tôn xuất Tứ thiền rồi mới tịch diệt trong thứ lóp từ từng 
thời không nên nói bực La Hán đình trụ trong sự thành người bất động tịch diệt. 

Dứt Bất động ngữ 


CHỨNG THẬT PHÁP NGỮ (DHAMMABHISAMA YAKA THA) 

1865 . 

* Tự ngôn: Cách chứng pháp có với chúng sanh người ở trong thai phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách thuyết Pháp, cách thính Pháp, cách đàm luận Pháp, cách gạn hỏi, cách 
nguyện giới, sự thu thúc dè dặt trong tất cả quyền, sự tri độ thực, cách hiệp tinh tấn co 
quan vẫn thức trong so canh và mạt canh của đêm có với chúng sanh người ở trong 
thai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cách thuyết Pháp ... cách hiệp tinh tấn cơ quan thức trong sơ canh và mạt 
canh của đêm không có với chúng sanh bực ở trong thai phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà cách thuyết Pháp, cách thính Pháp ... cách hiệp tinh tấn cơ quan 
thức trong sơ canh và mạt canh của đêm không có với chúng sanh người ở trong thai 
thời không nên nói cách chứng pháp có với chúng sanh người ở trong thai. 

1866 . 

* Tự ngôn: Cách chứng Pháp có với chúng sanh người ở trong thai phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: duyên để đặng sự phát sanh ra của Chánh kiến có hai thứ, tức là thinh từ nơi 
người khác và tác ý khéo (yoniso manasỉkãra) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà duyên để đặng sự phát sanh của Chánh kiến có hai, tức là thinh từ 
nơi người khác và tác ý khéo thời không nên nói cách chứng Pháp có với chúng sanh 
người ở trong thai. 

1867 . 

* Tự ngôn: Cách chứng pháp có với chúng sanh người ở trong thai phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách chứng pháp có với bực người đã ngủ, người đã dễ duôi, người thất 
niệm, người không có lương tri phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Chứng thật Pháp ngữ 



440 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1868 . 


TAM TOÀN NGỮ (TISSOPIKATHA) 


* Tự ngôn: Cách đắc quả La Hán có với chúng sanh người ở trong thai phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách đắc quả La Hán có với người đang ngủ, người đang dễ duôi, người 
thất niệm, người vô lương tri phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cách chứng pháp có với người chiêm bao phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách chứng pháp có với người ngủ mê, người dễ duôi, người thất niệm, 
người vô lương tri phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cách đắc quả La Hán có với người chiêm bao phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Cách chứng quả La Hán có với người ngủ mê, người dễ duôi, người thất 
niệm, người vô lương tri phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói như thế ... 

Dứt Tam toàn ngữ 


VÔ KÝ NGỮ (ABYAKATA KATHA) 

1869 . 

* Tự ngôn: Tâm của người chiêm bao mồi thứ đều thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người chiêm bao sát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà người chiêm bao có thể sát sanh đặng thời không nên nói tâm của 
người chiêm bao mồi thứ đều là vô ký. 

1870 . 

* Tự ngôn: Người chiêm bao có thể trộm cắp ... chiêm bao có thể vọng ngôn, chiêm bao 
có thể lưỡng thiệt, chiêm bao có thể nói ác khẩu, chiêm bao có thể ỷ ngữ, chiêm bao có 
thể khoét vách, chiêm bao có thể ăn cưóp to, chiêm bao có thể ăn cướp chỉ một nhà, 
chiêm bao có thể đón đường vắng, chiêm bao có thể tà dâm, chiêm bao có thể giết 
chòm xóm, chiêm bao có thể giết dân thôn quê, chiêm bao có thể hành dâm, tinh của 
người chiêm bao có thể chảy ra đặng, chiêm bao có thể bố thí, chiêm bao có thể dưng 
y, chiêm bao có thể dưng bát, chiêm bao có thể tọa cụ, chiêm bao có thể dưng y dược 
vật dụng, chiêm bao có thể cho đồ nhai, chiêm bao có thể cho đồ ăn, chiêm bao có thể 
cho đồ uống, chiêm bao có thể lạy tháp, chiêm bao có thể đem đồ trang sức, chiêm bao 
có thể đem đồ thơm, chiêm bao có thể đem đồ thoa nơi bảo tháp ... chiêm bao có thể 
cúng dường Bảo Tháp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà người chiêm bao có thể cúng dường bảo tháp thời không thể nói 
tâm của người chiêm bao mồi thứ đều là vô ký. 

1871 . 


* Phản ngữ: Chớ nên nói tâm của người chiêm bao mồi thứ đều thành vô ký phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài phán: “Tâm của người chiêm bao là thành không nên 
chỉ chút lỗi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Neu mà Đức Thế Tôn Ngài phán tâm của người chiêm bao rằng là không 
nên chỉ chút lỗi, chính do nhân đó mới có nói tâm của người chiêm bao mỗi thứ đều là 
vô ký. 


Dứt Vô ký ngữ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


441 


CỐ HƯỞNG DUYÊN NGỮ (ASEVANAPACCAYATA KATHA) 

1872 . 

* Tự ngôn: Sự thành cố Hưởng duyên (Ẵsevanapaccaya) không có những chi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, sát sanh mà người đã 
giao kết, đã huấn luyện làm cho nhiều rồi vẫn phải đi luôn đến Địa ngục, hành vi đầy 
đủ hầu sanh bàng sanh, hành vi đầy đủ để đặng bản chất của ngạ quỉ, quả của sát sanh 
mà rất nhẹ nhàng cũng hành vi đều để sự thành người sanh trong nhân loại đoản thọ”. 
Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thì sự thành cố Hưởng duyên có thứ cũng vẫn có chớ gì. 

1873 . 

* Tự ngôn: Sự thành cố Hưởng duyên không có những chi phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, trộm cướp mà người 
đã giao kết, đã huấn luyện làm cho nhiều rồi vẫn thành đều đi để đến Địa ngục, hành 
vi đều đặng đầu thai bàng sanh hành vi đều đặng bản chất của ngạ quỉ, dù quả của 
trộm cưóp thứ mà nhẹ tột thời cũng đều để tàn hại vật thực khi làm nhân loại ... Quả 
của tà dâm cách nhẹ tột bực cũng hành vi đều để sự thành người có cừu thú, có oan 
trái trong khi làm người ... Quả của vọng ngôn thứ nhẹ tột bực cũng hiện hành đều bị 
sự nói dối với lời không thật trong khi làm nhân loại ... Quả của lưõng thiệt cách nhẹ 
tột bực cũng hiện hành đồng để sự chia rẽ bạn trong khi sanh làm nhân loại... Quả của 
sự ác khẩu thứ nhẹ tột bực cũng hiện hành đều để sự bị tiếng không vừa lòng trong khi 
sanh làm nhân loại ... Quả của cách ỷ ngữ thứ nhẹ tột bực cũng hiện hành đều để sự 
thành người nói ra không ai tin cậy trong khi sanh làm nhân loại ... Cách ẩm tửu mà 
người đã hưởng ... Quả của sự ẩm tửu thứ nhẹ tột bực cũng hiện hành đều để thành 
người điên trong khi sanh làm nhân loại”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thì sự thành cố Hưởng duyên mỗi thứ nào đều cũng vẫn có chớ 

gì' 

1874 . 

* Tự ngôn: Sự thành cố Hưởng duyên không có những chi phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Tà kiến mà người đã 
huấn luyện làm cho nhiều rồi vẫn hiện hành hầu đến Địa ngục thành noi đều đủ để đầu 
thai bàng sanh, hiện hành đều để bản chất noi ngạ quỉ”. Như đây là bài Kinh vẫn thật 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thì sự thành cố Hưởng duyên cũng vẫn có chớ gì. 

1875 . 

* Tự ngôn: Sự thành cố Hưởng duyên không có những chi phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, sự nghĩ ngợi sai 
(micchãsankappa) ... sự cố quyết sai (micchãsamãdhi) mà người đã hưởng, đã huấn 
luyện làm cho nhiều rồi ... Hiện hành đều để tánh chất noi ngạ quỉ”. Như đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thì thứ thành cố Hưởng duyên cũng vẫn có chớ gì. 

1876 . 



442 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tự ngôn: Sự thành cố Hưởng duyên chẳng có chi chi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Chánh kiến mà người 
đã hưởng, đã huấn luyện làm cho nhiều rồi vẫn cương quyết đến bất tử (amata), có bất 
tử là nơi đi phía trước, có bất tử là hoàn tất”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thì sự thành cố Hưởng duyên cũng vẫn có chớ gì. 

1877 . 

* Tự ngôn: Sự thành cố Hưởng duyên không có những chi phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Chánh tư duy mà 
người đã hưởng, đã huấn luyện làm cho nhiều rồi ... Chánh tinh tấn mà người đã 
hưởng phần nhiều, đã huấn luyện làm cho nhiều rồi, vẫn cương quyết đến bất tử 
ịamata), có bất tử làm nơi hiện hành trong phía trước, có bất tử là hoàn toàn tốt”. Như 
đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó hoặc thứ thành cố Hưởng duyên cũng vẫn có chớ gì. 

Dứt Co Hưởng duyên ngữ 


NHỨT SÁT-NA NGỮ (KHANIKA KATHA) 

1878 . 

* Tự ngôn: Pháp tất cả hiện hành trong một cái sát-na tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Đại địa, Đại Hải, núi Tu Di, nước, lửa, gió, cỏ cây và tòng lâm vẫn toàn bảo 
trì trong tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1879 . 

* Tự ngôn: Pháp tất cả hiện hành trong một sát-na của tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn xứ đồng sanh với Nhãn thức phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Nhãn xứ đồng sanh với Nhãn thức phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Xá Lợi Phất có lưu ngôn như vầy: “Này em, nhãn mà thành pháp bên 
trong còn chưa diệt mất nhưng sắc mà thành pháp bên trong chưa đặng đến dòng sông 
và cách gom mà hòa hợp cũng chưa có sự hiện bày đặng thành Thức mà hòa họp cũng 
chưa có trước. Nhãn mà thành pháp bên trong còn chưa đặng diệt với sắc mà thành 
pháp bên ngoài lại đến với dòng, nhưng cách gom mà hòa họp nhau chưa có sự hiện 
của sự thành thức mà hòa họp nhau cũng chưa có trước thời chính trong khi nào nhãn 
mà thành pháp bên trong còn không đặng hoại đi luôn, sắc mà thành pháp bên ngoài 
cũng lại đến xuống giòng luôn, cách gom góp mà hòa họp nhau cũng có luôn thế này, 
sự hiện bày của sự thành thức mà hòa hợp nhau mới có”. Như đây là bài Kinh vẫn thật 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói Nhãn xứ sanh chung với Nhãn thức. 

1880 . 

* Tự ngôn: Nhĩ xứ ... Tỷ xứ ... Thiệt xứ ... Thân xứ sanh chung với Thân thức phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thân xứ sanh chung với Thân thức phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


443 


* Tự ngôn: Đức Xá Lợi Phất có để lời như vầy: “Này em, thân mà thành pháp bên trong 
chưa đặng hoại đi nhưng Xúc mà thành pháp bên ngoài chưa đến vào giòng và cách 
tom góp mà hòa hợp nhau cũng chưa có ... Thân mà thành pháp bên trong chưa đặng 
diệt hoại với Xúc mà thành pháp bên ngoài cũng lại đến giòng luôn nhưng cách tom 
góp mà hòa hợp nhau chưa có ... thời chính trong khi nào thân mà thành pháp bên 
trong chưa đặng hoại mất, Xúc cũng lại đến giòng luôn, cách tom góp mà hòa hợp 
nhau cũng có luôn thế này, sự hiện bày của sự thành Thức mà hòa trộn nhau mới có”. 
Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu thế đó thời không nên nói Thân xứ sanh đồng chung với Thân thức. 

1881. 

* Phản ngữ: Nên nói pháp tất cả hiện hành trong một sát-na tâm phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Pháp tất cả trường tồn vĩnh viễn nhứt định có cái không đổi thay đi thành lẽ 
thường phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Neu thế đó tất cả pháp cũng hiện hành trong một sát-na tâm chớ gì. 

Dứt Sát-na ngữ 
Rồi Phấm thứ hai mươi hai 



444 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


PHẨM HAI MƯƠI BA 

ĐỒNG NHU YÉU NGỮ (EKẴDHIPPẴYA KATHÃ) 

1882 . 

* Tự ngôn: Người có thể hưởng pháp hành dâm (methuno) với sự nhu yếu đồng nhau 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có thể thành người Phi Sa Môn, có thể thành người Phi Phíc-khú, có thể 
thành người đã đứt rễ, có thể thành bất cộng trụ (pãrãjika) bằng sự nhu yếu đồng nhau 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1883 . 

* Tự ngôn: Người có thể hưởng pháp hành dâm bằng sự nhu yếu đồng nhau phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có thể sát sanh, có thể trộm cướp, có thể vọng ngôn, có thể lưỡng thiệt, có 
thể ác khẩu, có thể ỷ ngữ, có thể cắt vách, có thể cưóp lớn, có thể cướp chỉ một nhà, có 
thể chặn đường nguy, có thể tà dâm, có thể giết chòm xóm, có thể giết dân thôn quê 
bằng sự nhu yếu đồng nhau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Đồng nhu yếu ngữ 


LA HÁN NHÃN SẮC NGỮ (ARAHANTAVANNA KATHA) 

1884 . 

* Tự ngôn: Tất cả phi nhân hành dâm với La Hán đều đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Tất cả phi nhân sát sanh ... trộm cưóp, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ 
ngữ, cách vách, ăn cướp lớn, ăn cướp 1 nhà, chận đường nguy, tà dâm, giết chòm xóm 
... giết thôn quê bằng hạng La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Dứt La Hán nhan sắc ngữ 


DỤC TÁC VƯƠNG HỒN NGỮ (ISSARIYAKAMAKARIKAKATHA) 

1885 . 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát đi đến khổ hình nhân làm cho sự ưa trong sự thành lớn phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát đi đến Địa ngục như là đi đến Địa ngục Đẳng Hượt, đi đến Địa 
ngục Hắc Thằng, đi đến Địa ngục Chúng Hiệp, đi đến Địa ngục Hào Kiếu, đi đến Địa 
ngục Đại Kiếu, đi đến Địa ngục Viêm Nhiệt... đi đến Địa ngục Vô Gián do nhân làm 
sự ưa trong thành lớn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1886 . 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát đi đến khổ hình nhân làm cho sự ưa trong sự thành lớn phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Ahhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


445 


* Tự ngôn: Nói rằng Đức Bồ tát đi đến khổ hình nhân làm cho ưa trong sự thành lớn. 
Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

* Tự ngôn: Neu mà nói rằng Đức Bồ tát đi đến khổ hình nhân làm cho ưa trong sự 
thành lớn. Như đây không thành bài Kinh thật có thời không nên nói Đức Bồ tát đi đến 
khổ hình nhân làm cho mến trong sự thành lớn. 

1887 . 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát cưong quyết đến sự thành người nằm trong thai nhân làm cho ưa 
mến trong sự thành lớn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát phải đi đến Địa ngục, phải vào đến đầu thai bàng sanh nhân làm 
cho ưa thích trong sự thành lớn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1888 . ^ 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát quyết đến thành người nằm trong thai nhân ưa mến trong sự làm 
lớn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát có thần thông phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát có thần thông phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng huấn luyện Như ý túc tức là Dục (Chanda) phải chăng? ... 

đặng huấn luyện Như ý túc tức là cần ... Như ý túc tức là Tâm ... Như ý túc tức là 

Thẩm (Vimansã) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát quyết đến thành người nằm trong thai nhân ưa thích trong sự làm 
lớn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nói rằng Đức Bồ tát quyết định đến sự thành người nằm trong thai nhân làm 
ưa thích trong sự lớn. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không 
có. 

* Tự ngôn: Neu mà nói rằng cưong quyết thành người vào nằm trong thai nhân ưa thích 
sự làm lớn. Như đây không phải là bài Kinh vẫn thật có thời không nên nói Đức Bồ tát 
cưong quyết sự thành người vào nằm trong thai nhân ưa thích sự làm lớn. 

1889 . 

* Tự ngôn: Bồ tát làm khổ hạnh nhân ưa sự làm lớn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bồ tát trở lại sự nhận thấy như vầy: “Trong đời trường tồn, trở lại nhận thấy 
như vầy đời vô thường, rằng đời có chồ tột ... rằng đời không có chồ tột; rằng mạng 
sống ịsarĩra) cái đó sinh mạng ịsarĩra) cũng cái đó; rằng mạng sống là khác, sinh 
mạng cũng là khác; rằng chúng sanh sau khi chết sanh nữa, rằng chúng sanh sau khi 
chết không sanh nữa; rằng chúng sanh sau khi chết sanh nữa cũng có, không sanh nữa 
cũng có; rằng chúng sanh sau khi chết sanh nữa cũng chẳng phải, không sanh nữa cũng 
chẳng phải”. Như đây là nhân làm cho ưa thích trong sự thành lớn phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1890 . 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát thành khổ hạnh nhân làm cho ưa trong sự thành lớn phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nói rằng Đức Bồ tát hành khổ hạnh thành nhân làm cho ưa trong sự thành 
lớn. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà nói Đức Bồ tát hành khổ hạnh nhân làm ưa trong sự thành lớn 
không phải bài Kinh vẫn thật có thời không nên nói Đức Bồ tát hành khổ hạnh nhân 
làm ưa thích trong sự thành lớn. 



446 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1891 . 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng hành tinh tấn thứ khác nữa, phụng hiến Giáo chủ khác nhân 
làm ưa trong sự thành lớn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát trở lại nhận thấy rằng đời trường tồn ... thấy rằng chúng sanh sau 
khi chết sanh nữa cũng chẳng phải, không sanh nữa cũng chẳng phải. Như đây là nhân 
làm cho ưa thích trong sự thành lớn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát phụng hiến Giáo chủ khác nhân làm ưa thích trong sự thành lớn 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nói rằng Đức Bồ tát phụng hiến Giáo chủ khác nhân làm cho ưa thích trong 
sự thành lớn. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

* Tự ngôn: Neu mà nói rằng Đức Bồ tát phụng hiến Giáo chủ khác làm nhân ưa thích 
trong sự thành lớn. Như đây không thành bài Kinh vẫn thật có thời không nên nói Đức 
Bồ tát phụng hiến Giáo chủ khác làm nhân cho ưa thích trong sự thành lớn. 

Dứt Dục tác vương hồn ngữ 


ÁI THÍCH HỢP HÀNH NGỮ (RA GAPA ỊIR UPAKADIKA THA) 

1892 . 

* Tự ngôn: Pháp chẳng phải Ái nhưng so sánh với Ái vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp chẳng phải Xúc nhưng so sánh với Xúc vẫn có phải chăng? Pháp 
chẳng phải Thọ nhưng so sánh với Thọ vẫn có phải chăng? Pháp chẳng phải Tưởng 
nhưng so sánh với Tưởng vẫn có phải chăng? Pháp chẳng phải Tư nhưng so sánh với 
Tư vẫn có phải chăng? Pháp chẳng phải Tâm nhưng so sánh với Tâm vẫn có phải 
chăng? Pháp chẳng phải Tín nhưng so sánh với Tín vẫn có phải chăng? Pháp chẳng 
phải Cần nhưng so sánh với cần vẫn có phải chăng? Pháp chẳng phải Niệm nhưng so 
sánh với Niệm vẫn có phải chăng? Pháp chẳng phải Định nhưng so sánh với Định vẫn 
có phải chăng? Pháp chẳng phải Tuệ nhưng so sánh với Tuệ vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Pháp chẳng phải Sân nhưng tưong đưong với Sân vẫn có phải chăng? Pháp 
chẳng phải Si mà tưong đưong với Si vẫn có phải chăng? Pháp chẳng phải phiền não 
mà tưong đưong với phiền não vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp chẳng phải Xúc mà tưong đưong với Xúc vẫn có phải chăng? ... Pháp 
chẳng phải Tuệ nhưng tưong đưong với Tuệ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

Dứt Ái thích hợp hành ngữ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


447 


BẤT HIỂN MINH NGỮ (APARINIPPHANNA KATHA) 

1893 . 

* Tự ngôn: sắc thành bất hiển minh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: sắc phi vô thường, phi hữu vi, phi pháp y sinh, phi pháp tận, phi pháp tiêu 
hoại, phi pháp đạm bạc, phi pháp diệt tận, phi pháp chuyển biến phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: sắc thành vô thường, thành hữu vi, thành y sinh, thành pháp tiêu hoại, thành 
pháp tận tuyệt, thành pháp đạm bạc, thành pháp diệt vong, thành pháp biến chuyển 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà sắc thành vô thường, thành hữu vi ... thành pháp biến chuyển thời 
không nên nói sắc thành bất hiển minh như thế. 

1894 . 

* Tự ngôn: Bao nhiêu khổ đó thành hiển minh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thứ nào vô thường thứ ấy Đức Thế Tôn Ngài nói là khổ, sắc cũng vô 
thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà thứ nào vô thường thứ đó Đức Thế Tôn Ngài nói rằng khổ và sắc 
cũng vô thường thời không nên nói những khổ ấy là hiển minh. 

1895 . 

* Tự ngôn: Thọ ... Tưởng, Hành, Thức ... Nhãn xứ ... Pháp xứ ... Nhãn giới... Pháp giới 
... Nhãn quyền ... 

1896 . 

* Tự ngôn: Tri cụ tri quyền (annãtãvindrìya) thành Phi hiển minh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tri cụ tri quyền chẳng phải pháp vô thường ... chẳng phải pháp Biến chuyển 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tri cụ tri quyền thành pháp vô thường, thành hữu vi ... thành pháp có biến 
chuyển phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà Tri cụ tri quyền thành pháp vô thường, thành hữu vi, thành y sinh, 
thành pháp tận tuyệt, thành pháp tiêu hoại, thành pháp đạm bạc, thành pháp diệt vong, 
thành pháp biến chuyển thời không nên nói Tri cụ tri quyền thành bất hiển minh. 

1897 . 

* Tự ngôn: Những khổ ấy thành hiển minh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thứ nào vô thường thứ đó Đức Thế Tôn Ngài nói là khổ, Tri cụ tri quyền 
cũng vô thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Neu mà thứ nào vô thường thứ đó Đức Thế Tôn Ngài mới nói là khổ, Tri cụ 
tri quyền cũng vô thường thời không nên nói những khổ ấy thành hiển minh. 

Dứt bất hiến minh ngữ 
Hoàn tất phấm thứ hai mươi ba 


HOÀN MẪN Bộ NGỮ TÔNG 
Ngày 18 - 11 - 2519, năm Ất Mão 

Mong cầu quý vị hảo tâm ủng hộ! 

Hồi hướng phước đến Tứ đại thiên vương, và tất cả chúng sanh, nhất là các vị Chư thiên có oai lực 
hộ trì tạng Diệu Pháp đặng thạnh hành. 



448 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 



Hòa Thượng TỊNH sự 

( 1913 - 1984 ) 


TIỂU SỬ ĐẠI TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG TỊNH sự 

(MAHẪTHERO - SANTAKICCO) 

(1913 - 1984) 

1. SINH RA VÀ LỚN LÊN 

Hòa thượng Tịnh Sự, thế danh là Võ Văn Đang, sinh năm Quí Sửu (1913), trong một gia đình 
có truyền thống Nho giáo, tại một vùng quê miền Nam, xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh 
Đồng Tháp. Thân phụ Ngài là cụ Võ Văn Tỏ, thân mẫu là cụ Trần Thị Thông. 

2. XUẤT GIA HÀNH ĐẠO 

Năm 7 tuối Ngài đã học chữ Nho. Rất thông minh, Ngài được người đưong thời gọi là “Thần 
đồng Lê Quí Đôn”. Do túc duyên sẵn có từ nhiều đời, đến năm 12 tuổi Ngài xuất gia và thọ giới 
Sa Di tại chùa Bửu Hưng (Sa Đéc). Thấy Ngài quá thông minh nên Bổn sư đặt pháp danh là 
Thích Huệ Lực. 

Năm 20 tuối, Ngài thọ giới Tỳ kheo tại chùa Kim Huê, Sa Đéc. Đen năm 25 tuổi Ngài được 
bố nhiệm về trụ trì tại chùa Phước Định, Chợ Lách. Năm 30 tuổi Ngài trụ trì chùa Viên Giác, 
Vĩnh Long. Năm 35 tuổi duyên lành đối với Phật giáo Nam Tông đã chín mùi, Ngài được du học 
tại Chùa Tháp Campuchia, thọ giới theo Phật giáo Nam Tông tại chùa Kùm Pung (Treyloko) ở 
Trà Pét. 

Từ Campuchia Ngài có thiện duyên du học tại Thái Lan, thọ giới Tỳ kheo tại chùa Pak kn am 
Bangkok. Ngài được thầy tế độ ban pháp danh là Tịnh Sự (Santakicco) vì thấy Ngài chuyên tâm 
hành đạo. Tại xứ Phật giáo Thái Lan này, Ngài đã thực hành hạnh đầu đà, tu thiền Minh Sát và 
học A Tỳ Đàm (Abhidhamma) trong bảy năm. Rời Thái Lan về Việt Nam, Ngài trở lại trụ trì 
chùa Viên Giác - Vĩnh Long. Ngài bắt đầu mở mang truyền bá giáo pháp Nguyên Thủy. Ngài 
dạy Pháp học A Tỳ Đàm Pãli (Abhidhamma) và Pháp hành Tứ niệm xứ. 

3. Sự NGHIỆP TRUYỀN BÁ TẠNG ABHIDHAMMA 

Muốn cho môn học Abhidhamma được truyền bá rộng rãi nên vào năm 59 tuổi Ngài về trụ trì 
chùa Siêu Lý - Sài Gòn. Mở trường chuyên dạy về môn Abhidhamma và dịch các bộ sách Giáo 
Khoa Phật Học như Vi Diệu Pháp Tiểu học, Trung học, Cao học và Chánh Tạng Abhidhamma. 

Ngài đã đào tạo nhiều thế hệ học trò Vi Diệu Pháp. Các thế hệ đệ tử này đã kế thừa sự nghiệp 
của Ngài truyền bá môn Abhidhamma khắp noi. Những thế hệ đệ tử Vi Diệu Pháp đầu tiên hiện 
nay còn những vị tiêu biểu như TT. Giác Chánh, TT. Pháp Chất, Đại đức Giác Tuệ (Đức Tài), cư 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu) - (Cảo bản) 


449 


SĨ Vĩnh Phúc, cư sĩ Trần Quỳnh Hương đã có công đức duy trì và phát triển môn học 
Abhidhamma. 

về phương diện đào tạo Tăng tài, Ngài đã từng làm thầy Tế độ truyền giới xuất gia cho hàng 
trăm Sa Di, Tỳ Kheo. Họ đã tiếp nối được sự nghiệp truyền bá giáo pháp của Ngài một cách tốt 
đẹp. 

Không những chỉ đào tạo Tăng tài mà Ngài còn xây dựng rất nhiều cơ sở tự viện: chùa Viên 
Giác (Vĩnh Long), chùa Long Linh, chùa Giác Phước, chùa Pháp Độ, chùa Trúc Lâm, chùa Siêu 
Lýv.v... . 


4. NHỮNG TÁC PHẨM DỊCH THUẬT 

Điểm nổi bật nhất trong sự nghiệp hoang pháp của Hòa thượng là Ngài đã dịch hoàn thành 
Tạng Vô Tỷ Pháp - Abhidhamma (Diệu Pháp, Thắng Pháp, A Tỳ Đàm, Vi Diệu Pháp) gồm: 

1) Bộ Pháp Tụ (Dhammasahganỉ). 

2) Bộ Phân Tích (Ỵibhanga). 

3) Bộ Nguyên Chất Ngữ (Dhãtukathã). 

4) Bộ Nhân Chế Định (Puggaỉapannattỉ). 

5) Bộ Ngữ Tông (Kathãvatthu). 

6) Bộ Song Đối (Yamakam). 

7) Bộ Vị Trí (Patthãna). 

Đó là phần chánh tạng Abhidhamma. Sau đây là những dịch phấm giáo khoa Adhidhamma 
được giảng dạy tại các trường Phật Học Thái Lan: 

1) Vi Diệu Pháp Sơ Cấp. 

2) Vi Diệu Pháp Trung cấp. 

3) Vi Diệu Pháp Cao cấp. 

4) Diệu Pháp Lý Hợp. 

Sự nghiệp đạo pháp của Ngài vô cùng to lớn. Nhất là Ngài đã dành hết đời mình đế phiên dịch 
trọn Tạng Vi Diệu Pháp (Luận Tạng Pãlĩ). Qua công hạnh này, Ngài là một ngôi sao mà càng 
nhìn chúng ta càng thấy sáng hơn. 

5. VIÊN TỊCH 

Đêm mùng 6 tháng 5 năm Giáp Tý, Ngài thọ bệnh. Nửa đêm hôm ấy Ngài cho gọi Chư Tăng 
đế ban di huấn và gởi lời sám hối đến Tăng chúng gần xa. Rồi Ngài an trú chánh niệm và viên 
tịch lúc 6 giờ 15’ sáng ngày 7 tháng 5 năm Giáp Tý (tức 05-06-1984), hưởng thọ 72 tuối, hành 
đạo 52 năm. 

Trước khi viên tịch Ngài đã giảng về sự khố, rồi mỉm cười tắt hơi thở cuối cùng. Ngài ra đi 
nhưng sự nghiệp đạo pháp của Ngài vần còn ở lại với hậu tấn ngưỡng cầu giải thoát khổ đau, đế 
hằng an vui tự tại nơi Niết Bàn tịch tịnh. 

Đe tỏ lòng biết ơn bậc ân sư khả kính, Tăng Ni và Phật tử xây tháp tưởng niệm tôn thò' Hòa thượng 
tại chùa Viên Giác. Hằng năm, Tố đình Viên Giác, Chùa Siêu Lý - Vĩnh Long, Chùa Siêu Lý - Sài 
Gòn, Chùa Bửu Đức tổ chức lễ tưởng niệm ân đức cao dày của Hòa thượng Tịnh Sự. 



450 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Bộ NGỮ TÔNG 

(Kathãvatthu) 

Đại Trưởng lão Tịnh Sự 
Việt dịch. 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
p. Yên Hòa - cầu Giấy - Hà Nội 
ĐT: 04-37822845 - Fax (04)37822841 
Email: nhaxuatbantongiao @ gmail.com 
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Công Oánh 

Biên Tập: Lê Hồng Sơn 

Sửa bản in 
Mỳ Hà 

Trinh bày 

Tỳ khưu Siêu Thiện 


Đối tác liên kết: 

THƯ VIỆN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 

171/8 Quốc Lộ ÌA - p. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM 
Điện thoại: 7290248 
www.phatgiaonguyenthuy.com 
www.phatgiaonguyenthuy.net 


In lần thứ I số luợng 500 cuốn 20.5 cm X 29 cm 

Tại xí nghiệp in Fahasa, 774 Trường Chinh, P.15, Q.Tân Bình. 

GPXB so : 490-2011/CXB/15-81/TG ngày 20/06/2011 

In xong và nộp lưu chiếu quý ... năm 2011 GPXB số : 

In xong và nộp lưu chiếu quý IV năm 2011 




